QUYÊN 2 


Năm Mươi Kinh Giữa 
(Maj?hinapannasapah) 


ii * Bộ Kinh Trung — QUYỀN 2 


Về Bản Dịch MN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Päli-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (Bhikkhu Bodhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 


Có những chỗ tham chiếu các bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato và của PTS. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh MN này có 03 QUYÉN (PHÂN) 
được gọi là QUYỀN 1 [Năm Mươi Kinh Đầu], QUYỀN 2 [Năm Mươi Kinh 
Giữa], và QUYỀN 3 [Năm Mươi Kinh Cuối]. Mỗi Quyền có 05 Chương, mỗi 
chương có 10 bài kinh (riêng Chương 5 của QUYỀN 3 có 12 bài kinh). Do 
vậy toàn Bộ Kinh MN có 152 bài kinh, với QUYỀN 3 có 52 bài kinh. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐI). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như MA, MT...) thì đã 


được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cố ý (hành), những 


hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 


+ Lời nhắn gửi của người dịch: người fw học nên lần lượt đọc hết 
những lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong 
bộ kinh MN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một hay vài bài kinh, thì 
trong số ít ngày quý vị sẽ đọc hết hết một QUYẺN, rồi sẽ hết Bộ Kinh. Bản 
dịch bằng /iếng Việt phổ thông nên ai cũng có thê đọc hiểu được (và lời nói 
của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý vị sẽ có được cách- 
nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo Phật, hiểu đúng giáo lý 
đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc chắn tâm sẽ dần đồ về, 


nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của đạo Phật. 


+ Bộ Kinh MN có cấu trúc đơn giản, bắt đầu từ kinh 1 cho tới kinh 152 


1v * Bộ Kinh Trung — QUYỀN 2 


chứ không gồm quá nhiều Phần, Chương, Nhóm, Tiểu Nhóm như trong các 
bộ kinh SN hay AN. Nhìn vào Mục Lục sẽ thấy. Nếu không phải ưu tiên 
quan tâm hay cần tra cứu theo những chủ-đề nào đó, quý vị thong thả hãy đọc 
từ kinh kinh đầu cho đến kinh cuối (như đã từng đọc một tiểu thuyết hay sách 
giáo khoa vậy). 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối để năm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích những chữ đó thì người 
đọc có thể bị lạc khỏi chủ-đề của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền 
nhảy qua các chủ đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có 
câu nào, chữ nào, hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các 
chú-thích để hiểu. Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những 
chú-giải, vì đa phẩn những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích 
của các giảng luận sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch 
đã gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và kỹ càng 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa đại thảm dịch Covid-19 (PL 2565) 
(dịch xong và in giữa năm 202]) 


MỤC LỤC 





Chương 1. Chương “Những Gia Củ”..........................--- 55s s++s*s++ l 
š1,TEENAHIECLND RA KÁ cá ccoeickbniicdavbieobibuaa-dae 3 
52. KINH NGƯỜI TỪ ATTHAKANÄGARA .............................. -.------- L7 
53. KINH HỌC NHÂN................................-.-- +52 SH S3. 11013111 1315111. crk, 31 
Sử TINH PÚ TT dádáGảLacnzdlbidalsdiadicaause, 39 
EE, KINH TT VÀ NÁ lo các 006 0áandenedilisetbilsbapiaiblissdibiakokeg 49 
Ek RE TH Ha ác iadacnaactoibdenabsiadiliiobuadsuaa bài 53 
57. KINH NGƯỜI THEO HẠNH CON CHÓ.............................-- 2 5+: 73 
58. KINH HOÀNG TỬ ABHAYYA.............................----¿©22©5sccsccxsrsecrceee 81 
59. KINH NHIÊU LOẠI CẢM GIÁC.........................---- 2+ 2©cs+c++zsz+zsz 85 
60. KINH KHÔNG THÊ LÀM LỖI ............................---5- 22 225<S++zsz2zzz 91 

Chương 2. Chương “Những Tỳ Kheo”....................... ----‹---«<<<<<+ 109 
61. KINH KHUYÊN DẠY RAHULA Ở AMBALATTHIKÄ............ 111 
62. ĐẠI KINH KHUYÊN DẠY RÄHULA...........................----5: 52555552 117 
63. TIỂU KINH MÄLLUNKYA........................--- 5222522 SE2EvExrxrrkesred 125 
64. ĐẠI KINH MÃLUNKYA..............................-2 55c SSaScecrcreerkerrsrrerree 131 
65. KINH BHADDÄLI.............................- 2-22 2 5S£SE+2E££EE£EE£EEE£E2EEeExerkrrkerred 139 
66. KINH VÍ DỤ CHIM CÚTT.............................-- + 2< x22 £EeExerxerrerrerred 151 
XIN Ái 0119 l0 ' TH ỚNNỚỢ s7. nh 006 163 
68. KINH Ở NAI,AKAPÄNA.............................. sec rscrcrkerrrrerrerree 171 
69. KINH GULISSANT......................................... ó2 ieo 179 
Tí. KINHKTTAGIEI.................. o2 L60000LcondiLAaiiibtiieo 185 





vi * Bộ Kinh Trung— QUYỀN 2 





Chương 3. Chương “Những Du ST”..........................- - 55555 s+Ssx+<xs 195 
71. KINH DẠY VACCHAGOTTA VỀ TAM MINH.......................... 197 
72. KINH DẠY VACCHAGOTTA VỀ NGỌN LỬA.......................... 201 
73. ĐẠI KINH DẠY VACCHAGOTTA.......................-52 22 2+cs£xzxeczed 207 
74. KINH DĨGHANAKHA (X').......................--2-2222SE+2S2£EcEvEserkrrkesred K2 
TRE. KINH TL Á CÁ TT VÀ Ga kádddddGbLagisebiatdeukiGuande 223 
76. KINH SANDAKA..........................-----52 S 32 e2. 2x E1. 11x. crrrkee 237 
77. ĐẠI KINH SAKULUDÄYYTN ............................--5-552cccccscccecrerrecree 251 
78. KINH SAMANAMANJIKÃÄ..............................-2- 5c ©5c2Sc2cvzxerserrrrxee 275 
79. TIỂU KINH SAKULUDÄ'YIN..........................--5-552 275 csccseccecsecree 283 
80. KINH VEKHANASSA.......................-- 5-52 5222 E22 EEerkrrerrree 295 

Chương 4. Chương “Những Nhà Vua”.........................- ---- «+ s< << <+<<+ 299 
HÉLLKINHEH TT NE ondaccaaodaoekoaiiodaaddrkevd 301 
82. KINH RATTHAPÄLL,A..........................-- 2-52 ©52S52S*‡ESEEt2EESEEeExerkerrrrxee 311 
83. KINHMAKHADEVA so. ácookibianouaebuuedlassioi 331 
84. KINH MADHURÃ.............................--.-- 2-5522 22E#EESEEECEEEEerkerrrrkerred 339 
85. KINH HOÀNG TỬ BÒ-ĐẼ................................. 5. G0 cScrerrerrerrereerree 347 
86. KINH ANGULIMÃILA. ............................... 22-52555552 Scsceerxsrrsrrerree 355 
NT ga oan liad0iseaxasasd 365 
88. KINH TÁM VẢI NGOẠI NHẬP..........................---2 22 55ccscccrsecree 371 
89. KINH NHỮNG BẢO THÁP GIÁO PHÁP...........................--.-- +: 371 
90. KINH KANNAKATTHALLA...................À.......-- 2-55 55c25222<+£xvzxeczecseee 385 

Chương 5. Chương “Những Bà-la-môni”...........................- .--- ---«‹ 395 
91. KINH BRAHMÄYYU.................................--- 52222 2 xzcrcreerkrrkrrkeererrree 397 


Bộ Kinh Trung — QUYỀN 2 * vii 





UP. T7 01H TT ca tứ da tàendueoiiiidbsiadGoiiletoiliaddtosdiletteidagusaie 413 
93. KINH ASSALAYANA........................--G- SG SH Sn 2 S1 HS HH kg re rec 423 
Đ4, KINH GHOTAMURKHA........... 020222 202.iioioaỷZỶZỶe 435 
ĐH LH 2á ieeaoilisu6asallobsllddsoaddksbae 441 
Ji j.jm.D 19 j8“... ẽ.ế CC 457 
97. KINH DHÄNAÑJÄNI............................. 5-52 SE SE E223 E1 xrkrkerrrrree 465 
NI TT TH náo avcl06adeedtoaed 473 
UỢ, RINH S1 HH coi sccc cá bon G260 ncarvdasb0bsiio229600ng36igaspDsvauidjsavfegeslicsgikosgae 485 
100. KINH SANGARAYA................. coi ná 121262 22 499 
BẢNG VIẾT TẮTT.............................----- 2 5< S2 EE£ESEEEEEESEkeEkrrrrkrree 505 
PHẢN CHÚ THÍCH .............................. 2-2 2 S252+S2£E£E+£EEE£Ezzxsee 507 


TÓM TẮT CÁC KINH ............................................. 579 


viii * Bộ Kinh Trung — QUYỀN 2 


Chương 1 
Chương “Những Gia Chủ” 
(Gahapafi-vagga) 


2 * Chương l 


51. KINH KANDARAKA 
(Kandaraka Sufta) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Campä, 
bên bờ Hồ Gagøarä, cùng với một Tăng Đoản lớn các Tỳ kheo. Lúc đó có 
Pessa, con trai người lái voi (nài tượng) và du sĩ tên Kandaraka đã đến gặp 
đức Thế Tôn. Pessa, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, 
trong khi đó Kandaraka thì chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn, và sau khi 
xong phần chảo hỏi thân thiện, ông ta đứng qua một bên.°*8 Khi đứng đó, 
ông ta nhìn khắp Tăng Đoàn các Tỳ kheo đang ngồi im lặng hoàn toàn,Š3° 
rồi ông nói với đức Thế Tôn: 

2. “Thật kỳ diệu, Thầy Cô-Đàm, thật tuyệt vời là cách Tăng Đoàn các 
Tỳ kheo đã được dẫn dắt bởi Thầy Cồ-Đàm đề thực hành cách-thức đúng 
đăn. Những ai từng là những bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán [đã tu thành], bậc 
toàn-giác [giác-ngộ toàn thiện] trong quá khứ, cùng lắm cũng dẫn dắt 
Tăng Đoàn các Tỳ kheo thực hành cách-thức đúng đắn như cách bây giờ 
được làm bởi Thầy Cồ-Đàm. Và những ai sẽ là những bậc Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, bậc toàn-giác trong tương lai, cùng lắm cũng dẫn dắt Tăng Đoàn 
các Tỳ kheo thực hành cách-thức đúng đắn như cách bây giờ được làm bởi 
Thầy Cô-Đảm.”549 


3. “Đúng như vậy, này Kandaraka, đúng như vậy! Những ai từng là 
những bậc Thế Tôn, là A-la-hán, bậc toàn-giác trong quá khứ, cao lắm 
cũng dẫn dắt Tăng Đoàn các Tỳ kheo thực hành cách-thức đúng đắn như 
cách bây giờ được làm bởi ta. Và những ai sẽ là những bậc Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, bậc toàn-giác trong tương lai, cao lắm cũng dẫn dắt Tăng Đoàn 
các Tỳ kheo thực hành cách-thức đúng đắn như cách bây giờ được làm bởi 
ta. 

“Bởi vì, này Kandaraka, trong Tăng Đoàn các Tỳ kheo này có những 
Tỳ kheo là những A-la-hán đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, là người đã sông đời 
sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã 


4* Chương l 


đạt tới mục-tiêu đích thực, đã phá hủy những gông-cùm của (trói buộc 
vào) sự hiện-hữu, và là những người đã giải-thoát thông qua trí-biết cuối 
cùng. Và trong Tăng Đoàn này có những Tỳ kheo trong giai đoạn tu học 
bậc cao (bậc học nhân), có giới-hạnh ồn định, sống một đời sống CÓ ĐIỚI- 
hạnh ổn định, sáng-trí, sống một đời sống có sự sáng-trí. Họ an trú với 
những cái tâm được thiết lập tốt trong bốn nền tảng chánh-niệm."“' Bốn đó 
là gì? Ở đây, này Kandaraka, một Tỳ kheo an trú quán sát thân trong thân, 
nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán sát 
những cảm-giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phièn (ưu) đối 
với thế giới. Người đó an trú quán sát tâm trong tâm, nhiệt thành, rõ-biết, 
có chánh-niệm, sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán sát những giáo pháp [những 
hiện-tượng, các pháp] trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 
(ưu) đối với thế giới.” 

4. Sau khi điều này được nói ra, Pessa, con trai người nài vol, đã nói: 
“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn, thật tuyệt vời là cách bốn nên tảng chánh- 
niệm đã được giảng bày một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn: để dẫn đến 
sự thanh lọc của chúng sinh, đề vượt qua buồn-sầu và than-khóc, đề làm 
phai biến sự đau-thương và ưu-phièn, để đạt tới phương-cách đích thực, 
để chứng ngộ Niết-bàn. Bởi vì, thưa Thế Tôn, chúng con là những người 
tại gia áo trắng cũng có những lúc an trú với tâm mình được thiết lập tốt 
trong bốn nên tảng chánh-niệm này." Ở đây, thưa Thế Tôn, chúng con 
cũng an trú quán thân trong thân ... những cảm-giác trong những cảm- 
giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt 
thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thẻm-muốn (tham) và 
sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn, thật tuyệt 
vời là cách giữa sự rối ren, sự suy đồi, và những sự lừa đối của con người, 


đức Thế Tôn biết rõ phúc-lợi và sự nguy-hại của chúng sinh. Vì nhân loại 


KINH KANDARAKA *5 


là một sự rối ren ân hiểm (khó lường) nhưng ở thú vật thì phơi bày đủ thấy 
(dễ lường). Thưa Thế Tôn, con có thể nải luyện một con voi để được 
thuần hóa, và trong những chuyến đi về ở Campä, con voi đó sẽ cho thấy 
mọi trò xạo, trò lừa (hai mặt), sự giả dối, và sự gian xảo [mà nó có thể 
làm].°® Nhưng những người được gọi là những nô bộc, những người đưa 
tin, và những người giúp việc cư xử lúc bằng thân, lúc bằng lời-nói thì 
khác, nhưng trong tâm thì khác. Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn, thật tuyệt vời 
là cách giữa sự rối ren, sự suy đồi, và những sự lừa dối của con người, đức 
Thế Tôn biết rõ phúc-lợi và sự nguy-hại của chúng sinh. Vì nhân loại là 


một sự rối ren ân hiểm nhưng ở thú vật thì phơi bày đủ thấy. 


5. “Đúng như vậy, này Pessa, đúng là vậy! Nhân loại là một sự rỗi ren 
ân hiểm còn thú vật thì phơi bày đủ thấy. Này Pessa, có bốn loại người 
được thấy có trong thế gian." Bốn đó là gì? (¡) Ở đây có loại người hành 
xác bản thân và theo đuôi sự thực hành hành xác bản thân. (¡) Ở đây có 
loại người hành xác người khác và theo đuôi sự thực hành hành xác người 
khác. (ii) Ở đây có loại người hành xác bản thân và theo đuổi sự thực 
hành hành xác bản thân, và cũng hành xác người khác và theo đuổi sự 
thực hành hành xác người khác. (iv) Ở đây có loại người không hành xác 
bản thân và không theo đuổi sự thực hành hành xác bản thân, và cũng 
không hành xác người khác và không theo đuổi sự thực hành hành xác 
người khác. Vì người đó không hành xác bản thân hay người khác, người 
đó ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ] không còn thèm khát [đói khát 
(dục-vọng)], đã tắt ngẫm [thôi tắt], và đã nguội mát, và an trú trải nghiệm 
niềm chân-phúc, sau khi đã làm bản thân mình trở thành thánh thiêng 
[thiêng liêng, siêu xuất]. Loại người nào trong bốn loại đó làm hài lòng 


tâm trí của anh, này Pessa?” 
“Thưa Thê Tôn, ba loại người đâu không làm hài lòng tâm trí của con, 
nhưng loại cuôi cùng làm hài lòng tâm trí của con.” 
6. “Nhưng, này Pessa, tại sao ba loại người đâu không làm hài lòng tâm 


trí của anh?” 


6 * Chương Ï 


“Thưa Thế Tôn, (¡) loại người hành xác bản thân và theo đuổi sự thực 
hành hành xác bản thân thì hành hạ và đày đọa chính mình là cho dù mình 
muốn sung sướng và tránh đau khổ; đó là lý do tại sao loại người này 
không làm hài lòng tâm trí của con. Và (1) loại người hành xác chúng sinh 
khác và theo đuổi sự thực hành hành xác chúng sinh khác thì hành hạ và 
đày đọa chúng sinh khác là những người muốn sung sướng và tránh đau 
khổ; đó là lý do tại sao loại người này không làm hài lòng tâm trí của con. 
Và (11) loại người vừa hành xác bản thân và theo đuôi sự thực hành hành 
xác bản thân và cũng chúng sinh khác và theo đuổi sự thực hành hành xác 
chúng sinh khác thì hành hạ và đày đọa chính mình và chúng sinh khác 
cho dù cả mình và chúng sinh khác đều muốn sung sướng và tránh đau 
khổ; đó là lý do tại sao loại người này không làm hài lòng tâm trí của con. 
(v) Nhưng loại người không hành xác bản thân và không theo đuổi sự 
thực hành hành xác bản thân và cũng không hành xác chúng sinh khác và 
không theo đuổi sự thực hành hành xác chúng sinh khác—là người, do 
không hành xác bản thân hay chúng sinh khác, ngay trong kiếp này không 
còn thèm khát [đói khát; dục-vọng], đã tắt ngắm [thôi tắt], và đã nguội 
mát, và an trú trải nhiệm niềm chân-phúc, sau khi đã làm bản thân mình 
trở thành thánh thiêng—thì không hành hạ và đày đọa chính mình và 
chúng sinh khác, bởi vì cả mình và chúng sinh khác đều muốn Sung sướng 
và tránh đau khổ; đó là lý do tại sao loại người này làm hải lòng tâm trí 
của con. Và giờ, thưa Thế Tôn, chúng con đi đây. Chúng con bận bịu và 
có nhiều việc phải làm” 

“Này Pessa, các anh cứ tùy tiện đi”. Rồi Pessa, con trai người nải vi, 
sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời nói của đức Thế Tôn, đã đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải 
mình, và ổi ra. 

7. Không lâu sau khi anh ta đi, đức Thế Tôn mới nói với các Tỳ kheo 
như vầy: “Này các Tỳ kheo, Pessa, con trai người nài voi, là có trí, anh ta 
có trí tuệ lớn. Nếu anh ta ngồi lâu thêm chút nữa cho đến khi ta giảng giải 


xong chỉ tiết về bốn loại người này, thì anh ta sẽ được thêm nhiều ích-lợi 


KINH KANDARAKA * 7 


lớn lao. Nhưng dù chỉ như vậy anh ta cũng đã được nhiều ích-lợi lớn 


lao.” 


“Thưa Thế Tôn, đây là lúc; thưa bậc Phúc Lành, đây là lúc để đức Thế 
Tôn giảng giải chi tiết về bốn loại người này. Sau khi nghe được từ đức 
Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ điều đó.” 


“Này các Tỳ kheo, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 
nói”—“Dạ. thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 


này: 


8. (1) “Này các Tỳ kheo, cái gì là loại người hành xác bản thân và theo 
đuôi sự thực hành hành xác bản thân?” Ở đây có (những) người đi khỏa 
thân, không theo những quy ước tục lệ, liếm bàn tay cho sạch, không đến 
khi được mời, không dừng khi được yêu cầu; người đó không nhận thức 
ăn được mang cho hay thức ăn được nấu cho mình hay nhận lời mời đến 
ăn; người đó không nhận gì được cho từ trong nồi, trong bát, trước mái 
hiên nhà, đưa qua cây gậy, đưa qua cái chày, từ hai người đang ăn, từ phụ 
nữ đang cho con bú, từ phụ nữ đang ở giữa những đàn ông, từ chỗ thức ăn 
được quảng bá để phát chấn, từ chỗ có chó đang chực, từ chỗ có ruồi 
nhặng đang bu; người đó không nhận ăn cá hay thịt, người đó không uống 
rượu nặng, rượu nhẹ, hay thức uống lên men. Người đó nhận ăn từ một 
nhà, ăn một miếng: người đó nhận ăn từ hai nhà, ăn hai miếng ... người 
đó nhận ăn từ bảy nhà, ăn bảy miếng. Người đó sống nhờ một chén một 
ngày, nhờ hai chén hai ngày ... nhờ bảy chén bảy ngày; người đó nhận 
thức ăn một lần mỗi ngày, một lần mỗi hai ngày ... một lần mỗi bảy ngày; 
cứ như vậy thậm chí một lần mỗi hai tuần, người đó thực hành theo khổ 
hạnh chỉ nhận thức ăn sau mỗi khoảng thời gian đã ấn định. Người đó là 
người ăn rau xanh hay hạt kê hay lúa rẫy hay lúa hoang hay rong rêu hay 
cám gạo hay bọt nước gạo hay bột mè hay cỏ hay phân bò. Người đó sống 
nhờ ăn những rễ cây và trái cây trong rừng: người đó sống nhờ ăn trái cây 
rụng. Người đó mặc bằng vải gai thô, hay vải gai thô lẫn lộn, bằng vải 


liệm người chết bỏ đi, bằng giẻ rách bỏ đi, bằng vỏ cây, bằng da linh 


§ * Chương Ï 


dương, bằng những mảnh da linh dương, bằng vải bện từ cỏ kusa, bằng 
vải bện từ vỏ cây, từ vải bện từ đăm gỗ bào, bằng vải len làm từ tóc, làm 
từ lông đuôi súc vật, từ lông cánh cú vọ. Người đó là người nhồ sạch râu 
và tóc, thực hành khổ hạnh nhồ râu và tóc. Người đó là người luôn đứng, 
không ngồi. Người đó là người ngồi xổm liên tục, cố gắng giữ tư thế ngồi 
xốm. Người đó là người dùng nệm gai nhọn; người đó lấy nệm gai nhọn 
làm giường của mình. Người đó sống theo đuổi sự thực hành cách khổ 
hạnh dầm mình trong nước ba lần một ngày gồm cả buổi tối. Đó là những 
cách khác nhau người đó đã theo đuôi sự thực hành khổ hạnh hành hạ và 
hành xác bản thân. Đây được gọi là loại người hành xác bản thân và theo 


đuôi sự thực hành hành xác bản thân. 


9. (1) “Này các Tỳ kheo, cái gì là loại người hành xác chúng sinh khác 
và theo đuôi sự thực hành hành xác chúng sinh khác? Ở đây có (những) 
người là người giết thịt cừu, người giết thịt heo, người bẫy chim, người 
bẫy thú rừng, người sắn bắn, người đánh bắt cá, người trộm cắp, người 
đao phủ, người cai ngục, hoặc người làm những nghề vây máu khác. Đây 
được gọi là những người hành xác chúng sinh khác và theo đuôi sự thực 
hành hành xác chúng sinh khác. 

10. (11) “Này các Tỳ kheo, cái gì là loại người vừa hành xác bản thân và 
theo đuôi sự thực hành hành xác bản thân và cũng hành xác chúng sinh 
khác và theo đuổi sự thực hành hành xác chúng sinh khác? Ở đây có 
người là một vị vua thánh thiện được phong vương [được xứ dầu trên đầu] 
hay một bà-la-môn giỏi giang.“ Sau khi đã cho xây một đền mới để cúng 
tế ở phía đông kinh thành, và sau khi cạo bỏ râu tóc, mặc y-phục làm bằng 
da thú thô, và bôi trơn thân người bằng bơ và dầu, cào xước lưng mình 
bằng sừng hưu, ông ta bước vào đền cúng tế cùng với hoàng hậu chánh 
phi và thầy tế bả-la-môn cấp cao. Ở đó ông năm xuống trên chỗ nền đất 
rải đầy cỏ. Nhà vua sông nhờ uống sữa từ núm vú thứ nhất của một con bò 
cái cùng màu, hoàng hậu uống sữa từ núm vú thứ hai, và thầy tế bà-la- 
môn cấp cao uống sữa từ núm vú thứ ba; sữa từ núm vú thứ tư họ đem đồ 


vào lửa, và con bò cái thì sông nhờ phân còn lại. Ông vua nói như vây: 


KINH KANDARAKA *9 


“Hãy giết nhiều bò đực để cúng tế, giết nhiều bị đực thiến để cúng tế, hãy 
giết nhiều bò cái tơ để cúng tế, giết nhiều dê để cúng tế, giết nhiều cừu để 
cúng tế, hãy chặt thật nhiều cây để làm những cột cúng tế, hãy thật cắt 
nhiều cỏ để làm cỏ cúng tế." Rồi những nô bộc, những người đưa tin, và 
những người giúp việc phải làm những việc chuẩn bị, với nước mắt ràn 
rụa trên mặt, phải làm theo do bị thúc ép bởi những sự đe dọa trừng phạt 
và bởi sự sợ-hãi. Đây được gọi là loại người vừa hành xác bản thân và 
theo đuổi sự thực hành hành xác bản thân, và cũng hành xác chúng sinh 


khác và theo đuôi sự thực hành hành xác chúng sinh khác. 


11. (v) “Này các Tỳ kheo, cái gì là loại người không hành xác bản thân 
hay theo đuôi sự thực hành hành xác bản thân và cũng không hành xác 
chúng sinh khác hay theo đuôi sự thực hành hành xác chúng sinh khác—là 
người, do không hành xác bản thân mình cũng không hành xác chúng sinh 
khác, ngay trong kiếp này không còn thèm khát [đói khát; dục-vọng], đã 
tắt ngẫm [thôi tắt], và đã nguội mát, và an trú trải nghiệm niềm chân-phúc, 
sau khi đã làm bản thân mình trở thành thánh thiêng?Š“? 


12. “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Như Lai xuất hiện trong thế gian, là 
bậc A-la-hán [đã tu thành], bậc Toàn-Giác [đã giác-ngộ toàn thiện], đã 
hoàn thiện trí-biết đích thực (chân trí), là bậc phúc lành, bậc hiểu biết 
những thế giới, là người dẫn dắt tối thượng (vô song) của những người 
cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc giác-ngộ 
(Phật), bậc thế tôn Sau khi đã chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế 
gian này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong quân thể 
này có những tu sĩ và bả-la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy 
đã công bồ lại cho người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở 
lúc đầu, tốt lành lúc giữa, và tốt lành lúc cuối, với ý nghĩa và câu chữ 
đúng đắn; bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh được toàn thiện và tinh 
khiết. 

13. [1] “Ví dụ một gia chủ [hay con trai của ông ta] hay người được sinh 
ra trong họ tộc khác nghe được Giáo Pháp đó. Khi nghe Giáo Pháp người 


10 * Chương ] 


đó đạt được niềm-tin vào Như Lai. Có được niềm-tin đó, người đó suy xét 
như vây: “Đời sống tại gia là chật chội và bụi bẩn; đời sống xuất gia thì 
rộng mở. Không dễ gì sống ở nhà mà có thê dẫn dắt một đời sống tâm linh 
toàn thiện và tinh khiết như một vỏ sò được chà trắng. Hay ta cạo bỏ râu 
tóc, khoát cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia đề đi vào đời sống 
xuất gia tu hành." Rồi sau đó, sau khi đã dẹp bỏ một gia sản nhỏ hay gia 
sản lớn, người đó đã cạo bỏ râu tóc, khoát cà sa màu vàng úa, từ bỏ đời 


sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 


14. [2] “Sau khi đã xuất gia như vậy, và có được sự tu-tập và lỗi-sống 
của những Tỳ kheo; (1) sau khi dẹp bỏ việc sát-sinh, người đó kiêng cữ sự 
sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, có lương tâm, hiền hậu, người đó sống 
tha thương bi-mẫn với tất cả chúng sinh. (2) Sau khi đẹp bỏ gian-cắp, 
người đó kiêng cữ sự gian-cắp (lây những thứ không được cho); chỉ nhận 
lây thứ được cho, chỉ trông chờ thứ được cho; bằng sự không gian-cắp 
người đó sống an trú trong sự trong-sạch (thanh bần, liêm khiết). (3) Sau 
khi đẹp bỏ việc dâm-dục (quan hệ tính dục), người đó giữ giới sống độc- 
thân, sống tách-ly, kiềm chế và không làm hành vi tính dục nào. 

“(4) Sau khi đẹp bỏ việc nói-dối nói láo, người đó kiêng cữ sự nói-dối 
nói láo; người đó chỉ nói sự thật, nói theo sự thật, (làm người) đáng tin 
tưởng và đáng tin cậy, không phải là người lừa đối trong đời. (5) Sau khi 
đẹp bỏ lời nói hiểm-độc, người đó kiêng cữ sự nói lời hiểm-độc; người đó 
không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người này với người khác, 
người đó không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người khác với 
người này; như vậy người đó là người đoàn kết những người bị chia rẽ, là 
người xây dựng tình bạn hữu, người đó ưa thích nhìn thấy người khác hòa 
thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa thuận, là người nói những 
lời tạo ra sự hòa thuận. (6) Sau khi dẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người 
đó kiêng cữ sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ 
nghe, và thân mến, như đi vào lòng người, lễ độ, được số đông mong 
muốn, và được số đông hài lòng. (7) Sau khi dẹp bỏ lời nói tầm-phào tán 


dóc, người đó kiêng cữ sự nói lời tâm-phào tán dóc; người đó nói đúng 


KINH KANDARAKA °* 11 


lúc, nói điều là sự thật, nói những điều tốt lành, nói về Giáo Pháp và Giới 
Luật; vào những lúc đúng đắn người đó nói những lời đáng nói như đáng 
nghe đáng nhớ, hợp lý, đúng mực, và có ích lợi. 

“(8) Người đó kiêng cữ sự phá-hoại hạt giỗng và cây cối. Người đó chỉ 
ăn mỗi ngày một bữa, kiêng cữ sự ăn ban đêm hoặc ăn ngoải giờ thích hợp 
(phi thời). (9) Người đó kiêng cữ sự tham gia hoặc đi coi múa, hát, nhạc, 
kịch và những màn diễn không phù hợp. (10) Người đó kiêng cữ sự đeo 
vòng hoa, sự làm đẹp bản thân bằng dầu thơm nước hoa, sự tôn tạo mình 
băng son phấn. (11) Người đó kiêng cữ sự dùng ghế ngồi và giường năm 
cao và sang. (12) Người đó kiêng cữ sự nhận vàng bạc. Người đó kiêng cữ 
sự nhận gạo, đậu, ngũ cốc chưa được nấu chín. Người đó kiêng cữ sự nhận 
thịt sống. Người đó kiêng cữ sự nhận lấy phụ nữ và thiếu nữ. Người đó 
kiêng cữ sự nhận người nô lệ phục dịch dù là nam hay nữ. Người đó kiêng 
cữ sự nhận dê hay cừu. Người đó kiêng cữ sự nhận gà vịt (gia cằm) hay 
heo. Người đó kiêng cữ sự nhận voi, trâu, bò, ngựa hay ngựa cái (g1a súc). 
Người đó kiêng cữ sự nhận ruộng đồng hay đất đai. (13) Người đó kiêng 
cữ sự làm những việc lặt vặt đây đó (không phải phận sự) hoặc đi báo tin 
cho người này người nọ (theo kiểu rảnh rang, ngoài phận sự). (14) Người 
đó kiêng cữ sự mua bán buôn bán. (15) Người đó kiêng cữ sự cân gian, 
đong lận, lừa lọc tiền bạc. (16) Người đó kiêng cữ sự chấp nhận tiền đút 
lót, sự lừa gạt, lừa đảo, và gian trá. (I7) Người đó kiêng cữ sự làm tôn hại, 


giết hại, bắt cóc, cướp bóc, chiếm đoạt, và bạo hành. 


l5. [3] “Người đó hài lòng với y-phục che thân, hài lòng với thức-ăn 
được cho (khất thực) để nuôi giữ bụng (khỏi đói yếu), và dù đi bất cứ đâu, 
người đó cũng chỉ có hai thứ đó mà thôi. Giống như chữn trời, dù bay ẩi 
đâu cũng chỉ mang theo hai cánh để bay; tương tự vậy, một Tỳ kheo Tỳ 
kheo biết hài lòng với y-phục để che thân và thức-ăn được cho để nuôi giữ 
bụng, và dù có đi tới đâu người đó cũng chỉ mang theo y-phục và bình-bát 
khát thực. Sau khi có được một mớ (đồng, uân) đức-hạnh (giới hạnh) như 
vậy, người đó trải nghiệm bên trong mình một niềm hạnh-phúc phi tội lỗi 
(không bị chê trách). 


12 * Chương ] 


l6. [4] “Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó không nắm giữ 
những dấu-hiệu và đặc-điểm (tướng và nét) của chúng. Vì nếu người đó 
để căn mắt không được phòng hộ, thì những trạng thái xấu ác bất thiện 
như sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-bực (ưu) có thể xâm chiếm (tâm) 
người đó; người đó tu tập cách kiềm chế nó, người đó phòng hộ căn mắt, 
người đó đảm nhận việc kiềm chế căn mắt. 

“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai... Khi ngửi thấy một mùi- 
hương bằng mũi ... Khi nễm thấy một mùi-vỊ bằng lưỡi ... Khi cảm nhận 
một đối-tượng chạm-xức bằng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của 
tâm bằng tâm, người đó không nắm giữ những dấu-hiệu và đường-nét của 
chúng. Bởi vì, nếu người đó để căn tâm không được phòng hộ, thì những 
trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-bực (ưu) 
có thể xâm chiếm (tâm) người đó; người đó tu tập cách kiềm chế nó, 
người đó phòng hộ căn tâm, người đó đảm nhận việc kiềm chế căn tâm. 
Sau khi có được sự kiềm-chế thánh thiện của các (sáu) căn như vậy, người 
đó trải nghiệm bên trong mình một niềm hạnh-phúc thanh trong (không bị 


ô nhiễm, không vân đục). 


17. [5] “Người đó trở thành người hành động với sự rõ-biết (tỉnh giác) 
khi đang đi tới hoặc đang đi lại; người hành động với sự rõ-biết khi đang 
nhìn thắng hoặc đang nhìn hướng khác; người hành động với sự rõ-biết 
khi đang co hoặc đang duỗi tay chân; người hành động với sự rõ-biết khi 
đang mặc y-phục hoặc khi đang mang cà sa và bình bát; người hành động 
với sự rõ-biết khi đang ăn, khi đang uống, đang nhai, hoặc đang nếm; 
người hành động với sự rõ-biết khi đang đi tiêu tiện hoặc khi đang đi đại 
tiện; người hành động với sự rõ-biết khi đang bước đi, khi đang đứng, 
đang ngồi, đang nằm, đang thức dậy, đang nói, hoặc khi đang im lặng. 

18. [6] “Sau khi () có được một mớ (đống, uấn) đức-hạnh thánh thiện 
như vậy, và (1) có được sự kiềm-chế thánh thiện của các (sáu) căn như 
vậy, và (11) có được sự chánh-niệm và sự rõ-biết thánh thiện như vậy, 


người đó lui về một nơi trú ở tách-ly (ân dật) như: ở trong rừng, dưới gốc 


KINH KANDARAKA * 13 


cây, trên núi, khe núi, hang động bên sườn núi, khóm rừng rậm, chỗ hoang 


trông, chỗ đông rơm. 


19. [7] “Sau khi đi khất thực về, sau khi ăn trưa, người đó ngồi xuống, 
xếp hai chân chéo nhau, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm 
trước mặt. Dẹp bỏ () sự fèm-muốn (tham) đối với thế giới, người đó an 
trú với một cái tâm không còn thèm-muốn (vô tham); người đó thanh lọc 
tâm mình khỏi sự thèm-muốn. “Sau khi đã đẹp bỏ (/) sự ác-ý và sân-giận 
(sân), người đó an trú với một cái tâm không còn ác-ý (vô sân), tha thương 
bi-mẫn vì phúc lợi của tất cả chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình 
khỏi sự ác-ý và sân-giận. 

“Sau khi đã đẹp bỏ (i) sự đò-đẫn và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên), 
người đó an trú không còn sự đò-đẫn và buồn-ngủ, nhận thức về ánh-sáng, 
có chánh-niệm và rõ-biết; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự đò-đẫn và 


buôn-ngủ. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (v) sự bđ£-an và hồi-fiêc (trạo cử hôi quá), người 
đó an trú không còn sự động vọng, với một cái tâm bình an hướng vào bên 


trong; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự bắt-an và hồi-tiếc. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (0) sự øghi-ngờ (nghì), người đó an trú sau khi đã 
vượt qua sự nghi-ngờ, không còn rối bối rối về những trạng thái bất thiện; 


người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


2). [8] “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại như vậy, đó là những ô- 
nhiễm làm suy yếu trí-tuệ: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục-lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với 
ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó.'. 

21. (2) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người 
đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng 


thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan-hÿ (hỷ) 


14 * Chương Ì 


và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn ý-nghĩ và sự 


SOI-XếT. `. 


2. (3) “Lại nữa: “Với sự phai biến (lọc bỏ) luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), 
người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người 
đó trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiên), trạng thái mà các bậc thánh 
nhân gọi là: “Người đó buông-xả, có chánh-niệm, là người an trú một 


33.2 


cách hạnh-phúc (tâm lạc)”. 


23. (4) “Lại nữa: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), 
trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.”. 


Z4. “(5) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được 
thanh lọc tinh khiết, sáng tỏ, không bị ố nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm, dễ 
uốn nắn, dễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, 
người đó hướng nó (tâm) tới trí-biết về sự nhớ-lại những cõi kiếp quá khứ 
(túc mạng minh). Người đó (có thể) nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của mình; 
đó là một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, 
mười lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần sinh, bốn mươi lần sinh, 
năm mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, một trăm ngàn 
lần sinh, nhiều đại kiếp thế giới co lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn ra, 
nhiều đại kiếp thế giới co lại và giãn ra: (người đó nhớ rõ): “Một lúc đó 
mình được đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện mạo như vậy, 
thức ăn thực dưỡng của mình như vậy, trải nghiệm sướng và khổ của mình 
như vậy, tuổi thọ của mình như vậy; và mình chết từ chỗ đó, mình tái sinh 
vào chỗ kia; rồi tiếp tục... mình được đặt tên như kia, thuộc họ tộc như 
kia, với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của mình như kia, trải 
nghiệm sướng và khổ của mình như kia, tuổi thọ của mình như kia; và 


mình chết từ chỗ kia đó, mình tái sinh vào chỗ nọ ... và cuối cùng mình đã 


KINH KANDARAKA * 15 


được tái sinh ở đây.” Như vậy đó, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá 


khứ của mình với những phương diện và đặc điêm của chúng. 


2. (6) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tỉnh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ uốn 
năn, dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, người đó hướng nó 
(tâm) tới trí-biết về sự nhìn thấy sự chết đi và tái sinh của chúng sinh 
(thiên nhãn mình). Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên 
loài người, người đó (có thể) nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái 
sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô 
phước có, và người đó đã hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, 
chết, chuyển kiếp) tùy theo những nghiệp (hành động) của họ như vầy: 
“Những chúng sinh này hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý saI trái; người 
chửi mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), 
và hành động dựa theo cách-nhìn sai lạc, thì khi thân tan rã, sau khi chết, 
họ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa khổ đau, trong một nơi đến xấu dữ, 
trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh kia 
biết hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý đúng đắn; những người không 
mắng chửi các bậc thánh nhân, người nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn đúng đắn, thì khi thân tan rã, sau 
khi chết, họ được tái sinh vào một nơi đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời.` Như vậy đó, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, người đó hiểu được cách những chúng sinh chết đi và chuyên kiếp 
tùy theo những nghiệp của họ như vậy. 


2%. (7) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ uốn 
năn, dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, người đó hướng nó 
(tâm) tới trí-biết về sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (lậu ân minh). Người 
đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là khổ”. Người đó hiểu đúng như nó 
thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là: 
“Đây là sự chấm-dứt khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 
con-đường dẫn đến sự chấm dứt khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là: 


16 * Chương ] 


“Đây là những ô-nhiễm'. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 
nguôn-gốc những ô-nhiễm'. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 
sự chấm-dứt những ô-nhiễm'. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là 


con-đường dẫn đến sự châm dứt những ô-nhiễm'. 


27. (8) “Khi người đó đã biết và đã thấy như vậy, tâm người đó được 
giải-thoát khỏi sự ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi sự ô-nhiễm 
của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi sự ô-nhiễm của/do vô-minh (vô 
minh lậu). Khi tâm đã được giải-thoát, thì có sự-biết: “Tâm được giải- 
thoát." Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa.” 

28. “Này các Tỳ kheo, đây là loại người không hành xác bản thân hay 
theo đuôi sự thực hành hành xác bản thân và cũng không hành xác chúng 
sinh khác hay theo đuôi sự thực hành hành xác chúng sinh khác —là 
người, do không hành xác bản thân mình cũng không hành xác chúng sinh 
khác, ngay trong kiếp này không còn thèm khát [đói khát (dục-vọng)], đã 
tắt ngắm [thôi tắt], và đã nguội mát, và an trú trải nhiệm niềm chân-phúc, 
sau khi đã làm bản thân mình trở thành thánh thiêng.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


52. KINH NGƯỜI TỪ ATTHAKANAÄGARA 
(Affhakanagara Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Ngài Änanda đang sống ở chỗ 


Xóm Tre (Beluvagamaka) gần VesälT (Tỳ-xá-h). 


BÀ Bấy giờ vào lúc đó có gia chủ Dasama từ Atthakanägara (Bát thành) 
đã đến Pãtaliputta (thành Ba-la-li-phất) vì công việc hay lý do khác. Sau 
đó ông đã đến gặp một Tỳ kheo trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi ông) 
Kukkuta, và sau khi kính chảo vị Tỳ kheo, ông ngồi xuống một bên và hỏi 
vị Tỳ kheo đó: “Thưa thầy, ngài Änanda hiện sống ở đâu? Tôi muốn gặp 
thầy Änanda.” 


“Này gia chủ, thầy Ãnanda đang sông ở Xóm Tre gần Vesäli.” 


3. Sau khi gia chủ Dasama đã làm xong công việc của mình ở Pãtali- 
putta, ông đã đến gặp thầy Änanda ở Xóm Tre gần VesälT. Sau khi kính 


chào thầy ấy, ông ngồi xuống một bên và hỏi thầy ấy: 


“Thưa thầy Änanda, có một điều (giáo lý, pháp tu) nào được tuyên 
thuyết bởi đức Thế Tôn là người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, 
trong đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thì 
cái tâm chưa được giải-thoát của người đó sẽ được giải-thoát, những ô- 
nhiễm (lậu hoặc) chưa được tiêu diệt sẽ được tiêu diệt, và người đó đạt tới 
“sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó chưa đạt tới 
trước đó?”°50 

“Có đó, này gia chủ, thực sự có một điều như vậy đã được tuyên thuyết 
bởi đức Thế Tôn.” 

“Cái gì là một điều đó, thưa thầy Ananda?” 

4. “Ở đây, này gia chủ: (1) 'Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm 
với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc 


18 * Chương ] 


(lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó. Người đó suy xét (trạng thái) này và 
hiểu nó như vây: “Tầng thiền định (jhãna) thứ nhất này là có điều-kiện 
(hữu vi) và được tạo ra một cách cố-ý (do tâm tư).°Š' Nhưng thứ gì có 
điều-kiện và được tạo ra một cách cô-ý đều là vô-thường, phải bị chấm- 
dứt.” Nếu người đó ổn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự 
tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận).°Š” Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu 
diệt ô-nhiễm bởi do sự tham-muốn Giáo Pháp đó, sự thích-thú Giáo Pháp 
đó,°Š3 thì với sự (đã) tiêu hủy năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử) 
người đó sẽ trở thành bậc tái sinh một cách tự động [trong (một trong) 
năm Cõi Trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên, chỗ tái sinh của những bậc 
thánh Bắt-lai)] và từ cõi đó sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (Bát-niết- 


bàn) chứ không còn quay lại thế gian nữa. 


- “Đây là một điều đã được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn là người biết 
và thấy, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, trong đó nếu một Tỳ kheo an trú 
chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thì cái tâm chưa được giải-thoát của 
người đó sẽ được giải-thoát, những ô-nhiễm (lậu hoặc) chưa được tiêu diệt 
sẽ được tiêu diệt, và người đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự 


trói-buộc” mà người đó chưa đạt tới trước đó. 


5. “Lại nữa: (2) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... 
Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó như vầy: “Tầng thiền định 
thứ hai này là có điều-kiện và được tạo ra một cách cố-ý. Nhưng thứ gì có 
điều-kiện (hữu vi) và được tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị 
chắm-dứt." Nếu người đó ồn định trong đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt 
ô-nhiễm. Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm ... chứ 


không còn quay lại thế gian nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới 'sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 


chưa đạt tới trước đó. 


KINH NGƯỜI TỪ ATTHAKANÄGARA ° 19 


6. “Lại nữa: (3) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hÿ), người đó 
an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác) ... một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... Người 
đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó như vây: “Tầng thiền định thứ ba 
này là có điều-kiện (hữu vi) và được tạo ra một cách cô-ý. Nhưng thứ gì 
có điều-kiện và được tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị 
chấm-dứt.” Nếu người đó ồn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt 
tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô- 


nhiễm ... chứ không còn quay lại thế gian nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới 'sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


7. “Lại nữa: (4) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khô (không còn sướng hay 
khổ) ... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền) ... Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó như vây: “Tầng 
thiền định thứ tư này là có điều-kiện (hữu vi) và được tạo ra một cách cố- 
ý. Nhưng thứ gì có điều-kiện và được tạo ra một cách cố-ý đều là vô- 
thường, phải bị chấm-dứt.” Nếu người đó ổn định trong (sự hiểu biết) đó, 
người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. Nhưng nếu người đó không đạt 


tới sự tiêu diệt ô-nhiễm ... chứ không còn quay lại thê gian nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới 'sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


6. (5) “Lại nữa: (1) “Một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một 
cái tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ 
hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và 
khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó 


sông bao trùm toàn thê giới với một cái tâm thâm đẫm sự từ-ái, rộng lớn 


20 * Chương ] 


[quảng đại], bao la [phóng đại, khuếch đại, cao rộng, cao vời], vô lượng, 
không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Người đó suy xét (trạng thái) này và 
hiểu nó như vây: “Sự giải-thoát này của tâm thông qua tâm-từ là có điều- 
kiện (hữu vi) và được tạo ra một cách cố-ý. Nhưng thứ gì có điều-kiện và 
được tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị chấm-dứt.' Nếu 
người đó ôn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô- 
nhiễm. Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm ... chứ 


không còn quay lại thế gian nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới 'sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


9.—11. (6) “Lại nữa: (1) Một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với 
một cái tâm thâm đẫm sự bi-mẫn (tâm bì)... (7) (ii) sự tùy-hỷ (tâm hỷ) 
... (8) (1V) sự buông-xả (tâm xả); cũng giống như vậy với phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp 
mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống 
bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ 

. Sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, không còn hung-dữ, không 
còn ác-ý. Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó như vây: “Sự giải- 
thoát này của tâm thông qua tâm-bi ... tâm-hỷ ... tâm-xả là có điều-kiện 
(hữu vi) và được tạo ra một cách cố-ý. Nhưng thứ gì có điều-kiện và được 
tạo ra một cách cô-ý đều là vô-thường, phải bị chấm-dứt.' Nếu người đó 
ồn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. 
Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm ... chứ không còn 
quay lại thế gian nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới 'sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 


chưa đạt tới trước đó. 


KINH NGƯỜI TỪ ATTHAKANÃGARA * 21 


12. “Lại nữa, (9) “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể- 
sắc (thuộc sắc-giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác 
quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa- 
dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên”, 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ (cơ 
sở) của không gian vô biên]." Người đó suy xét (trạng thái) này và hiểu nó 
như vầy: “Tầng chứng đắc không vô biên xứ” này là có điều-kiện (hữu vi) 
và được tạo ra một cách cố-ý. Nhưng thứ gì có điều-kiện và được tạo ra 
một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị chắm-dứt.” Nếu người đó ôn định 
trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. Nhưng 
nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm ... chứ không còn quay 
lại thế gian nữa. 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó. 


13. “Lại nữa, (10) “Băng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận 
thức rằng:] “thức là vô biên”, người đó chứng nhập và an trú trong thức vô 
biên xứ [cảnh xứ vô biên của thức].` Người đó suy xét (trạng thái) này và 
hiểu nó như vây: “Tầng chứng đắc “thức vô biên xứ" này là có điều-kiện 
(hữu vị) và được tạo ra một cách cố-ý. Nhưng thứ gì có điều-kiện và được 
tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị chấm-dứt.' Nếu người đó 
ồn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm. 
Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm ... chứ không còn 
quay lại thế gian nữa. 

- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới 'sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 


chưa đạt tới trước đó. 


14. “Lại nữa, (11) “Băng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ vô biên của 


22 *» Chương ] 


thức, [nhận thức rằng:] 'không có gì”, người đó chứng nhập và an trú 
trong cảnh xứ không-có-øì (vô sở hữu xứ). Người đó suy xét (trạng thái) 
này và hiểu nó như vầy: “Tầng chứng đắc “vô sở hữu xứ” này là có điều- 
kiện (hữu vi) và được tạo ra một cách cố-ý. Nhưng thứ gì có điều-kiện và 
được tạo ra một cách cố-ý đều là vô-thường, phải bị chấm-dứt. Nếu 
người đó ôn định trong (sự hiểu biết) đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô- 
nhiễm. Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm ... chứ 


không còn quay lại thế gian nữa." 


- “Đây cũng là một điều được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn ... trong 
đó nếu một Tỳ kheo an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... người 
đó đạt tới 'sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc” mà người đó 
chưa đạt tới trước đó.” 


15. Sau khi thầy Änanda đã nói xong, gia chủ Dasama từ Atthakanägara 
đã thưa với thầy ấy: 


“Thưa thầy Änanda, giống như một người đang tìm cửa đi vào một kho 
báu được giấu kín cùng một lúc gặp được mười một cửa dẫn vào kho báu 
được giấu kín đó. Cũng giống như vậy, trong khi con đang tìm một cánh 
cửa dẫn tới sự Bắt-tử, con đã cùng một lúc gặp được mười một cánh cửa 
dẫn tới sự Bất-tử.°"Š Giống như một người có một ngôi nhà có mười một 
cửa và khi ngôi nhà bị hỏa hoạn người đó có thể thoát ra một cách an toàn 
thông qua bất kỳ cửa nào trong mười một cửa đó. Cũng giống như vậy, 
con có thể thoát khỏi một cách an toàn thông qua một trong mười một 
cánh cửa dẫn tới sự Bất-tử đó. Thưa thầy, những người theo giáo phái 
khác thậm chí còn tìm cách thu học phí cho sư thầy của họ; vậy tại sao 


con không cúng dường cho thầy Änanda (vì sự chỉ dạy này của thầy)?” 


16. Rồi gia chủ Dasama từ Atthakanägara đã mời tựu Tăng đoàn những 
Tỳ kheo từ Pafaliputta và từ VesalI, và đã tự tay mình phục vụ và làm vui 
lòng những Tỳ kheo bằng nhiều loại món ăn ngon lành. Ông đã dâng tặng 
mỗi Tỳ kheo hai bộ cà sa và dâng tặng thầy Änanda ba bộ, và ông đã cho 


xây một tịnh xá trị giá năm trăm""5 (cúng dường) cho thầy Änanda. 


53. KINH HỌC NHÂN 
(Sekha Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ 
Thích-Ca (Sakya), ở kinh thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi) Nigrodha. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có một hội trường mới vừa được xây xong dành 
cho những người họ Thích-Ca ở Kapilavatthu và nó chưa được trú ở bởi 
bất kỳ sa-môn hay bà-la-môn nào. Rồi những người họ Thích-Ca ở Ka- 
pilavatthu đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính chào đức Thế Tôn, họ 
ngôi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ở đây một 
hội trường mới vừa được xây xong dành cho những người họ Thích-Ca ở 
Kapilavatthu và nó chưa được trú ở bởi bất kỳ sa-môn hay bà-la-môn nào. 
Thưa Thế Tôn, kính mong Thế Tôn là người đầu tiên sử dụng nó. Sau khi 
đức Thế Tôn sử dụng nó trước tiên, sau nảy những người họ Thích-Ca ở 
Kapilavatthu sẽ sử dụng nó. Điều đó sẽ dẫn đến ích lợi và hạnh phúc dài 


lâu cho họ.”°Š7 


3. Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi, sau khi thấy đức Thế Tôn 
đã đồng ý, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, giữ đức 
Thế Tôn ở hướng bên phải họ, họ ra về và đi tới hội trường mới đó. Họ 
trải kín hội trường bằng những tấm lót và chuẩn bị những chỗ ngồi, và họ 
đặt một bình nước lớn và treo một đèn dầu. Rồi họ đến gặp đức Thế Tôn 
và thưa: “Thưa Thế Tôn, hội trường đã được phủ kín bằng những tấm lót 
và những chỗ ngồi đã được chuẩn bị, một bình nước lớn đã được đặt và 


một đèn dầu đã được treo lên. Mong Thế Tôn tùy tiện đến.” 


4. Rồi đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đi cùng 
với Tăng Đoàn những Tỳ kheo đến hội trường mới đó. Sau khi đến nơi, 
đức Thế Tôn đã rửa chân và bước vào hội trường và ngồi xuống cạnh cây 
cột trung tâm, mặt nhìn hướng đông. Và những Tỳ kheo rửa chân và bước 
vào hội trường và ngồi xuống gần bức tường phía tây, mặt nhìn hướng 


24 * Chương ] 


đông, với đức Thế Tôn ở trước mặt họ (tức ngồi sau lưng Phật). Và những 
người họ tộc Thích-Ca ở Kapilavatthu đã rửa chân và bước vào hội trường 
và ngồi xuống gần bức tường phía đông, mặt nhìn hướng tây, với đức Thế 
Tôn ở trước mặt họ (tức ngôi hướng đối diện Phật). 


5. Rồi, sau khi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm 
hoan hỷ những người họ Thích-Ca họ băng một bài nói chuyện về Giáo 
Pháp gần hết cả đêm, đức Thế Tôn mới nói với Ngài Änanda: 

“Này Ananda, hãy nói cho những người họ Thích-Ca ở Kapilavatthu 
về những người đệ tử đang trong sự tu-tập bậc cao (bậc học nhân) là 
những người đã nhập vào (dòng thánh) đạo.°Š® Lưng của ta đang đau. Ta 


sẽ cho nó nghỉ ngơi.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Ãnanda đáp lại. Rồi đức Thế Tôn đã gấp tư 
áo cà sa làm gối đầu và nằm xuống nghiêng bên phải trong tư thế sư tử 
nằm, với chân trái đặt chồng lên chân phải, có chánh-niệm và hoàn toàn 


rõ-biết, sau khi đã để ý trong tâm về thời điểm thức dậy. 


6. Rồi thầy Ananda đã nói với ông Mahänäma (Đại Danh) người họ 
Thích-Ca như vầy: 


“Này chú Mahanama, ở đây một đệ tử thánh thiện là có được giới- 
hạnh, phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận (các giác-quan), tiết độ 
trong ăn uống, và hết mình vì sự tỉnh-thức; người đó có được bảy phẩm- 
chất tốt; và người đó là người tùy theo ý mình, không khó khăn hay rắc rối 
sì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao 


và mang lại sự an trú lạc trú ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ]. 


7. (1) “Và theo cách nào một một đệ tử thánh thiện là có được giới- 
hạnh? Ở đây, một đệ tử thánh thiện là có giới-hạnh; người đó sống được 
kiềm chế trong Patimokkha [Giới-luật Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi 
nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã 
thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. 
Đây là cách một một đệ tử thánh thiện là có được giới-hạnh. 


KINH NGƯỜI TỪ ATTHAKANÄGARA * 25 


6. (2) “Và theo cách nào một một đệ tử thánh thiện phòng hộ các cửa 
của các căn cảm-nhận? Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó 
không nắm giữ những dấu-hiệu và đường-nét (tướng chung và tướng 
riêng) của chúng. Vì nếu người đó để căn mắt không được phòng hộ, thì 
những trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-muốn (tham) và sự buôn- 
bực (ưu) có thể xâm chiếm (tâm) người đó; người đó tu tập cách kiềm chế 
nó, người đó phòng hộ căn mắt, người đó đảm nhận việc kiềm chế căn 
mắt. 

“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi-hương 
bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vỊ bằng lưỡi ... Khi cảm nhận một 
đối-tượng chạm-xúc bằng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của tâm 
bằng tâm, người đó không nắm giữ những dấu-hiệu và đường-nét của 
chúng. Bởi vì, nếu người đó để căn tâm không được phòng hộ, thì những 
trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-bực (ưu) 
có thể xâm chiếm (tâm) người đó; người đó tu tập cách kiềm chế nó, 
người đó phòng hộ căn mắt, người đó đảm nhận việc kiềm chế căn. Sau 
khi có được sự kiềm-chế thánh thiện của các (sáu) căn như vậy, người đó 
trải nghiệm bên trong mình một niềm hạnh-phúc thanh trong (không bị ố 
nhiễm, không vấn đục). Đây là cách một đệ tử thánh thiện phòng hộ các 


cửa của các căn cảm-nhận. 


9. (3) “Và theo cách nào là một một đệ tử thánh thiện tiết độ trong ăn 
uống? Ở đây, sau khi suy xét một cách khôn khéo, một đệ tử thánh thiện 
sử dụng thức-ăn: (¡) không phải để khoái thích giải trí; (ii) không phải để 
say sưa, (ii) không phải để có sắc đẹp hay để làm thân thể hấp đẫn— mà 
(iv) (cho mục đích) chỉ để giúp duy trì và liên tục thân này, (v) để kết thúc 
sự khó chịu (khi đói), và (vi) để trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để 
tu); tâm niệm rằng: “Bằng cách như vậy tôi kết thúc cái cảm-giác (đói, 
khát, yếu, đuối) đã có trước đó, và không tạo ra cảm-giác mới. Và tôi sẽ 
được khỏe mạnh, và không bị chê trách [không tội lỗi] (vì ăn uống thiếu 


chánh niệm), và sông được an ôn. 


26 * Chương ] 


10. (4) “Và theo cách nào một một đệ tử thánh thiện là hết mình vì sự 
tỉinh-thức? Ở đây, trong ban ngày, khi đang đi tới hay đang đi lại hay đang 
ngồi, một đệ tử thánh thiện sẽ thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái 
chướng ngại. Trong canh đầu (canh một) của đêm, khi đang đi tới hay 
đang đi lại hay đang ngồi, người đó sẽ thanh lọc tâm mình khỏi những 
trạng thái chướng ngại. Trong canh giữa (canh hai) người đó sẽ năm 
xuống nghiêng bên phải trong tư thế sư tử nằm với chân trái đặt trùng lên 
chân phải, có chánh-niệm và rõ-biết, sau khi để ý trong tâm về thời điểm 
thức dậy. Sau khi thức dậy, trong canh ba của đêm, khi đang đi tới hay 
đang đi lại hay đang ngồi, người đó sẽ thanh lọc tâm mình khỏi những 
trạng thái chướng ngại. Đó là cách một một đệ tử thánh thiện là hết mình 
vì sự tỉnh-thức. 


11. (Š) “Và theo cách nào là một đệ tử thánh thiện có được bảy phẩm 
chất tốt? Ở đây, (¡) một đệ tử thánh thiện có niềm-tin; người đó đặt niềm- 
tin vào sự sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là bậc A-la- 
hán, bậc toàn-giác, đã hoàn thiện trí-biết đích thực (chân trí) và đức-hạnh, 
là bậc phúc lành, bậc hiểu biết những thế giới, là người dẫn dắt tối thượng 
(vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc giác-ngộ [Phật], bậc thế tôn? 


12. (1) “Người đó có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức; người đó 
biết xấu-hồ về những hành-vi sai trái của thân, lời-nói, và tâm; biết xấu-hồ 
về việc dính vào những việc làm xấu ác bắt thiện. 

13. (ii) “Người đó biết sợ-hãi việc làm sai trái; người đó biết sợ-hãi về 
những hành-vi saI trái của thân, lời-nói, và tâm; biết sợ-hãi về việc dính 
vào những việc làm xấu ác bất thiện.°Š9 

14. (v) “Người đó đã học-hiều nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, 
và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở phần 
đầu, tốt lành ở phần giữa, và tốt lành ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ 
đúng đắn, tuyên bồ (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiết— 
những giáo lý đó người đó đã học nhiêu, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc 


KINH NGƯỜI TỪ ATTHAKANÄGARA * 21 


bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo 
bằng cách-nhìn (chánh kiến). 


15. (v) “Người đó nỗ-lực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ những trạng thái bắt thiện 
và để đảm nhận những trạng thái thiện lành; người đó là ôn định, vững 
chắc trong sự chuyên-cần tu (tinh cần), không lơ lảng việc tu dưỡng 


những trạng thái thiện lành. 


16. (v1) “Người đó có sự chánh-niệm; người đó có được sự chánh-niệm 
và sự thiện-khéo cao nhất; người đó có thể nhớ và nhớ lại những điều 
mình đã làm hay đã nói từ lâu."°0 

17. (vi) “Người đó là có trí; có được trí-tuệ để nhận biết sự khởi sinh 
và biến diệt, loại trí-tuệ đó là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn 
đến sự hoàn toàn diệt-khổ.°' Đó là cách một một đệ tử thánh thiện có 


được bảy phầm-chất tốt. 


18. (6) “Và theo cách nào một đệ tử thánh thiện là một người tùy theo ý 
mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định 
(chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và mang lại sự an trú lạc trú ngay trong 
kiếp này? Ở đây: (¡) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
tách ly khỏi những trạng thái bắt thiện, một đệ tử thánh thiện chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền)... (ii) “Với sự lắng 
lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... (ii) “Với sự phai biến luôn yếu tố 
hoan-hỷ (hỷ) ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
ba (Tam thiền) ... (iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ ... I#ười đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). là trạng thái không 
còn sướng hay khổ và có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự 
buông-xả (tuyệt vời). Đó là cách một một đệ tử thánh thiện là một người 
tùy theo ý mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có thê chứng đắc bốn tầng 
thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và mang lại sự an trú lạc trú 


ngay trong kiếp này. 


19. “Khi một đệ tử thánh thiện như vậy đã trở thành một người (1) có 


28 * Chương ] 


được giới-hạnh, (2) là người phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận (các 
giác-quan), (3) là người tiết độ trong ăn uống, (4) là người hết mình vì sự 
tỉnh-thức; (5) là người đó có được bảy phẩm-chất tốt; (6) là người tùy theo 
ý mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền 
định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và mang lại sự an trú lạc trú ngay 
trong kiếp này, thì người đó được gọi là người đang trong sự tu-tập bạc 
cao [bậc học nhân] là người đã nhập vào (dòng thánh) đạo. Những cái 
trứng của người đó không bị hư hỏng; người đó có khả năng phá vỡ (vỏ 
trứng, sự vô-minh) để thoát ra, có khả năng giác-ngộ, có khả năng đạt tới 


“sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc (vào sự hiện-hữu)'. 


“Ví dụ có một con gà với tám, mười, hay mười hai trứng nó đã che, ấp, 
và nuôi dưỡng đúng cách." Cho dù nó không ước: “Ôi, mong những con 
gà con của ta sẽ dùng mỏ và móng chân phá vỡ vỏ trứng và chui ra an 
toàn!” thì những con gà con cũng có khả năng dùng mỏ và móng chân phá 
vỡ vỏ trứng và chui ra an toàn. Cũng giống như vậy, khi một đệ tử thánh 
thiện như vậy ... thì người đó được gọi là người đang trong sự tu-tập bạc 
cao [bậc học-nhân] là người đã nhập vào (dòng thánh) đạo. Những cái 
trứng của người đó không bị hư hỏng; người đó có khả năng phá vỡ (vỏ 
trứng, sự vô-minh) để thoát ra, có khả năng giác-ngộ, có khả năng đạt tới 
“sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc”. 

20. “Dựa trên chính sự chánh-niệm cao nhất được thanh lọc tinh khiết 
nhờ sự buông-xả (tuyệt vời) đó: người đệ tử thánh thiện này có thể nhớ 
lại nhiều cõi kiếp trong quá khứ của mình (úc mạng mình) ... [giống đoạn 
này trong kinh MAN 51, mục 24]... Như vậy đó, người đó nhớ lại những cõi 
kiếp trong quá khứ của mình với những phương diện và những đặc điểm 
của chúng. Đây là sự phá-vỡ đầu tiên giỗng như những con gà con phá vỡ 
vỏ trứng để thoát ra. 

21. “Dựa trên chính sự chánh-niệm cao nhất được thanh lọc tinh khiết 
nhờ sự buông-xả đó: với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên 
loài (hiên nhãn minh), người đệ tử thánh thiện này có thể nhìn thấy những 


KINH NGƯỜI TỪ ATTHAKANÄGARA ° 29 


chúng sinh chết đi và tái sinh (/hiên nhãn mình)... [giống đoạn này trong 
kinh MN 51, mục 25] ... người đó hiểu được cách được cách những chúng 
sinh trả giá (sống, chết, chuyển kiếp) tùy theo những nghiệp (hành động) 
của mình như vậy. Đây là sự phá-vỡ thứ hai giống như những con gà con 


phá vỡ vỏ trứng đề thoát ra. 


22. “Dựa trên chính sự chánh-niệm cao nhất được thanh lọc tinh khiết 
nhờ sự buông-xả đó: bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, 
ngay trong kiếp này người đệ tử thánh thiện này đã chứng nhập và an trú 
trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự 
(đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (/âu tận minh). Đây là sự phá-vỡ thứ ba giống 


như những con gà con phá vỡ vỏ trứng đề thoát ra."% 


23. “Khi một đệ tử thánh thiện có được giới-hạnh, điều đó là thuộc về 
phần đức-hạnh của người đó. Khi người đó phòng hộ các cửa của các căn 
cảm-nhận, điều đó là thuộc về phần đức-hạnh của người đó. Khi người đó 
tiết độ trong ăn uống, điều đó là thuộc về phần đức-hạnh của người đó. 
Khi người đó hết mình vì sự tỉnh-thức, điều đó là thuộc về phần đức-hạnh 
của người đó. Khi người đó có được bảy phẩm-chất tốt, điều đó là thuộc 
về phần đức-hạnh của người đó. Khi người đó là một người tùy theo ý 
mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định 
(chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và mang lại sự an trú lạc trú ngay trong 


kiệp này, điêu đó là thuộc về phân đức-hạnh của người đó.°® 


24. “Khi người đó nhớ lại nhiều cõi kiếp trong quá khứ của mình (ức 
mạng minh) ... với những phương diện và đặc điểm của chúng, điều đó là 
thuộc về phần trí-biết đích thực (minh, chân trí) của người đó. Khi, với 
mắt thiên thánh (hiên nhãn mỉnh) ... người đó nhìn thấy những chúng 
sinh chết đi và tái sinh ... người đó hiểu được cách được cách những 
chúng sinh trả giá (sống, chết, chuyển kiếp) tùy theo những nghiệp của 
mình như vậy, điều đó là thuộc về phần trí-biết đích thực của người đó. 
Khi, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp 


này người đệ tử thánh thiện này đã chứng nhập và an trú trong sự giải- 


30 *» Chương l 


thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt 
mọi ô-nhiễm (/đu tận minh), điều đó là thuộc về phân trí-biết đích thực 
của người đó. 

25. “Người đệ tử thánh thiện như vậy được gọi là “đã hoàn thiện về trí- 
biết đích thực, hoàn thiện về đức-hạnh, hoàn thiện về trí-biết đích thực và 
đức-hạnh". Và đoạn thi kệ này đã được xướng lên bởi vị trời Brahma Sa- 


nankumãra: 


“Người họ tộc mà thánh thiện thì được coi là 

Người tốt nhất trong những người của dòng dõi; 

Nhưng bậc tốt nhất trong những thiên thần và loài người 
Là bậc đã hoàn thiện về trí-biết đích thực và đức-hạnh.” 


“Giờ đoạn thi kệ đã được Brahma Sanankumara xướng một cách hay 
khéo, không phải bị xướng dở tệ; nó có một ý nghĩa và không phải vô 


nghĩa; và nó đã được tán đông bởi đức Thê Tôn.”Š56 


26.Rồi đức Thế Tôn đã ngồi dậy và nói với thầy Änanda như vậy: 
“Tốt, tốt, này Änanda! Thật tốt lành răng thầy đã nói cho những người họ 
Thích-Ca ở Kapilavatthu về người đệ tử đang trong sự tu-tập bậc cao [bậc 
học nhân] là người đã nhập vào (dòng thánh) đạo.” 

I7. Đó là lời thầy Änanda đã nói. Vị Sư Thầy đã tán đồng. Những 
người họ Thích-Ca ở Kapilavatthu đã hài lòng và vui mừng với lời giảng 


của thầy Änanda. 


53. KINH HỌC NHÂN 
(Sekha Sufta) 


27. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ 
Thích-Ca (Sakya), ở kinh thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi) Nigrodha. 


28. Bấy giờ, vào lúc đó có một hội trường mới vừa được xây xong 
dành cho những người họ Thích-Ca ở Kapilavatthu và nó chưa được trú ở 
bởi bất kỳ sa-môn hay bà-la-môn nào. Rồi những người họ Thích-Ca ở 
Kapilavatthu đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính chào đức Thế Tôn, họ 
ngôi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ở đây một 
hội trường mới vừa được xây xong dành cho những người họ Thích-Ca ở 
Kapilavatthu và nó chưa được trú ở bởi bất kỳ sa-môn hay bà-la-môn nào. 
Thưa Thế Tôn, kính mong Thế Tôn là người đầu tiên sử dụng nó. Sau khi 
đức Thế Tôn sử dụng nó trước tiên, sau này những người họ Thích-Ca ở 
Kapilavatthu sẽ sử dụng nó. Điều đó sẽ dẫn đến ích lợi và hạnh phúc dài 


lâu cho họ.”Š57 


29. Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi, sau khi thấy đức Thế Tôn 
đã đồng ý, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, giữ đức 
Thế Tôn ở hướng bên phải họ, họ ra về và đi tới hội trường mới đó. Họ 
trải kín hội trường bằng những tấm lót và chuẩn bị những chỗ ngồi, và họ 
đặt một bình nước lớn và treo một đèn dầu. Rồi họ đến gặp đức Thế Tôn 
và thưa: “Thưa Thế Tôn, hội trường đã được phủ kín bằng những tấm lót 
và những chỗ ngồi đã được chuẩn bị, một bình nước lớn đã được đặt và 


một đèn dầu đã được treo lên. Mong Thế Tôn tùy tiện đến.” 


30. Rồi đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đi cùng 
với Tăng Đoàn những Tỳ kheo đến hội trường mới đó. Sau khi đến nơi, 
đức Thế Tôn đã rửa chân và bước vào hội trường và ngồi xuống cạnh cây 
cột trung tâm, mặt nhìn hướng đông. Và những Tỳ kheo rửa chân và bước 
vào hội trường và ngồi xuống gần bức tường phía tây, mặt nhìn hướng 


32 » Chương l 


đông, với đức Thế Tôn ở trước mặt họ (tức ngồi sau lưng Phật). Và những 
người họ tộc Thích-Ca ở Kapilavatthu đã rửa chân và bước vào hội trường 
và ngồi xuống gần bức tường phía đông, mặt nhìn hướng tây, với đức Thế 
Tôn ở trước mặt họ (tức ngôi hướng đối diện Phật). 


31. Rồi, sau khi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và 
làm hoan hỷ những người họ Thích-Ca họ băng một bài nói chuyện về 
Giáo Pháp gần hết cả đêm, đức Thế Tôn mới nói với Ngài Änanda: 

“Này Ananda, hãy nói cho những người họ Thích-Ca ở Kapilavatthu 
về những người đệ tử đang trong sự tu-tập bậc cao (bậc học nhân) là 
những người đã nhập vào (dòng thánh) đạo.°5# Lưng của ta đang đau. Ta 


sẽ cho nó nghỉ ngơi.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Ãnanda đáp lại. Rồi đức Thế Tôn đã gấp tư 
áo cà sa làm gối đầu và nằm xuống nghiêng bên phải trong tư thế sư tử 
nằm, với chân trái đặt chồng lên chân phải, có chánh-niệm và hoàn toàn 


rõ-biết, sau khi đã để ý trong tâm về thời điểm thức dậy. 


32. Rồi thầy Änanda đã nói với ông Mahãnäma (Đại Danh) người họ 
Thích-Ca như vây: 


“Này chú Mahanama, ở đây một đệ tử thánh thiện là có được giới- 
hạnh, phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận (các giác-quan), tiết độ 
trong ăn uống, và hết mình vì sự tỉnh-thức; người đó có được bảy phẩm- 
chất tốt; và người đó là người tùy theo ý mình, không khó khăn hay rắc rối 
sì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao 


và mang lại sự an trú lạc trú ngay trong kiếp này [tại đây và bây giò]. 


33. (1) “Và theo cách nào một một đệ tử thánh thiện là có được giới- 
hạnh? Ở đây, một đệ tử thánh thiện là có giới-hạnh; người đó sống được 
kiềm chế trong Pãatimokkha [Giới-luật Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi 
nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã 
thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. 
Đây là cách một một đệ tử thánh thiện là có được giới-hạnh. 


KINH HỌC NHÂN ° 33 


34. (2) “Và theo cách nào một một đệ tử thánh thiện phòng hộ các cửa 
của các căn cảm-nhận? Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó 
không nắm giữ những dấu-hiệu và đường-nét (tướng chung và tướng 
riêng) của chúng. Vì nếu người đó để căn mắt không được phòng hộ, thì 
những trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-muốn (tham) và sự buôn- 
bực (ưu) có thể xâm chiếm (tâm) người đó; người đó tu tập cách kiềm chế 
nó, người đó phòng hộ căn mắt, người đó đảm nhận việc kiềm chế căn 
mắt. 

“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi-hương 
bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vỊ bằng lưỡi ... Khi cảm nhận một 
đối-tượng chạm-xúc bằng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của tâm 
bằng tâm, người đó không nắm giữ những dấu-hiệu và đường-nét của 
chúng. Bởi vì, nếu người đó để căn tâm không được phòng hộ, thì những 
trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-bực (ưu) 
có thể xâm chiếm (tâm) người đó; người đó tu tập cách kiềm chế nó, 
người đó phòng hộ căn mắt, người đó đảm nhận việc kiềm chế căn. Sau 
khi có được sự kiềm-chế thánh thiện của các (sáu) căn như vậy, người đó 
trải nghiệm bên trong mình một niềm hạnh-phúc thanh trong (không bị ố 
nhiễm, không vấn đục). Đây là cách một đệ tử thánh thiện phòng hộ các 


cửa của các căn cảm-nhận. 


35. (3) “Và theo cách nào là một một đệ tử thánh thiện tiết độ trong ăn 
uống? Ở đây, sau khi suy xét một cách khôn khéo, một đệ tử thánh thiện 
sử dụng thức-ăn: (¡) không phải để khoái thích giải trí; (ii) không phải để 
say sưa, (ii) không phải để có sắc đẹp hay để làm thân thể hấp dẫn— mà 
(iv) (cho mục đích) chỉ để giúp duy trì và liên tục thân này, (v) để kết thúc 
sự khó chịu (khi đói), và (vi) để trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để 
tu); tâm niệm rằng: “Bằng cách như vậy tôi kết thúc cái cảm-giác (đói, 
khát, yếu, đuối) đã có trước đó, và không tạo ra cảm-giác mới. Và tôi sẽ 
được khỏe mạnh, và không bị chê trách [không tội lỗi] (vì ăn uống thiếu 


chánh niệm), và sông được an ôn. 


34» Chương l 


36. (4) “Và theo cách nào một một đệ tử thánh thiện là hết mình vì sự 
tỉinh-thức? Ở đây, trong ban ngày, khi đang đi tới hay đang đi lại hay đang 
ngồi, một đệ tử thánh thiện sẽ thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái 
chướng ngại. Trong canh đầu (canh một) của đêm, khi đang đi tới hay 
đang đi lại hay đang ngồi, người đó sẽ thanh lọc tâm mình khỏi những 
trạng thái chướng ngại. Trong canh giữa (canh hai) người đó sẽ năm 
xuống nghiêng bên phải trong tư thế sư tử nằm với chân trái đặt trùng lên 
chân phải, có chánh-niệm và rõ-biết, sau khi để ý trong tâm về thời điểm 
thức dậy. Sau khi thức dậy, trong canh ba của đêm, khi đang đi tới hay 
đang đi lại hay đang ngồi, người đó sẽ thanh lọc tâm mình khỏi những 
trạng thái chướng ngại. Đó là cách một một đệ tử thánh thiện là hết mình 


vì sự tỉnh-thức. 


37. (5) “Và theo cách nào là một đệ tử thánh thiện có được bảy phẩm 
chất tốt? Ở đây, (¡) một đệ tử thánh thiện có niềm-tin; người đó đặt niềm- 
tin vào sự sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là bậc A-la- 
hán, bậc toàn-giác, đã hoàn thiện trí-biết đích thực (chân trí) và đức-hạnh, 
là bậc phúc lành, bậc hiểu biết những thế giới, là người dẫn dắt tối thượng 
(vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc giác-ngộ [Phật], bậc thế tôn” 


38. (i) “Người đó có cảm-nhận biết xấu-hồ về mặt đạo đức; người đó 
biết xâu-hồ về những hành-vi sai trái của thân, lời-nói, và tâm; biết xấu-hồ 
về việc dính vào những việc làm xấu ác bắt thiện. 

39. (ii) “Người đó biết sợ-hãi việc làm sai trái; người đó biết sợ-hãi về 
những hành-vIi saI trái của thân, lòi-nói, và tâm; biết sợ-hãi về việc dính 
vào những việc làm xấu ác bất thiện.°59 

40. (v) “Người đó đã học-hiều nhiều, ghi nhớ những điều mình đã học, 
và tích lũy những điều mình đã học. Những giáo lý đó là tốt lành ở phần 
đầu, tốt lành ở phần giữa, và tốt lành ở phần cuối, với ý nghĩa và câu chữ 
đúng đắn, tuyên bố (cho thấy) đời sống tâm linh toàn thiện và tinh khiết— 
những giáo lý đó người đó đã học nhiều, đã lưu giữ trong tâm, đã tụng đọc 


KINH HỌC NHÂN ° 35 


bằng miệng, đã điều tra bằng tâm, và đã thâm nhập một cách thiện khéo 
bằng cách-nhìn (chánh kiến). 


41. (v) “Người đó nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ những trạng thái bất thiện 
và để đảm nhận những trạng thái thiện lành; người đó là ôn định, vững 
chắc trong sự chuyên-cần tu (tỉnh cần), không lơ lảng việc tu dưỡng 
những trạng thái thiện lành. 


42. (v0) “Người đó có sự chánh-niệm; người đó có được sự chánh-niệm 
và sự thiện-khéo cao nhất; người đó có thể nhớ và nhớ lại những điều 
mình đã làm hay đã nói từ lâu."”° 

43. (vi) “Người đó là có trí; có được trí-tuệ để nhận biết sự khởi sinh 
và biến diệt, loại trí-tuệ đó là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn 
đến sự hoàn toàn diệt-khổ.Š”! Đó là cách một một đệ tử thánh thiện có 


được bảy phầm-chất tốt. 


44. (6) “Và theo cách nào một đệ tử thánh thiện là một người tùy theo ý 
mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có thê chứng đắc bốn tầng thiền định 
(chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và mang lại sự an trú lạc trú ngay trong 
kiếp này? Ở đây: (¡) 'Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
tách ly khỏi những trạng thái bắt thiện, một đệ tử thánh thiện chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ... (ii) “Với sự lắng 
lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền)... (ii) “Với sự phai biến luôn yếu tổ 
hoan-hÿ (hỷ) ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
ba (Tam thiền)... (iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khô ... người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), là trạng thái không 
còn sướng hay khổ và có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự 
buông-xả (tuyệt vời). Đó là cách một một đệ tử thánh thiện là một người 
tùy theo ý mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có thê chứng đắc bốn tầng 
thiền định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và mang lại sự an trú lạc trú 


ngay trong kiếp này. 


45. “Khi một đệ tử thánh thiện như vậy đã trở thành một người (1) có 


36 *» Chương l 


được giới-hạnh, (2) là người phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận (các 
giác-quan), (3) là người tiết độ trong ăn uống, (4) là người hết mình vì sự 
tỉnh-thức; (5) là người đó có được bảy phẩm-chất tốt; (6) là người tùy theo 
ý mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền 
định (chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và mang lại sự an trú lạc trú ngay 
trong kiếp này, thì người đó được gọi là người đang trong sự tu-tập bạc 
cao [bậc học nhân] là người đã nhập vào (dòng thánh) đạo. Những cái 
trứng của người đó không bị hư hỏng; người đó có khả năng phá vỡ (vỏ 
trứng, sự vô-minh) để thoát ra, có khả năng giác-ngộ, có khả năng đạt tới 


“sự an-toàn tôi thượng thoát khỏi sự trói-buộc (vào sự hiện-hữu)'. 


“Ví dụ có một con gà với tám, mười, hay mười hai trứng nó đã che, ấp, 
và nuôi dưỡng đúng cách."”? Cho dù nó không ước: “Ôi, mong những con 
gà con của ta sẽ dùng mỏ và móng chân phá vỡ vỏ trứng và chui ra an 
toàn! thì những con gà con cũng có khả năng dùng mỏ và móng chân phá 
vỡ vỏ trứng và chui ra an toàn. Cũng giống như vậy, khi một đệ tử thánh 
thiện như vậy ... thì người đó được gọi là người đang trong sự tu-tập bạc 
cao [bậc học-nhân] là người đã nhập vào (dòng thánh) đạo. Những cái 
trứng của người đó không bị hư hỏng; người đó có khả năng phá vỡ (vỏ 
trứng, sự vô-minh) để thoát ra, có khả năng giác-ngộ, có khả năng đạt tới 
“sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc”. 

46. “Dựa trên chính sự chánh-niệm cao nhất được thanh lọc tinh khiết 
nhờ sự buông-xả (tuyệt vời) đó: "3 người đệ tử thánh thiện này có thể nhớ 
lại nhiều cõi kiếp trong quá khứ của mình (úc mạng mình) ... [giống đoạn 
này trong kinh MAN 51, mục 24]... Như vậy đó, người đó nhớ lại những cõi 
kiếp trong quá khứ của mình với những phương diện và những đặc điểm 
của chúng. Đây là sự phá-vỡ đầu tiên giỗng như những con gà con phá vỡ 
vỏ trứng để thoát ra. 

47. “Dựa trên chính sự chánh-niệm cao nhất được thanh lọc tinh khiết 
nhờ sự buông-xả đó: với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên 


loài (/hên nhãn minh), người đệ tử thánh thiện này có thể nhìn thấy những 


KINH HỌC NHÂN ° 31 


chúng sinh chết đi và tái sinh (rhiên nhãn minh) ... [giống đoạn này trong 
kinh MN 51, mục 25]... người đó hiểu được cách được cách những chúng 
sinh trả giá (sống, chết, chuyển kiếp) tùy theo những nghiệp (hành động) 
của mình như vậy. Đây là sự phá-vỡ thứ hai giống như những con gà con 


phá vỡ vỏ trứng đề thoát ra. 


48. “Dựa trên chính sự chánh-niệm cao nhất được thanh lọc tinh khiết 
nhờ sự buông-xả đó: bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, 
ngay trong kiếp này người đệ tử thánh thiện này đã chứng nhập và an trú 
trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự 
(đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (/âu ân minh). Đây là sự phá-vỡ thứ ba giống 


như những con gà con phá vỡ vỏ trứng đề thoát ra." 


49. “Khi một đệ tử thánh thiện có được giới-hạnh, điều đó là thuộc về 
phần đức-hạnh của người đó. Khi người đó phòng hộ các cửa của các căn 
cảm-nhận, điều đó là thuộc về phần đức-hạnh của người đó. Khi người đó 
tiết độ trong ăn uống, điều đó là thuộc về phần đức-hạnh của người đó. 
Khi người đó hết mình vì sự tỉnh-thức, điều đó là thuộc về phần đức-hạnh 
của người đó. Khi người đó có được bảy phẩm-chất tốt, điều đó là thuộc 
về phần đức-hạnh của người đó. Khi người đó là một người tùy theo ý 
mình, không khó khăn hay rắc rối gì, có thê chứng đắc bốn tầng thiền định 
(chúng) tạo nên phần tâm bậc cao và mang lại sự an trú lạc trú ngay trong 


kiệp này, điêu đó là thuộc về phân đức-hạnh của người đó.” 


50. “Khi người đó nhớ lại nhiều cõi kiếp trong quá khứ của mình (ức 
mạng minh) ... với những phương diện và đặc điểm của chúng, điều đó là 
thuộc về phần trí-biết đích thực (minh, chân trí) của người đó. Khi, với 
mắt thiên thánh (hiên nhãn mỉnh) ... người đó nhìn thấy những chúng 
sinh chết đi và tái sinh ... người đó hiểu được cách được cách những 
chúng sinh trả giá (sống, chết, chuyển kiếp) tùy theo những nghiệp của 
mình như vậy, điều đó là thuộc về phần trí-biết đích thực của người đó. 
Khi, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp 


này người đệ tử thánh thiện này đã chứng nhập và an trú trong sự giải- 


38 *» Chương l 


thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt 
mọi ô-nhiễm (/@u tận minh), điều đó là thuộc về phần trí-biết đích thực 
của người đó. 

51. “Người đệ tử thánh thiện như vậy được gọi là “đã hoàn thiện về trí- 
biết đích thực, hoàn thiện về đức-hạnh, hoàn thiện về trí-biết đích thực và 
đức-hạnh". Và đoạn thi kệ này đã được xướng lên bởi vị trời Brahma Sa- 


nankumãra: 


“Người họ tộc mà thánh thiện thì được coi là 

Người tốt nhất trong những người của dòng dõi; 

Nhưng bậc tốt nhất trong những thiên thần và loài người 
Là bậc đã hoàn thiện về trí-biết đích thực và đức-hạnh.” 


“Giờ đoạn thi kệ đã được Brahma Sanankumäara xướng một cách hay 
khéo, không phải bị xướng dở tệ; nó có một ý nghĩa và không phải vô 


nghĩa; và nó đã được tán đông bởi đức Thê Tôn.”Š”5 


52.Rồi đức Thế Tôn đã ngồi dậy và nói với thầy Änanda như vậy: 
“Tốt, tốt, này Änanda! Thật tốt lành răng thầy đã nói cho những người họ 
Thích-Ca ở Kapilavatthu về người đệ tử đang trong sự tu-tập bậc cao [bậc 
học nhân] là người đã nhập vào (dòng thánh) đạo.” 
Đó là lời thầy Änanda đã nói. Vị Sư Thầy đã tán đồng. Những người 
họ Thích-Ca ở Kapilavatthu đã hài lòng và vui mừng với lời giảng của 
thầy Änanda. 


54. KINH POTALIYA 
(Potaliya Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ dân 


Anguttaraäpa trong một thị trấn của họ tên là thị trần Äpana. 


2. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thị trấn Apana để khát thực. Sau khi đã đi khất thực trong thị 
trấn AÄpana, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, đức 
Thế Tôn đã đến một khu vườn để an trú qua ngày. Sau khi đi vô khu 
vườn, đức Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây. 


3. Gia chủ Potaliya, trong khi đang đi dạo mát, ăn mặc đây đủ, dép quai 
sau và dù che nẵng, cũng đi vô khu vườn đó, và sau khi đi vô khu vườn, 
ông đến chỗ đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ 
xong phần chảo hỏi thân thiện, ông đứng qua một bên. Đức Thế Tôn đã 
nói với ông: “Này gia chủ, có mấy chỗ ngồi, chú cứ ngôi nếu thích.” 

Sau khi điều này được nói ra, gia chủ Potaliya nghĩ: “Sa-môn Cồ-đàm 


.39 


mới gọi ta là “gia chủ”” nên ông ta giận và bât đông, nhưng ông vân im 


lặng. 
Lần thứ hai đức Thế Tôn nói với ông: “Này gia chủ, có mây chỗ ngồi, 
chú cứ ngồi nếu thích.” Và lần thứ hai gia chủ Potaliya nghĩ: “Sa-môn Cỗ- 


332 


đàm gọi ta là “gia chủ”” nên ông ta giận và bất đông, nhưng ông vẫn im 
8 E 8 ta g1 


lặng. 
Lần thứ ba đức Thế Tôn nói với ông: “Này gia chủ, có mấy chỗ ngồi, 
chú cứ ngồi nếu thích.” Và lần thứ ba gia chủ Potaliya nghĩ: “Sa-môn Cồ- 


332 


đàm gọi ta là “gia chủ”” nên ông ta giận và bất đồng, ông nói với đức Thế 
Tôn: 
“Thầy Cồ-đàm, điều đó không phù hợp và không đúng cách nếu thầy 


gọi tôi là “gia chủ'. 


“Này gia chủ, chú có những phương diện, những hình tướng, và những 


40 * Chương Ï 


dâu hiệu của một gia chủ.” 

“Cho dù vậy, này Thây Cô-đàm, nhưng tôi đã từ bỏ tât cả mọi công 
việc và đã căt bỏ mọi sự việc ở đời.” 

“Này gia chủ, theo cách nào là chú đã từ bỏ tât cả mọi công việc và đã 
căt bỏ mọi sự việc ở đời?” 

““Thây Cô-Đàm, tôi đã cho đi mọi của cải, lúa gạo, vàng, bạc cho con 
cái kê thừa. Tôi không còn khuyên dạy hay trách rây chúng vê những vân 
đê như vậy, tôi chỉ sông cân có thức ăn và quân áo mà thôi. Đó là cách tôi 
đã từ bỏ tât cả mọi công việc và đã cắt bỏ mọi sự đời.” 

“Này gia chủ, “sự cắt bỏ mọi sự đời” (sự dút bỏ, lìa bỏ mọi sự việc thê 
gian) như chú mới mô tả là một chuyện, nhưng theo Giới Luật của Thánh 


Nhân thì “sự cắt bỏ mọi sự đời” là chuyện khác.” 


“Thưa thầy, cái gì là “sự cắt bỏ mọi sự đời” theo Giới Luật của Thánh 
Nhân? Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp, 


chỉ cho tôi “sự cắt bỏ mọi sự đời” theo Giới Luật của Thánh Nhân là gì.” 
“Vậy thì, này gia chủ, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói”. 


“Dạ, thưa thầy”, gia chủ Potaliya đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 
này: 

4. “Này gia chủ, theo Giới Luật của Thánh Nhân có tám điều dẫn tới 
“sự cắt bỏ mọi sự đời”. Tám đó là gì? Với chỗ dựa là sự không sát-sinh, sự 
sát-sinh sẽ được đẹp bỏ. Với chỗ dựa là sự không gian-cắp, sự gian-cắp sẽ 
được đẹp bỏ. Với chỗ dựa là sự nói-thật nói đúng, sự nói-dối nói láo sẽ 
được đẹp bỏ. Với chỗ dựa là sự nói lời không hiểm-độc ma mãnh, sự nói 
lời hiểm-độc ma mãnh sẽ được dẹp bỏ. Với chỗ dựa là sự không ham 
muốn và không tham lam, "” sự ham muốn và sự tham lam sẽ được đẹp 
bỏ. Với chỗ dựa là sự không lăng mạ và không chửi mắng, sự lăng mạ và 
chửi mắng sẽ được dẹp bỏ. Với chỗ dựa là sự không sân giận và không 
bực bội, sự sân giận và bực bội sẽ được dẹp bỏ. Với chỗ dựa là sự không 


kiêu ngạo, sự kiêu ngạo sẽ được dẹp bỏ. Đây là tắm điều theo Giới Luật 


KINH POTALTYA * 41 


của Thánh Nhân, được nói ra ngắn gọn chứ không được giảng giải chỉ tiết, 


"3. 99 


sẽ dẫn tới “sự cắt bỏ mọi sự đời”. 


5. “Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu, vì lòng bi-mẫn, nếu đức Thế Tôn giảng 
giải chi tiết cho tôi về tám điều theo Giới Luật của Thánh Nhân đề dẫn tới 
“sự cắt bỏ mọi sự đời? mới được đức Thế Tôn nói ra ngắn gọn mà không 
giảng giải chỉ tiết.” 

“Vậy thì, này gia chủ, hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói” 


é 


“Dạ, thưa thầy”, gia chủ Potaliya đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 
này: 

6. (1) “*Với chỗ dựa là sự không sát-sinh, sự sát-sinh sẽ được dẹp bỏ.) 
Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được nói 
như vậy? Ở đây, một đệ tử thánh thiện suy xét như vây: “Tôi đang thực 
hành cách để dẫn tới sự dẹp bỏ và cắt bỏ những gông-cùm mà do chúng 
(nên) tôi có thể dính vào sự sát-sinh. Nếu tôi sát-sinh, tôi sẽ khiến trách 
mình vì đã làm vậy; người hiền trí, sau khi đã tìm hiểu được, sẽ chỉ trích 
tôi vì đã làm vậy; và khi thân tan rã, sau khi chết, do sát-sinh nên bị tái 
sinh trong một nơi-đến bất hạnh. Nhưng chính bản thân sự sát-sinh này là 
một gông-cùm và một chướng-ngại.””® Và những ô-nhiễm, sự phiền-khổ, 
và sự sốt-não có thể khởi sinh do sát-sinh, nhưng những ô-nhiễm, sự 
phiền-khổ, và sự sốt-não không khởi sinh nhờ kiêng cữ sát-sinh.” Do chiếu 
theo điều như vậy nên đã nói: “Với chỗ dựa là sự không sát-sinh, sự sát- 


sinh sẽ được dẹp bỏ.” 


7. (2) ““Với chỗ dựa là sự không gian-cắp, sự gian-cắp sẽ được đẹp bỏ.” 


Điêu này đã được nói như vậy ... 


8. (3) “*Với chỗ dựa là sự nói-thật nói đúng, sự nói-dối nói láo sẽ được 
đẹp bỏ.” Điêu này đã được nói như vậy ... 


9. (4) “*Với chỗ dựa là sự nói lời không hiểm-độc ma mãnh, sự nói lời 


hiêm-độc ma mãnh sẽ được dẹp bỏ.` Điêu này đã được nói như vậy ... 


10. (5) ““Với chỗ dựa là sự không ham muốn và không tham lam, sự 


42 * Chương Ï 


ham muôn và tham lam sẽ được đẹp bỏ.ˆ Điêu này đã được nói như vậy ... 


11. (6) ““Với chỗ dựa là sự không lăng mạ và không chửi mắng, sự 


lăng mạ và chửi măng sẽ được dẹp bỏ.” Điêu này đã được nói như vậy ... 


12. (7) “*Với chỗ dựa là sự không sân giận và không bực bội, sự sân 
giận và bực bội sẽ được dẹp bỏ. ` Điều này đã được nói như vậy ... 


13. (8) ““Với chỗ dựa là sự không kiêu ngạo, sự kiêu ngạo sẽ được dẹp 
bỏ.” Điều này được nói như vậy. Và chiếu theo cái gì nên điều này được 
nói như vậy? Ở đây, một đệ tử thánh thiện suy xét như vây: “Tôi đang 
thực hành cách để dẫn tới sự dẹp bỏ và cắt bỏ những gông-cùm mà do 
chúng (nên) tôi có thể dính vào sự kiêu-ngạo. Nếu tôi kiêu-ngạo, tôi sẽ 
khiến trách mình vì đã làm vậy; người hiền trí, sau khi đã tìm hiểu được, 
sẽ chỉ trích tôi vì đã làm vậy; và khi thân tan rã, sau khi chết, do sự kiêu- 
ngạo nên bị tái sinh trong một nơi-đến bất hạnh. Nhưng chính bản thân sự 
kiêu-ngạo này là một gông-cùm và một chướng-ngại. Và những ô-nhiễm, 
sự phiền-khổ, và sự sốt-não có thể khởi sinh do sự kiêu-ngạo, nhưng 
những ô-nhiễm, sự phiền-khổ, và sự sốt-não không khởi sinh nhờ kiêng cữ 
sự kiêu-ngạo.'` Do chiếu theo điều như vậy nên đã nói: “Với chỗ dựa là sự 


không kiêu-ngạo, sự kiêu-ngạo sẽ được đẹp bỏ. "7? 


14. “Tám điều này theo Giới Luật của Thánh Nhân sẽ dẫn tới “sự cắt bỏ 
mọi sự đời' giờ đã được đức Thế Tôn giảng giải chỉ tiết. Nhưng “sự cắt bỏ 
mọi sự đời” theo Giới Luật của Thánh Nhân vẫn chưa được thành tựu 


hoàn toàn và tât cả mọi mặt.” 


“Thưa thầy, theo cách nào là “sự cắt bỏ mọi sự đời theo Giới Luật của 
Thánh Nhân được thành tựu hoàn toàn và tất cả mọi mặt? Thưa thầy, sẽ 
tốt lành nếu đức Thế Tôn chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp, chỉ cho tôi cách mà 
“sự cắt bỏ mọi sự đời? theo Giới Luật của Thánh Nhân được thành tựu 


hoàn toàn và tât cả mọi mặt.” 
“Này gia chủ, vậy hãy lăng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói” 


“Dạ, thưa thầy”, gia chủ Potaliya đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 


KINH POTALTYA * 43 


này: 

15. “Này gia chủ, ví dụ một con chó, bị đói và yếu, đang đứng chực ở 
hàng bán thịt."®° Rồi người bán thịt rành nghề [hay người phụ việc của ông 
ta] có thể quăng cho con chó một khúc xương không, đã lạng sạch, không 
có thịt, chỉ còn vết máu. Chú nghĩ sao, này gia chủ? Liệu con chó đó có 
được hết đói và yêu với một khúc xương không, đã lạng sạch, không có 


thịt, chỉ còn vết máu, hay không?” 


“Không, thưa thầy. Vì sao? Vì đó chỉ là một khúc xương không, đã 
lạng sạch, không có thịt, chỉ còn vết máu. Cuối cùng con chó chỉ chuốc 


lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví 
như một khúc xương; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều 
khổ đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là phần lớn.) 
Sau khi đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy bằng trí-tuệ 
chánh đúng, người đó tránh bỏ sự buông-xả bị phân tán (của tâm), dựa 
trên sự phân tán, và tu tập sự buông-xả được hợp nhất (của tâm), dựa trên 


'°t 


sự hợp nhấ ở đó sự dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế gian 


hoàn toàn chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư]. 


1ó. “Này gia chủ, ví dụ một con kền kền (linh thứu), một con diệc, hay 
một con diều hâu gắp một miếng thịt và bay đi, rồi những con còn lại sẽ 
đuôi theo nó, (dùng mỏ) cắn mồ nó và (dùng móng vuốt) cào bấu nó. Chú 
nghĩ sao, này gia chủ? Nếu con linh thứu, hay con diệc, hay con diều hâu 
đó không mau lẹ buông bỏ miếng thịt đó, thì nó có thể bị (tắn công) chết 
hay bị đau khổ như chết vì miếng thịt đó phải không?” 


“Đúng vậy, thưa thầy” 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví 


như một miếng thịt; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ 


44 * Chương Ï 


đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là phần lớn.” Sau khi 
đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy bằng trí-tuệ chánh 
đúng ... sự dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế gian hoàn toàn 
chấm dứt sạch sẽ. 


17. “Này gia chủ, ví dụ một người cầm một ngọn đuốc làm bằng cỏ khô 
đang cháy và đi ngược gió. Chú nghĩ sao, này gia chủ? Nếu người đó 
không mau lẹ buông bỏ ngọn đuốc làm bằng cỏ khô đang cháy đó, ngọn 
đuốc sẽ đốt cháy bàn tay hay cánh tay hay những chỗ khác trên thân người 
đó, thì có thể bị chết hay bị đau khổ như chết vì ngọn đuốc đó phải 
không?” 

“Đúng vậy, thưa thầy” 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết Suy Xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví 
như một ngọn đuốc đang cháy (ngược gió); chúng mang lại một ít sự thỏa- 
thích nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong 
chúng là phần lớn. Sau khi đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là 
như vậy bằng trí-tuệ chánh đúng ... sự dính-chấp theo những thứ vật chất 
trong thế gian hoàn toàn chấm dứt sạch sẽ. 


18. “Này gia chủ, ví dụ có một hồ than sâu hơn chiều cao con người 
chứa đầy than đang cháy, nhưng không có lửa ngọn hay khói. Rồi một 
người đến đó, là người muốn sống và không muốn chết, là người muốn 
sướng và tránh khổ, rồi có hai lực sĩ nắm chặt hai tay anh ta và lôi anh ta 
đến chỗ hồ than. Chú nghĩ sao, này gia chủ? Thì người đó có sẽ cố giằng 
co kháng cự đủ kiểu (để thoát khỏi) phải không?” 


“Dạ đúng, thưa Thế Tôn. Vì sao? Vì anh ta biết nếu mình bị đây 
xuống hồ than thì anh ta có thể sẽ chết hay đau khổ như chết vì hồ than 
đó.” 

“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví 


KINH POTALTYA * 45 


như một hố than đang cháy; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng 
nhiều khổ đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là phần 
lớn.” Sau khi đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy bằng trí- 
tuệ chánh đúng ... sự dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế gian 


hoàn toàn châm dứt sạch sẽ. 


19. “Này gia chủ, ví dụ một người nằm mơ thấy những khu vườn rất 
đẹp, những khu rừng rất đẹp, những đồng cỏ rất đẹp, và những hồ nước rất 
đẹp, rồi tới khi thức dậy anh ta thấy chăng có gì cả. Cũng giống như vậy, 
nảy gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét như vây: “Những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví như một giác mơ; chúng 
mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng, trong 
khi sự nguy-hại trong chúng là phần lớn.” Sau khi đã nhìn thấy điều này 
đúng như nó thực là như vậy bằng trí-tuệ chánh đúng ... sự dính-chấp 


theo những thứ vật chất trong thế gian hoàn toàn chấm dứt sạch sẽ. 


20. “Này gia chủ, ví dụ một người vay mượn những đồ đạc—như một 
chiếc xe rất đẹp và những thứ vòng vàng trang sức—rôi anh ta đi tới chợ, 
những chủ nhân của những thứ mà anh ta vay mượn cũng đến đó. Rồi mọi 
người nhìn thấy anh ta, họ nói: “Này ông bà, đó là một người giàu có! Đó 
là cách những người giàu có thụ hưởng sự giàu có của họ!” Rồi những chủ 
nhân khi thấy anh ta liền lấy lại những thứ của họ. Chú nghĩ sao, này gia 


chủ? Điều đó dư đủ làm cho anh ta trở nên chán nản phải không?” 


“Đúng vậy, thưa thầy. Vì sao? Bởi vì những chủ nhân sẽ lẫy lại những 


thứ đó của họ.” 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vầy: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví 
như những thứ vay mượn tạm bợ; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích 
nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là 
phần lớn. Sau khi đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy 
bằng trí-tuệ chánh đúng ... sự dính-chấp theo những thứ vật chất trong thế 


gian hoàn toàn châm dứt sạch sẽ. 


4G * Chương Ï 


21. “Này gia chủ, ví dụ có một vườn cây rậm rạp không xa làng mạc 
hay phố thị, trong đó có một cây sai trái trĩu quả nhưng không có trái nào 
đã rụng xuống đất. Rồi một người đến đó đang cần trái cây, đang tìm kiếm 
trái cây, đang đi tìm trái cây, và người đó đi vô khu vườn đó và nhìn thấy 
cái cây sal trái đó. Ngay đó anh ta nghĩ: “Cây này sai trái nhưng không có 
trái nào đã rụng xuống đất. Ta biết cách trèo cây, vậy ta sẽ trèo lên cây 
này, ăn nhiều trái cây cho thỏa thích, và lấy bỏ đầy bao mang về." Và anh 
ta làm vậy. Rồi một người thứ hai đến đó ... (trơng tự người thứ nhát)... 
Ngay đó anh ta nghĩ: “Cây này sai trái nhưng không có trái nào đã rụng 
xuống đất. Ta không biết cách trèo cây, vậy ta sẽ chặt gốc cây này, ăn 
nhiều trái cây cho thỏa thích, và lấy bỏ đầy bao mang về.” Và anh ta làm 
vậy. Chú nghĩ sao, này gia chủ? Nếu người thứ nhất đã trèo lên cây mà 
không mau lẹ trèo xuống, khi cây ngã anh ta sẽ bị gảy tay hay gảy chân 
hay bị chỗ khác trên thân, thì do vậy có thể bị chết hay đau khổ như chết 
phải không?” 

“Đúng vậy, thưa thầy”. 


“Cũng giống như vậy, này gia chủ, một đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vây: “Những khoái-lạc giác quan (dục lạc) đã được đức Thế Tôn ví 
như những trái cây trên cây cao; chúng mang lại một ít sự thỏa-thích 
nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng, trong khi sự nguy-hại trong chúng là 
phần lớn. Sau khi đã nhìn thấy điều này đúng như nó thực là như vậy 
bằng trí-tuệ chánh đúng, người đó tránh bỏ sự buông-xả bị phân tán (của 
tâm), dựa trên sự phân tán, và tu tập sự buông-xả được hợp nhất (của 
tâm), dựa trên sự hợp nhất, ở đó sự dính-chấp theo những thứ vật chất 


trong thế gian hoàn toàn chấm dứt sạch sẽ. 


22. “Dựa trên chính sự chánh-niệm cao nhất đó được thanh lọc tỉnh 
khiết nhờ sự buông-xả (tuyệt vời) (của Tứ thiền), người đệ tử thánh thiện 
này (có thể) nhớ lại nhiều cõi kiếp trong quá khứ của mình (#c mạng 
mình), đó là, một lần sinh, hai lần sinh ... [Giống đoạn này trong kinh MN 
51, mục 24]... Như vậy người đó đã nhớ lại những cõi kiếp trong quá khứ 


KINH POTALIWA * 4i 


của mình với những phương diện và những đặc điêm của chúng. 


23. “Dựa trên chính sự chánh-niệm cao nhất đó được thanh lọc tỉnh 
khiết nhờ sự buông-xả, người đệ tử thánh thiện này (có thể) nhìn thấy 
những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có 
và xấu có, phước lành có và vô phước có ... [Gióng đoạn này trong kinh 
MN 5T, mục 25]... người đó hiểu được cách những chúng sinh trả giá 
(sống, chết, chuyền kiếp) tùy theo những nghiệp (hành động) của họ như 


vậy. (thiên nhấn mình) 


24. “Dựa trên chính sự chánh-niệm cao nhất đó được thanh lọc tỉnh 
khiết nhờ sự buông-xả, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp, ngay trong kiếp này người đệ tử thánh thiện này đã chứng nhập và an 
trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với 


sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (/âu tận minh). 


25. “Đến lúc này, này gia chủ, “sự cắt bỏ mọi sự đời” theo Giới Luật 
của Thánh Nhân đã được thành tựu hoàn toàn và tất cả mọi mặt. Chú nghĩ 
sao, này gia chủ? Chú có nhìn thấy bên trong chú có “sự cắt bỏ mọi sự 
đời” đúng theo G1ới Luật của Thánh Nhân khi nó đã được thành tựu hoàn 


toàn và tât cả mọi mặt như vậy hay không?” 


“Thưa thầy, tôi là ai mà có được “sự cắt bỏ mọi sự đời hoàn toàn và tất 
cả mọi mặt đúng như sự đó theo Giới Luật của Thánh Nhân? Thật tình, 
thưa thây, tôi còn xa để với tới “sự cắt bỏ mọi sự đời” như vậy theo Giới 
Luật của Thánh Nhân khi nó được thành tựu hoàn toàn và tất cả mọi mặt. 
Bởi vì, thưa thầy, mặc dù những du sĩ các giáo phái khác không phải là 
những người thuần chủng, chúng tôi đã tưởng họ là những người thuần 


"#2 cho dù họ không phải là những người thuần chủng, chúng tôi đã 


chủng: 
cấp dưỡng cho họ bằng những thức ăn của những người thuần chủng: cho 
dù họ không phải là những người thuần chủng, chúng tôi đã đặt họ ở chỗ 
của những người thuần chủng. Nhưng cho dù những Tỳ kheo là những 
người thuần chủng, chúng tôi đã tưởng họ không phải là những người 


thuần chủng; cho dù họ là những người thuần chủng, chúng tôi đã cấp 


48 * Chương Ï 


dưỡng cho họ thức ăn của những người không thuần chủng: cho dù họ là 
những người thuần chủng, chúng tôi đã đặt họ ở chỗ những người không 
thuần chủng. Nhưng từ giờ, thưa thầy, vì những du sĩ các giáo phái khác 
không phải là những người thuần chủng, chúng tôi hiểu rằng họ không 
phải là những người thuần chủng; vì họ không phải là những người thuần 
chủng, chúng tôi sẽ cấp dưỡng cho họ những thức ăn của những người 
không thuần chủng: vì họ không phải là những người thuần chủng, chúng 
tôi sẽ đặt họ ở chỗ của những người không thuần chủng. Thưa thầy, đức 
Thế Tôn đã khích lệ trong tôi tình thương-mến dành cho những sa-môn, 


niêm-tin dành cho những sa-môn, sự tôn-kính dành cho những sa-môn. 


26. “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô- 
Đàm! Thầy Cô-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy 
đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ 
đường cho kẻ đã lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những ai có mắt 
sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đảm 
và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính 
mong Thây Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 


55. KINH JIVAKA 
(Jmvaka Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trong khu Vườn Xoài của anh JTivaka Komärabhacca.°83 


2. Rồi anh Jïvaka Komaärabhacca đã đến gặp đức Thế Tôn, và sau khi 
kính chào đức Thế Tôn, anh ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế 
Tôn: 

3. “Thưa Thế Tôn, con nghe điều này: “Họ giết sinh vật vì sa-môn Cô- 
đàm: sa-môn Cồ-đàm biết và ăn thịt (họ nấu) cho ông ta từ những con vật 
bị giết vì ông ta." Thưa Thế Tôn, những người nói như vậy có phải là nói 
điều được nói bởi đức Thế Tôn và không diễn dịch sai lời của đức Thế 
Tôn bằng những điều trái với sự thật? Có phải họ đã giải thích đúng theo 
Giáo Pháp theo một cách để không tạo cơ sở lý lẽ nào để bị (người khác) 
phê phán?” 


4. “Này Jïvaka, những ai nói như vậy là không nói đúng điều được nói 


bởi ta, mà diễn dịch sai lời của ta băng điều không đúng và trái với sự thật. 


5. “Này Jïvaka, ta nói rằng có ba trường hợp thịt không được ăn: khi đã 
thấy, đã nghe, hoặc đã nghi ngờ [rằng con vật đã bị giết thịt vì mình]. Ta 
nói rằng thịt không được ăn trong ba trường hợp này. Ta nói rằng có ba 
trường hợp thịt có thể được ăn: khi không thấy, không nghe, và không 
nghi ngờ [con vật đã bị giết thịt vì mình]. Ta nói rằng thịt có thể được ăn 
trong ba trường hợp này."® 


6. “Ở đây, này JTvaka, có Tỳ kheo sống nương nhờ vào làng xóm hay 
thị trấn. Người đó (sống) an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp 
mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống 
bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thâm đẫm sự từ-ái, rộng lớn [quảng 


50 *° Chương Ï 


đại], bao la [được khuếch đại, cao rộng, cao vời], vô lượng, không còn 
hung-dữ, không còn ác-ý. Rồi một gia chủ [hay con trai ông ta] đến gặp và 
mời Tỳ kheo đó đến dùng bữa cơm ngày mai. Tỳ kheo đó sẽ nhận lời nếu 
thầy đó thích. Khi đêm đã qua, vào buổi sáng, thầy đó mặc y-phục, mang 
theo bình bát và cà sa, đi đến nhà của gia chủ đó và ngồi xuống chỗ ngồi 
đã dọn sẵn. Rồi gia chủ đã phục vụ thầy đó bằng thức ăn cúng dường. 
Thầy đó không nghĩ: “Thật tốt rằng gia chủ đã phục vụ mình với thức ăn 
ngon! Phải chi sau này gia chủ cũng phục vụ mình với thức ăn ngon như 
vậy!" Thầy đó không nghĩ như vậy. Thầy đó ăn thức ăn cúng dường mà 
không bị trói buộc vào nó, không say mê với nó, và hoàn toàn không dính 
vào nó, nhìn thấy sự nguy-hại trong nó và hiểu được sự thoát-khỏi nó. 
Anh nghĩ sao, này JTvaka? Vậy có phải Tỳ kheo đó chọn lấy sự khô đau 
cho mình, hay cho người khác, hay cho cả mình và cho người?”——“Không 
phải, thưa Thế Tôn.”—*“Vậy có phải lúc đó Tỳ kheo đó duy trì (nuôi) bản 
thân bằng thức ăn phi tội lỗi?” 


7. “Đúng vậy, thưa Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, con đã nghe điều này: 
“Trời Brahmä an trú trong tâm-từ”. Thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn là chứng 
nhân nhìn thấy được (nhân chứng sống) của con đối với điều đó; vì đức 


Thế Tôn an trú trong tâm-từ.” 


“Này JTvaka, mọi sự tham, sân, sĩ (vì nó) làm khởi sinh sự ác-ý thì đã 
bị trừ bỏ bởi Như Lai, đã bị cắt bỏ nó tận góc, đã bị làm thành như gốc 
cây cọ chết, đã bị xóa số nó để không còn khởi sinh trong tương lai."® 


Nếu lời anh nói là theo nghĩa đó, thì ta đồng ý với anh.” 
“Thưa Thế Tôn, lời con nói chính xác là theo nghĩa đó.” 


8.—10. “Ở đây, này JTvaka, một Tỳ kheo sống nương nhờ vào làng xóm 
hay thị trấn. Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm 
đẫm sự bi-mẫn (tâm bï) ... sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... sự buông-xả (tâm xả); 
cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. 
Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mỌI nơi, và đối với tất cả cũng 


như đôi với bản thân mình, người đó sông bao trùm toàn thê giới với một 


KINH JIVAKA * 51 


cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Rồi một gia chủ [hay 
con trai ông ta] đến gặp và mời Tỳ kheo đó đến dùng bữa cơm ngày mai. 
Tỳ kheo đó sẽ nhận lời nếu thầy đó thích ... Vậy có phải Tỳ kheo đó chọn 
lấy sự khổ đau cho mình, hay cho người khác, hay cho cả mình và cho 
người?”—“Không phải, thưa Thế Tôn.”—*“Vậy có phải lúc đó Tỳ kheo đó 
duy trì bản thân bằng thức ăn phi tội lỗi?” 


11. “Đúng vậy, thưa Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, con đã nghe điều này: 
“Trời Brahmã an trú trong tâm-từ”. Thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn là chứng 
nhân nhìn thấy được của con đối với điều đó; vì đức Thế Tôn an trú trong 
tâm-từ.” 

“Này JTvaka, mọi sự tham, sân, sĩ (vì nó) làm khởi sinh sự hung-dữ hay 
sự bất-mãn hay sân thì đã bị trừ bỏ bởi Như Lai rồi, đã bị làm thành như 
gốc cây cọ chết, đã bị xóa số nó đề không còn khởi sinh trong tương lai."® 


Nếu lời anh nói là theo nghĩa đó, thì ta đồng ý với anh.” 
“Thưa Thế Tôn, lời con nói chính xác là theo nghĩa đó.” 


12. “Nếu ai giết hại một sinh vật vì Như Lai hay đệ tử của Như Lai, thì 
người đó đã tạo nhiều thất-phước trong năm trường hợp. (¡) Khi người đó 
nói: “Hãy bắt sinh vật đó”, đây là trường hợp thứ nhất người đó tạo nhiều 
thất-phước. (ii) Khi sinh vật đó nếm trải sự khổ đau và đau buôn khi bị dắt 
đi bởi dây thắt cổ, đây là trường hợp thứ hai người đó tạo nhiều thất- 
phước. (ii) Khi người đó nói: “Hãy giết sinh vật đó”, đây là trường hợp 
thứ ba người đó tạo nhiều thất-phước. (iv) Khi sinh vật đó đang nếm trả sự 
đau đớn và đau buồn khi đang bị giết, đây là trường hợp thứ tư người đó 
tạo nhiều thất-phước. (v) Khi người đó dùng (nấu, cúng) thứ thịt không 
được phép cúng đó cho Như Lai hay đệ tử của Như Lai, đây là trường hợp 
thứ năm người đó tạo nhiều thất-phước. Ai giết thịt một sinh vật vì Như 
Lai hay đệ tử của Như Lai thì tạo nhiều thất-phước trong năm trường hợp 
đó.” 


13. Sau khi điêu này được nói ra, anh JTvaka Komarabhacca đã nói với 


52 * Chương Ì 


đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn, thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! 
Những Tỳ kheo duy trì bản thân bằng thức ăn được phép ăn. Những Tỳ 
kheo duy trì bản thân bằng thức ăn không tội lỗi. Thật kỳ diệu, thưa Thế 
Tôn, thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! ... Từ hôm nay kính mong đức Thế 


Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.”°# 


56. KINH UPALI 
(Upali Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nã|andã 
trong khu Vườn Xoài của (gia chủ) Pavarika. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó Ni-kiền-tử (Nigantha) Nãtaputta đang ở Nãlandã 
cùng với một đoàn lớn những người Ni-kiền-tử. Rồi, khi Ni-kiền-tử tên 
Digha Tapassï°° đã đi quanh khất thực ở Nãlandã và sau khi trở về sau 
một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, ông ta đến khu Vườn Xoài của 
Pãvärika để gặp đức Thế Tôn. Ông ta chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn, 
và sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, ông đứng qua một bên. Khi 
ông đứng đó, đức Thế Tôn đã nói với ông: “Có mấy chỗ ngồi, này ông 
Tapass, hãy ngồi xuống nếu ông thích.” 

3. Sau khi điều này được nói ra, ông Dĩgha Tapassï đã chọn chỗ ngồi 
thấp hơn và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn nói với ông: “Này 
Tapassĩ, có bao nhiêu loại nghiệp mà ông Ni-kiền-tử Nãtaputta đã mô tả 
cho sự thực hiện nghiệp [hành động] xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp 


[hành động] xấu ác?” 


“Này bạn Cô-đàm, Ni-kiền-tử Nãtaputta không quen dùng chữ “nghiệp, 
nghiệp” đề mô tả cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp 


xấu ác; Ni-kiền-tử Nãtaputta chỉ quen dùng chữ “gậy, gậy” để mô tả.”°89 


“Vậy thì, này Tapassĩ, có bao nhiêu loại gậy mà ông Ni-kiền-tử Nãta- 
putta đã mô tả cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp 


xâu ác?” 


“Này bạn Cồ-đàm, Ni-kiền-tử Nãtaputta đã mô tả ba loại gậy cho sự 
thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vảo nghiệp xấu ác; đó là, gậy thân, 
gậy lời-nói, và gậy tâm.”Š?9 

“Vậy thì, này TapassI, gậy thân là một thứ, gậy lời-nói là thứ khác, và 
gậy tâm là thứ khác nữa, phải không?” 


534 *» Chương l 


“Này bạn Cô-đàm, gậy thân là một thứ, gậy lời-nói là thứ khác, và gậy 
tâm là thứ khác nữa.” 

“Irong ba loại gậy, này TapassI, như đã được phân tích và phân biệt, 
loại gậy nào ông Ni-kiền-tử Nãtaputta mô tả là đáng trách [đáng quở, đáng 
chê] nhất cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp xấu ác: 


gậy thân, hay gậy lời-nói, hay gậy tâm?” 


“Này bạn Cồ-đàm, trong ba loại gậy, như đã được phân tích và phân 
biệt, Ni-kiền-tử Nãtaputta mô tả gậy thân là đáng trách nhất cho sự thực 
hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp xấu ác, còn gậy lời-nói và 


gậy tâm thì không đến nỗi như vậy.” 
“Này TapassI, ông nói là gậy thân à?” 
“Tôi nói gậy thân, này bạn Cồ-đàm” 
“Này TapassI, ông nói là gậy thân à?” 
“Tôi nói gậy thân, này bạn Cồ-đàm” 
“Này TapassI, ông nói là gậy thân à?” 
“Tôi nói gậy thân, này bạn Cồ-đàm” 


Vậy đó, đức Thế Tôn đã làm cho Ni-kiền-tử Dĩgha Tapassï bảo lưu câu 
nói đến lần thứ ba. 

4. Rồi Ni-kiền-tử Dĩgha Tapassĩ đã hỏi đức Thế Tôn: “Còn ông, này 
bạn Cồ-đàm, có bao nhiêu loại gậy mà ông đã mô tả cho sự thực hiện 
nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp xấu ác?” 

“Này Tapassï, Như Lai không quen dùng chữ “gậy, gậy” để mô tả cho 
sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp xấu ác. Như Lai chỉ 
quen dùng chữ “nghiệp, nghiệp? để mô tả.” 

“Nhưng, này bạn Cô-đàm, có bao nhiêu nghiệp ông mô tả cho sự thực 
hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp xấu ác?” 


“Này Tapassï, ta mô tả ba loại nghiệp cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, 


KINH UPALI * 55 


cho sự phạm vào nghiệp xấu ác: đó là, nghiệp thân (thân nghiệp), nghiệp 
lời-nói (khâu nghiệp), và nghiệp tâm (tâm nghiệp).” 

“Vậy thì, này bạn Cổ-đàm, nghiệp thân là một thứ, nghiệp lời-nói là 
thứ khác, và nghiệp tâm là thứ khác nữa, phải không?” 

“Này Tapassi, nghiệp thân là một thứ, nghiệp lời-nói là thứ khác, và 
nghiệp tâm là thứ khác nữa.” 

“Trong ba loại nghiệp, này bạn Cổ-đàm, như đã được phân tích và 
phân biệt, loại nghiệp nào ông mô tả là đáng trách nhất cho sự thực hiện 
nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp xấu ác: nghiệp thân, hay nghiệp 
lời-nói, hay nghiệp tâm?” 

“Này bạn TapassT, trong ba loại nghiệp, như đã được phân tích và phân 
biệt, Như Lai mô tả nghiệp tâm là đáng trách nhất cho sự thực hiện nghiệp 
xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp xấu ác, còn nghiệp thân và nghiệp lời-nói 


thì không đến nỗi như vậy.”"?! 


“Này bạn Cồ-đàm, ông nói là nghiệp tâm à?” 
““Ƒa nói nghiệp tâm, này TapassT” 
“Này bạn Cồ-đàm, ông nói là nghiệp tâm à?” 
'“Fa nói nghiệp tâm, này Tapassĩ” 
“Này bạn Cồ-đàm, ông nói là nghiệp tâm à?” 
'“Fa nói nghiệp tâm, này Tapassĩ” 


Vậy đó, Ni-kiền-tử đã làm cho đức Thế Tôn bảo lưu câu nói đến lần 
thứ ba, sau đó ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về và đi đến chỗ ông 


Ni-kiền-tử Nãtaputta (là giáo chủ của ông ta). 


5. Bấy giờ, vào lúc đó ông Ni-kiền-tử Nãtaputta đang ngồi với một hội 
chúng lớn những người tại gia đến từ Bãlaka được dẫn đầu bởi gia chủ 
Upäli. Ni-kiền-tử Nãtaputta nhìn thấy Ni-kiền-tử Dĩgha Tapassï đang đến 


từ xa, và hỏi ông ta: “Ong từ chỗ nào đên đây vào lúc giữa trưa vậy, này 


56 * Chương l 


Tapass1?” 
“Tôi đến từ chỗ có mặt sa-môn Cô-đàm, thưa ngài.” 


“Ông có nói chuyện qua lại với sa-môn Cô-đàm phải không, nà 
y€ c M 


Tapass1?” 
'“Tôi có nói chuyện qua lại với sa-môn Cô-đàm, thưa ngài.” 
“Chuyện ông nói với ông ây là gì, này Tapass1?” 


Rồi Ni-kiền-tử Dĩgha Tapass đã kể lại cho Ni-kiền-tử Nãtaputta toàn 
bộ câu chuyện mà ông đã nói với đức Thế Tôn. 

6. Sau khi điều này được nói ra, Ni-kiển-tử Nãtaputta đã nói với ông: 
“hết. tốt, này Tapasstl Ni-kiền-tử DIgha TapassT đã trả lời sa-môn Cô-đàm 
như một đệ tử đã được chỉ dạy bài bản, như người hiểu được giáo lý của 
người thầy một cách đúng đắn. Cái gậy tâm nhỏ nhặt đó thì sánh được gì 
với cái gậy thân thô thiên? Ngược lại thì có, gậy thân là đáng trách nhất 
cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp xấu ác, còn gậy 


lời-nói và gậy tâm thì không đến nỗi như vậy.” 


7. Sau khi điều này được nói ra, gia chủ Upäli đã nói với Ni-kiền-tử 
Nãtaputta: “Tốt, tốt, thưa ngài, [về phần của ngài] Digha Tapassĩ! Ngài 
Tapassĩ đã trả lời sa-môn Cồ-đàm như một đệ tử đã được chỉ dạy bài bản, 
như người hiểu được giáo lý của người thầy một cách đúng đắn. Cái gậy 
tâm nhỏ nhặt đó thì sánh được gì với cái gậy thân thô thiển? Ngược lại thì 
có, gậy thân là đáng trách nhất cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự 
phạm vào nghiệp xấu ác, còn gậy lời-nói và gậy tâm thì không đến nỗi 
như vậy. Giờ thì, thưa ngài, tôi sẽ đến đó và bác bỏ giáo thuyết của sa- 
môn Cô-đàm dựa trên cơ sở lời tuyên bố này (của ngài). Nếu sa-môn Cồ- 
đàm cứ khăng khăng bảo lưu điều mà ngài Dĩgha Tapassĩ đã làm ông ta đã 
bảo lưu (ba lần) như vậy: thì giống như một người khỏe mạnh có thể tũm 
lấy lông con cừu có lông dài và lôi tới, lôi lui và quay quần nó; cũng như 
vậy, trong cuộc tranh luận tôi sẽ lôi tới, lôi lui, và quay quần ông ta. Giống 


như một thợ nâu rượu khỏe mạnh quăng một cái sàng hèm to vào trong bê 


KINH UPALI * 57 


nước, và túm lẫy góc của nó và lôi tới, lôi lui, và quay quân nó; cũng như 
vậy, trong cuộc tranh luận tôi sẽ lôi tới, lôi lui, và quay quần ông ta. Giống 
như một thợ trộn hèm nấu rượu túm lẫy góc một cái rỗ lọc và xốc xuống, 
xốc lên và xốc ngược nó lên; cũng như vậy, cũng như vậy, trong cuộc 
tranh luận tôi sẽ xốc xuống, xốc lên và xốc ngược ông ta. Và giỗng như 
một con voi sáu mươi tuổi nhảy ào xuống ao sâu và nghịch chơi trò cạ rửa 
băng cây gai dầu dưới đó; cũng như vậy, trong cuộc tranh luận tôi sẽ chơi 
trò cạ rửa bằng cây gai dầu với sa-môn Cồ-đàm."?? Thưa ngài, tôi sẽ đến 
đó và bác bỏ giáo thuyết của sa-môn Cồ-đàm dựa trên cơ sở lời tuyên bố 
này (của ngảiI).” 

“Này gia chủ, hãy đến và bác bỏ giáo thuyết của sa-môn Cồ-đàm dựa 
trên cơ sở lời tuyên bố này (của tôi). Vì hoặc là tôi hoặc Ni-kiền-tử DIgha 
Tapassĩ hoặc ông nên đến đó để bác bỏ giáo thuyết đó của sa-môn Cồ- 


Là) 


đàm. 


§. Sau khi điều này được nói ra, Ni-kiền-tử Dĩgha Tapassï đã nói với 
Ni-kiền-tử Nãtaputta: “Thưa ngài, tôi không đồng ý rằng gia chủ Upäli 
nên [có gắng] bác bỏ giáo thuyết của sa-môn Cô-đàm. Vì sa-môn Cồ-đàm 
là một nhà bùa thuật, là người biết bùa thuật chuyên đạo nhờ đó ông ta 
chuyên đạo (cải đạo) những đệ tử của những đạo sư giáo phái khác.” 


“Điều đó là không thể, này Tapassĩ, không thể xảy ra chuyện gia chủ 
Upäli chuyên thành đệ tử của sa-môn Côổ-đàm; nhưng điều nảy là có thể, 
có thể xảy ra chuyện sa-môn Cô-đảm sẽ chuyển thành đệ tử của gia chủ 
Upäli. Này gia chủ, cứ đến đó và bác bỏ giáo thuyết của sa-môn Cô-đàm. 
Vì hoặc là tôi hoặc Ni-kiền-tử Dĩgha Tapassĩ hoặc ông nên đến đó để bác 


bỏ giáo thuyêt đó của sa-môn Cô-đảm.” 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba, Ni-kiền-tử Tapassï đã nói lại với Ni-kiền-tử 
Nãtaputta.... (y như trên và giáo chủ Ni-kiển-hử Nãtaputta vẫn nói lại như 
irên) ... Này gia chủ, cứ đến đó và bác bỏ giáo thuyết của sa-môn Cô-đàm. 
Vì hoặc là tôi hoặc Ni-kiền-tử Dĩgha Tapassï hoặc ông nên đến đó đề bác 


bỏ giáo thuyêt đó của sa-môn Cô-đảm.” 


58 *° Chương l 


9. “Dạ, thưa ngài”, gia chủ Upäli đáp lại, và ông ta đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi, sau khi kính chào Ni-kiền-tử Nãtaputta, giữ Nãtaputta ở phía bên 
phải, ông ta đi ra, và đi đến chỗ đức Thế Tôn ở khu Vườn Xoài. Đến nơi, 
sau khi lễ chào đức Thế Tôn, ông ngồi xuống một bên, và hỏi đức Thế 
Tôn: “Thưa ngài, có phải ngài Ni-kiền-tử Digha Tapassï đã đến đây?” 


“NÑi-kiền-tử Dĩgha Tapassĩ đã đến đây, này gia chủ.” 
“Thưa ngài, ngài có cuộc nói chuyện qua lại với ngài ấy?” 
“Ta có cuộc nói chuyện qua lại với ông ấy, này gia chủ.” 
“Chuyện ông nói với ông ấy là gì, thưa ngài?” 


Đức Thế Tôn đã kể lại cho gia chủ Upäli toàn bộ cuộc nói chuyện với 


Ni-kiền-tử DIigha Tapassĩ. 


10. Sau khi điều này được nói ra, gia chủ Upäli đã nói với đức Thế 
Tôn: “Tốt, tốt, thưa ngài, [về phần của] Digha Tapassï! Ngài Tapassï đã 
trả lời sa-môn Cồ-đàm như một đệ tử đã được chỉ dạy bài bản, như người 
hiểu được giáo lý của người thầy một cách đúng đắn. Cái gậy tâm nhỏ 
nhặt đó thì sánh được gì với cái gậy thân thô thiển? Ngược lại thì có, gậy 
thân là đáng trách nhất cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào 


nghiệp xấu ác, còn gậy lời-nói và gậy tâm thì không đến nỗi như vậy.” 


“Này gia chủ, nếu ông tranh luận dựa trên sự thật, thì chúng ta sẽ nói 


chuyện ít nhiêu vê điêu này.” 


“lôi sẽ tranh luận dựa trên sự thật, thưa ngài, vậy chúng ta hãy đối 


thoại ít nhiêu về điêu này.” 


11. [1] “Ông nghĩ sao, này gia chủ? Ở đây, ví dụ khi ông Ni-kiền-tử 
Nigantha bị bệnh, đau đớn, và bệnh yếu gần như chết [bởi một căn bệnh 
cần phải trị nó bằng nước lạnh mà ông ta đã thể không uống] và có thể 
ông ta từ chối uống nước lạnh [mặc dù trong tâm rất muốn uống nó] và 
chỉ uống nước nóng [được phép uống, và giữ đúng lời thể tránh nước lạnh 


bằng thân và lời-nóï]. Do ông ta không chịu uống nước lạnh nên ông ta có 


KINH UPALI * 59 


thể chết. Vậy, này gia chủ, ông Ni-kiển-tử Nãtaputta sẽ mô tả sự tái sinh 


của ông ta [xảy ra] ở đâu?” 


“Thưa ngài, có (cõi trời của) những thiên thân được gọi là “dính-tâm'; 
ngài ây sẽ tái sinh vào chỗ đó. Vì sao? Bởi vì khi ngài ấy chết ngài ấy vẫn 


còn dính [trói buộc] trong tâm.”5?3 


“Này gia chủ, này gia chủ, hãy để ý xem cách ông trả lời! Điều ông 
mới nói không đồng nhất với điều ông đã nói trước, hay điều ông nói 
trước không đồng nhất với điều ông mới nói sau. Vậy mà ông đã tuyên bố 
rằng: “Tôi sẽ tranh luận dựa trên sự thật, thưa ngài, vậy chúng ta hãy đối 


thoại ít nhiêu về điêu này. `” 


“Thưa ngài, mặc dù đức Thế Tôn đã nói như vậy, nhưng gậy thân là 
đáng trách nhất cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp 


xâu ác, còn gậy lời-nói và gậy tâm không đên nỗi như vậy.”Š? 


12. [2] “Ông nghĩ sao, này gia chủ? Ở đây có Ni-kiền-tử có thê được 
kiềm chế bởi bốn sự kiềm chế—được kiềm chế đối với tất cả nước, hết 
mình vì sự kiềm chế đối với tất cả điều ác, giữ bỏ tất cả điều ác, được bao 
trùm (thấm đẫm) bởi sự giũ bỏ tất cả điều ác ?"—nhưng tồi, khi đi lại tới 
lui người đó có thể vô tình làm hại hay gây chết những sinh vật bé tí. 
Trong trường hợp như vậy ông Ni-kiền-tử Nãtaputta tuyên bố quả là gì đối 
với người đó?” 

“Thưa ngài, ngài Ni-kiền-tử Nãtaputta tuyên bố những việc không cố-ý 
là không đáng trách (không xấu ác, không tội lỗi).” 


“Nhưng, này gia chủ, nêu một người cô-ý làm việc đó?” 
““Thì việc đó là rât đáng trách, thưa ngài.” 


“Nhưng ông Ni-kiền-tử Nãtaputta tuyên bố sự cố-ý là thuộc phần [gậy] 
nào trong [ba gậy | đó?” 


“Thuộc gậy tâm, thưa ngài.”"?5 


“Này gia chủ, này gia chủ, hãy để ý xem cách ông trả lời! “Này gia 


60 * Chương Ï 


chủ, này gia chủ, hãy để ý xem cách ông trả lời! Điều ông mới nói không 
đồng nhất với điều ông đã nói trước, hay điều ông nói trước không đồng 
nhất với điều ông mới nói sau. Vậy mà ông đã tuyên bồ rằng: “Tôi sẽ tranh 
luận dựa trên sự thật ...”” 

“Thưa ngài, mặc dù đức Thế Tôn đã nói như vậy, nhưng gậy thân là 
đáng trách nhất cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp 


xấu ác, còn gậy lời-nói và gậy tâm không đến nỗi như vậy.” 


13. [3] “Ông nghĩ sao, này gia chủ? Thị trấn Nã|andã là thành công và 
phát đạt phải không, nó nhiều dân và đông đúc phải không?” 


“Đúng vậy, thưa ngài.” 


“Ông nghĩ sao, này gia chủ? Ví dụ một người đến đây vung kiếm và 
nói như vầy: “Trong một phút, trong một giây, tôi sẽ làm tất cả mọi chúng 
sinh trong thị trần Nã|andã này thành một đống thịt, thành một núi thịt. 


Ong nghĩ sao, này gia chủ, liệu người đó có làm được vậy không?” 


“Thưa ngài, dù có mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, thậm chí năm 
mươi người cũng không thể làm tất cả mọi chúng sinh trong thị trần 
Nãlandã này thành một đồng thịt, thành một núi thịt trong một giây hay 
một phút, chỉ một mình kẻ nhỏ nhặt đó thì làm được gì?” 


“Ông nghĩ sao, này gia chủ? Ví dụ có sa-môn hay bà-la-môn nào đến 
đây đã có được năng-lực tâm linh [thần thông] và đã đạt được sự làm-chủ 
cái tâm, và nói như vây: “Tôi sẽ biến thị trấn Nã]andã này thành tro tàn 
bằng một hành-động thù ghét của tâm. Ông nghĩ sao, này gia chủ, liệu sa- 


môn hay bà-la-môn đó có thể làm được vậy không?” 


“Thưa ngài, một sa-môn hay bà-la-môn như vậy đã có được năng-lực 
tâm linh và đã đạt được sự làm-chủ cái tâm thì có khả năng biến tới mười, 
hai mươi, ba mươi, bốn mươi, thậm chí năm mươi cái thị trần Na|anda 
thành tro tàn bằng một hành-động thù ghét của tâm, chỉ một thị trấn 
Na|landã nhỏ nhặt này thì tính làm gì?” 


“Này gia chủ, này gia chủ, hãy để ý xem cách ông trả lời! Điều ông 


KINH UPALI * 61 


mới nói không đông nhât với điêu ông đã nói trước, hay điêu ông nói 
trước không đông nhât với điêu ông mới nói sau. Vậy mà ông đã tuyên bô 


rằng: “Tôi sẽ tranh luận dựa trên sự thật ...”” 


“Thưa ngài, mặc dù đức Thế Tôn đã nói như vậy, nhưng gậy thân là 
đáng trách nhất cho sự thực hiện nghiệp xấu ác, cho sự phạm vào nghiệp 


xâu ác, còn gậy lời-nói và gậy tâm không đên nôi như vậy.” 


14. [4] “Ông nghĩ sao, này gia chủ? Ông đã từng nghe những khu rừng 
Dandaka, rừng Kaälinga, rừng Mejjha, và rừng Matanga trở thành rừng 
theo cách nào không?”Š?—“Có, thưa ngài.”——““Nếu ông đã từng nghe, vậy 
những khu rừng trở thành rừng theo cách nào?”——““Thưa ngài, tôi nghe 
rằng chúng trở thành rừng bởi phương tiện là một hành-động thù ghét của 
tâm của những bậc nhìn-thấy (tức những sa-môn, những ấn sĩ đắc định 
thần thông).” 


“Này gia chủ, này gia chủ, hãy đê ý xem cách ông trả lời! Điêu ông 
mới nói không đông nhât với điêu ông đã nói trước, hay điêu ông nói 
trước không đông nhât với điêu ông mới nói sau. Vậy mà ông đã tuyên bô 


rằng: “Tôi sẽ tranh luận dựa trên sự thật ...ˆ”” 


15. “Thưa Thế Tôn, thiệt tình con đã hài lòng và mãn nguyện với ví dụ 
đầu tiên mà đức Thế Tôn đã nói ra. Tuy nhiên con đã nghĩ con nên tiếp tục 
phản đối đức Thế Tôn như vậy vì con mong muốn nghe được những giải 
pháp khác nhau của đức Thế Tôn đối với vấn đề này. Thật kỳ diệu, thưa 
Thế Tôn! Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Đức Thế Tôn đã làm rõ Giáo Pháp 
theo nhiều cách, cứ như bậc ấy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, 
khai mở điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn 
trong đêm tối cho những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Thưa Thế Tôn, 
nay con xin quy y nương tựa theo đức Thế Tôn và theo Giáo Pháp và theo 
Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính mong Thế Tôn ghi nhớ con 
là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


16. “Này gia chủ, hãy nên điều tra tìm hiểu thấu suốt. Việc điều tra tìm 


hiêu thâu suôt sẽ tôt cho một người nôi tiêng như ông.” 


62 » Chương l 


“Thưa Thế Tôn, Thế Tôn nói vậy con thậm chí càng thêm hài lòng và 
mãn nguyện. Bởi vì những người giáo phái khác, khi có được con là một 
đệ tử của họ, họ sẽ mang cờ xí đi khắp thị trấn Nãlandã để công bồ rằng: 
“Gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của chúng tôi.' Nhưng, ngược lại, đức 
Thế Tôn thì nói với con rằng: “Này gia chủ, hãy nên điều tra tìm hiểu thấu 
suốt. Việc điều tra tìm hiểu thấu suốt sẽ tốt cho một người nỗi tiếng như 
ông.” Vậy là, thưa Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy y nương tựa theo đức 
Thế Tôn và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm 
nay kính mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 


tựa suôt đời.” 


17. “Này gia chủ, gia đình ông từ lâu đã ủng hộ cúng dường những Ni- 
kiền-tử và ông nên xem xét việc tiếp tục cúng dường thức ăn cho họ mỗi 
khi họ đến.” 


“Thưa Thế Tôn, Thế Tôn nói vậy con thậm chí càng thêm hài lòng và 
mãn nguyện. Thưa Thế Tôn, con từng nghe họ đồn rằng sa-môn Cồ-đàm 
đã nói như vây: “Quà cúng chỉ nên được cúng cho ta; quà cúng không nên 
được cúng cho những người khác. Quà cúng chỉ nên được cúng cho đệ tử 
của ta; quà cúng không nên được cúng cho đệ tử của những người khác." 
Nhưng, ngược lại, Thế Tôn thì khuyên con nên (tiếp tục) cúng dường các 
thứ cho những Ni-kiền-tử. Dù sao chúng con cũng biết những lúc (đúng 
đắn) để làm điều đó. Vậy là, thưa Thế Tôn, lần thứ ba con xin quy y 
nương tựa theo đức Thế Tôn và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những 
Tỳ kheo. Từ hôm nay kính mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia 
đã quy y nương tựa suốt đời.” 


18. Rồi đức Thế Tôn đã ban cho gia chủ Upäli sự chỉ dẫn để tu tiến, 
trong đó có sự chỉ dạy về sự bố-thí, về giới-hạnh, về những cõi trời; đức 
Thế Tôn giảng giải về sự nguy-hại, sự suy-đôi, và sự ô-nhiễm trong những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc) và niềm chân-phúc của sự từ-bỏ (chúng). 
Sau khi đức Thế Tôn đã biết rằng tâm của gia chủ Upäli đã sẵn sàng, dễ 


tiếp thu (dễ uốn nắn, nhu nhuyến), không còn những chướng-ngại, phấn 


KINH UPALI * 63 


chấn, và tự tin, đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho ông về giáo pháp đặc 
trưng riêng những vị Phật, đó là: “sự khổ, nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt 
khổ, và con-đường (dẫn tới sự chấm-dứt khổ)”. 


“Giống như một tắm vải sạch đã được tây sạch mọi vết bẫn thì sẽ tiếp 
nhận thuốc nhuộm đẹp đều; cũng giống như vậy, khi gia chủ Upäli ngồi 
đó, tầm-nhìn trong sạch không tỳ về của Giáo Pháp đã khởi sinh trong ông 
ấy như vây: “Mọi thứ khởi-sinh đều chấm-dứt (có sinh thì có diệt).”'?8 

“Rồi gia chủ Upäli đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã đạt tới Giáo Pháp 
Dhamma, đã hiểu Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp; ông đã vượt qua sự nghi- 
ngờ, là người đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn sự bối-rối, đã đạt 
được sự dạn-dĩ (can đảm, bản lĩnh), và không còn nhờ dựa (phụ thuộc) 
những người khác về (đề hiểu, tin) Giáo Pháp của Vị Thày."”? Rồi ông đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Giờ, thưa Thế Tôn, chúng con phải đi. Chúng con 
bận bịu và có nhiều việc phải làm.” 

“Này gia chủ, ông cứ tùy tiện đi.” 

19. Rồi gia chủ Upäli, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngôi, kính chào đức Thế Tôn, giữ đức 
Thế Tôn ở hướng bên phải mình, ông đi ra và về nhà. Tới nhà ông nói với 
người gác công: “Này chú gác công, kế từ hôm này tôi đóng cửa không 
tiếp những nam Ni-kiền-tử và nữ Ni-kiên-tử, và tôi mở cửa để đón tiếp 
những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, những nam đệ tử tại gia và nữ đệ tử tại 
gia của đức Thế Tôn. Nếu có Ni-kiền-tử nào đến đây, hãy nói với người 
đó như vây: “Thưa ông, vui lòng đợi bên ngoài, đừng vào nhà. Kê từ hôm 
nay gia chủ Upäli đã chuyển thành đệ tử của sa-môn Cô-đàm. Ông ấy đã 
đóng cửa không tiếp những nam Ni-kiền-tử và nữ Ni-kiền-tử, và ông ấy đã 
mở cửa để đón tiếp những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, những nam đệ tử 
tại gia và nữ đệ tử tại gia của đức Thế Tôn. Thưa ông, nếu ông cần thức ăn 


cúng dường, hãy đợi đây; họ sẽ mang ra đây cho các ông.””—— 


“Dạ, thưa gia chủ”, người gác công đáp lại. 


64 * Chương Ï 


20. Ni-kiền-tử Dĩgha Tapassĩ đã nghe tin: “Gia chủ Upäli đã chuyển 
thành đệ tử của sa-môn Cồ-đàm.” Ông đến gặp ông Ni-kiển-tử Nãtaputta 
để báo lại: “Thưa ngài, tôi đã nghe như vây: “Gia chủ Upäli đã chuyên 


thành đệ tử của sa-môn Cô-đàm." 


“Điều đó là không thể, này TapassI, không thể xảy ra chuyện gia chủ 
Upäli chuyên thành đệ tử của sa-môn Côổ-đàm; nhưng điều nảy là có thể, 
có thể xảy ra chuyện sa-môn Cô-đàm sẽ chuyển thành đệ tử của gia chủ 
Upali.” 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba, Ni-kiền-tử Tapassï đã nói lại với Ni-kiền-tử 
Nãtaputta “Thưa ngài, tôi đã nghe như vầy: “Gia chủ Upäli đã chuyển 


thành đệ tử của sa-môn Cô-đàm.” 

“Điều đó là không thể, này TapassI, không thể xảy ra chuyện gia chủ 
Upäli chuyên thành đệ tử của sa-môn Cồ-đàm; nhưng điều này là có thể, 
có thể xảy ra chuyện sa-môn Cô-đàm sẽ chuyền thành đệ tử của gia chủ 
Upali.” 

“Thưa ngài, vậy để tôi đi tìm hiểu liệu gia chủ Upäli đã chuyển thành 


đệ tử của sa-môn Cô-đàm hay không?” 


“Đi đi, này Tapassĩ, và tìm hiểu liệu gia chủ Upäli đã chuyển thành đệ 
tử của sa-môn Cồ-đàm hay không.” 


21. Rồi Ni-kiền-tử Digha Tapassï đã đến nhà gia chủ Upäli. Người gác 
công nhìn thấy ông đi đến từ xa và nói với ông: “Thưa ông, vui lòng đợi 
bên ngoài, đừng vào nhà. Kể từ hôm nay gia chủ Upäli đã chuyên thành 
đệ tử của sa-môn Cô-đàm. Ông ấy đã đóng cửa không tiếp những nam Ni- 
kiền-tử và nữ Ni-kiền-tử, và ông ấy đã mở cửa để đón tiếp những Tỳ kheo, 
những Tỳ kheo ni, những nam đệ tử tại gia và nữ đệ tử tại gia của đức Thế 
Tôn. Thưa ngài, nếu ông cần thức ăn cúng dường, hãy đợi đây; họ sẽ 


mang ra đây cho các ông.” 


“Này anh bạn, tôi không cân thức ăn cúng dường”, ông nói, và ông ta 


quay lưng ra về, và đến chỗ Ni-kiền-tử Nãtaputta để báo lại: “Thưa ngài, 


KINH UPALI * 65 


quả đúng thật là gia chủ Upäli đã chuyên thành đệ tử của sa-môn Cồ-đàm. 
Thưa ngài, ngài đã không đồng tình với tôi khi tôi đã thưa (cảnh báo) với 
ngài rằng: “Thưa ngài, tôi không đồng ý răng gia chủ Upäli nên [cố găng] 
bác bỏ giáo thuyết của sa-môn Côồ-đàm. Vì sa-môn Cồ-đàm là một nhà 
bùa thuật, là người biết bùa thuật chuyên đạo nhờ đó ông ta chuyển đạo 
những đệ tử của những đạo sư giáo phái khác.” Và giờ, thưa ngài, gia chủ 
Upäli của ngài đã bị chuyển đạo bởi sa-môn Côổ-đàm bằng bùa thuật 


chuyên đạo của ông ta!” 
“Điêu đó là không thê, này TapassT...” 


Lần thứ hai... Lần thứ ba, Ni-kiền-tử Tapassï đã nói lại với Ni-kiền-tử 
Nãtaputta: “Thưa ngài, quả đúng thật là gia chủ Upäli đã chuyển thành đệ 
tử của sa-môn Cô-đàm. Thưa ngài, ngài đã không đồng tình với tôi khi tôi 
đã thưa (cảnh báo) với ngài rằng: ... bằng bùa thuật chuyên đạo của ông 
ta!” 


“Điều đó là không thể, này Tapassï, không thể xảy ra chuyện gia chủ 
Upäli chuyên thành đệ tử của sa-môn Cổ-đàm; nhưng điều nảy là có thể, 
có thể xảy ra chuyện sa-môn Cô-đàm sẽ chuyền thành đệ tử của gia chủ 
Upäli. Giờ ta sẽ đích thân đi và tìm hiểu liệu ông ta đã chuyền thành đệ tử 


của sa-môn Cô-đàm hay không.” 


22. Rồi tự ông Ni-kiền-tử Nãtaputta đã cùng một đoàn lớn những Ni- 
kiền-tử đi đến nhà của gia chủ Upäli. Người gác cổng nhìn thấy ông đi 
đến từ xa và nói với ông: “Thưa ông, vui lòng đợi bên ngoài, đừng vào 
nhà. Kế từ hôm nay gia chủ Upäli đã chuyên thành đệ tử của sa-môn Cồ- 
đàm. Ông ấy đã đóng cửa không tiếp những nam Ni-kiền-tử và nữ Ni- 
kiền-tử, và ông ấy đã mở cửa đề đón tiếp những Tỳ kheo, những Tỳ kheo 
ni, những nam đệ tử tại gia và nữ đệ tử tại gia của đức Thế Tôn. Thưa 
ngài, nếu ông cần thức ăn cúng dường, hãy đợi đây: họ sẽ mang ra đây 
cho các ông.” 

“Này anh gác công, hãy vô gặp gia chủ Upäli và nói với ông ấy: “Thưa 


gia chủ, có ngài Ni-kiền-tử Nãtaputta đang đứng ở ngoài cổng cùng với 


66 * Chương Ï 


một đoàn lớn những Ni-kliên-tử; ngài ây muôn gặp gia chủ.” 


“Dạ, thưa ngài”, người gác công đáp lại, và anh ta vô gặp gia chủ Upäli 
và nói lại: “Thưa gia chủ, có ngài Ni-kiền-tử Nãtaputta đang đứng ở ngoài 
công cùng với một đoàn lớn những Ni-kiền-tử; ngài ấy muốn gặp gia 


” 


chủ. 


“Trong trường hợp như vậy, này chú gác công, hãy dọn những chỗ 
ngồi ở sân sảnh phía trong công chính.” 


“Dạ, thưa gia chủ”, người gác công đáp lại, và sau khi đã dọn sẵn 
những chỗ ngồi trong sân sảnh phía trong công chính, anh ta quay lại thưa 
với gia chủ Upäli: “Thưa gia chủ, những chỗ ngồi đã dọn sẵn trong sân 
sảnh phía trong công chính. Mời gia chủ cứ tủy tiện đến.” 


23. Rôi gia chủ Upali đên sân sảnh phía trong công chính và ngôi 
xuống chỗ ngôi cao nhất, tốt nhật ở đó. Rôi ông nói với người gác công: 
“Này chú gác công, giờ hãy ra ngoài thưa với ông ây: “Thưa ngài, gia chủ 


Upaäli nói: '“ “Thưa ngài, ngài có thê vào nêu muôn. ”” 


“Dạ, thưa ngài”, người gác công đáp lại và ra nói lại với Ni-kiên-tử 


Nataputta. 


Rồi Ni-kiền-tử Nãtaputta đã cùng đoàn lớn những Ni-kiền-tử đi vô sân 
sảnh phía trong cổng chính. 


24. Trước đây, mỗi khi gia chủ Upäli nhìn thấy Ni-kiền-tử Nãtaputta đi 
đến từ xa ông thường bước ra đón gặp, dùng vạt áo trên của mình để phủi 
bụi chỗ ngồi cao nhất, tốt nhất ở đó, và sau khi chỉnh đốn chỗ ngồi, gia 
chủ mời ông ta ngồi xuống chỗ ngồi đó. Nhưng giờ thì gia chủ ngồi ở chỗ 
ngồi cao nhất tốt nhất đó và nói với ông Ni-kiền-tử Nãtaputta: “Thưa ngài, 


có mấy chỗ ngồi; hãy ngồi xuống nếu ngài thích.” 


25. Sau khi điều này được nói ra, ông Ni-kiền-tử Nãtaputta đã nói: 
“Này gia chủ, ông điên rồi, ông là kẻ ngu. Ông đã nói với tôi: “Thưa ngài, 
tôi sẽ đên đó và bác bỏ giáo thuyêt của sa-môn Cô-đàm", nhưng rôt cuộc 


ông quay về sau khi mình bị bắt dính trong mẻ lưới lớn của giáo thuyết 


KINH UPALI * 67 


của ông ta. Giống như một người nói đi thiến người khác nhưng rốt cuộc 
quay về sau khi mình bị người kia thiến. Giống như một người nói đi chọt 
mắt người khác những rốt cuộc quay về sau khi mình bị người kia chọt mù 
mắt. Cũng giống như vậy, này gia chủ, ông nói với tôi: “Thưa ngài, tôi sẽ 
đến đó và bác bỏ giáo thuyết của sa-môn Cồ-đàm”, nhưng rốt cuộc quay 
về sau khi mình bị bắt dính trong mẻ lưới lớn của giáo thuyết của ông ta. 
Này gia chủ, giờ ông đã bị chuyển đạo bởi sa-môn Cồ-đàm bằng bùa thuật 


chuyên đạo của ông ta!” 


26. “Thật phúc lành là cái “bùa thuật chuyền đạo' đó, thưa ngài; thật tốt 
lành là cái “bùa thuật chuyển đạo” đó!”?? Thưa ngài, nếu những người thân 
và họ hàng của tôi được chuyên đạo bởi sự chuyên đạo này, thì điều đó sẽ 
dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho họ. Nếu tất cả những thánh nhân 
được chuyền đạo bởi sự chuyển đạo này, thì điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và 
hạnh phúc dài lâu cho họ. Nếu tất cả những bà-la-môn ... tất cả những 
thương-nông: ... tất cả những bằn-lao hạ tiện được chuyên đạo bởi sự 
chuyên đạo này, thì điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho họ. 
Nếu thế gian này có những thiên thần, những Ma Vương, những trời 
Brahmä, thế hệ này có những tu sĩ (sa-môn) và bà-la-môn, những thiên 
thần và loài người, được chuyền đạo bởi sự chuyển đạo này, thì điều đó sẽ 
dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dải lâu cho họ. Thưa ngài, đối với điều này, 
tôi sẽ cho ngài một ví dụ, vì những người có trí ở đây hiểu được ý nghĩa 


của một điều khẳng định thông qua phương tiện ví dụ. 


27. “Thưa ngài, lúc xưa có một bà-la-môn già, đã nhiều tuôi, đã gánh 
nặng năm tháng, và ông ta có một vợ trẻ là một nữ bà-la-môn đang mang 
thai và sắp tới lúc sinh con. Rồi cô ta nói với ông ấy: “Này bà-la-môn, hãy 
mua một con khỉ nhỏ ngoài chợ và mang về để chừng sau làm bạn chơi 
đùa với con của chúng ta. Ông ta trả lời: “Này phu nhân, hãy đợi đến sau 
khi cô sinh xong đứa bé. Nếu cô sinh con trai, ta sẽ ra chợ mua một con 
khi đực nhỏ về để làm bạn chơi đùa với con trai nhỏ của cô; nếu cô sinh 
con gái, ta sẽ ra chợ mua một con khỉ cái nhỏ về để làm bạn chơi đùa với 


con gái nhỏ của cô.` Lân thứ hai cô ta yêu câu và cũng nhận được câu trả 


68 *» Chương l 


lời y hệt. Lần thứ ba cô lại yêu cầu. Rồi, do tâm trí ông ta đã bị dính ái 
tình với cô ta, ông ta đã đi ra chợ và mua một con khỉ đực nhỏ mang về, 
và nói với cô ta: “Tôi đã mua con khi đực nhỏ này ngoài chợ và mang về 
để chừng sau làm bạn chơi đùa với đứa bé của cô.” Rồi cô ta nói với ông: 
“Này bà-la-môn, hãy mang con khi này đến chỗ Rattapãni con trai người 
thợ nhuộm và nói anh ta: “Này anh Rattapäm, tôi muốn con khi đực nhỏ 
này được nhuộm màu vàng sơn dầu, rồi đập và ép cho trơn mượt cả hai 


3292 


bên.”” Rồi, do tâm trí ông ta đã bị dính ái tình với cô ta, ông ta mang con 
khi đực nhỏ đến chỗ Rattapãm con trai người thợ nhuộm, và nói: “Này anh 
Rattapäni, tôi muốn con khi đực nhỏ này được nhuộm màu vàng sơn dầu, 
rồi đập và ép cho trơn mượt cả hai bên. Raftapãni con trai người thợ 
nhuộm mới nói với ông bả-la-môn: “Thưa ngài, con khỉ đực nhỏ này thì 
nhuộm được nhưng đập và ép cho trơn mượt hai bên thì không được." 
Cũng giống như vậy, thưa ngài, giáo thuyết của những Ni-kiền-tử ngu 
xuân thì mang lại sự thích thú cho những người ngu nhưng đối với những 
người có trí thì không được, và nó sẽ không đứng vững được khi bị đập 
(kiêm chứng, ứng dụng) hay bị ép (điều tra, xem xét). 


“Rồi, thưa ngài, một lần khác bả-la-môn đó mang một bộ đồ mới đến 
chỗ Rattapãni con trai thợ nhuộm và nói: “Này anh Rattapäni, tôi muốn bộ 
quần áo này được nhuộm màu vàng sơn dầu và được đập và ép cho trơn 
mượt cả hai bên.` Rattapäm con trai người thợ nhuộm nói với ông bà-la- 
môn: “Thưa ngài, bộ quần áo này thì nhuộm được, và đập và ép cho trơn 
mượt hai bên thì cũng được.” Cũng giống như vậy, thưa ngài, giáo thuyết 
của đức Thế Tôn, là bậc A-la-hán, bậc toàn giác, thì mang lại sự thích thú 
cho những người có trí nhưng đối với những người ngu thì không được, 
và nó sẽ đứng vững khi bị đập (kiêm chứng, ứng dụng) và khi bị ép (điều 
tra, xem xét). ” 

28. “Này gia chủ, cả hội chúng này và nhà vua đều biết ông như vây: 
“Gia chủ Upäli là một đệ tử của Ni-kiền-tử Nãtaputta°. Vậy chúng tôi sẽ 


coi ông là đệ tử của a1?” 


KINH UPALI * 69 


Sau khi điều này được nói ra, gia chủ Upäli đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
xếp lại phần y trên một vai, ông chấp tay kính lễ về hướng có đức Thế 


Tôn đang ở, và nói với ông Ni-kiền-tử Nãtaputta: 
29. “Trong trường hợp như vậy, thưa ngài, hãy nghe tôi là đệ tử của ai: 
Bậc ấy là Bậc Trí đã loại bỏ si-mê, 
Đã dẹp bỏ những “sự hoang-dại trong tâm','?! là người thắng trận; 
Bậc ấy không còn biết khổ đau, đã bình-tâm hoàn hảo, 
Chín chắn về giới-hạnh, về trí-tuệ siêu xuất; 
Vượt trên mọi sự cám-dỗ,”? bậc ấy không còn ố-nhiễm: 
Bậc ấy là Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy. 
Không còn sự nghi-ngờ, bậc ấy an trú hài-lòng, 
Từ chối những lợi lộc thế gian, là một bình chứa niềm hoan-hỷ; 
Là người đã làm xong bổn phận sa-môn, người mang thân cuối cùng: 
Bậc ấy là hoàn toàn vô song và hoàn toàn vô tỳ vết: 
Bậc ấy là đức Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy. 
Bậc ấy không còn nghi-ngờ, và thiện thạo, 
Người tuân giữ kỷ luật và người dẫn dắt xuất sắc. 
Không ai có thể vượt qua những phẩm-hạnh chói lọi của bậc ấy; 
Không đắn đo khi nói: bậc ấy là người chiếu sáng: 
Sau khi đã trừ sạch sự tự-cao, bậc ây là anh hùng: 
Bậc ấy là đức Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy. 
Là dẫn đàn, bậc ấy là không thể được đo lường, 
Sự thâm sâu của bậc ây là không thể đo được, 
Bậc ấy đã đạt tới sự im-lặng: 
Người mang lại sự an toàn, người sở hữu trí-biết, 
Bậc ấy đứng ở trong Giáo Pháp, được kiềm chế ở bên trong: 
Sau khi vượt qua mọi sự trói buộc, bậc ây được giải thoát: 
Bắc ấy là Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy. 


Là con voi ngà thanh sạch, sông ở nơi hẻo lánh, 


70 * Chương ] 


Với những gông-cùm đều bị phá vỡ, đã hoàn toàn tự do; 
Thiện khéo về thảo luận, thấm nhuần trong trí-tuệ, 

Đã hạ xuống lá-cờ,'? bậc ấy không còn tham dục; 

Sau khi đã thuần hóa bản thân, bậc ấy không còn phóng-tâm:59 
Bậc ấy là đức Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy. 

Là bậc nhất trong những bậc nhìn-thấy,9 

Không còn suy tính giả lừa, đã đạt được ba loại trí-biết, 

Đã đạt tới sự thánh thiêng; 

Với tâm đã được thanh lọc, là bậc thầy về thuyết giảng, 

Bậc ấy luôn sống tĩnh lặng, là người tìm ra trí-biết; 

Là bậc ưu tiên nhất của những người cúng dường, 

Bậc ấy luôn luôn đầy năng lực: 

Bậc ấy là đức Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy. 

Bậc ấy là Thánh Nhân đã tu tập về tâm, 

Người đã đạt được mục-tiêu và thuyết giảng sự-thật; 

Được phú cho sự chánh-niệm và sự minh-sát thấu suốt, 

Bậc ấy không còn dựa tới hay dựa lui;5? 

Không còn sự lay chuyền, đã đạt tới sự làm-chủ: 

Bậc ấy là đức Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy. 

Bậc ấy hành xử chân chính và an trú trong thiền, 

Bên trong không bị ô-nhiễm, trong sự tinh khiết hoàn hảo; 
Bậc ấy độc lập và tất thảy không sợ-hãi,698 

Sống tách ly ắn dật, đã đạt tới đỉnh cao; 

Sau khi đã vượt qua chính mình, bậc ấy dẫn dắt chúng ta vượt qua: 
Bậc ấy là đức Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy. 

Có sự định-tâm [sự vắng-lặng] cao nhất, với trí-tuệ bao quát, 
Là người có trí-tuệ lớn lao; đã sạch hết mọi tham; 

Bậc ấy là Như Lai, bậc ấy là bậc Phúc Lành, 

Bậc vô đối thủ, bậc vô song; 


Bậc ấy đây bản lĩnh (dày dạn), thiện thạo về tất cả: 


KINH UPALI * 71 


Bậc ấy là đức Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy. 

Bậc ấy đã đoạn trừ dục-vọng và trở thành bậc Giác Ngộ, 

Đã thổi sạch mọi hơi khói, đã hoàn toàn vô nhiễm; 

Bậc nhất đáng cúng dường, hùng mạnh hơn mọi quỷ thần (dạ xoa), 
Bậc hoàn thiện nhất trong mọi người, vượt khỏi sự ước đoán; 

Bậc vĩ đại nhất về sự hoành tráng, đã đạt tới đỉnh cao vinh quang: 


Bậc ấy là đức Thế Tôn, và tôi là đệ tử của bậc ấy.” 


30. “Này gia chủ, ông đã sáng tác bài ca ngợi về sa-môn Cồ-đàm từ khi 


nào vậy?” 


“Thưa ngài, giả sử có một đồng lớn nhiều loại hoa, và rồi một nØười 
làm vòng hoa khôn ngoan [hay người học việc của ông ta] rất muốn kết 
nối chúng thành một vòng hoa nhiều màu sắc; cũng giống như vậy, thưa 
ngài, đức Thế Tôn có nhiều phẩm-hạnh đáng ca ngợi, nhiều trăm phâm- 
hạnh đáng ca ngợi. Vậy, thưa ngài, ai mà không muốn ca ngợi người đáng 
được ca ngợi?” 

31. Rồi, do Ni-kiền-tử Nãtaputta không thể nào chịu được sự tôn vinh 
này được dành cho đức Thế Tôn, nên ông đã tức học máu nóng từ 


miệng.” 


72 * Chương Ì 


57. KINH NGƯỜI THEO HẠNH CON CHÓ 
(Kukkuravatfika Sutfta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ 
dân Koliya (Câu-lợi) trong một thị trấn của những người Koliya có tên là 


Haliddavasana. 


2. Rồi có Punna, con trai họ tộc Koliya, là một khổ sĩ theo hạnh con bò, 
và có Seniya, một khổ sĩ khỏa thân theo hạnh con chó, cùng đến gặp đức 
Thế Tôn."!? Punna, khổ sĩ hạnh con bò, kính chào đức Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên; còn Seniya, khổ sĩ khỏa thân hạnh con chó, chào hỏi qua 
lại với đức Thế Tôn, và sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, cũng 
ngồi xuống một bên cuộn người lại như một con chó. Punna, khô sĩ hạnh 
con bò, đã nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, anh Seniya này là một 
khổ sĩ khỏa thân hạnh con chó, là người làm điều khó làm: anh ta ăn thức 
ăn sau khi đồ xuống đất. Anh ta từ lâu đã đảm nhận và thực hành hạnh con 
chó. Vậy nơi đến (tái sinh) của anh ấy là gì? Đường tương lai của anh ấy 
là gì??—“Đủ rồi, này Punna, cứ để vậy đi. Đừng hỏi ta điều đó nữa.”—— 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba Punna, khổ sĩ hạnh con bò, lại nói với đức 
Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ông Seniya này là một khổ sĩ khỏa thân hạnh 
con chó, là người làm điều khó làm: anh ta ăn thức ăn sau khi đồ xuống 
đất. Anh ta từ lâu đã đảm nhận và thực hành hạnh con chó. Vậy nơi đến 
(tái sinh) của anh ấy là gì? Đường tương lai của anh ấy là gì?” 


“Được tồi, này Punna, do ta chắc rằng ta không thể khuyên anh được 
nữa cho dù ta đã nói: “Đủ rôi, này Punna, cứ đê vậy đi. Đừng hỏi ta điêu 


đó nữa", nên ta sẽ trả lời cho anh. 


3. “Ở đây, có người tu tập hạnh con chó một cách đầy đủ và liền tục: 
người đó tu tập thói-quen như chó một cách đầy đủ và liền tục; người đó 
tu tập tâm như chó một cách đầy đủ và liền tục; người đó tu tập hành-vi 
như chó một cách đầy đủ và liền tục. Sau khi đã làm vậy, khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loài chó. Nhưng nếu người đó 


74 * Chương Ì 


có cách-nhìn sai lạc như vầy: “Bằng giới-hạnh này hay đời sống tu sĩ này 
hay đời sống tâm kinh này tôi sẽ trở thành một [đại] thiên thần hay một 
[tiểu] thiên thần].thì đây là cách-nhìn sai lạc (tả kiến) thuộc phần người 
đó. Giờ, ta nói, có hai nơi đến dành cho người có cách-nhìn sai lạc: địa 
ngục hay cõi súc sinh. Do vậy, này Punna, nếu hạnh con chó của người 
đó có thành công, điều đó sẽ dẫn người đó (tái sinh) trong loài chó; nếu 
hạnh con chó của người đó thất bại, điều đó dẫn người đó (tái sinh) trong 


địa ngục.” 


4. Sau khi điều này được nói ra, Seniya, khổ sĩ khỏa thân theo hạnh con 
chó, đã òa khóc và nước mắt tuôn trào. Rồi đức Thế Tôn đã nói với 
Punna, con trai họ tộc Koliya, khô sĩ theo hạnh con bò: “Này Punmna, do ta 
chắc rằng ta không thể khuyên anh được nữa cho dù ta đã nói: “Đủ TỒi, 
này Punna, cứ đề vậy đi. Đừng hỏi ta điều đó nữa, nên ta đã trả lời cho 


anh.” 


[Rồi Seniya khổ sĩ khỏa thân theo hạnh con chó đã nói:] “Thưa Thế 
Tôn, con khóc không phải bởi vì đức Thế Tôn đã nói điều này cho con, 
mà bởi vì con từ lâu đã đảm nhận và thực hành hạnh con chó này. Thưa 
Thế Tôn, anh Punna này, con trai họ tộc Koliyan, là một khổ sĩ theo hạnh 
con bò. Anh ta từ lâu đã đảm nhận và thực hành hạnh con bò đó. Vậy nơi 
đến (tái sinh) của anh ấy là gì? Đường tương lai của anh ấy là gì?” 

“Đủ rồi, Seniya, cứ để vậy đi. Đừng hỏi ta điều đó nữa.” 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba Seniya, khổ sĩ khỏa thân hạnh con chó, lại 
nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, anh Punna này, con trai hộ tộc 
Koliya, là một khổ sĩ hạnh con bò. Anh ta từ lâu đã đảm nhận và thực 
hành hạnh con bò. Vậy nơi đến (tái sinh) của anh ấy là gì? Đường tương 
lai của anh ấy?” 

“Được rồi, này Punna, do ta chắc rằng ta không thê khuyên anh được 
nữa mặc dù ta đã nói: “Đủ rồi, này Punna, cứ để vậy đi. Đừng hỏi ta điều 


đó nữa", vậy ta sẽ trả lời cho anh. 


KINH NGƯỜI THEO HẠNH CON CHÓ s 75 


5. “Ở đây, này Seniya, có người tu tập hạnh con bò một cách đầy đủ và 
liền tục; người đó tu tập thói-quen như bò một cách đầy đủ và liền tục; 
người đó tu tập tâm như bò một cách đầy đủ và liền tục; người đó tu tập 
hành-vi như bò một cách đầy đủ và liền tục. Sau khi đã làm vậy, khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong số loài bò. Nhưng nếu người 
đó có cách-nhìn sai lạc như vầy: “Băng giới-hạnh này hay đời sống tu sĩ 
này hay đời sống tâm linh này tôi sẽ trở thành một [đại] thiên thần hay 
một [tiêu] thiên thần?, đó là cách-nhìn sai lạc (tà kiến) thuộc phần người 
đó. Giờ, ta nói, có hai nơi đến đối với người có cách-nhìn sai lạc: địa ngục 
hoặc cõi súc sinh. Do vậy, này Seniya, nếu hạnh con bò của anh ta thành 
công, điều đó sẽ dẫn anh ta tới (sự tái sinh) trong số loài bò; nếu hạnh con 
bò của anh ta thất bại, điều đó sẽ dẫn anh ta tới (sự tái sinh) trong địa 


ngục. ” 


6. Sau khi điều này được nói ra, Punna, con trai họ tộc Koliya, khổ sĩ 
theo hạnh con bò đã òa khóc và nước mắt tuôn trào. Rồi đức Thế Tôn đã 
nói với Seniya khổ sĩ khỏa thân theo hạnh con chó: “Này Seniya, do ta 
không thê khuyên anh được nữa cho dù ta đã nói: “Đủ rồi, này Seniya, cứ 
để vậy. Đừng hỏi ta điều đó nữa°, nên ta đã trả lời anh.” 

[Rồi Punna khổ sĩ theo hạnh con bò đã nói:] “Thưa Thế Tôn, con khóc 
không phải bởi vì điều đức Thế Tôn đã nói điều này với con, mà bởi vì 
con từ lâu đã đảm nhận và thực hành hạnh con bò này. Thưa Thế Tôn, con 
có niềm-tin vào đức Thế Tôn như vầy: “Đức Thế Tôn là có năng lực chỉ 
dạy cho con Giáo Pháp theo cách để con có thể dẹp bỏ hạnh con bò nảy và 
để anh Seniya này, khổ sĩ khỏa thân theo hạnh con chó, có thể đẹp bỏ 
hạnh con chó đó.”” 


“Vậy thì, này Punna, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng vào điều ta sẽ 


na 2 


nói. 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, anh ta đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


7. “Này Punna, có bốn loại nghiệp đã được ta tuyên bố sau khi ta đã tự 


mình chứng ngộ chúng bằng trí-biết trực tiếp. Bốn đó là gì? Có nghiệp tối 


76 * Chương Ï 


với kết quả tôi; có nghiệp sáng với kết quả sáng; có nghiệp tối có sáng có 
với kết quả tôi có sáng có; và có nghiệp không tối không sáng với kết quả 
không tối không sáng, là nghiệp dẫn tới sự tiêu diệt nghiệp. 

8. (1) “Và, này Punna, cái gì là nghiệp tối với kết quả tối? Ở đây có 
người tạo ra sự tạo-tác của thân gây khổ đau (thân hành đữ), sự tạo-tác của 
lời-nói gây khổ đau (khẩu hành đữ), sự tạo-tác của tâm gây khổ đau (tâm 
hành dữ).5!? Sau khi đã tạo ra thân hành dữ, khẩu hành dữ, tâm hành dữ, 
người đó sẽ bị tái sinh trong cảnh giới dữ (đầy khổ đau)."!? Sau khi đã bị 
tái sinh trong một cảnh giới dữ, những sự tiếp-xúc dữ (gây khổ đau) sẽ 
tiếp xúc người đó. Khi bị tiếp xúc bởi những sự tiếp-xúc đữ, người đó cảm 
nhận những cảm-giác dữ, chỉ toàn khổ đau, như trong trường hợp những 
chúng sinh trong địa ngục. Như vậy là sự tái-hiện (tái sinh) của một chúng 
sinh bởi do một chúng sinh: một người tái sinh thông qua (tùy theo, bởi) 
những nghiệp mình đã làm.” Sau khi một người đã tái sinh, những sự 
tiếp-xúc sẽ tiếp xúc người đó. Do vậy ta mới nói chúng sinh là người thừa 
tự của những nghiệp của họ. Đây được gọi là nghiệp tối với kết quả tối. 

9. (2) “Và, này Punna, cái gì là nghiệp sáng với kết quả sáng? Ở đây có 
người tạo ra sự tạo-tác của thân không gây khổ đau (thân hành lành), sự 
tạo-tác của lời-nói không gây khổ đau (khẩu hành lành), sự tạo-tác của 
tâm không gây khổ đau (thân hành lành).5'Š Sau khi đã tạo ra thân hành 
lành, khâu hành lành, tâm hành lành, người đó sẽ được tái sinh trong cảnh 
giới lành (không khổ đau)."'* Sau khi đã được tái sinh trong một cảnh giới 
lành, những sự tiếp-xúc lành (không gây khổ đau) sẽ tiếp xúc người đó. 
Khi được tiếp xúc bởi những sự tiếp-xúc lành, người đó cảm nhận những 
cảm-giác lành, chỉ toàn sướng, như trong trường hợp những thiên thần 
Hào Quang Chói Lọi (Biến tịnh thiên). Như vậy là sự tái-hiện (tái sinh) 
của một chúng sinh bởi do một chúng sinh: một người tái sinh thông qua 
(tùy theo, bởi) những nghiệp mình đã làm. Sau khi một người đã tái sinh, 
những sự tiếp-xúc sẽ tiếp xúc người đó. Do vậy ta mới nói chúng sinh là 
người thừa tự của những nghiệp của họ. Đây được gọi là nghiệp sáng với 


kết quả sáng. 


KINH NGƯỜI THEO HẠNH CON CHÓ s 71 


10. (3) “Và, này Punna, cái gì là nghiệp tối có sáng có với kết quả tối 
có sáng có? Ở đây có người tạo ra sự tạo-tác của thân gây khổ đau có và 
không gây khổ đau có (thân nghiệp dữ có lành có), sự tạo-tác của lời-nói 
gây khổ đau có và không gây khổ đau có (khẩu nghiệp đữ có lành có), sự 
tạo-tác của tâm gây khổ đau có và không gây khổ đau có (tâm nghiệp dữ 
có lành có)."!” Sau khi đã tạo ra thân hành đữ có lành có, khẩu hành đữ có 
lành có, tâm hành dữ có lành có, người đó sẽ được tái sinh trong cảnh giới 
dữ có lành có (vừa có khổ đau, vừa có sung sướng). Sau khi đã bị tái sinh 
trong một cảnh giới dữ có lành có, những sự tiếp-xúc đữ có lành có (vừa 
có gây khổ đau, vừa có không gây khổ đau) sẽ tiếp xúc người đó. Khi bị 
tiếp xúc bởi những sự tiếp-xúc đữ có lành có, người đó cảm nhận những 
cảm-giác dữ có lành có, vừa có khổ đau vừa có sung sướng, như trong 
trường hợp những chúng sinh là người và một số thiên thần và một số 
chúng sinh trong những cảnh giới thấp hơn. Như vậy là sự tái-hiện (tái 
sinh) của một chúng sinh bởi do một chúng sinh: một người tái sinh thông 
qua (tùy theo) những nghiệp mình đã làm. Sau khi một người đã tái sinh, 
những sự tiếp-xúc sẽ tiếp xúc người đó. Do vậy ta mới nói chúng sinh là 
người thừa tự của những nghiệp của họ. Đây được gọi là nghiệp tối có 
sáng có. 

11. (4) “Và, này Punna, cái gì là nghiệp không tốt không sáng với kết 
quả không tối không sáng, là nghiệp dẫn tới sự tiêu diệt nghiệp? Trong đó, 
Sự cô-ý (tư) để đẹp bỏ loại nghiệp tối với kết quả tối, và sự cô-ý đề đẹp bỏ 
loại nghiệp sáng với kết quả sáng, và sự cố-ý để dẹp bỏ loại nghiệp tối có 
sáng có với kết quả tôi có sáng có: đây được gọi là nghiệp không tối 
không sáng với kết quả không tối không sáng, là nghiệp dẫn tới sự tiêu 
diệt nghiệp."!3 

“Đây là bốn loại nghiệp được ta tuyên bố sau khi ta đã tự mình chứng 


ngộ bằng trí-biết trực tiếp.” 


12. Sau khi điều này được nói ra, Punna, con trai họ tộc Koliya, khổ sĩ 
theo hạnh con bò, đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! 


78 * Chương ] 


Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Đức Thế Tôn đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều 
cách ... Từ hôm nay kính mong đức Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại 


gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


13. Nhưng Seniya, khổ sĩ khỏa thân theo hạnh con chó, thì đã thưa với 
đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! 
Đức Thế Tôn đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy đã 
dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ 
đường cho kẻ đã lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những ai có mắt 
sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thế Tôn và 
theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Con xin thụ nhận giới 
xuất gia dưới đức Thế Tôn (thành sa-di), con xin thụ nhận toàn bộ giới 
(đại thọ giới, thành Tỳ kheo).” 


14. “Này Seniya, một người trước đây thuộc giáo phái khác và giờ có 
mong muốn thụ giới xuất gia và toàn bộ giới trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này thì phải sống trong thời gian thực tập bốn năm.” Khi hết bốn 
năm, nếu các Tỳ kheo hài lòng với người đó, thì họ duyệt cho người đó 
thụ nhận giới xuất gia và thụ nhận toàn bộ giới để trở thành Tỳ kheo. 


Nhưng ở đây ta nhận thấy có sự khác biệt cá nhân trong vấn đề này. ”620 


15. “Thưa Thế Tôn, nếu những ai trước đây thuộc giáo phái khác và giờ 
có mong muốn thụ giới xuất gia và toàn bộ giới trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này thì phải sống trong thời gian thực tập bốn năm. Khi hết bốn năm, 
nếu các Tỳ kheo hài lòng với họ, thì các Tỳ kheo duyệt cho họ thụ nhận 
giới xuất gia và thụ nhận toàn bộ giới để trở thành Tỳ kheo, vậy thì con sẽ 
sống trong thời gian tập sự bốn năm. Khi hết bốn năm, nếu các Tỳ kheo 
hài lòng với con, thì các Tỳ kheo duyệt cho con thụ nhận giới xuất gia và 
thụ nhận toàn bộ giới đề trở thành Tỳ kheo.” 


16. Rồi SenIya, khô sĩ khỏa thân theo hạnh con chó đã thụ nhận sự xuất 
gia dưới đức Thế Tôn, và thụ nhận toàn bộ giới. Và, không lâu sau khi thụ 
toàn bộ giới, sống một mình, thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 


định (tu tập), thầy SenIya, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực 


KINH NGƯỜI THEO HẠNH CON CHÓ s 79 


tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối 
thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu) đó những người họ tộc đã 
đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy 
ấy đã trực tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những 
gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) 
nào nữa.” Và thầy Seniya đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 


80 * Chương Ï 


5§. KINH HOÀNG TỬ ABHAYYA 
(Abhayaräjakumara Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. 

2. Lúc đó có hoàng tử Abhaya®2! đã đến gặp ông Ni-kiền-tử Nãtaputta, 
và sau khi kính chào ông, hoàng tử ngồi xuống một bên. Lúc đó ông Ni- 
kiền-tử Nãtaputta đã nói với hoàng tử: 

3. “Này hoàng tử, hãy đến bác bỏ giáo thuyết của sa-môn Cồ-đàm, và 
tin tốt về hoàng tử sẽ được lưu truyền được như vầy: “Hoàng tử Abhaya 
đã bác bỏ được giáo thuyết của sa-môn Cô-đàm, người đầy thần lực và uy 


232 


lực. 


“Nhưng, thưa ngài, làm cách nào tôi bác bỏ được giáo thuyết của 
người đó?” 

“Này hoàng tử, hãy đến chỗ sa-môn Cồ-đàm và nói: “Thưa ông, có 
phải Như Lai nói ra lời nói không nhã nhặn và khó chịu đối với những 
người khác?? Nếu sa-môn Cồ-đàm, sau khi bị hỏi vậy và trả lời: “Này 
hoàng tử, Như Lai có nói ra lời nói không nhã nhặn và khó chịu đối với 
những người khác" thì hãy nói với ông ta: “Vậy thì, thưa ông, cái gì là sự 
khác nhau giữa ông và một người bình thường? Vì những người bình 
thường cũng thường nói ra những lời không nhã nhặn và khó chịu đối với 
người khác.” Nhưng nếu sa-môn Côồ-đàm, sau khi bị hỏi vậy và trả lời: 
“Này hoàng tử, Như Lai không nói ra lời nói không nhã nhặn và khó chịu 
đối với người khác' thì hãy nói với ông ta: “Vậy thì, thưa ông, tại sao ông 
lại nói rủa về ông Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) rằng: “Đề-bà-đạt-đa bị đọa 
trong những cảnh khô đau, Đề-bà-đạt-đa sẽ bị đọa trong địa ngục, Đề-bà- 
đạt-đa sẽ bị đọa [trong địa ngục] suốt một đại kiếp, Đề-bà-đạt-đa là không 
thể tu sửa được”? Đề-bà-đạt-đa đã tức giận và bất đồng VỚI Ông về lời rủa 
đó của ông.” Sau khi sa-môn Cô-đàm đã bị hoàng tử đặt trong thế của câu 


82 * Chương l 


hỏi hai sừng (hai lưỡi, tiến thoái lưỡng nan) này, ông ta sẽ không thể nào 
ói nó ra hay nuốt nó xuống. Giống như một lưỡi giáo băng sắt mắc kẹt 
trong cô họng một người, thì ông ta không thê nảo ói nó ra hay nuốt nó 
xuống; cũng giống như vậy, này hoàng tử, khi sa-môn Côổ-đàm bị đặt 
trong thế của câu hỏi hai sừng này, ông ta không thể nào ói nó ra hay nuốt 


nó xuông.” 


4. “Được rồi, thưa ngài”, hoảng tử Abhaya đáp lại. Rồi hoàng tử đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào ông Ni-kiền-tử Nãtaputta, giữ ông ta ở 
hướng bên phải mình, và đi ra, và đi đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi kính 
chào đức Thế Tôn, hoàng tử ngồi xuống một bên, và nhìn mặt trời, và 
nghĩ: “Bữa nay giờ này đã quá trễ để bác bỏ giáo thuyết của đức Thế Tôn. 
Ta sẽ bác bỏ giáo thuyết của đức Thế Tôn ở nhà ta vào ngày mai.” Rồi 
hoàng tử nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn nhận 
lời mới của tôi đến dùng cơm vào ngày mai cùng với ba Tỳ kheo khác.” 
Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. 

5. Rồi, sau khi biết đức Thế Tôn đã đồng ý, hoàng tử Abhaya đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải 
mình và đi ra. Rồi, khi đêm đã qua, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y- 
phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến nhà của hoàng tử Abhaya, và 
đến đó đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Rồi, đích thân 
hoàng tử đã phục vụ và làm hài lòng đức Thế Tôn bằng những món ăn 
ngon khác nhau. Sau khi đức Thế Tôn đã ăn xong và đã dẹp bình bát qua 
một bên, hoảng tử Abhaya chọn chỗ ngồi thấp hơn và ngồi xuống một 


bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


6. “Thưa Thế Tôn, Như Lai có nói ra lời nói không nhã nhặn và khó 
chịu đối với những người khác hay không?” 


“Này hoàng tử, không có câu trả lời một-chiều cho điều đó.” 
“Thưa Thế Tôn, vậy là những Ni-kiền-tử đã bị lạc trong vấn đề này.” 


“Này hoàng tử, tại sao ngài nói câu: “Thưa Thế Tôn, vậy là những Ni- 


KINH HOÀNG TỬ ABHAYYA * 83 


kiên-tử đã bị lạc đê trong vân đề này?”” 522 


Rồi hoàng tử Abhaya đã kế lại cho đức Thế Tôn toàn bộ cuộc nói 


chuyện với ông Ni-kiền-tử Nãtaputta. 


7. Bấy giờ, vào lúc đó có đứa bé đang nằm sắp trên hai đùi của hoàng 
tử Abhaya. Đức Thế Tôn mới nói với hoàng tử Abhaya: “Ngài nghĩ sao, 
này hoàng tử? Giả sử, trong khi ngài hay bà vú của ngài không để ý đến 
đứa bé, đứa bé đưa cây tăm hay hột tiêu vô trong miệng nó, ngài sẽ làm gì 
với nó?” 

“Thưa Thế Tôn, tôi sẽ lấy nó ra. Nếu tôi không thể lấy được nó ra 
ngay, tôi sẽ dùng tay trái giữ đầu nó, tay phải móc lẫy nó ra cho dù có làm 
chảy máu họng đứa bé. Vì sao vậy? Bởi vì tôi có lòng bi-mẫn đối với đứa 
bé (nếu không cô lấy nó ra thì đứa bé sẽ nuốt cây tăm hay bị nghẹn hột 


tiêu rất nguy hiểm cho tính mạng). 


§. “Cũng giống như vậy, này hoàng tử, () loại lời nói nào Như Lai biết 
là không đúng thực, không chính xác, và không ích lợi và nó cũng không 
nhã nhặn và khó chịu đối với người khác [không ích]: lời nói như vậy Như 
Lai không nói ra. (1) Loại lời nói nào Như Lai biết là đúng thực, chính 
xác, nhưng không ích lợi và nó cũng không nhã nhặn và khó chịu đối với 
người khác [không ích]: lời nói như vậy Như Lai không nói ra. (11) Loại 
lời nói nào Như Lai biết là đúng thực, chính xác, và có ích lợi, nhưng nó 
không nhã nhặn và khó chịu đối với người khác [có ích]: lời nói như vậy 
Như Lai biết thời điểm nảo thích hợp để dùng nó.% (iv) Loại lời nói nào 
Như Lai biết là không đúng thực, không chính xác, và không ích lợi, 
nhưng nó nghe nhã nhặn và dễ chịu đối với người khác [không ích]: lời 
nói như vậy Như Lai không nói ra. (v) Loại lời nói nào Như Lai biết là 
đúng thực, chính xác, nhưng không ích lợi, mà nó nghe nhã nhặn và dễ 
chịu đối với người khác [không ích]: lời nói như vậy Như Lai không nói 
ra. (vi) Loại lời nói nào Như Lai biết là đúng thực, chính xác, và có ích 
lợi, và nó cũng nghe nhã nhặn và dễ chịu đối với người khác [có ích]: lời 


nói như vậy Như Lai biết thời điểm nào thích hợp để dùng nó. Vì sao vậy? 


84 * Chương l 


Vì Như Lai có lòng bi-mẫn đối với chúng sinh.” 


9. “Thưa Thế Tôn, khi những bậc thánh học thức, những bả-la-môn học 
thức, những gia chủ học thức, và những sa-môn học thức, sau khi hình 
thành một câu hỏi, họ đến gặp đức Thế Tôn và đặt câu hỏi, vậy đã có sẵn 
trong tâm của đức Thế Tôn ý nghĩ này hay không: “Nếu họ đến gặp ta và 
hỏi ta như vậy, ta sẽ trả lời như vầy”? Hay câu trả lời chỉ xảy đến với Như 
Lai ngay lúc họ hỏi?” 

10. “Này hoàng tử, ta sẽ hỏi lại ngài một câu. Cứ trả lời nếu ngài thấy 
được. Ngài nghĩ sao, này hoàng tử? Ngài có giỏi biết về những bộ phận 


của chiếc xe ngựa hay không?”—“Có, thưa Thế Tôn” 


“Ngài nghĩ sao, này hoàng tử? Khi người ta đến gặp hỏi ngài: “Bộ phận 
này của chiếc xe tên là gì?', vậy đã có sẵn trong tâm ngài ý nghĩ “Nếu họ 
đến gặp ta và hỏi ta như vậy, ta sẽ trả lời như vầy'? Hay câu trả lời chỉ xảy 


đên với ngài ngay lúc họ hỏi?” 


“Thưa Thế Tôn, tôi được biết là một người giỏi biết về các bộ phận của 
xe ngựa. Tất cả các bộ phận của một xe ngựa đã được biết rõ (thấu rõ) bởi 
tôi. Câu trả lời sẽ xảy đến với tôi ngay lúc họ hỏi.” 

11. “Cũng giống như vậy, này hoàng tử, khi những bậc thánh học thức, 
những bà-la-môn học thức, những gia chủ học thức, và những sa-môn học 
thức, sau khi hình thành một câu hỏi, họ đến gặp Như Lai để và đặt câu 
hỏi, câu trả lời xảy đến với Như Lai ngay lúc họ hỏi. Vì sao vậy? Vì yếu- 
tố các thứ (pháp giới) đó đã được hoàn toàn thâm nhập (thấu rõ) bởi Như 
Lai, nhờ sự thâm nhập hoàn toàn như vậy nên câu trả lời sẽ xảy đến với 


Như Lai ngay lúc đó.”5? 


12. Sau khi điều này được nói ra, hoàng tử Abhaya đã nói: “Thật kỳ 
diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ- 
Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách ... Từ hôm nay kính mong 
Thầy Cô-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 


”? 


đời. 


59. KINH NHIÊU LOẠI CẢM GIÁC 
(Bahuvedamiya Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ) trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anäathapindika). 


2. Lúc đó người thợ mộc tên Pañcakanga“Š đã đến gặp Ngài Udãyin, và 


sau khi kính chào thầy ấy, ông ta ngồi xuống một bên, và hỏi thầy ấy: 


3. “Thưa thầy UdãyT, có bao nhiêu loại cảm-giác đã được nói bởi đức 
Thế Tôn?” 


“Này anh thợ mộc, có ba loại cảm-giác đã được nói bởi đức Thế Tôn: 
cảm-giác sướng (dễ chịu; lạc thọ); cảm-giác khổ (khó chịu; khổ thọ), cảm- 
giác trung tính (không khổ không sướng; vô ký thọ). Đây là ba loại cảm- 
giác đã được nói bởi đức Thế Tôn. 

Khi điều này được nói ra, người thợ mộc nói với thầy Udãyï: 


“Đức Thế Tôn đã không nói về ba loại cảm-giác, thưa thầy Udãyi. Đức 
Thế Tôn chỉ nói về hai loại cảm-giác: cảm-giác sướng và cảm-giác khô. 
Còn đối với loại cảm-giác trung tính [không khổ không sướng], thưa thầy, 
đức Thế Tôn nói nó nằm trong dạng khoái-lạc bình an và siêu phàm.” 
(nghĩa của câu cuối này: coi chú thích 617 ở mục 10 bên dưới) 

Lần thứ hai và lần thứ ba thầy Udãyï vẫn giữ nguyên ý mình; và lần 
thứ hai và lần thứ ba người thợ mộc Pañcakanga vẫn giữ nguyên ý mình, 
nhưng thầy Udãyï không thể thuyết phục Pañcakanga, và Pañcakaiga 
cũng không thể thuyết phục thầy Udãy1. 


4. Ngài Änanda đã nghe được cuộc nói chuyện của họ. Rồi thầy ấy đến 
gặp đức Thế Tôn và sau khi kính chào đức Thế Tôn, thầy ngồi xuống một 
bên, và kế lại với đức Thế Tôn toàn bộ câu chuyện giữa thầy Udãyin và 
thợ mộc Pañcakanga. Sau khi thầy Änanda kể xong, đức Thế Tôn đã nói 
với thây ấy: 


86 * Chương l 


5. “Này Änanda, lời giảng giải của Tỳ kheo Udãy! là đúng, tuy không 
được người thợ mộc Pañcakaiga đồng ý, và lời giải thích của Pañcakanga 
cũng là đúng, tuy không được Tỳ kheo Udãyï đồng ý. Theo cách giảng 
giải này, ta đã nói về hai loại cảm-giác; theo cách giảng giải kia, ta đã nói 
về ba loại cảm-giác; theo cách giảng giải khác; ta đã nói về năm loại cảm- 
giác ... sáu loại cảm-giác ... mười tám loại cảm-giác ... ba mươi sáu loại 
cảm-giác; và theo cách giảng giải khác, ta đã nói về một trăm lẻ tám loại 
cảm-giác. Như vậy, này Ananda, đó là cách Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy 
bằng nhiều phương pháp giảng giải [khác nhau].52° 


“Khi Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy thông qua những phương 
pháp giảng giải [khác nhau] thì có thể thấy trước rằng: có những người 
không thừa nhận, tán thành, hay đồng ý với những điều đã được khéo 
giảng bằng nhiều cách như vậy thì họ sẽ tranh luận, cãi vả, và dính vào 
tranh chấp, và sẽ liên tục đâm chọt nhau bằng những lời lẽ xiên xỏ. Nhưng 
mặt khác, khi Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy thông qua những 
phương pháp giảng giải [khác nhau] thì có thể thấy trước răng: cũng có 
những người sẽ thừa nhận, tán thành, và đồng ý với những điều đã được 
khéo giảng bằng nhiều cách như vậy thì họ sẽ sống hòa đồng, hòa thuận, 
không tranh cãi, và hiền hòa với nhau như sữa và nước, và nhìn nhau bằng 


ánh mắt thân từ. 


6. “Này Änanda, có năm dây khoái-lạc giác-quan (dục lạc). Năm đó là 
gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Những 
âm-thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận biết bởi 
mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những thứ hữu-hình 
chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, 
dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đó là năm dây 
khoái-lạc giác-quan. Sự thích thú và vui sướng khởi sinh tùy thuộc vào 


năm dây khoái-lạc giác-quan: đây được gọi là khoáải-lạc giác-quan. 


7. (1) “Cho dù ai nói “Đây là sự khoái-lạc và vui-thú cao nhất mà chúng 


KINH NHIÊU LOẠI CẢM GIÁC s 81 


sinh trải nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? 
Bởi vì có một loại hạnh-phúc khác siêu phảm hơn và tuyệt vời hơn loại 
khoái-lạc đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (¡) 
“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan, tách ly khỏi những trạng thái bất 
thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 
niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách ly.` Đây là 
loại hạnh-phúc khác siêu phảm hơn và tuyệt vời hơn loại khoái-lạc đó. 


§. (2) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hỷ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (ii) “Với sự lắng 
lặn của ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có niềm tự-tin bên 
trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soI-xét (tứ), 
có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm." 
Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh- 
phúc trước. 


9. (3) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái 6 là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (ii) “Với sự phai 
biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), một Tỳ kheo an trú buông-xả, có chánh- 
niệm, và rõ-biết, người đó trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), 
trạng thái mà các bậc thánh nhân nói là: “Người đó buông-xả, có chánh- 
niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc)”. Đây là loại hạnh- 


phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước. 


10. (4) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hỷ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 


nghiệm được", ta không thừa nhận điêu đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 


88 * Chương l 


một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (¡v) “Với sự đẹp 
bỏ sự sướng và sự khổ, và với sự phai biến trước đó của yếu tố vui và 
buôn, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tinh khiết nhờ yếu tố buông-xả." Đây là loại hạnh-phúc khác 


siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước."Z” 


11. (5) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ananda: (v) “Với sự 
hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thê-sắc (sắc giới); (nên từ đây trở 
lên được gọi là những tầng vô-sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận- 
thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian 
là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ 
[cảnh xứ không gian vô biên].” Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn 


và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước. 


12. (6) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (vi) 'Bằng sự 
hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên", 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô 
biên]|.` Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại 
hạnh-phúc trước. 


13. (7) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hỷ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ananda: (vii) “Lại nữa: 


KINH NHIÊU LOẠI CẢM GIÁC s 89 


“Băng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 'không- 
có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ 
không-có-gì]." Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời 
hơn loại hạnh-phúc trước. 


14. (8) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hý-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (viii) “Bằng sự 
hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức].` Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm 
hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước. 


15. (9) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hỷ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được", ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (ix) 'Bằng sự 
hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và 
cảm-giác|.` Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn 
loại hạnh-phúc trước. 


16. “Này Änanda, giờ các du sĩ khác đạo có thể nói như vầy: “Sa-môn 
Cô-đàm nói về trạng thái diệt thọ tưởng [chấm-dứt nhận-thức và cảm- 
giác] và ông ta khăng khăng nó nằm trong sự hạnh-phúc. Như vậy là gì? 
Như vậy là sao? Này Änanda, nếu các du sĩ đó có hỏi như vậy, các thầy 
nên nói với họ răng: “Này các bạn, đức Thế Tôn mô tả sự sướng (lạc) 
không phải là chỉ nói về cảm-giác sướng (lạc thọ). Nhưng thay vì vậy, 
Như Lai mô tả mọi sự sướng là sự sướng, cho dù có ở đâu hay theo cách 


nào chúng được thây có.”628 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


90 * Chương Ì 


60. KINH KHÔNG THÊ LÂM LỖI 
(4patIntdka Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 
xứ dân Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn những Tỳ kheo, 
và cuối cùng đã đến một khu làng của những bà-la-môn Kosala tên là làng 
Sala. 

2. Những gia chủ bà-la-môn ở làng Sãlã nghe tin: “Sa-môn Cồ-đàm, 
người con của dân tộc Thích-Ca (Sakya), là người đã xuất gia khỏi một họ 
tộc Thích-Ca, đang đi du hành giữa xứ dân Kosala cùng với một Tăng 
đoàn lớn những Tỳ kheo và đã đến làng Sãlã. Giờ tin đồn tốt lành về sa- 
môn Cồ-đàm đã được lan truyền như vây: “Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, 
bậc toàn-giác, đã thành tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức- 
hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, là người dẫn dắt tối 
thượng (vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những 
thiên thần và loài người, bậc giác-ngộ [Phật], bậc thế tôn Sau khi đã 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có những thiên thần, 
Ma Vương, và trời Brahmã, trong quần thể này có những tu sĩ và bà-la- 
môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy đã công bố lại cho người 
khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở lúc đầu, tốt lành lúc giữa, 
và tốt lành lúc cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy một 
đời sông tâm linh là toàn thiện và tinh khiết. Giờ sẽ tốt lành nếu chúng ta 
đi gặp những vị A-la-hán đó. 

3. Rồi nững gia chủ bà-la-môn ở làng Sãlã đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Một số kính chào đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên; một số chào hỏi 
qua lại và sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên; 
một số chấp tay hướng về đức Thế Tôn để lễ chào và ngồi xuống một bên; 
một số xưng tên và họ của mình trước đức Thế Tôn và ngồi xuống một 


bên; một sô chỉ im lặng và ngôi xuông một bên. 


4. Sau khi họ đã ngồi, đức Thế Tôn mới hỏi họ: “Này các gia chủ, có vị 


92 s Chương Ì 


thầy nào là đáng tán đồng đối với quý vị, trong đó, dựa vào những lý lẽ 


(chính đáng) quý vị đã đạt được niềm-tin vào vị thầy đó, hay không?” 


“Không, thưa ngài, không có vị thầy nào là đáng tán đồng đối với 
chúng tôi, trong đó, dựa vào những lý lẽ chúng tôi đã đạt được niềm-tin 


vào vị thây đó.” 


“Này các gia chủ, do các vị chưa tìm thấy vị thầy nào đáng tán đồng, 
thì các vị có thể đảm nhận và thực hành một “giáo lý không thể lầm-lỗi' 
(bất khả sai lầm, chắc chắn đúng, không thể chối cãi, nhất định công nhận 
được, không sai trật); bởi vì sau khi “giáo lý không thê lầm-lỗi” được 
chấp nhận và đảm nhận, nó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho 


các vị. Và cái gì là “giáo lý không thể lầm-lỗi? đó?93! 
(¡. Thuyết hư-vô) 


5. (A) “Này các gia chủ, có một số tu sĩ [sa-môn] và bà-la-môn có giáo 
thuyết và quan-điểm (cách-nhìn, kiến) như vầy: ['Không thứ gì (cần nên) 
được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải bố 
thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay hy 
sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào cho những hành 
động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; 
không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự 
động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện 
và đức hạnh nào trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp và đi công bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác. `] 

6. (B) “Rồi có một số tu sĩ và bà-la-môn có giáo thuyết trực tiếp đối 
ngược với giáo thuyết của những tu sĩ và bà-la-môn đó, và họ nói như 
vầy: [*Có thứ (cần) được cho đi (và có phước quả từ việc cho đi, bố thí), 
có thứ được cúng dường, có thứ được dâng hiến hy sinh; có kết quả hay 
nghiệp quả tốt và xấu cho những hành động tốt và xấu; có thế giới (đời) 


này, có thê giới (đời) khác; có mẹ, có cha; có những chúng sinh được tái 


KINH KHÔNG THẺ LÂẦM LÕI ° 93 


sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); có những tu sĩ và bà-la-môn 
tốt thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp và công bồ lại (cho những người khác) về thế giới này và thế giới 
khác.'] 

“Các vị nghĩ sao, này các gia chủ? Có phải (hai nhóm) những tu sĩ và 
bà-la-môn này nắm giữ hai giáo thuyết trực tiếp đối ngược với nhau 


không?”——“Đúng, thưa ngài.” 


7. (A.i) “Bây giờ, này các gia chủ, về những tu sĩ và bà-la-môn có giáo 
thuyết và quan-điểm (A): thì có thể trông đợi rằng họ sẽ tránh bỏ những 
trạng thái thiện lành [đó là hành vi thân thiện, hành vi lời-nói thiện, và 
hành vi tâm thiện], và họ sẽ đảm nhận và thực hành ba trạng thái bắt thiện 
[đó là hành vi thân bắt thiện, hành vi lời-nói bất thiện, và hành vi tâm bất 
thiện]. Vì sao vậy? Bởi vì những tu sĩ và bả-la-môn đó không nhìn thấy 
trong những trạng thái bất thiện sự nguy-hại, sự suy-đôi, và sự ô-nhiễm, 
và họ cũng không nhìn thấy trong những trạng thái thiện lành niềm chân- 


phúc của sự từ-bỏ, về phương diện thanh tây. 


8. (A.ii) “Do thực sự có thế giới khác, nên ai nắm giữ quan-điểm 
“không có thế giới khác” là có cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Do thực sự có 
thế giới khác, nên ai ý định “không có thế giới khác) là có ý-định sai trái 
(tà tư duy). Do thực sự có thế giới khác, nên ai khăng định “không có thế 
giới khác” là có lời-nói sai trái (tà ngữ). Do thực sự có thế giới khác, nên 
ai nói 'không có thế giới khác' là ngược lại với những A-la-hán là người 
biết thế giới khác. Do thực sự có thế giới khác, nên ai thuyết phục những 
người khác “không có thế giới khác” là thuyết phục họ chấp nhận Giáo 
Pháp không thực (tà pháp); và bởi vì người đó thuyết phục những người 
khác chấp nhận một Giáo Pháp không thực, nên người đó tự khen ngợi 
mình và chê bai những người khác. Như vậy đức-hạnh trong sạch người 
đó từng có trước đây đều bị đẹp bỏ và thay vào đó là đức-hạnh suy đôi.°33 
Và cách-nhìn sai lạc này, ý-định sai trái này, lời-nói sai trái này, sự đối 


ngược với những bậc thánh, sự thuyết phục những người khác chấp nhận 


94 s Chương Ì 


một Giáo Pháp không thực, và sự tự khen ngợi mình và chê bai những 
người khác—như vậy mấy trạng thái xấu ác bất thiện này đã xảy ra với 


cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là điều-kiện (duyên) của chúng. 


9. (A.iii) “Về điều này một người có trí suy xét như vầy: “(¡) Nếu không 
có thế giới khác, vậy thì khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ dư sức giữ bản 
thân mình an toàn." (¡) Nhưng nếu có thế giới khác, thì khi thân tan rã, 
sau khi chết, tôi sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến 
xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. (ii) Giờ cho dù lời nói 
của những tu sĩ và bà-la-môn đó là đúng hay không, tôi giả sử rằng (a) nêu 
không có thế giới khác đi chăng nữa: thì tại ngay trong kiếp này [tại đây 
và bây giờ] tôi cũng không bị những người hiền trí quở trách là một người 
thất-đức, một người có cách-nhìn sai lạc (tả kiến) nắm giữ thuyết hư-vô 
(thuyết phi hiện-hữu và phi nghiệp báo).°Š (b) Nhưng mặt khác, nếu có 
thế giới khác, thì tôi coi như đã ném bỏ hết vận may của cả hai trường 
hợp: vì kiếp này tôi đang bị những người hiền trí quở trách, và vì kiếp sau, 
khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Tôi đã 
chấp nhận và nhận lấy “giáo lý không thể lầm-lỗi' này một cách sai lầm 


theo cách chỉ với tới một mặt của nó và bỏ mât phân thiện lành.”536 


10. (B.i) “Bây giờ, này các gia chủ, về những tu sĩ và bà-la-môn có 
giáo thuyết và quan-điểm (B): thì có thể trông đợi họ sẽ tránh bỏ ba trạng 
thái bất thiện [đó là hành vi thân bắt thiện, hành vi lời-nói bất thiện, hành 
vi tâm thiện], và họ sẽ đảm nhận và thực hành ba trạng thái thiện [đó là 
hành vi thân thiện, hành vi lời-nói thiện, và hành vi tâm thiện|. Vì sao 
vậy? Bởi vì những tu sĩ và bà-la-môn đó nhìn thấy trong những trạng thái 
bất thiện sự nguy-hại, sự suy-đồi, và sự ô-nhiễm, và họ cũng nhìn thấy 
trong những trạnh thái thiện lành niềm chân-phúc của sự từ-bỏ, về phương 
diện thanh tây. 


11. (Bi) “Do thực sự có thế giới khác, nên ai năm giữ quan-điểm “có 
thế giới khác” là có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Do thực sự có thế 


KINH KHÔNG THẺ LÂM LÕI * 95 


giới khác, nên ai ý định “có thế giới khác” là có ý-định đúng đắn (chánh tư 
duy). Do thực sự có thế giới khác, nên ai khẳng định “có thế giới khác' là 
có lời-nói đúng đắn (chánh ngữ). Do thực sự có thế giới khác, nên ai nói 
'có thế giới khác” là không đối ngược với những A-la-hán là người biết 
thế giới khác. Do thực sự có thế giới khác, nên ai thuyết phục những 
người khác “có thế giới khác là thuyết phục họ chấp nhận Giáo Pháp đích 
thực (chân pháp); và bởi vì người đó thuyết phục những người khác chấp 
nhận Giáo Pháp đích thực, nên người đó không tự khen ngợi mình và 
không chê bai những người khác. Như vậy đức-hạnh suy đổi người đó 
từng có trước đây đều bị dẹp bỏ và thay vào đó là đức-hạnh trong sạch. Và 
cách-nhìn đúng đắn này, ý-định đúng đắn này, lời-nói đúng đắn này, sự 
không đối ngược với những bậc thánh, sự thuyết phục những người khác 
chấp nhận một Giáo Pháp đích thực, và sự không tự khen ngợi mình và 
không chê bai những người khác—như vậy mấy trạng thái thiện lành này 
đã xảy ra với cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là điều-kiện (duyên) của 


chúng. 


12. (B.iii) “Về điều này một người có trí suy xét như vây: (¡) “Nếu có 
thế giới khác, thì khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. (1) Giờ cho dù lời nói 
của những tu sĩ và bà-la-môn đó là đúng hay không, tôi giả sử rằng (a) nêu 
không có thế giới khác đi chăng nữa: thì ngay trong kiếp này tôi cũng 
được những người hiền trí khen ngợi là một người đức-hạnh, là người có 
cách-nhìn đúng đắn nắm giữ thuyết xác-nhận (thuyết hiện-hữu và có 
nghiệp báo).57 (b) Nhưng mặt khác, nếu có thế giới khác, thì tôi coi như 
đã nắm hết vận may của cả hai trường hợp: vì kiếp này tôi đang được 
những người hiền trí khen ngợi, và vì kiếp sau, khi thân tan rã, sau khi 
chết, tôi sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
cõi trời. Tôi đã chấp nhận và nhận lấy “giáo lý không thể lầm-lỗi? này một 
cách đúng đắn theo cách với được cả hai mặt của nó và bỏ đi phần bất 


thiện, 538 


96 *» Chương Ï 


(ii. Thuyết không-làm-gì) 


13. (A) “Này các gia chủ, có một số tu sĩ và bả-la-môn có giáo thuyết 
và quan-điểm là vầy: (đối với họ) [*Khi một người hành động hoặc 
khiến (nói, XÚI, bắt, tác động, gài) người khác hành động: khi đánh đập 
hoặc khiến người khác đánh đập, khi hành hạ hoặc khiến người khác hành 
hạ; khi gây đau buồn hoặc khiến người khác gây đau buôn; khi áp bức 
hoặc khiến người khác áp bức; khi đe dọa hoặc khiến người khác đe dọa, 
khi sát-sinh, gian-cắp đột nhập nhà cửa, trộm cướp của cải, cướp giựt, 
chặn cướp ngoài đường, dụ dỗ vợ người khác, nói-dối nói láo——người làm 
vậy là không gây tội ác gì. Nếu, với một bánh xe có vành như lưỡi dao 
bén, một người làm chúng sinh trên trái đất này thành một đồng thịt, thành 
một núi thịt, cho dù làm vậy cũng không gây tội ác gì và không có ác quả 
gì. Nếu một người đi dọc bờ nam sông Hằng giết và tàn sát, đánh đập và 
khiến người khác đánh đập, hành hạ và khiến người khác hành hạ, cho dù 
làm vậy cũng không gây tội ác gì và không có ác quả gì. Nếu một người đi 
dọc bờ bắc sông Hằng bố thí và khiến người khác bồ thí, cũng dường và 
khiến người khác cúng đường, cho dù làm vậy cũng không tạo phước đức 
gì và không có phước quả gì. Bằng sự bố-thí, bằng sự thuần-phục bản 
thân, bằng sự kiềm-ché, bằng sự nói lời sự-thật, cho dù làm vậy cũng 


không tạo phước đức gì và không có phước quả gì. ] 


14. (B) “Rồi có một số tu sĩ và bà-la-môn có giáo thuyết trực tiếp đối 
ngược với giáo thuyết của những tu sĩ và bà-la-môn đó, và họ nói rằng: 
(đối với họ) ['Khi một người hành động hoặc khiến (nói, xúi, bắt, tác 
động, gài) người khác hành động; khi đánh đập hoặc khiến người khác 
đánh đập ... nói-đối nói láo——người làm vậy là gây tội ác. Nếu, với một 
bánh xe có vành như lưỡi dao bén, một người làm chúng sinh trên trái đất 
này thành một đống thịt, thành một núi thịt, làm vậy là gây ra tội ác và có 
ác quả. Nếu một người đi dọc bờ nam sông Hằng giết và tàn sát, đánh đập 
và khiến người khác đánh đập, hành hạ và khiến người khác hành hạ, làm 
vậy là gây ra tội ác và có ác quả. Nếu một người đi dọc bờ bắc sông Hằng 


bô thí và khiên người khác bô thí, cúng dường và khiên người khác cúng 


KINH KHÔNG THẺ LÂM LỖI * 97 


dường, làm vậy là tạo phước đức và có phước quả. Bằng sự bố-thí, bằng 
sự thuần-phục bản thân, bằng sự kiềm-ché, bằng sự nói lời sự-thật, làm 


vậy là tạo phước đức và có phước quả.” | 


“Các vị nghĩ sao, này các gia chủ? Có phải (hai nhóm) những tu sĩ và 
bà-la-môn này nắm giữ hai giáo thuyết trực tiếp đối ngược với nhau 
không?”——“Đúng, thưa ngài.” 


15. (A.i) “Bây giờ, này các gia chủ, về những tu sĩ và bà-la-môn có 
giáo thuyết và quan-điểm (A): thì có thể trông đợi rằng họ sẽ tránh bỏ 
những trạng thái thiện lành [đó là hành vi thân thiện, hành vị lời-nói thiện, 
và hành vi tâm thiện], và họ sẽ đảm nhận và thực hành ba trạng thái bất 
thiện [đó là hành vi thân bất thiện, hành vi lời-nói bất thiện, và hành vi 
tâm bắt thiện]. Vì sao vậy? Bởi vì những tu sĩ và bả-la-môn đó không nhìn 
thấy trong những trạng thái bất thiện sự nguy-hại, sự suy-đôi, và sự ô- 
nhiễm, và họ cũng không nhìn thấy trong những trạnh thái thiện lành niềm 
chân-phúc của sự từ-bỏ, về phương diện thanh tây. 


16. (A.1) “Do thực sự hành-động có hậu quả (nghiệp có nghiệp quả), 
cho nên ai nắm giữ quan-điểm “hành-động không có hậu quả" là có cách- 
nhìn sai lạc (tà kiến). Do thực sự hành-động có hậu quả, cho nên ai ý định 
“hành-động không có hậu quả" là có ý-định sai trải (tà tư duy). Do thực sự 
hành-động có hậu quả, cho nên ai khẳng định “hành-động không có hậu 
quả" là có lòi-nói sai trái (tà ngữ). Do thực sự hành-động có hậu quả, cho 
nên ai nói “hành-động không có hậu quả" là ngược lại với những A-la-hán 
là người nắm giữ giáo lý “hành-động có hậu quả”. Do thực sự hành-động 
có hậu quả, nên ai thuyết phục những người khác “hành-động không có 
hậu quả" là thuyết phục họ chấp nhận Giáo Pháp không thực (tà pháp); và 
bởi vì người đó thuyết phục những người khác chấp nhận một Giáo Pháp 
không thực, nên người đó tự khen ngợi mình và chê bai những người 
khác. Như vậy đức-hạnh trong sạch người đó từng có trước đây đều bị dẹp 
bỏ và thay vào đó là đức-hạnh suy đồi. Và cách-nhìn sai lạc này, ý-định 


sai trái này, lời-nói sai trái này, sự đôi ngược với những bậc thánh, sự thu- 


98 *» Chương Ì 


yết phục những người khác chấp nhận một Giáo Pháp không thực, và sự 
tự khen ngợi mình và chê bai những người khác—như vậy mấy trạng thái 
xấu ác bất thiện này đã xỷ ra với cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là điều-kiện 


(duyên) của chúng. 


17. (A.iii) “Về điều này một người có trí suy xét như vây: “() Nếu 
hành-động không có hậu quả gì, vậy thì khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ 
dư sức giữ bản thân mình an toàn. (1) Nhưng nếu hành-động là có hậu 
quả, thì khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 
(m1) Giờ cho dù lời nói của những tu sĩ và bà-la-môn đó là đúng hay 
không, tôi giả sử rằng (a) nếu như hành-động không có hậu quả đi chăng 
nữa: thì tại ngay trong kiếp này tôi cũng không bị những người hiền trí 
quở trách là một người thất-đức, một người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) 
nắm giữ thuyết không-làm-gì (thuyết phi tác nghiệp, phi tạo nghiệp). (b) 
Nhưng mặt khác, nếu hành-động có hậu quả, thì tôi đã ném bỏ hết vận 
may của cả hai trường hợp: vì kiếp này tôi đang bị những người hiền trí 
chỉ trích, và vì kiếp sau, khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm 
chí trong địa ngục. Tôi đã chấp nhận và nhận lấy một cách sai lầm “giáo lý 
không thê lầm-lỗi” này theo một cách chỉ với tới một mặt của nó và bỏ 


mắt phần thiện lành.” 


18. (Bi) “Bây giờ, này các gia chủ, về những tu sĩ và bả-la-môn có 
giáo thuyết và quan-điểm (B): thì có thể trông đợi họ sẽ tránh bỏ ba trạng 
thái bất thiện [đó là hành vi thân bắt thiện, hành vi lời-nói bất thiện, hành 
vi tâm thiện], và họ sẽ đảm nhận và thực hành ba trạng thái thiện [đó là 
hành vi thân thiện, hành vị lời-nói thiện, và hành vị tâm thiện|. Vì sao 
vậy? Bởi vì những tu sĩ và bà-la-môn đó nhìn thấy trong những trạng thái 
bất thiện sự nguy-hại, sự suy-đồi, và sự ô-nhiễm, và họ cũng nhìn thấy 
trong những trạnh thái thiện lành niềm chân-phúc của sự từ-bỏ, về phương 
diện thanh tây. 


KINH KHÔNG THẺ LÂẦM LỖI * 99 


19. (B.1) “Do thực sự hành-động có hậu quả, nên ai năm giữ quan- 
điểm “hành-động có hậu quả" là có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Do 
thực sự hành-động có hậu quả, nên ai ý định “hành-động có hậu quả" là có 
ý-định đúng đắn (chánh tư duy). Do thực sự hành-động có hậu quả, nên ai 
khăng định “hành-động có hậu quả” là có lời-nói đúng đắn (chánh ngữ). 
Do thực sự hành-động có hậu quả, nên ai nói “hành-động có hậu quả" là 
không đối ngược với những A-la-hán là người năm giữ giáo lý “hành-động 
có hậu quả”. Do thực sự hành-động có hậu quả, nên ai thuyết phục những 
người khác “hành-động có hậu quả” là thuyết phục họ chấp nhận Giáo 
Pháp đích thực (chánh pháp); và bởi vì người đó thuyết phục những người 
khác chấp nhận một Giáo Pháp đích thực, nên người đó không tự khen 
ngợi mình và không chê bai những người khác. Như vậy đức-hạnh suy đồi 
người đó từng có trước đây đều bị dẹp bỏ và thay vào đó là đức-hạnh 
trong sạch. Và cách-nhìn đúng đắn này, ý-định đúng đắn này, lời-nói đúng 
đăn này, sự không đối ngược với những bậc thánh, sự thuyết phục những 
người khác chấp nhận một Giáo Pháp đích thực thực, và sự không tự khen 
ngợi mình và không chê bai những người khác—như vậy mấy trạng thái 
thiện lành này đã xảy ra với cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là điều-kiện 
(duyên) của chúng. 

20. (B.iii) “Về điều này một người có trí suy xét như vậy: () “Nếu 
hành-động có hậu quả, thì khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ được tái sinh 
trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. (ii) Giờ cho dù lời 
nói của những tu sĩ và bà-la-môn đó là đúng hay không, tôi giả sử răng (a) 
nếu hành động không có hậu quả đi chăng nữa: thì ngay trong kiếp này tôi 
cũng được những người hiền trí khen ngợi là một người đức-hạnh, là 
người có cách-nhìn đúng đắn nắm giữ thuyết có-làm (thuyết tác nghiệp, 
tạo nghiệp; thuyết có nghiệp có quả). (b) Nhưng mặt khác, nếu hành-động 
có hậu quả, thì coi như tôi đã nắm hết vận may của cả hai trường hợp: vì 
kiếp này tôi đang được những người hiền trí khen ngợi, và vì kiếp sau, khi 
thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 


thậm chí trong một cõi trời. Tôi đã chấp nhận và nhận lấy “giáo lý không 


100 * Chương 1 


thê lầm-lỗi? này một cách đúng đắn theo cách với được cả hai mặt của nó 
và bỏ đi phần bắt thiện.” 


(iii. Thuyết phi nhân-duyên) 


21. (A) “Này các gia chủ, có một số tu sĩ và bà-la-môn có giáo thuyết 
và quan-điểm như vày:“° (đối với họ) ['Không có nhân [nguyên-nhân] 
hay duyên [điều-kiện] cho sự ô-nhiễm của chúng sinh; chúng sinh bị ô 
nhiễm không phải có nhân hay duyên. Không có nhân hay duyên cho sự 
thanh-lọc của chúng sinh; chúng sinh được thanh lọc không phải có nhân 
hay duyên. Không có năng-lực, không có sự nỗ-lực (tinh tấn), không có 
sức-mạnh của con người, không có sự chịu-khó của con người. Tất cả 
chúng sinh, tất cả mọi sinh vật, tất cả mọi tạo vật, tất cả mọi linh hồn đều 
không có sự tự-chủ, năng-lực, và sự nỗ-lực; tất cả đều đã được đúc khuôn 
bởi định mệnh, bởi hoàn cảnh, và bởi tự nhiên; họ trải nghiệm sướng và 


khô trong sáu loại giai câp.”] %“ 


22. (B) “Rồi có một số tu sĩ và bà-la-môn có giáo thuyết trực tiếp đối 
ngược với giáo thuyết của những tu sĩ và bà-la-môn đó, và họ nói như 
vầy: “Có nhân [nguyên-nhân] và duyên [điều-kiện] cho sự ô-nhiễm của 
chúng sinh; chúng sinh bị ô nhiễm do có nhân và duyên. Có nhân và duy- 
ên cho sự thanh-lọc của chúng sinh; chúng sinh được thanh lọc nhờ có 
nhân và duyên. Có năng-lực, có sự nỗ-lực (tỉnh tấn), có sức-mạnh của con 
người, có sự chịu-khó của con người. Không phải rằng tất cả chúng sinh, 
tất cả mọi sinh vật, tất cả mọi tạo vật, tất cả mọi linh hồn đều không có sự 
tự-chủ, năng-lực, và sự nỗ-lực; cũng không phải rằng tất cả đều được đúc 
khuôn bởi định mệnh, bởi hoàn cảnh, và bởi tự nhiên; không phải rằng họ 


trải nghiệm sướng và khô trong sáu loại gial câp.” 


“Các vị nghĩ sao, này các gia chủ? Có phải (hai nhóm) những tu sĩ và 
bà-la-môn này nắm giữ hai giáo thuyết trực tiếp đối ngược với nhau 


không?”—“Đúng, thưa ngài.” 


23. “Bây giờ, này các gia chủ, về những tu sĩ và bà-la-môn có giáo thu- 


KINH KHÔNG THẺ LÂẦM LÕI * 101 


yết và quan-điểm (A): thì có thể trông đợi rằng họ sẽ tránh bỏ những trạng 
thái thiện lành [đó là hành vị thân thiện, hành vị lời-nói thiện, và hành vị 
tâm thiện], và họ sẽ đảm nhận và thực hành ba trạng thái bắt thiện [đó là 
hành vi thân bất thiện, hành vi lời-nói bất thiện, và hành vi tâm bắt thiện]. 
Vì sao vậy? Bởi vì những tu sĩ và bà-la-môn đó không nhìn thấy trong 
những trạng thái bất thiện sự nguy-hại, sự suy-đồi, và sự ô-nhiễm, và họ 
cũng không nhìn thấy trong những trạnh thái thiện lành niềm chân-phúc 


của sự từ-bỏ, về phương diện thanh tây. 


24. (A.ii) “Do thực sự có nhân duyên, nên ai năm giữ quan-điểm 
“không có nhân duyên" là có cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Do thực sự có 
nhân duyên, nên ai ý định “không có nhân duyên" là có ý-định sai trái (tà 
tư duy). Do thực sự có nhân duyên, nên ai khắng định “không có nhân 
duyên" là có lời-nói sai trái (tà ngữ). Do thực sự có nhân duyên, nên ai nói 
“không có nhân duyên” là ngược lại với những A-la-hán là người nắm giữ 
giáo lý nhân-duyên. Do thực sự có nhân duyên, nên ai thuyết phục những 
người khác “không có nhân duyên” là thuyết phục họ chấp nhận Giáo Pháp 
không thực (tà pháp); và bởi vì người đó thuyết phục những người khác 
chấp nhận một Giáo Pháp không thực, nên người đó tự khen ngợi mình và 
chê bai những người khác. Như vậy đức-hạnh trong sạch người đó từng có 
trước đây đều bị dẹp bỏ và thay vào đó là đức-hạnh suy đôi. Và cách-nhìn 
sai lạc này, ý-định sai trái này, lời-nói sai trái này, sự đối ngược với những 
bậc thánh, sự thuyết phục những người khác chấp nhận một Giáo Pháp 
không thực, và sự tự khen ngợi mình và chê bai những người khác như 
vậy mấy trạng thái xấu ác bất thiện này đã xảy ra với cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến) là điều-kiện (duyên) của chúng. 


25. (A.iii) “Về điều này một người có trí suy xét như vây: “() Nếu 
không có nhân duyên gì, vậy thì khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ dư sức 
giữ bản thân mình an toàn. (ii) Nhưng nếu có nhân duyên, thì khi thân tan 
rã, sau khi chết, tôi sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi 
đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. (ii) Giờ cho dù lời 


nói của những tu sĩ và bà-la-môn đó là đúng hay không, tôi giả sử răng (a) 


102 * Chương 1 


nếu như không có nhân duyên đi chăng nữa: thì ngay trong kiếp này tôi 
cũng không bị những người hiền trí quở trách là một người thất-đức, một 
người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) nắm giữ thuyết phi nhân duyên (thuyết 
không có nhân duyên). (b) Nhưng mặt khác, nếu có nhân duyên, thì coi 
như tôi đã ném bỏ hết vận may của cả hai trường hợp: vì kiếp này tôi đang 
bị những người hiền trí chỉ trích, và vì kiếp sau, khi thân tan rã, sau khi 
chết, tôi sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu dữ, 
trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Tôi đã chấp nhận và nhận lấy 
'giáo lý không thể lầm-lỗi' này một cách sai lầm theo cách chỉ với tới một 


mặt của nó và bỏ mât phân thiện lành." 


26. (Bi) “Bây giờ, này các gia chủ, về những tu sĩ và bả-la-môn có 
giáo thuyết và quan-điểm (B): thì có thể trông đợi họ sẽ tránh bỏ ba trạng 
thái bất thiện [đó là hành vi thân bắt thiện, hành vi lời-nói bất thiện, hành 
vi tâm thiện], và họ sẽ đảm nhận và thực hành ba trạng thái thiện [đó là 
hành vi thân thiện, hành vi lòi-nói thiện, và hành vị tâm thiện|. Vì sao 
vậy? Bởi vì những tu sĩ và bà-la-môn đó nhìn thấy trong những trạng thái 
bất thiện sự nguy-hại, sự suy-đồi, và sự ô-nhiễm, và họ cũng nhìn thấy 
trong những trạnh thái thiện lành niềm chân-phúc của sự tù-bỏ, về phương 
diện thanh tây. 


27. (B.1) “Do thực sự có nhân duyên, nên ai năm giữ quan-điểm “có 
nhân duyên” là có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Do thực sự có nhân 
duyên, nên ai ý định “có nhân duyên” là có ý-định đúng đắn (chánh tư 
duy). Do thực sự có nhân duyên, nên ai khẳng định “có nhân duyên' là có 
lời-nói đúng đắn (chánh ngữ). Do thực sự có nhân duyên, nên ai nói “có 
nhân duyên" là không đối ngược với những A-la-hán là người năm giữ 
giáo lý nhân-duyên. Do thực sự có nhân duyên, nên ai thuyết phục những 
người khác “có nhân duyên” là thuyết phục họ chấp nhận Giáo Pháp đích 
thực (chánh pháp); và bởi vì người đó thuyết phục những người khác chấp 
nhận một Giáo Pháp đích thực, nên người đó không tự khen ngợi mình và 
không chê bai những người khác. Như vậy đức-hạnh suy đổi người đó 
từng có trước đây đều bị đẹp bỏ và thay vào đó là đức-hạnh trong sạch. Và 


KINH KHÔNG THẺ LẦM LÕI ° 103 


cách-nhìn đúng đắn này, ý-định đúng đắn này, lời-nói đúng đắn này, sự 
không đối ngược với những bậc thánh, sự thuyết phục những người khác 
chấp nhận một Giáo Pháp đích thực thực, và sự không tự khen ngợi mình 
và không chê bai những người khác—như vậy mấy trạng thái thiện lành 
này đã xảy ra với cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là điều-kiện (duyên) 


của chúng. 


28. (B.iii) “Về điều này một người có trí suy xét như vầy: (ï) “Nếu có 
nhân duyên, thì khi thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. (11) Giờ cho dù lời nói của 
những tu sĩ và bà-la-môn đó là đúng hay không, tôi giả sử rằng (a) nếu 
không có nhân duyên đi chăng nữa: thì ngay trong kiếp này tôi cũng được 
những người hiền trí khen ngợi là một người đức-hạnh, là người có cách- 
nhìn đúng đắn nắm giữ thuyết nhân-duyên. (b) Nhưng mặt khác, nếu có 
nhân duyên, thì coi như tôi đã nắm hết vận may của cả hai trường hợp: vì 
kiếp này tôi đang được những người hiền trí khen ngợi, và vì kiếp sau, khi 
thân tan rã, sau khi chết, tôi sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
thậm chí trong một cõi trời. Tôi đã chấp nhận và nhận lấy “giáo lý không 
thê lầm-lỗi này một cách đúng đắn theo cách với được cả hai mặt của nó 
và bỏ đi phần bắt thiện.” 

(iv. Không có những cõi vô-sắc giới) 

29. “Này các gia chủ, có một số tu sĩ và bà-la-môn có giáo thuyết và 
quan-điểm (A): “Chắc chắn không có những cõi vô-sắc giới. 2 

30. “Rồi có một số tu sĩ và bà-la-môn có giáo thuyết đối ngược với giáo 
thuyết của những tu sĩ và bà-la-môn đó, và họ nói (B): “Chắc chắn có 
những cõi vô-sắc giới.” 

“Các vị nghĩ sao, này các gia chủ? Có phải (hai nhóm) những tu sĩ và 
bà-la-môn này nắm giữ hai giáo thuyết trực tiếp đối ngược với nhau 


không?”—“Đúng, thưa ngài.” 


31. “Về điều này, một người có trí suy xét như vây: (ï) “Những tu sĩ và 


104 *s Chương 1 


bà-la-môn nảy nắm giữ giáo thuyết và quan-điểm (A) [“Chắc chắn không 
có những cõi vô-sắc giới”], nhưng tôi chưa thấy điều đó (là đúng hay sai). 
Và những tu sĩ và bà-la-môn kia nắm giữ giáo thuyết và quan-điểm (B) 
[“Chắc chăn có những cõi vô-sắc giới”], nhưng tôi cũng chưa biết điều đó 
(là đúng hay sa1). (11) Giả sử, khi chưa biết và chưa thấy, tôi chọn đại một 
phía và tuyên bố: “Chỉ điều này là đúng thực, mọi điều khác là sai”, thì 
làm như vậy là không phủ hợp đối với tôi. (ii) (a) Giờ, theo như những tu 
sĩ và bà-la-môn cho rằng (A) [“Chắc chắn không có những cõi vô-sắc 
giới”], nêu lời họ nói là đúng thực, thì vẫn chắc chắn khả năng tôi sẽ được 
tái sinh [sau khi chết] trong số những thiên thần của cõi sắc-giới đẹp đẽ, là 
những thiên thần có-tâm.”® (b) Nhưng theo như những tu sĩ và bà-la-môn 
cho rằng (B) [“Chắc chắn có những cõi vô-sắc giới”], nếu lời họ nói là 
đúng thực, thì chắc chắn có khả năng tôi sẽ được tái sinh [sau khi chết] 
trong số những thiên thần thuộc những cõi vô-sắc giới, là những thiên thần 


chỉ gôm có nhận-thức. 


“Những sự chiến đấu [sự dùng gậy gộc và vũ khí ...], những sự tranh 
cãi, ầu đả, tranh chấp, chống đối, sự nói lời độc ác ma mãnh, và sự nói dối 
nói láo ... được thấy chỉ xảy ra dựa trên những sắc-thân trong những cõi 
có sắc-thân (như cõi người, những cõi trời sắc-giới), nhưng không hề có 
trong những cõi vô-sắc giới.” Sau khi đã quán chiếu điều này, người đó 
thực hành cách tu dẫn tới sự tỉnh-ngộ (không còn mê-đắm) đối với những 


săc-thân, dẫn tới sự phai-biên và sự châm-dứt những sắc-thân. 


(v. Không có sự châm-dứt sự hiện-hữu) 

32. “Này các gia chủ, có một sô tu sĩ và bảà-la-môn có giáo thuyêt và 
quan-điểm (A): “Chắc chắn không có sự chấm-dứt sự hiện-hữu. %5 

33. “Rôi có một sô tu sĩ và bà-lamôn có giáo thuyêt trực tiệp đôi 
ngược với giáo thuyêt của những tu sĩ và bà-la-môn đó, và họ nói (B): 
“Chăc chăn có sự châm-dứt sự hiện-hữu'. 


“Các vị nghĩ sao, này các gia chủ? Có phải (hai nhóm) những tu sĩ và 


KINH KHÔNG THẺ LÂM LÔI * 105 


bà-la-môn này nắm giữ hai giáo thuyết trực tiếp đối ngược với nhau 


không?”——“Đúng, thưa ngài.” 


34. “Về điều này, một người có trí suy xét như vây: (¡) “Những tu sĩ và 
bà-la-môn này nắm giữ giáo thuyết và quan-điểm (A) [“Chắc chắn không 
có sự chấm-dứt sự hiện-hữu”], nhưng tôi chưa thấy điều đó (là đúng hay 
sai). Và những tu sĩ và bà-la-môn kia năm giữ giáo thuyết và quan-điểm 
(B) [“Chắc chắn có sự chấm-dứt sự hiện-hữu”], nhưng tôi cũng chưa biết 
điều đó (là đúng hay sai). (1i) Giả sử, khi chưa biết và chưa thấy, tôi chọn 
đại một phía và tuyên bố: “Chỉ điều này là đúng thực, mọi điều khác là 
sai”, thì làm như vậy là không phù hợp đối với tôi. (ii) (a) Giờ, theo như 
những tu sĩ và bà-la-môn cho rằng (A) ['*Chắc chắn không có sự chấm-dứt 
sự hiện-hữu”], nếu lời họ nói là đúng thực, thì vẫn chắc chắn có khả năng 
sẽ được tái sinh [sau khi chết] trong số những thiên thần của cõi vô-sắc 
giới, là những thiên thần chỉ gồm có nhận-thức. (b) Nhưng theo như 
những tu sĩ và bảà-la-môn cho rằng (B) [“Chắc chắn có sự chấm-dứt sự 
hiện-hữu”], nếu lời họ nói là đúng thực, thì chắc chăn có khả năng tôi sẽ 


ngay trong kiếp này chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng (bát Niết-bàn). 


“Quan-điểm của những tu sĩ và bà-la-môn cho rằng (A) [“Chắc chắn 
không có sự chấm-dứt sự hiện-hữu”] là gần với tham-dục, gần với sự 
ràng-buộc, gần với sự thích-thú, gần với sự nắm-giữ, gần với sự dính-chấp 
(thủ); nhưng quan-điểm của những tu sĩ và bà-la-môn cho răng (B) [“Chắc 
chắn có sự chấm-dứt sự hiện-hữu”] là gần với Sự vô-tham, gần VỚI SỰ 
không còn ràng-buộc, gần với sự không còn thích-thú, gần với sự không 
còn năm-giữ, gần với sự không còn dính-chấp (diệt thủ).” Sau khi đã quán 
chiếu như vầy, người đó thực hành cách tu dẫn tới sự tỉnh-ngộ (không còn 
mê-đắm) đối với sự hiện-hữu, dẫn tới sự phai-biến và sự chấm-dứt sự 


hiện-hữu.549 


(Bốn loại người) 


35. “Này các gia chủ, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. 


Bồn đó là gì? (¡) Ở đây có loại người hành xác bản thân và theo đuôi sự 


106 * Chương 1 


thực hành hành xác bản thân. (i¡) Ở đây có loại người hành xác chúng sinh 
khác và theo đuổi sự thực hành hành xác chúng sinh khác. (ii) Ở đây có 
loại người hành xác bản thân và theo đuổi sự thực hành hành xác bản thân, 
và cũng hành xác chúng sinh khác và theo đuôi sự thực hành hành xác 
chúng sinh khác. (iv) Ở đây có loại người không hành xác bản thân hay 
theo đuôi sự thực hành hành xác bản thân, và cũng không hành xác chúng 
sinh khác hay theo đuổi sự thực hành hành xác chúng sinh khác. Vì không 
hành xác bản thân cũng không hành xác chúng sinh khác, nên người này 
ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ| không còn thèm khát [đói khát; 
dục-vọng]., đã tắt ngắm [thối tắt], và đã nguội mát, và an trú trải nhiệm 
niềm chân-phúc, sau khi đã làm bản thân mình trở thành thánh thiêng 


[thiêng liêng, siêu xuất]. 


36. (1) “Này các gia chủ, cái gì là loại người hành xác bản thân và theo 
đuôi sự thực hành hành xác bản thân? Ở đây có (những) người đi khỏa 
thân, không theo những quy ước tục lệ, liếm bàn tay cho sạch ... [/ié? /ực 
giống kinh MAN 51, mục 8]... Đó là những cách khác nhau người đó đã 
sống theo đuôi sự thực hành hành hạ và hành xác bản thân. Đây được gọi 
là loại người hành xác bản thân và theo đuổi sự thực hành hành xác bản 
thân. 

37. (1) “Này các gia chủ, cái gì là loại người hành xác chúng sinh khác 
và theo đuôi sự thực hành hành xác chúng sinh khác? Ở đây có (những) 
người là người giết thịt cừu, người giết thịt heo, người bẫy chim, người 
bẫy thú rừng, người sắn bắn, người đánh bắt cá, người trộm cắp, người 
đao phủ, người cai ngục, hoặc người làm những nghề vấy máu khác ... 
[tiếp tục giống kinh MN 51, mục 9] ... Đây được gọi là loại người hành xác 
chúng sinh khác và theo đuổi sự thực hành hành xác chúng sinh khác. 

38. (H1) “Này các gia chủ, cái gì là loại người hành xác bản thân và theo 
đuôi sự thực hành hành xác bản thân, và cũng hành xác chúng sinh khác 
và theo đuôi sự thực hành hành xác chúng sinh khác? Ở đây có người là 


một vị vua thánh thiện được phong vương [được xứ dầu trên đầu] hay một 


KINH KHÔNG THẺ LÂẦM LÔI * 107 


bà-la-môn giỏi giang ... [giống kinh MAN 51, mục 10] .... và những người 
giúp việc phải làm những việc chuẩn bị, với nước mắt ràn rụa trên mặt, 
phải làm theo do bị thúc ép bởi những sự đe dọa trừng phạt và bởi sự sợ- 
hãi. Đây được gọi là loại người vừa hành xác bản thân và theo đuổi sự 
thực hành hành xác bản thân, và cũng hành xác chúng sinh khác và theo 
đuổi sự thực hành hành xác chúng sinh khác. 


39. (iv) “Này các gia chủ, cái gì là loại người không hành xác bản thân 
hay theo đuôi sự thực hành hành xác bản thân, và cũng không hành xác 
chúng sinh khác hay theo đuôi sự thực hành hành xác chúng sinh khác; vì 
không hành xác bản thân cũng không hành xác chúng sinh khác, nên 
người này ngay trong kiếp này không còn thèm khát [đói khát; dục-vọng], 
đã tắt ngắm [thôi tắt], và đã nguội mát, và an trú trải nhiệm niềm chân- 
phúc, sau khi đã làm bản thân mình trở thành thánh thiêng? 


40.—55. “Ở đây, này các gia chủ, một Như Lai khởi sinh trong thế gian 
này... [iế? fục giống kinh MN 51, mục 12-27]... Người đó hiểu rằng: 
“Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm 


xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


56. “Này các gia chủ, đây được gọi là loại người không hành xác bản 
thân hay theo đuổi sự thực hành hành xác bản thân, và cũng không hành 
xác chúng sinh khác hay theo đuôi sự thực hành hành xác chúng sinh 
khác là người, vì không hành xác bản thân cũng không hành xác chúng 
sinh khác, ngay trong kiếp này không còn thèm khát [đói khát; dục-vọng]. 
đã tắt ngắm [thôi tắt]. và đã nguội mát, và an trú trải nhiệm niềm chân- 


phúc, sau khi đã làm bản thân mình trở thành thánh thiêng.” 


57. Sau khi điều này được nói ra, những bà-la-môn ở làng Sãlã đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa 
Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ 
như bậc ấy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị 
che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho 


những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay chúng con xin quy y nương 


108 * Chương 1 


tựa theo Thầy Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoản những Tỳ 
kheo. Từ hôm nay kính mong Thầy Cô-Đàm ghi nhớ chúng con là một đệ 


tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


Chương 2 
Chương “Những Tỳ Kheo” 
(BhikkhUu-vagga) 


110 * Chương 2 


61. KINH KHUYẾN DẠY RÄHULA Ở AMBALATTHIKÄ 
(24mbalaffhikarahulovada Suftta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. 

2.Bấy giờ, vào lúc đó ngài Rãhula (La-hầu-la) đang sống ở Amba- 
latthikã.“” Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi phiên thiền và 
đến gặp thầy Rãhula ở Ambalatthikã. Thầy Rãhula nhìn thấy đức Thế Tôn 
đang đi đến từ xa, và dọn chỗ ngồi và đặt nước rửa chân. Đức Thế Tôn 
ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn và rửa chân. Thầy Rãhula kính lễ đức Thế 


Tôn và ngôi xuông một bên. 


3. Rồi đức Thế Tôn để lại chút xíu nước trong chậu nước và hỏi thầy 
Rãhula: “Này Rãhula, thầy có thấy chút xíu nước còn lại trong chậu nước 
không? ”——“Dạ có, thưa Thế Tôn”—“Này Rãhula, những người không biết 
xấu-hồ khi cố ý nói dối thì phẩm chất sa-môn (sa-môn hạnh, phẩm hạnh tu 


sĩ) của họ chỉ còn lại chút xíu như vậy.” 


4. Rồi đức Thế Tôn đồ bỏ chút xíu nước còn lại đó và hỏi thầy Rãhula: 
“Này Rãhula, thầy có thấy chút xíu nước đã được đồ bỏ không?”—“Dạ 
có, thưa Thế Tôn”—“Này Rãhula, những người không biết xấu-hồ khi cỗ 
ý nói dối coi như đã vứt bỏ phẩm chất sa-môn của họ như vậy.” 


5. Rồi đức Thế Tôn lật úp chậu nước xuống và hỏi thầy Rãhula: “Này 


° 


Rãhula, thầy có thấy chậu nước này đã bị lật úp xuống không?”——*Dạ có, 





thưa Thế Tôn”—“Này Rãhula, những người không biết xấu-hỗ khi cố ý 


nói dôi coi như đã lật úp phâm chât sa-môn của họ như vậy.” 


6. Rồi đức Thế Tôn lại lật ngửa chậu nước lên và hỏi thầy: “Này Rãhula, 
thầy có thấy chậu nước trống và rỗng này không?”—“Dạ có, thưa Thế 
Tôn”—“Này Rãhula, những người không biết xấu-hỗ khi cô ý nói dối coi 
như phẩm chất sa-môn của họ là trống không và rỗng tuếch như vậy.” 


112 *° Chương 2 


7. “Này Rahula, ví dụ có con voi ngà hoàng gia có hai ngà dài như cán 
cày, đầy đủ tầm vóc, được khéo nuôi, đã quen chiến trận. Trong trận chiến 
nó sẽ thi hành nhiệm vụ bằng hai bản chân trước và hai bàn chân sau, 
băng phần thân trước và phần thân sau, bằng đầu và tai, bằng ngà và đuôi, 
nhưng không dùng (chừa lại, giữ, bảo vệ) phần thân mình. Rồi người cưỡi 
voi nghĩ: “Con voi ngà hoàng gia này có hai ngà dài như cán cày ... thi 
hành nhiệm vụ bằng hai bàn chân trước và hai bàn chân sau ... nhưng 
không dùng phần thân mình. Nó chưa bỏ thí mạng sống của mình.” Nhưng 
khi con voi ngà hoàng gia ... thi hành nhiệm vụ bằng hai bàn chân trước 
và hai bàn chân sau, bằng phần thân trước và phần thân sau, bằng đầu và 
tai, bằng ngà và đuôi, và bằng cả phần thân mình, người cưỡi voi lại nghĩ: 
“Con voi ngà hoàng gia này có hai ngà dài như cán cày ... thi hành nhiệm 
vụ bằng hai bàn chân trước và hai bàn chân sau ... bằng cả phần thân 
mình. Nó đã bỏ thí cả mạng sống của mình. Giờ thì chăng có điều gì mà 
nó không làm.” Cũng giống như vậy, này Rãhula, khi một người tu không 
biết xâu-hồ khi cố ý nói dối, thì chăng có điều gì mà người đó không làm, 
ta nói vậy. Do vậy, này Rãhula, thầy nên tu tập như vây: “Tôi sẽ không 
nói-dối, dù là nói chơi vui.” 

8. “Thầy nghĩ sao, này Rãhula? Mục đích cái gương là gì?” 

“Để phản chiếu, thưa Thế Tôn”. 


“Cũng giống như vậy, này Rãhula, một hành-động băng thân chỉ nên 
làm sau khi đã quán chiếu (suy xét) nhiều lần (lặp đi lặp lại); một hành- 
động bằng lời-nói chỉ nên làm sau khi đã quán chiếu nhiều lần; một hành- 


động băng tâm chỉ nên làm sau khi đã quán chiêu nhiêu lân. 


9.“Này Rãhula, khi thầy muốn làm một hành-động bằng thân, thầy nên 
quán chiếu về hành-động đó như vây: “Liệu hành-động ta muốn làm bằng 
thân có dẫn tới khổ đau cho ta, hay dẫn tới khổ đau cho người khác, hay 
dẫn tới khổ đau cho cả ta và người khác? Một hành-động thân bắt thiện có 
những hệ quả khổ đau, có những kết quả khổ đau phải không?' Khi thầy 


quán chiếu, nếu thây biết: 'Hành-động ta muốn làm băng thân này sẽ dẫn 


KINH KHUYÊN DẠY RÄHULA Ở AMBALATTHIKÄ * 113 


tới khổ đau cho ta, hoặc khổ đau cho người khác, hoặc khổ đau cho cả ta 
và người khác; đúng là một hành-động thân bắt thiện có những hệ quả khổ 
đau, có những kết quả khổ đau”, thì thầy nhất định không nên làm một 
hành-động bằng thân như vậy. Nhưng khi thầy quán chiếu, nếu thầy biết: 
“Hành-động ta muốn làm bằng thân này sẽ không dẫn tới khổ đau cho ta, 
hoặc khổ đau cho người khác, hoặc khổ đau cho cả ta và người khác; đúng 
là một hành-động thân thiện lành có những hệ quả an lạc, có những kết 
quả an lạc”, thì thầy có ¿hể làm một hành-động bằng thân thiện lành như 


^ 


vậy. 


10. “Cũng vậy, này Rãhula, trong khi thầy đang làm một hành-động 
bằng thân, thầy nên quán chiếu về hành-động đó như vây: “Liệu hành- 
động ta muốn làm bằng thân có dẫn tới khổ đau cho ta, hay dẫn tới khổ 
đau cho người khác, hay dẫn tới khổ đau cho cả ta và người khác? Một 
hành-động thân bất thiện có những hệ quả khổ đau, có những kết quả khổ 
đau phải không?' Khi thầy quán chiếu, nếu thầy biết: “Hành-động ta đang 
làm bằng thân này sẽ dẫn tới khổ đau cho ta, hoặc khổ đau cho người 
khác, hoặc khổ đau cho cả ta và người khác; đúng là một hành-động thân 
bất thiện có những hệ quả khổ đau, có những kết quả khổ đau", thì thầy 
nhất định dừng ngay hành-động bằng thân như vậy. Nhưng khi thầy quán 
chiếu, nếu thầy biết: 'Hành-động ta đang làm băng thân này sẽ không dẫn 
tới khổ đau cho ta, hoặc khổ đau cho người khác, hoặc khổ đau cho cả ta 
và người khác; đúng là một hành-động thân thiện lành có những hệ quả an 
lạc, có những kết quả an lạc”, thì thầy có /hể tiếp tục làm hành-động bằng 
thân thiện lành như vậy. 


11. “Cũng vậy, này Rãhula, sau khi thầy đã đã /àm một hành-động bằng 
thân, thầy nên quán chiếu về hành-động đó như vây: “Liệu hành-động ta 
đã làm bằng thân đã dẫn tới khổ đau cho ta, hay đã dẫn tới khổ đau cho 
người khác, hay đã dẫn tới khô đau cho cả ta và người khác? Một hành- 
động thân bất thiện đã có những hệ quả khổ đau, đã có những kết quả khổ 
đau phải không?' Khi thầy quán chiếu, nếu thầy biết: 'Hành-động ta đã 


làm bằng thân này đã dẫn tới khổ đau cho ta, hoặc khổ đau cho người 


114 *° Chương 2 


khác, hoặc khổ đau cho cả ta và người khác; đúng là một hành-động thân 
bất thiện đã có những hệ quả khổ đau, đã có những kết quả khổ đau", thì 
thầy nên thú nhận về hành-động bằng thân đó, công khai nó, và giải bảy ra 
cho vị Sư Thầy hoặc những đồng đạo hiền trí của thầy trong đời sống tâm 
linh. Sau khi đã thú nhận nó, đã công khai nó, và đã giải bày nó ra, thầy 
nên đảm nhận sự kiềm-chề trong tương lai. Nhưng khi thầy quán chiếu, 
nếu thầy biết: “Hành-động ta đã làm bằng thân này đã không dẫn tới khổ 
đau cho ta, hoặc khổ đau cho người khác, hoặc khổ đau cho cả ta và người 
khác; đúng là một hành-động thân thiện lành đã có những hệ quả an lạc, 
đã có những kết quả an lạc”, thì thầy có £hể an irú hạnh phúc và hoan hý, 
tu tập suốt ngày đêm trong những trạng thái thiện lành. 


12. “Này Rãhula, khi thầy muốn làm một hành-động bằng lời-nói ... 
[tiếp tục tương tự như mục 9 ở trên, chỉ thay chữ “thân” bằng chữ “lời-nói"”] 
.. thầy có £hể làm một hành-động băng lời-nói như vậy. 


13. “Cũng vậy, này Rãhula, trong khi thầy đzng làm một hành-động 
bằng lời-nói ... [/iớ? đục tương tự như mục 10 ở trên, chỉ thay chữ “thân” 
bằng chữ “lời-nói”] ... thầy có thể tiếp tục làm hành-động bằng lời-nói như 
vậy. 


14. “Cũng vậy, này Rãhula, trong khi thầy đã /àm một hành-động bằng 
lời-nói ... [iếp tục tương tự như mục II ở trên, chỉ thay chữ “thân” bằng 
chữ “lời-nói”] ... thầy có thể an trú hạnh-phúc và hoan-hý, tu tập suốt 
ngày đêm trong những trạng thái thiện lành. 

15. “Này Rãhula, khi thầy muốn làm một hành-động bằng tâm ... [/iớn 
tục tương tự như mục 9 ở trên, chỉ thay chữ “thân” bằng chữ “tâm”].... thầy 
có thể làm một hành-động bằng tâm như vậy. 

l6. “Cũng vậy, này Rãhula, trong khi thầy đang làm một hành-động 
bằng tâm ... [ểiếp tục tương tự như mục 10 ở trên, chỉ thay chữ “thân” bằng 


chữ “tâm"”] ... thầy có thể tiếp tục làm hành-động băng tâm như vậy. 


17. “Cũng vậy, này Rãhula, trong khi thầy đã /àm một hành-động bằng 


KINH KHUYÊN DẠY RÄHULA Ở AMBALATTHIK * 115 


tâm... [điếp tục tương tự như mục I1 ở trên, chỉ thay chữ “thân” bằng chữ 


ý Lư : 


“tâm .. thầy có thể an trú hạnh phúc và hoan hý, tu tập suốt ngày đêm 


trong những trạng thái thiện lành. 

18. “Này Rahula, những tu sĩ và bà-la-môn nảo trong quá khứ đã thanh 
lọc hành-động thân, hành-động lòi-nói, và hành-động tâm của họ, thì tất 
cả họ đều đã làm bằng cách quán chiếu (suy xét) nhiều lần (lặp đi lặp lại) 
như vậy. Những tu sĩ và bà-la-môn nảo trong tương lai sẽ thanh lọc hành- 
động thân, hành-động lời-nói, và hành-động tâm của họ, thì tất cả họ đều 
sẽ làm bằng cách quán chiếu nhiều lần như vậy. Những tu sĩ và bà-la-môn 
nào trong hiện tại đang thanh lọc hành-động thân, hành-động lòi-nói, và 
hành-động tâm của họ, thì tất cả họ đều đang làm bằng cách quán chiếu 
nhiều lần như vậy. Do vậy, này Rãhula, các thầy nên tu tập bản thân như 
vầy: “Chúng ta sẽ thanh lọc hành-động thân, hành-động lời-nói, và hành- 


động tâm của chúng ta băng cách quán chiêu nhiêu lân vê chúng như 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Rãhula hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


116 * Chương 2 


62. ĐẠI KINH KHUYỀN DẠY RÄHULA 
(Maharahulovada Sutffa) 


1. Tôi nghe như vây."°° Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvat- 
thĩ (Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Sävatthi (Xá-vệ) để khất thực. Ngài Rahula cũng mặc y- 


phục, mang theo bình bát và cà sa, đi theo sau đức Thế Tôn. 


3. Rồi đức Thế Tôn quay đầu lại và nói với thầy Rãhula như vây:®! 
“Này Rãhula, mọi thể-sắc dù là dạng gì, thuộc quá khứ, tương lai hay hiện 
tại, ở bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, xa hay gần, tất cả mọi thể- 
sắc nên được nhìn thấy đúng như nó thực là bằng trí-tuệ chánh đúng như 
vày: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta', đây không phải 


3939 


“bản ngã của ta). 
“Chỉ riêng thê-sắc thôi phải không, thưa Thế Tôn? 


“Này Rahula, thê-sắc, và cả cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cô 


ý, và thức (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều như vậy.” 


4. Rồi thầy Rãhula suy xét như vầy: “Ai còn muốn đi vô phó thị để khất 
thực hôm nay trong khi chính mình mới được khuyên dạy bởi đức Thế 
Tôn?” Vì vậy thầy ấy quay lại và ngồi xuống dưới một gốc cây, ngôi tréo 
chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm ở trước mặt. (Tức 
là, khi được đích thân Phật khuyên dạy hay khởi xướng một đề mục tu thì 
điều đó rất đáng quý để ưu tiên thực tập ngay, chuyện cơm nước lúc đó 
chỉ là nhỏ nhặt). 


5. Ngài Xá-lợi-phất nhìn thấy thầy ấy ngồi đó và đã nói với thầy ấy như 
vầy: “Này Raãhula, hãy tu tập “sự chánh-niệm hơi-thở'. Khi “sự chánh- 
niệm hơi-thở' được tu tập, điều đó sẽ mang lại kết quả lớn lao và ích lợi 


lớn lao.”552 


6. Rôi, vào buôi cuôi chiêu, thây Rahula ra khỏi phiên thiên và đên gặp 


118 *° Chương 2 


đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một bên, 
và hỏi đức Thế Tôn: 
7. “Thưa Thế Tôn, theo cách nào “sự chánh-niệm hơi-thở' được tu tập 


và tu dưỡng, để nó mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao?” 


(Bắn yếu-tố lớn) 


8. “Này Rãhula,5 Cái gì là yếu-tố đất [cứng]? Mọi thứ ở bên-trong, 
thuộc về bản thân, là thể cứng, được làm cứng, bị dính-chấp; thứ thuộc 
sắc-uẩn bị [tác động bởi sự] dính-chấp; đó là, tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá lách, phối, ruột, màng treo, 
thành phần của bao tử, phân, hoặc bất cứ thứ gì khác ở bên-trong, thuộc 
bản thân, là thể cứng, được làm cứng, và bị dính-chấp: đây được gọi là 
yếu-tố đất bên-trong. Bây giờ cả yếu-tô đất bên-trong và yếu-tố đất bên- 
ngoài đều chỉ là yêu-tố đất. Và điều đó nên được nhìn thấy đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không phải “của-ta', đây 
không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. Khi một người 
nhìn thấy điều đó đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, người đó 
trở nên tinh-ngộ (không còn mê thích; tỉnh mê) với yếu-tô đất và làm cho 
tâm chán-bỏ đối với yếu-tô đất. 

9. “Này Rãhula, cái gì là yêu-tố nước [lỏng]? Yếu-tố nước có thể là ở 
bên-trong hay bên-ngoài. Cái gì là yếu-tố nước ở bên-trong? Mọi thứ ở 
bên-trong, thuộc bản thân, là nước, là thể nước, và bị dính-chấp; đó là, 
mật, đờm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, nước nhày, nước bọt, nước 
mũi, nhớt các khớp xương, nước tiểu, hoặc bất cứ thứ gì khác ở bên-trong, 
thuộc bản thân, là thể nước, như nước, và bị dính-chấp: đây được gọi là 
yếu-tố nước bên-trong. Bây giờ cả yếu-tố nước bên-trong và bên-ngoài 
đều chỉ là yêu-tô nước. Và điều đó nên được nhìn thấy đúng như nó thực 
là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta°.* Khi một người nhìn thấy 
điều đó đúng như nó thực là, băng trí-tuệ chánh đúng, người đó trở nên 


tỉnh-ngộ với yêu-tô nước và làm cho tâm mình chán-bỏ đôi với yêu-tô 


ĐẠI KINH KHUYÊN DẠY RÃHULA * 119 


nước. 


10. “Và này Rãhula, cái gì là yêu-tố lửa [nhiệt]? Yếu-tố lửa là thuộc về 
bên-trong hay bên-ngoài. Cái gì là yêu-tô lửa ở bên-trong? Mọi thứ ở bên- 
trong, thuộc về bản thân, là lửa, là thể nhiệt, và bị dính-chấp; đó là, thứ 
bởi nó thân người được làm ấm, già đi, và được tiêu hao, và thứ bởi nó 
những thứ được ăn vào, được uống vào, được tiêu dùng, và được nếm sẽ 
được tiêu hóa hoàn toàn, hoặc bất cứ thứ gì khác ở bên-trong, thuộc bản 
thân, là lửa, là thể nhiệt, và bị dính-chấp: đây được gọi là yếu-tỗ lửa ở 
bên-trong. Bây giờ cả yếu-tô lửa bên-trong và ở bên-ngoài đều chỉ là yếu- 
tố lửa. Và điều đó nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, 
đây không phải “bản ngã của ta'.` Khi một người nhìn thấy điều đó đúng 
như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, người đó trở nên tỉnh-ngộ với 


yêu-tô lửa và làm cho tâm mình chán-bỏ đôi với yêu-tô lửa. 


11. “Này Raãhula, cái gì yếu-tố gió [khí]? Yếu-tố gió có thể là thuộc 
bên-trong hay bên-ngoàải. Cái gì là yêu-tố gió ở bên-trong? Mọi thứ ở bên- 
trong, thuộc bản thân, là gió, thể khí, và bị dính-chấp; đó là, những hơi gió 
đi lên, những hơi gió đi xuống, những hơi gió trong bụng, những hơi gió 
trong ruột, những hơi gió luồn trong tứ chi, hơi thở vô và hơi thở ra, hoặc 
bất cứ thứ gì khác ở bên-trong, thuộc về bản thân, là gió, thể khí, và bị 
dính-chấp. Đây được gọi là yếu-tố gió ở bên-trong. Bây giờ cả yếu-tố gió 
ở bên-trong và ở bên-ngoài đều chỉ là yếu-tố gió. Và điều đó nên được 
nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây 
không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã 
của ta'.` Khi một người nhìn thấy điều đó đúng như nó thực là, bằng trí- 
tuệ chánh đúng, người đó trở nên tỉnh-ngộ với yếu-tô gió và làm cho tâm 
mình chán-bỏ đối với yếu-tố gió. 

12. “Này Raãhula, cái gì là yêu-tố không gian [rỗng]?°'* Yếu-tố không 
gian có thể là thuộc bên-trong hay bên-ngoàải. Cái gì là yêu-tố không gian 


ở bên-trong? Mọi thứ ở bên-trong, thuộc bản thân, là không gian, như 


120 * Chương 2 


không gian, và bị dính-chấp, đó là, những lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, và 
[đường rỗng như bao tử, ruột] trong đó thứ gì được ăn, được uống, được 
tiêu dùng, và được nếm được nuốt xuống, và trong đó nó gom tụ, và trong 
đó nó được thải ra bên dưới cùng, hoặc mọi thứ khác ở bên-trong, thuộc 
bản thân, là không gian, như không gian, và bị dính-chấp: đây được gọi là 
yếu-tố không gian ở bên-trong. Bây giờ cả yếu-tố không gian ở bên-trong 
và ở bên-ngoài đều chỉ là yếu-tổ không gian. Và điều đó nên được nhìn 
thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không 
phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta). 
Khi một người nhìn thấy điều đó đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh 
đúng, người đó trở nên tỉnh-ngộ với yếu-tỗ không gian và làm cho tâm 
mình chán-bỏ đối với yếu-tố không gian. 

13. “Này Rãhula, hãy tu thiền giống như đất (hiền, xả, không thiên vị): 
vì khi thầy tu thiền giống như đất, những sự tiếp-xúc dễ chịu và khó chịu 
sẽ không xâm chiếm tâm thầy và ở lại trong đó.®Š Giống như người ta 
quăng đồ những thứ dù sạch và dơ đáy như phân thải, nước tiểu, nước bọt, 
mủ, máu lên đất, và đất vẫn không thấy ghê sợ, nhục nhã, hay ghê tởm vì 
điều đó. Cũng giống như vậy, này Rãhula, hãy tu thiền giống như đất; vì 
khi thầy tu thiền giống như đất, những sự tiếp-xúc dễ chịu và khó chịu sẽ 


không xâm chiếm tâm thầy và ở lại trong đó. 


14. “Này Rãhula, hãy tu thiền giống như nước; vì khi thầy tu thiền 
giống như nước, những sự tiếp-xúc dễ chịu và khó chịu sẽ không xâm 
chiếm tâm thầy và ở lại trong đó. Giống như người ta dùng nước giặt rửa 
những thứ dù sạch hay dơ dáy như phân thải, nước tiểu, nước bọt, mủ, 
máu, và nước vẫn không thấy ghê sợ, nhục nhã, hay ghê tởm vì điều đó. 
Cũng giống như vậy, này Rãhula, hãy tu thiền giống như nước; vì khi thầy 
tu thiền giống như nước, những sự tiếp-xúc dễ chịu và khó chịu sẽ không 


xâm chiêm tâm thây và ở lại trong đó. 


15. “Này Rãhula, hãy tu thiền giống như lửa; vì khi thầy tu thiền giống 


như lửa, những sự tiêp-xúc dễ chịu và khó chịu sẽ không xâm chiếm tâm 


ĐẠI KINH KHUYỀN DẠY RÄHULA * 121 


thầy và ở lại trong đó. Giống như người ta dùng lửa để đốt những thứ dù 
sạch hay dơ dáy như phân thải, nước tiểu, nước bọt, mủ, máu, và lửa vẫn 
không thấy ghê sợ, nhục nhã, hay ghê tởm vì điều đó. Cũng giống như 
vậy, này Rãhula, hãy tu thiền giỗng như lửa; vì khi thầy tu thiền giống như 
lửa, những sự tiếp-xúc dễ chịu và khó chịu sẽ không xâm chiếm tâm thầy 
và ở lại trong đó. 


16. “Này Rãhula, hãy tu thiền giống như gió; vì khi thầy tu thiền giống 
như gió, những sự tiếp-xúc đễ chịu và khó chịu sẽ không xâm chiếm tâm 
thầy và ở lại trong đó. Giống như người ta dùng gió để thổi những thứ dù 
sạch hay dơ dáy như phân thải, nước tiểu, nước bọt, mủ, máu, và gió vẫn 
không thấy ghê sợ, nhục nhã, hay ghê tởm vì điều đó. Cũng giống như 
vậy, này Rãhula, hãy tu thiền giống như gió; vì khi thầy tu thiền giống 
như gió, những sự tiếp-xúc đễ chịu và khó chịu sẽ không xâm chiếm tâm 


thầy và ở lại trong đó. 


17. “Này Rãhula, hãy tu thiền giống như không gian; vì khi thầy tu 
thiền giống như không gian, những sự tiếp-xúc dễ chịu và khó chịu sẽ 
không xâm chiếm tâm thầy và ở lại trong đó. Giống như không gian 
không được thiết lập (không trụ) ở bất cứ đâu. Cũng giống như vậy, này 
Rãhula, hãy tu thiền giống như không gian; vì khi thầy tu thiền giống như 
không gian, những sự tiếp-xúc dễ chịu và khó chịu sẽ không xâm chiếm 
tâm thầy và ở lại trong đó. 

18. “Này Rãhula, hãy tu thiền về tâm-từ; vì khi thầy tu thiền về tâm-từ, 
mọi sự ác-ý sẽ bị dẹp bỏ. 

19. “Này Rãhula, hãy tu thiền về tâm-bi; vì khi thầy tu thiền về tâm-bi, 
mọi sự hung-dữ sẽ bị dẹp bỏ. 

20. “Này Rãhula, hãy tu thiền về tâm-(tùy) hỷ; vì khi thầy tu thiền về 
tâm-hỷ, mọi sự bất hải-lòng (bất mãn) sẽ bị đẹp bỏ. 


21. “Này Rãhula, hãy tu thiền về tâm-xả; vì khi thầy tu thiền về tâm-xả, 


mọi sự sân-bực sẽ bị dẹp bỏ. 


122 s Chương 2 


22. “Này Rahula, hãy tu thiền về sự ô-uế (sự không sạch, sự không hấp 


dẫn của thân); vì khi thầy tu thiền về sự ô-uế, mọi tham-dục sẽ bị đẹp bỏ. 


23. “Này Rãhula, hãy tu thiền về “sự nhận-thức về sự vô-thường”; vì khi 
thầy tu thiền về “sự nhận-thức về sự vô-thường”, sự tự-ta (ngã mạn, ta- 


đây) sẽ bị dẹp bỏ. 


24. “Này Rãhula, hãy tu thiền về “sự chánh-niệm hơi-thở'. Khi “sự 
chánh-niệm hơi-thở” được tu tập vả tu dưỡng, nó mang lại kết quả lớn lao 
và ích lợi lớn lao. Và theo cách nào “sự chánh-niệm hơi-thở” được tu tập 


và tu dưỡng, để nó mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao? 


25. “Ở đây, này Rãhula, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, hay đến một 
gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống: sau khi đã ngồi tréo chân, giữ 
lưng thắng đứng, và thiết lập chánh-niệm ở trước mặt, có chánh-niệm, 
người đó thở-vô; có chánh-niệm, người đó thở-ra. 

26. [1] “Thở vô dài, người đó hiểu: “Tôi thở vô đài”; hoặc thở ra dài, 
người đó hiểu “Tôi thở ra dài. Thở vô ngăn, người đó hiểu: “Tôi thở vô 
ngắn”; hoặc thở ra ngắn, người đó hiểu “Tôi thở ra ngắn”. Người đó tập 
luyện như vây: “Tôi sẽ thở vô trải nghiệm toàn thân”; người đó tập luyện 
như vây: “Tôi thở ra trải nghiệm toàn thân”. Người đó tập luyện như vầy: 
“Tôi sẽ thở vào làm lắng địu sự tạo-tác của thân (thân hành)”; người đó tập 


luyện như vầy: “Tôi sẽ thở ra làm lắng dịu sự tạo-tác của thân”. 555 


27. [2] “Người đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở vô trải nghiệm sự ho- 
an-hỷ”; người đó tập luyện như vầy: “Tôi sẽ thở ra trải nghiệm sự hoan- 
hỷ'. Người đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở vô trải nghiệm sự hạnh- 
phúc”; người đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở ra trải nghiệm sự hạnh- 
phúc”. Người đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở vô trải nghiệm sự tạo-tác 
của tâm (tâm hành)”; người đó tập luyện như vầy: “Tôi sẽ thở ra trải 
nghiệm sự tạo-tác của tâm”. Người đó tập luyện như vầy: “Tôi sẽ thở vô 
làm lắng dịu sự tạo-tác của tâm (tâm hành)”; người đó tập luyện như vầy: 


“Tôi sẽ thở ra làm lăng dịu sự tạo-tác của tâm.” 


ĐẠI KINH KHUYÊN DẠY RÄHULA * 123 


28. [3] “Người đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở vô trải nghiệm cái 
tâm”; người đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở ra trải nghiệm cái tâm'. 
Người đó tập luyện như vậy: “Tôi sẽ thở vô làm hoan-hỷ cái tâm”; người 
đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở ra làm hoan-hÿ cái tâm'. Người đó tập 
luyện như vầy: “Tôi sẽ thở vô tập-trung (định) cái tâm”; người đó tập 
luyện như vây: “Tôi sẽ thở ra tập-trung cái tâm”. Người đó tập luyện như 
vây: “Tôi sẽ thở vô giải-thoát cái tâm”; người đó tập luyện như vầy: “Tôi 
sẽ thở ra giải-thoát cái tâm). 

29. [4] “Người đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở vô quán sát sự vô- 
thường”; người đó tập luyện như vầy: “Tôi sẽ thở ra quán sát sự vô- 
thường'. Người đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở vô quán sát sự phai- 
biến”; người đó tập luyện như vậy: “Tôi sẽ thở ra quán sát sự phai-biến'. 
Người đó tập luyện như vây: “Tôi sẽ thở vô quán sát sự chấm-dứt'; người 
đó tập luyện như vầy: “Tôi sẽ thở ra quán sát sự chắm-dứt”. Người đó tập 
luyện như vây: “Tôi sẽ thở vô quán sát sự từ-bỏ”; người đó tập luyện như 


vây: “Tôi sẽ thở ra quán sát sự từ-bỏ'. 


30. “Này Rahula, đó là cách “sự chánh-niệm hơi-thở” được tu tập và tu 
dưỡng, để nó mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao. Khi “sự chánh- 
niệm hơiI-thở' được tu tập và tu dưỡng theo cách này, thì thậm chí những 
hơi-thở vô và hơi-thở ra cuối cùng khi chúng chấm dứt cũng được biết, 


››6057 


không phải không được biết. 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Rãhula đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


124 s Chương 2 


63. TIỂU KINH MẦLUNKYA 
(CHịamalunkya Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Rồi lúc đó, khi Ngài Mãluñkyäputta đang một mình thiền định, ý- 
nghĩ sau đây đã khởi sinh trong tâm thầy ấy: 


“Những quan-điểm mang tính suy đoán sau đây đã không được đức 
Thế Tôn tuyên bố, đã bị bỏ qua và bị từ chối bởi đức Thế Tôn, đó là 
những vấn đè: (1) “thế giới là trường tồn" hay (2) “thế giới là không trường 
tồn”?; (3) “thế giới là hữu hạn" hay (4) “thế giới là vô hạn'?:; (5) “linh hồn 
và thân thể là một” hay (6) “linh hồn là một thứ và thân thê là thứ khác'?; 
và (7) “sau khi chết một Như Lai còn hiện hữu? hay (8) “sau khi chết một 
Như Lai không còn hiện hữu”?; (9) “sau khi chết một Như Lai vừa hiện 
hữu vừa không hiện hữu” hay (10) “sau khi chết một Như Lai không phải 
còn hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu'. Đức Thế Tôn đã 
không tuyên bố rõ về những điều này cho ta, và ta không đồng ý và không 
chấp nhận sự việc này, do vậy ta phải đi gặp đức Thế Tôn và hỏi đức Thế 
Tôn như vậy nghĩa là sao. Nếu đức Thế Tôn tuyên bồ rõ với ta rằng (1) 
“thế giới là trường tồn” hoặc “thế giới là không trường tôn”... hay (10) 
'sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải 
không còn hiện hữu', thì ta sẽ sống đời sông tâm linh theo (dưới sự dẫn 
dắt của) đức Thế Tôn; còn nêu đức Thế Tôn không tuyên bố rõ ràng với ta 
về những điều đó, thì ta sẽ bỏ tu hoàn tục.”: 


3. Rồi, vào buổi cuối chiều, ngài Mãluäkyäputta đứng dậy khỏi chỗ 
thiền và đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính chào đức Thế Tôn, thầy ấy 
ngồi xuống một bên và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, ở đây, khi con đang ngồi thiền một mình, ý-nghĩ này 
đã khởi sinh trong tâm con: “Những quan-điểm mang tính suy đoán sau 
đây đã không được đức Thế Tôn tuyên bố ... (những quan-điểm (7)-(0) 


126 *s Chương 2 


như đoạn kế trên) ... 


“Nếu Thế Tôn không tuyên bố về những điều này cho con, thì con sẽ 
bỏ tu và hoàn tục.” Nếu Thế Tôn biết (1) “thế giới là trường tồn”, mong 
Thế Tôn hãy nói rõ cho con “thế giới là trường tồn”; nếu Thế Tôn biết (2) 
“thế giới là không trường tồn, mong Thế Tôn hãy nói rõ cho con “thế giới 
là không trường tồn”; còn nếu Thế Tôn không biết và không thấy “thế giới 
là trường tồn' hay “thế giới là không trường tồn”, thì sẽ là ngay thăng khi 
một người không biết và không thấy nói rằng: “Tôi không biết và không 
thấy.” 

“Nếu Thế Tôn biết (3) “thế giới là hữu hạn' ... (4) “thế giới là vô hạn'?; 
(5) “linh hồn là thân thể là một”... (6) “linh hồn là một thứ và thân thể là 
thứ khác ”?; và (7) “sau khi chết một Như Lai còn hiện hữu' ... (8) “sau khi 
chết một Như Lai không còn hiện hữu'?; (9) “sau khi chết một Như Lai 
vừa hiện hữu vừa không hiện hữu' ... (10) “sau khi chết một Như Lai 
không phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu”, mong 
Thế Tôn hãy nói rõ điều đó với con. Còn nếu Thế Tôn không biết và 
không thấy (3) “thế giới là hữu hạn"... (10) “sau khi chết một Như Lai 
không phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu), thì sẽ là 
ngay thăng khi một người không biết và không thấy nói rằng: “Tôi không 
biết và không thấy.” 


4. “Sao vậy, này Mãluủkyäputta, có bao giờ ta nói với thầy rằng: “Này 
Mãluñkyäputta, hãy đến đây sống đời sống tâm linh theo ta thì ta sẽ tuyên 
bố rõ cho thầy (1) “thế giới là trường tồn” hoặc (2) “thế giới là không 


trường tôn”... hoặc (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện 
hữu, cũng không phải không còn hiện hữu”, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn”—“Vậy có bao giờ thầy nói với ta rằng: 


“Con sẽ sống đời sông tâm linh theo Thế Tôn, thì Thế Tôn sẽ tuyên bồ rõ 


` 
^ Là) 


với con (1) “thế giới là trường tồn” hoặc “thế giới là không trường tồn”... 
hoặc (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng 


không phải không còn hiện hữu”, hay không?”—“Dạ không, thưa Thế 


TIỂU KINH MÃLUNKYA ° 121 


Tôn”—“Như vậy thì, hỡi con người lầm lạc kia, thầy là ai và thầy đang từ 
bỏ cái gì? 

5. “Này Mãluủkyäputta, cho dù có ai nói như vầy: “Tôi sẽ không sống 
đời sống tâm linh theo đức Thế Tôn cho đến khi nào đức Thế Tôn tuyên 
bố rõ với tôi (1) “thế giới là trường tồn”... hoặc (10) “sau khi chết một 
Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu”, 
thì những điều đó cũng đâu được tuyên bố bởi Như Lai, và trong khi đó 
người đó cũng phải chết thôi. (tức ai cũng phải chết cho dù 10 điều đó 
đúng hay không, vì chúng chắng liên quan gì đến đời sống tâm linh và đạo 
quả của người tu theo Phật). 

“Này Mãluñkyäputta, giả sử có một người bị trũng mũi tên tâm đầy 
thuốc độc, rồi bạn bè và đồng sự, người thân và họ hàng của người đó mời 
lương y tới chữa trị cho người đó. Nhưng người đó cứ nói: “Tôi sẽ không 
để cho lương y rút mũi tên độc này ra cho đến khi nào tôi biết rõ (1) người 
bắn tôi là ai, là người giai cấp chiến-sĩ, hay bà-la-môn, hay nông-thương, 
hay hạ-tiện.” Và người đó lại nói: “Tôi sẽ không để cho lương y rút mũi 
tên độc ra cho đến khi nào tôi biết rõ (2) tên tuổi và họ tộc của người đã 
bắn tôi; ... cho đến khi nào tôi biết rõ (3) người bắn tôi là cao, thấp, hay 
vừa; ... cho đến khi nào tôi biết rõ (4) người bắn tôi có da đen, da nâu, 
hay da vàng; ... cho đến khi nào tôi biết rõ (5) người bắn tôi sống ở làng 
nào, thị trấn nào, thành phố nào; ... cho đến khi nào tôi biết rõ (6) cái 
cung dùng để băn tôi là loại cung vòng hay loại cung nỏ; ... cho đến khi 
nào tôi biết rõ (7) sợi đây cung dùng để bắn tôi được làm từ sợi xơ, sợi lau 
sậy, sợi gân, sợi cây gai, hay từ sợi vỏ cây; ... cho đến khi nào tôi biết rõ 
(8) mũi tên dùng để bắn tôi được làm từ cây rừng hay cây trồng: ... cho 
đến khi nào tôi biết rõ (9) đuôi mũi tên dùng để bắn tôi được làm từ loại 
lông chim nào—lông kên kền, lông con diệc, lông chim ưng, hay lông cò; 

. cho đến khi nảo tôi biết rõ (10) mũi tên dùng để bắn tôi được quấn 
bằng sợi gân nào—gân bò, gân trâu, gân nai, hay gân khi; ... cho đến khi 
nảo tôi biết rõ (11) đầu mũi tên dùng để bắn tôi là dạng gì—đầu nhọn hay 


đầu bén như dao cạo, đầu cong hay có gai cạnh, hay dạng giống răng bò, 


128 *s Chương 2 


hay dạng như dao mô.” 


“Thì tất cả những điều này vẫn không được biết rõ, và trong khi đó 
người đó vẫn phải chết thôi. Cũng giống như vậy, này Mãlukyãputta, cho 
dù có ai nói rằng: “Tôi sẽ không sống đời sống tâm linh theo đức Thế Tôn 
cho đến khi nảo đức Thế Tôn tuyên bố rõ với tôi răng: (1) “thế giới là 
trường tồn”... hoặc hoặc (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn 
hiện hữu, cũng không phải không còn hiện hữu”, thì những điều đó cũng 
đâu được tuyên bố bởi Như Lai, và trong khi đó người đó cũng phải chết 
thôi. 

6. “Này Mãluñkyãputta, nếu còn có quan-điểm chấp răng: (1) “thế giới 
là trường tồn", thì đời sống tâm linh không thể được sống: và nếu còn có 
quan-điểm chấp rằng: (2) “thế giới là không trường tồn", thì đời sống tâm 
linh không thể được sống. Cho dù có quan-điểm (1) “thế giới là trường 
tồn? hay (2) quan-điểm “thế giới là không trường tồn”, (cho dù chấp có 
hay chấp không), thì trước mắt vẫn luôn có “sự sinh, có sự già, có sự bệnh, 
có sự chết, có sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng”, 


mà ở đây và bây giờ ta đang đi chỉ dạy về sự tiêu-diệt tất cả những sự đó. 


“Nếu còn có quan-điểm chấp rằng: (3) “thế giới là hữu hạn'... (10) 
'sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải 
không còn hiện hữu", thì đời sống tâm linh không thể được sống (không 
thể tu được, bởi vì nếu còn những quan-điểm như vậy thì đâu có chánh- 
kiến để tu tập). Cho dù có quan-điểm (3) “thế giới là hữu hạn” ... hay (10) 
'sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện hữu, cũng không phải 
không còn hiện hữu”, (cho dù có chấp có hay chấp không), thì trước mắt 
vần luôn có “sự sinh, có sự già, có sự bệnh, có sự chết, có sự buôn sầu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng”, mà ở đây và bây giờ ta đang 
đi chỉ dạy về sự tiêu-diệt tất cả những sự đó. 

7. “Này Mãlunkyãputta, hãy nhớ rằng: những gì ta đã không tuyên bố 
(làm rõ) coi như đã không được tuyên bó, và nhớ rằng: những gì ta đã 


tuyên bố là coi như đã được tuyên bó. [1] Và những gì là điều ta đã không 


TIỂU KINH MÄLUNKYA * 129 


tuyên bố? Đó là những vấn đề như: (1) “Thế giới là trường tồn—Ta đã 
không tuyên bố ... (10) “sau khi chết một Như Lai không phải còn hiện 
hữu, cũng không phải không còn hiện hữu”—Ta đã không tuyên bố. 


8. “Vì sao ta đã không tuyên bố về những điều này? Bởi vì chúng 
không ích lợi, không thuộc những nên-tảng của đời sống tâm linh (không 
phải là căn bản của sự tu hành), nó không dẫn đến sự tỉnh-ngộ, không dẫn 
đến sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, 


Niết-bàn. Do vậy ta đã không tuyên bố về những điều này. 


9. [2] “Và những gì là điều ta đã tuyên bố? “Đây là sự khô—Ta đã 
tuyên bó. “Đây là nguồn-gốc khổ'—Ta đã tuyên bố. “Đây là sự chấm-dứt 
khổ'—Ta đã tuyên bố. “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ'—Ta 
đã tuyên bó. 


10. Vì sao ta đã tuyên bố rõ về những điều này? Bởi vì chúng là ích lợi, 
thuộc những nêền-tảng của đời sống tâm linh (là căn bản của sự tu hành), 
nó dẫn đến sự tỉnh-ngộ, dẫn đến sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí- 
biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Do vậy ta đã tuyên bố rõ về những 
điều này. 

“Bởi vậy, này Mãlunkyãputta, hãy nhớ rằng: những gì ta đã không 
tuyên bố thì coi như đã không được tuyên bố, và nhớ rằng: những gì ta đã 
tuyên bố là coi như đã được tuyên bố.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Mãlunkyäputta hài lòng và vui 
mừng với lời dạy của đức Thế Tôn."Ê8 


130 s Chương 2 


64. ĐẠI KINH MAÄLUNKYA 
(Mahamalunkya Sutta) 


I. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, họ 
đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, các thầy có nhớ năm gông-cùm thấp hơn (hạ 
phần kiết sử) như đã được ta chỉ dạy không?” Sau khi điều này được nói 
ra, ngài Mãlunkyãputta trả lời: “Thưa Thế Tôn, con nhớ năm gông-cùm 


››659 


thấp hơn như đã được đức Thế Tôn chỉ dạy. 


“Nhưng, này Mãlunkyäputta, theo cách nào thầy nhớ năm gông-cùm 
thấp hơn như đã được ta chỉ dạy?” 


“Thưa Thế Tôn, con nhớ “quan-điểm có danh tính' (thân kiến) là một 
øông-cùm thấp hơn thấp hơn như đã được đức Thế Tôn chỉ dạy. Con nhớ 
'sự nghi-ngờ' là một gông-cùm thấp hơn như đã được đức Thế Tôn chỉ 
dạy. Con nhớ “sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng 
bái, và những thệ nguyện” (giới-câm thủ) là một gông-cùm thấp hơn như 
đã được đức Thế Tôn chỉ dạy. Con nhớ “tham-dục” là một gông-cùm thấp 
hơn như đã được đức Thế Tôn chỉ dạy. Con nhớ “sự ác-ý” là một gông- 
cùm thấp hơn như đã được đức Thế Tôn chỉ dạy. Thưa Thế Tôn, theo cách 
này con nhớ năm gông-cùm thấp hơn như đã được đức Thế Tôn chỉ dạy.” 


3. “Này Mãlunkyãputta, từ đâu từ ai mà thầy nhớ ta đã chỉ dạy năm 
gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử) này theo cách đó?“ Liệu những du 
sĩ giáo phái khác không bác bỏ thầy bằng “ví dụ về đứa bé” như vầy hay 
sao? Vì một đưa bé sơ sinh mềm yếu đang nằm sắp còn chưa có ý niệm về 
“danh tính thì cách nào mà “danh tính? có thể khởi sinh trong nó? Nhưng 
có khuynh-hướng tiềm ấn (tùy miên) tạo ra cái “quan-điểm có danh-tính? 
(thân kiến) thì nằm bên trong nó.5' Một đứa trẻ sơ sinh đang nằm sắp còn 


chưa có ý niệm “những giáo Iý°,52 thì làm cách nào sự nghi-ngờ vê giáo lý 


132 s Chương 2 


có thể khởi sinh trong nó? Nhưng có khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sự 
nghi-ngờ có nằm trong nó. Một đứa trẻ sơ sinh đang năm sắp còn chưa có 
ý niệm “những tục lệ giới cấm”, thì làm cách nào “sự dính-chấp sai lạc mê 
tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và những thệ nguyện (giới-cắm 
thủ) có thê khởi sinh trong nó? Nhưng có khuynh-hướng tiềm ẩn “sự dính- 
chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ 
nguyện" (giới-cắm thủ) nằm bên trong nó. Một đứa trẻ sơ sinh đang nằm 
sắp còn chưa có ý niệm “những dục-lạc”, thì làm cách nào tham-dục có thể 
khởi sinh trong nó? Nhưng có khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra tham-dục năm 
bên trong nó. Một đứa trẻ sơ sinh đang nằm sắp còn chưa có ý niệm 
“chúng sinh", thì làm cách nào sự ác-ý đối với chúng sinh có thể khởi sinh 
trong nó? Nhưng có khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sự ác-ý nằm bên trong 
nó. Liệu những du sĩ giáo phái khác không bác bỏ thầy bằng “ví dụ về đứa 
bé” như vậy hay sao?” 

4. Ngay lúc đó, ngài Änanda đã nói: “Thưa Thế Tôn, giờ là lúc, thưa 
bậc Phúc Lành, giờ là lúc để đức Thế Tôn chỉ dạy năm gông-cùm thấp 
hơn. Sau khi nghe được lời chỉ dạy từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi 
nhớ nó.” 

“Vậy, này Änanda, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


5. “Ở đây, này Änanda, một người phàm phu không được chỉ dạy 
không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện khéo 
và không được rẻn luyện trong Giáo Pháp của những thánh nhân; không 
phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và không thiện khéo và 
không được rèn luyện trong Giáo Pháp của những thượng nhân, (¡) sống 
với một cái tâm bị ám muội và bị chi phối bởi “quan-điểm có danh tính” 
(thân kiến), và người đó không hiểu được đúng như nó thực là cái gì là sự 
thoát-khỏi “quan-điểm có danh tính” đã khởi sinh; và khi 'quan-điểm có 
danh tính" đó trở thành thói quen và không được bứng bỏ bên trong người 


đó, thì đó là một gông-cùm thấp hơn. Người đó (ii) sống với một cái tâm 


ĐẠI KINH MALUNKYA * 133 


bị ám muội và bị chỉ phối bởi “sự nghi-ngờ”... (ii) bởi “sự dính-chấp sai 
lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và những thệ nguyện" (giới- 
cấm thủ)... (1v) bởi “tham-dục”... (v) bởi “sự ác-ý', và người đó không 
hiểu được đúng như nó thực là cái gì là sự thoát-khỏi sự ác-ý đã khởi sinh; 
và khi sự ác-ý đó trở thành thói quen và không được bứng bỏ bên trong 
người đó, thì đó là một gông-cùm thấp hơn. 


6. “Một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy là người nhìn thấy những bậc 
thánh nhân, và thiện khéo và được rèn luyện trong Giáo Pháp của những 
thánh nhân; là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và thiện khéo và 
được rèn luyện trong Giáo Pháp của những thượng nhân, (¡) không sống 
với một cái tâm bị ám muội hay bị chỉ phối bởi “quan-điểm có danh tính? 
(thân kiến), và người đó hiểu được đúng như nó thực là cái gì là sự thoát- 
khỏi “quan-điểm có danh tính? đã khởi sinh; và (cái gông-cùm là) “quan- 
điểm có danh tính” đó cùng với khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) tạo ra 
nó sẽ được đẹp bỏ trong người đó. Người đó (1i) không sống với một cái 
tâm bị ám muội hay bị chi phối phối bởi “sự nghi-ngờ'... (iii) bởi “sự 
dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và những thệ 
nguyện" (giới cấm thủ)... (iv) bởi “tham-dục”... (v) bởi “sự ác-ý”, và 
người đó không hiểu được đúng như nó thực là cái gì là sự thoát-khỏi sự 
ác-ý đã khởi sinh; và (cái gông-cùm là) sự ác-ý đó cùng với khuynh- 
hướng tiềm ân (tùy miên) tạo ra nó sẽ được đẹp bỏ trong người đó. 

7. “Này Änanda, có một con đường, có một phương cách để dẹp bỏ 
năm gông-cùm thấp hơn; nếu ai không dựa vào con đường đó, không dựa 
vào phương cách đó mà biết hay thấy hay dẹp bỏ được năm gông-cùm 
thấp hơn đó— điều đó là không thể. Giống như có một cây lớn đứng có gỗ 
lõi, nếu ai không cắt qua lớp vỏ cây và lớp gỗ mềm mà cắt qua lớp gỗ 
lõ— điều đó là không thể. Cũng giống như vậy, có một con đường ... 
không dựa vào phương cách đó mà biết hay thấy hay dẹp bỏ được năm 
gông-cùm thấp hơn đó— điều đó là không thẻ. 


“Này Änanda, có một con đường, có một phương cách để dẹp bỏ năm 


134 s Chương 2 


sông-cùm thấp hơn; nếu ai dựa vào con đường đó, dựa vào phương cách 
đó mà biết và thấy và đẹp bỏ được năm gông-cùm thấp hơn đó— điều đó 
là có thể. Giống như có một cây lớn đứng có gỗ lõi, nếu ai cắt qua lớp vỏ 
cây và lớp gỗ mềm thì cắt qua lớp gỗ lõi— điều đó là có thể. Cũng giống 
như vậy, có một con đường ... dựa vào phương cách đó mà biết và thấy và 
đẹp bỏ được năm gông-cùm thấp hơn đó— điều đó là có thẻ. 


8. “Này Ananda, giả sử sông Hằng nước tràn đầy tới mép bờ đến mức 
con quạ (đứng trên bờ) có thể uống được, và rồi có một người yếu ớt đến 
đó nghĩ rằng: “Bằng cách bơi ngang dòng nước bằng hai tay của ta, ta sẽ 
vượt qua bờ bên kia sông Hằng một cách an toàn”, nhưng người đó đâu 
thể bơi qua được một cách an toàn. Cũng giống như vậy, khi Giáo Pháp 
được dạy cho một người để chấm dứt cái 'quan-điểm có danh-tánh' (thân 
kiến), nếu tâm của người đó không tiễn nhập vào Giáo Pháp và không đạt 
được niềm tự-tin, sự vững-vàng, và sự kiên-định, thì người đó có thể được 


coi như một người yêu ớt vậy. 


“Này Änanda, sông Hằng nước tràn đầy nước tới hai mép bờ đến mức 
con quạ cũng uống được, và rồi có một người khỏe mạnh đến đó nghĩ 
rằng: “Bằng cách bơi ngang dòng nước bằng hai tay của ta, ta sẽ vượt qua 
bờ bên kia sông Hằng một cách an toàn"; và người đó có thể thể bơi qua 
được một cách an toàn. Cũng giống như vậy, khi Giáo Pháp được dạy cho 
một người để chấm dứt cái “quan-điểm có danh-tánh' (thân kiến), nếu tâm 
của người đó tiến nhập vào Giáo Pháp và đạt được niềm tự-tin, sự vững- 
vàng, và sự kiên-định, thì người đó có thể được coi như một người mạnh 
khỏe. 


9. “Và, này Ananda, cái gì là con đường và phương cách dẫn tới dẹp bỏ 
năm gông-cùm thấp hơn? Ở đây, bằng sự tách-ly khỏi sự thu-nạp (sanh 
y),““ bằng sự dẹp bỏ những trạng thái bất thiện, bằng sự làm lắng dịu 
những quán-tính (tập khí) của thân; (I) “hoàn toàn tách-ly khỏi những 
khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một 


Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất, trạng thái có 


ĐẠI KINH MALUNKYA * 135 


đi kèm bởi ý-nghĩ ban đầu (tầm) và sự soi-xét nó (tứ), có yếu tố hoan-hỷ 
(hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó". 


“Trong (trạng thái Nhất thiền) đó, mọi thứ (trạng thái, hiện tượng) 
thuộc thân-sắc, cảm-giác, nhận thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức (sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức), người đó (quán sát) nhìn thấy chúng đều là vô 
thường, là khổ, như một căn bệnh, một ung nhọt, một gai nhọn, một tai 
ương, một sự khổ đau, như kẻ lạ, là đang tan rã, là trồng không, là vô 
ngã.” Nên người đó chuyên hướng tâm ra khỏi những hiện-tượng đó, và 
hướng nó tới yếu tố bắt-tử như vầy: “Đây là bình an, đây là siêu phàm, đó 
là, sự làm lắng lặn những sự tạo-tác cô ý (các hành), sự từ bỏ tất cả mọi 
dính-mắc (ràng buộc), sự tiêu diệt dục-vọng, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
Niết-bàn”.5 Nếu người đó vững vàng trong trạng thái đó, người đó sẽ đạt 
tới sự tiêu diệt những ô-nhiễm. Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu 
diệt ô-nhiễm, rồi nhờ chính sự mong-muốn có được Giáo Pháp đó, sự 
thích-thú Giáo Pháp đó," cùng với sự tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn, 
người đó trở thành bậc được tái sinh một cách tự phát [vào một trong năm 
cõi trời trong-sạch (Tịnh cư thiên) của những bậc Bất-lai)], và từ ở đó sau 
đó sẽ chứng luôn Niết-bàn chứ không còn quay lại (tái sinh) thế gian nữa. 


Đây là con đường, phương cách dẫn tới dẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn. 


10.—12. (2) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai ... (3) 
“Lại nữa: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ) ... một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba... (4) “Lại nữa: “Với sự 
đẹp bỏ sự sướng-khô ... một Tỳ kheo người đó chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ tư, trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự 
chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. 


“Trong (trạng thái Tứ thiền) đó, mọi thứ thuộc thân-sắc, cảm-giác, 
nhận thức, những sự tạo-tác cố ý, và thức, người đó nhìn thấy chúng đều 
là vô thường ... là vô ngã. Nên người đó chuyển hướng tâm ra khỏi những 
hiện-tượng đó, và hướng nó tới yếu tố bất-tử.... Đây là con đường, 


136 *s Chương 2 


phương cách dẫn tới đẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn. 


13. (5) “Lại nữa: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thế- 
sắc (thuộc sắc-giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác 
quan, với sự không còn chú-tâm (tác-ý) tới những nhận-thức về sự đa- 
dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên", 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong cảnh xứ của không gian vô biên 
(không vô biên xứ)”. 

[rong (trạng thái Không vô biên xứ) đó, mọi thứ (hiện tượng, trạng 
thái) thuộc cảm-giác, nhận thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức," người 
đó nhìn thấy chúng đều là vô thường ... là vô ngã. Người đó chuyên hướng 
tâm ra khỏi những trạng thái đó và hướng nó tới yếu tố bắt-tử.... Đây là 


con đường và phương cách dẫn tới đẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn. 


14. (6) “Lại nữa: “Băng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ của không gian 
vô biên, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, người đó chứng nhập và an 
trú trong cảnh xứ vô biên của thức (thức vô biên xứ). ` 

“ [rong (trạng thái Thức vô biên xứ) đó, mọi thứ thuộc cảm-giác, nhận 
thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức, người đó nhìn thấy chúng đều là vô 
thường ... là vô ngã. Người đó chuyên hướng tâm ra khỏi những trạng thái 
đó và hướng nó tới yếu tô bắt-tử ... Đây là con đường và phương cách dẫn 
tới đẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn. 


l5. (7) “Lại nữa: “Băng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ vô biên của 
thức, [nhận thức rằng:] 'không có gì”, người đó chứng nhập và an trú 
trong cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ). 


“ [rong (trạng thái Vô sở hữu xứ) đó, mọi thứ thuộc cảm-giác, nhận 
thức, những sự tạo-tác cô ý, và thức, người đó nhìn thấy chúng đều là vô 
thường là khổ, như một căn bệnh, một ung nhọt, một gai nhọn, một tai 
ương, một sự khổ đau, như kẻ lạ, là đang tan rã, là trống không, là vô ngã. 
Nên người đó chuyển hướng tâm ra khỏi những hiện-tượng đó, và hướng 


nó tới yêu tố bất-tử như vây: “Đây là bình an, đây là siêu phàm, đó là, sự 


ĐẠI KINH MALUNKYA * 137 


làm lắng lặn những sự tạo-tác cô ý (các hành), sự từ bỏ mọi sự dính-mắc, 
sự tiêu diệt dục-vọng, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn”. Nếu người đó 
vững vàng trong trạng thái đó, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt những ô- 
nhiễm. Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm, rồi nhờ 
chính sự mong-muốn có được Giáo Pháp đó, sự thích-thú Giáo Pháp đó, 
cùng với sự tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn, người đó trở thành bậc 
được tái sinh một cách tự phát [vào một trong năm cõi trời trong-sạch 
(Tịnh cư thiên) của những bậc Bắt-lai)], và từ ở đó sau đó sẽ chứng luôn 
Niết-bàn chứ không còn quay lại (tái sinh) thế gian nữa. Đây là con 


đường, phương cách dẫn tới dẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn.” 


l6. “Thưa Thế Tôn, nếu đây là con đường, là phương cách dẫn tới sự 
đẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn, vậy thì theo cách nào một số Tỳ kheo ở 
đây [thì được cho là] đạt được sự giải-thoát của tâm và một sỐ [thì được 
cho] đạt được sự giải-thoát nhờ trí-tuệ?” 


“Này Änanda, sự khác nhau ở chỗ các căn của họ, ta nói vậy. 5/9 
Đó là lời đức Thê Tôn đã nói. Thây Ananda hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thê Tôn. 


138 *s Chương 2 


65. KINH BHADDALI 
(Bhaddali Sutta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


2. “Này các Tỳ kheo, ta ăn một bữa duy nhất (trong ngày). Nhờ làm 
vậy, ta không bị bệnh và đau, và ta hưởng được sự nhẹ nhàng, sức mạnh, 
và sự an trú thoải mái.”?? Này các Tỳ kheo, hãy ăn một bữa duy nhất. Nếu 
làm vậy, các thầy cũng sẽ không bị bệnh và đau, và các thầy hưởng được 


sự nhẹ nhàng, sức mạnh, và sự an trú thoải mái.” 


3. Sau khi điều này được nói ra, ngài Bhaddäli đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, con không muốn ăn một bữa duy nhất: vì nếu con 


làm vậy, con có sự lo lăng và lo âu về điêu đó.”57! 


“Vậy thì, này Bhaddãli, ăn một phần ở chỗ thầy được mời và mang 
một phần đi chỗ khác để ăn. Nhờ ăn theo cách đó, thầy sẽ duy trì (nuôi) 
được bản thân.” 


“Thưa Thê Tôn, con cũng không muôn ăn theo cách đó; vì nêu làm 


vậy, con cũng có sự lo lăng và lo âu về điêu đó.”572 


4. Vậy là, trong khi giới luật tu hành này đang được quy định [công bồ] 
bởi đức Thế Tôn,” trong khi Tăng Đoàn những Tỳ kheo đang đảm nhận 
sự tu tập này, thầy Bhaddãli tuyên bố từ chối tuân theo nó. Vậy là thầy 
Bhaddäli đã không có mặt trước đức Thế Tôn suốt cả ba tháng kỳ an cư 
mùa mưa, bởi vì thầy ây là một người không thực hiện sự tu tập theo Giáo 
Pháp của Vị Thây [Phật]. 

5. Bấy giờ, vào lúc đó có một số Tỳ kheo đang tham gia may một bộ cà 
sa cho đức Thế Tôn, họ nghĩ: “Sau khi bộ cà sa may xong, khi hết ba 


tháng an cư mùa mưa, đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành.” 


140 * Chương 2 


6. Rồi thầy Bhaddãli đã đến gặp các Tỳ kheo đó, chào hỏi qua lại, và 
sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên. 
Sau đó họ nói với thầy ấy: “Này đạo hữu, bộ cà sa này đang được may cho 
đức Thế Tôn. Sau khi bộ cà sa may xong, khi hết ba tháng an cư mùa 
mưa, đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành. Đạo hữu Bhaddäli, thầy hãy 
chú tâm đúng đắn tới điều thông báo này. Đừng để về sau càng khó khăn 
hơn cho thầy.” 


7. “Dạ, này các đạo hữu”, thầy ấy đáp lại, và thầy ấy đến gặp đức Thế 
Tôn, và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một bên, và 
thưa: “Thưa Thế Tôn, con đã phạm vào một tội, trong đó con thật ngu 
ngốc, ngu mờ, và sai bậy, rằng trong khi giới luật tu hành này đang được 
quy định bởi đức Thế Tôn, trong khi Tăng Đoàn những Tỳ kheo đang đảm 
nhận sự tu tập này, con đã tuyên bố từ chối tuân theo nó. Thưa Thế Tôn, 
kính mong Thế Tôn tha thứ cho tội này của con, coi đó là điều đề con giữ- 
giới sau này.” 

8. “Chắc chắn là vậy, này Bhaddäli, thầy đã vi phạm một tội trong đó 
thầy thật ngu ngốc, ngu mờ, và sai bậy, răng trong khi giới luật tu hành 
này đang được quy định bởi ta, trong khi Tăng Đoàn những Tỳ kheo đang 
đảm nhận sự tu tập này, thầy đã tuyên bố từ chối tuân theo nó. Nhưng vì 
thầy đã nhìn thấy tội lỗi của mình là một tội và muốn tu sửa nó theo đúng 
Giáo Pháp, chúng tôi chấp nhận nó (lời thú tội và sự hứa tu sửa). Bởi vì 
điều đó là (cho thấy) sự phát triển trong giới luật của Thánh Nhân (tức 
Giới luật Tăng đoàn) rằng người tu nhìn thấy tội lỗi của mình là một tội, 
tu sửa nó đúng theo Giáo Pháp, và thực thi (đảm nhận) sự g1iữ-giới trong 
tương lai.” 

9. “Này Bhaddäli, lúc đó thầy đã không nhận biết (ý thức) về điều này 
'Đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï: rồi đức Thế Tôn sẽ biết về tôi về điều 
này “Tỳ kheo tên là Bhaddäli là người không thực hiện sự tu tập theo Giáo 
Pháp của Vị Thây.”” Thầy đã không nhận biết như vậy. 


“Cũng vậy, lúc đó thầy đã không nhận biết về điều này “Nhiều Tỳ kheo 


KINH BHADDALI * 141 


đã đến trú ở SãvatthT trong kỳ an cư mùa mưa này: rồi họ sẽ biết về tôi về 
điều này ““F kheo tên là Bhaddãli là người không thực hiện sự tu tập theo 
Giáo Pháp của Vị Thây.”” Thầy đã không nhận biết như vậy. 


“Cũng vậy, lúc đó thầy đã không nhận biết về điều này “Nhiều Tỳ kheo 
ni đã đến trú ở Sãvatthĩ trong kỳ an cư mùa mưa này: rồi họ sẽ biết về tôi 
về điều này “Tỳ kheo tên là Bhaddäli là người không thực hiện sự tu tập 
theo Giáo Pháp của Vị Thâầy.”? Thầy đã không nhận biết như vậy. 

“Cũng vậy, lúc đó thầy đã không nhận biết về điều này “Nhiều đệ tử tại 
gia nam ... Nhiều đệ tử tại gia nữ đang sống ở Sãvatthi: rồi họ sẽ biết về 
tôi về điều này “Tỳ kheo tên là Bhaddãli là người không thực hiện sự tu 
tập theo Giáo Pháp của Vị Thầy.”? Thầy đã không nhận biết như vậy. 


“Cũng vậy, lúc đó thầy đã không nhận biết về điều này: “Nhiều tu sĩ và 
bà-la-môn của những giáo phái khác đã đến trú ở Sãvatthi trong kỳ an cư 
mùa mưa này: rồi họ sẽ biết về tôi như vây: “Tỳ kheo tên là Bhaddäli là 
người không thực hiện sự tu tập theo Giáo Pháp của Vị Thầy.” Thầy đã 
không nhận biết như vậy. 


10. “Thưa Thế Tôn, con đã phạm vào một tội, trong đó con thật ngu 
ngốc, ngu mờ, và sai bậy, rằng trong khi giới luật tu hành này đang được 
quy định bởi đức Thế Tôn, trong khi Tăng Đoàn những Tỳ kheo đang đảm 
nhận sự tu tập nảy, con đã tuyên bồ từ chối tuân theo nó. Thưa Thế Tôn, 
kính mong Thế Tôn mong Thế Tôn tha thứ tội này của con, coi đó là điều 
để con giữ-giới sau này.” 

“Chắc chắn là vậy, này Bhaddäli, thầy đã vi phạm một tội trong đó 
thầy thật ngu ngốc, ngu mờ, và sai bậy, răng trong khi giới luật tu hành 
này đang được quy định bởi ta, trong khi Tăng Đoàn những Tỳ kheo đang 
đảm nhận sự tu tập này, thầy đã tuyên bố từ chối tuân theo nó. 


II. “Thầy nghĩ sao, này Bhaddäli? Ví dụ một Tỳ kheo ở đây là bậc đã 


được giải-thoát bằng cả hai cách (sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự 


giải-thoát nhờ trí-tuệ),”'* và ta nói với người đó: “Này Tỳ kheo, hãy làm 


142 s Chương 2 


tâm ván lót cho ta đi qua chỗ bùn.” Liệu người đó có đi qua một mình 5 


hay né thân đi chỗ khác, hay nói Không", hay không?” 
“Không có vậy, thưa Thế Tôn” 


“Thây nghĩ sao, này Bhaddäli? Ví dụ có một Tỳ kheo ở đây là người 
đã được giải-thoát nhờ trí-tuệ ... là một người thân-chứng ... là người đã 
đạt tới cách-nhìn ... là người đã được giải-thoát nhờ niềm-tin ... là người 
tu trì theo Giáo Pháp (người căn trí)... là người tu trì theo niềm-tin (người 
căn tín), và ta nói với người đó: “Này Tỳ kheo, hãy làm tâm ván lót cho ta 
đi qua chỗ bùn.” Liệu người đó có đi qua một mình, hay né thân đi chỗ 


khác, hay nói “Không”, hay không?” 
“Không có vậy, thưa Thế Tôn” 


12. “Thầy nghĩ sao, này Bhaddãli? Vào lúc đó thầy có là người đã được 
giải-thoát bằng cả hai cách ... là người đã được giải-thoát nhờ trí-tuệ ... là 
một người thân-chứng ... là người đã đạt tới cách-nhìn ... là người đã 
được giải-thoát nhờ niềm-tin ... là người tu trì theo Giáo Pháp (người căn 


trí)... là người tu trì theo niềm-tin (người căn tín) hay không?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn” 


“Này Bhaddäli, vào lúc đó có phải thầy là người trồng rỗng, nông cạn, 
và lầm lỗi?” 

13. “Dạ đúng, thưa Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, con đã phạm vào một tội, 
trong đó con thật ngu ngốc, ngu mờ, và sai bậy, rằng trong khi giới luật tu 
hành này đang được quy định bởi đức Thế Tôn, trong khi Tăng Đoàn 
những Tỳ kheo đang đảm nhận sự tu tập này, con đã tuyên bố từ chối tuân 
theo nó. Thưa Thế Tôn, kính mong Thế Tôn mong Thế Tôn tha thứ cho 
tội này của con, coi đó là điều để con giữ giới sau này.” 

“Chắc chắn là vậy, này Bhaddäli, thầy đã vi phạm một tội trong đó 
thầy thật ngu ngốc, ngu mờ, và sai bậy, răng trong khi giới luật tu hành 
này đang được quy định bởi ta, trong khi Tăng Đoàn những Tỳ kheo đang 


đảm nhận sự tu tập này, thầy đã tuyên bố từ chối tuân theo nó. Nhưng vì 


KINH BHADDALI * 143 


thầy đã nhìn thấy tội lỗi của mình là một tội và muốn tu sửa nó theo đúng 
Giáo Pháp, chúng tôi chấp nhận nó. Bởi vì điều đó là (cho thấy) sự phát 
triển trong giới luật của Thánh Nhân rằng người tu nhìn thấy tội lỗi của 
mình là một tội, tu sửa nó đúng theo Giáo Pháp, và thực thi sự giữ-giới 


trong tương lai.” 


14. (a) “Ở đây, này Bhaddäli, có Tỳ kheo không thực hiện sự tu tập 
theo Giáo Pháp của Vị Thầy. Người đó suy xét như vây: “Giả sử tôi lui về 
một nơi trú ở tách-ly (ân dật) như: ở trong rừng, dưới gốc cây, trên núi, 
khe núi, hang động bên sườn núi, khóm rừng rậm, chỗ hoang trồng, chỗ 
đống rơm—có lẽ tôi sẽ chứng ngộ một trạng thái siêu nhân, một sự khác- 
biệt về trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) xứng đáng của những bậc 
thánh.” Rồi người đó lui về một nơi trú ở tách-ly như vậy. Khi người đó 
sống thu mình như vậy, vị Sư Thầy chỉ trích người đó, những đồng đạo 
hiền trí trong đời sống tâm linh sau khi điều tra tìm hiểu cũng chỉ trích 
người đó, những thiên thần cũng chỉ trích người đó. Sau khi bị chỉ trích 
như vậy bởi vị Sư Thầy, bởi những đồng đạo hiền trí trong đời sống tâm 
linh, bởi những thiên thần, và bởi chính mình, người đó không chứng ngộ 
một trạng thái siêu nhân nào, hay một sự khác-biệt nào về trí-biết và tầm- 
nhìn xứng đáng của những bậc thánh. Vì sao vậy? Vì đó là cách xảy ra đối 


với người không thực hiện sự tu tập theo Giáo Pháp của Vị Thầy. 


l5. (b) “Ở đây, này Bhaddäli, có Tỳ kheo thực hiện sự tu tập theo Giáo 
Pháp của Vị Thầy. Người đó suy xét như vây: “Giả sử tôi lui về một nơi 
trú ở tách-ly (ân dật) như: ở trong rừng, dưới gốc cây, trên núi, khe núi, 
hang động bên sườn núi, khóm rừng rậm, chỗ hoang trống, chỗ đồng 
rơm——có lẽ tôi sẽ chứng ngộ một trạng thái siêu nhân, một sự khác-biệt về 
trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh. Rồi người đó lui về 
một nơi trú ở tách-ly như vậy. Khi người đó sống thu mình như vậy, vị Sư 
Thầy không chỉ trích người đó, những đồng đạo hiền trí trong đời sống 
tâm linh sau khi điều tra tìm hiểu cũng không chỉ trích người đó, những 
thiên thần cũng không chỉ trích người đó. Sau khi không bị chỉ trích bởi vị 
Sư Thầy, bởi những đồng đạo hiển trí trong đời sống tâm linh, bởi những 


144 s Chương 2 


thiên thần, và bởi chính mình, người đó chứng ngộ một trạng thái siêu 
nhân, một sự khác-biệt về trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc 
thánh. 


ló. (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi 
những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và 
sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ 
sự tách-ly đó. Vì sao vậy? Vì đó là cách xảy ra đối với người thực hiện sự 
tu tập theo Giáo Pháp của Vị Thầy. 


17. (1) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền)... đii) Lại 
nữa: “Với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hỷ (hỷ) ... một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiên) ... (iv) Lại nữa: 
“Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ ... một Tỳ kheo người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)... Vì sao vậy? Vì đó là cách 
xảy ra đối với người thực hiện sự tu tập theo Giáo Pháp của Vị Thây. 


1§. “Khi tâm người đó đã đạt-định như vậy, được thanh lọc tinh khiết 
và sáng tỏ, không bị dính nhiễm, đã hết khuyết lỗi, dễ uốn nắn, dễ điều 
phục, vững vàng, và đạt tới mức không thê bị khích động (bất lay chuyền), 
người đó hướng nó tới trí-biết về sự nhớ lại những cõi kiếp quá khứ (/úc 
mạng mỉnh) ... [giống kinh MN 51, mục 24]... Như vậy đó, người đó nhớ 
lại những cõi kiếp quá khứ của mình với những phương diện và đặc điểm 
của chúng. Vì sao vậy? Vì đó là cách xảy ra đối với người thực hiện sự tu 


tập theo Giáo Pháp của Vị Thầy. 


19. “Khi tâm người đó đã đạt-định như vậy, được thanh lọc tỉnh khiết 
và sáng tỏ ... đã đạt tới mức không thê bị khích động, người đó hướng nó 
tới trí-biết về sự chết đi và tái sinh của chúng sinh ... [giống kinh MN 51, 
mục 25]... Với mắt thiên thánh (/hiên nhãn minh), đã được thanh lọc và 
vượt trên loài người, người đó hiểu được cách những chúng sinh chết đi 
và chuyên kiếp tùy theo những nghiệp (hành động) của họ như vậy. Vì sao 


KINH BHADDALI * 145 


vậy? Vì đó là cách xảy ra đối với người thực hiện sự tu tập theo Giáo Pháp 
của Vị Thầy. 


2. “Khi tâm của người đó đã đạt định như vậy, được thanh lọc tính 
khiết, sáng tỏ ... đạt tới trạng thái bất lay chuyền, người đó hướng nó tới 
trí-biết về sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (/đu ân minh). Người đó hiểu 
đúng như chúng thực là: “Đây là khổ"... [gióng kinh MN 51, mục 26]... 
Người đó hiểu đúng như chúng thực là: “Đây là con-đường dẫn đến sự 
chấm dứt những ô-nhiễm'. Vì sao vậy? Vì đó là cách xảy ra đối với người 
thực hiện sự tu tập theo Giáo Pháp của Vị Thây. 

2I. “Khi người đó biết và thấy như vậy, tâm người đó được giải-thoát 
khỏi ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm của/do sự hiện- 
hữu (hữu lậu), khỏi ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh lậu). Khi tâm được 
giải-thoát thì có sự biết: “Nó được giải-thoát”. Người đó hiểu rằng: “Sinh 
đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Vì sao vậy? Vì 
đó là cách xảy ra đối với người thực hiện sự tu tập theo Giáo Pháp của Vị 
Thây.” 


22. Lúc đó thầy Bhaddãli đã hỏi: “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên 
nhân, cái gì là lý do tại sao họ có hành động phản đối một Tỳ kheo nào đó 
ở đây bằng cách liên tục khiển trách Tỳ kheo đó? Cái gì là nguyên nhân, 
cái gì là lý do, tại sao họ có hành động phản đối một Tỳ kheo nào đó ở đây 
băng cách liên tục khiến trách Tỳ kheo đó?” 


23. (¡) “Ở đây, này Bhaddäli, có Tỳ kheo là một người thường xuyên 
phạm vào nhiều tội. Khi người đó bị những Tỳ kheo khác khiến trách sửa 
sai, thì người đó cứ tránh né quanh co, nói lái qua chuyện khác, và thể 
hiện sự tức giận, thù ghét, và cay cú; người đó không tiễn hành đúng đắn, 
người đó không tuân theo, người đó không làm rõ bản thân, người đó 
không chịu nói: “Tôi sẽ làm (tu sửa) để Tăng Đoàn được hài lòng”. Trong 
trường hợp nảy, các Tỳ kheo khác nghĩ rằng: “Tỳ kheo này khi bị những 
Tỳ kheo khác khiến trách ... người đó không chịu nói: “Tôi sẽ làm (tu 


146 *s Chương 2 


sửa) để Tăng Đoàn được hài lòng”. Giờ sẽ tốt lành nếu các quý thầy xem 
xét Tỳ kheo này theo một cách để cho vụ xử phạt Tỳ kheo này không 
được giải quyết (giải tội) quá nhanh chóng.” Và những Tỳ kheo xem xét 
Tỳ kheo này theo một cách để cho vụ xử phạt Tỳ kheo này không được 
giải quyết quá nhanh chóng. 


21. (1) “Nhưng, ở đây, này Bhaddali, có Tỳ kheo là một người thường 
xuyên phạm vào nhiều tội. Khi người đó bị những Tỳ kheo khác khiển 
trách sửa sai, thì người đó không tránh né quanh co, hay nói lái qua 
chuyện khác, và không thể hiện sự tức giận, thù ghét, hay cay cú; người 
đó tiến hành đúng đắn, người đó tuân theo, người đó làm rõ bản thân, 
người đó nói: “Tôi sẽ làm (tu sửa) để Tăng Đoàn được hài lòng'. Trong 
trường hợp này, các Tỳ kheo sẽ nghĩ răng: “Tỳ kheo này khi bị những Tỳ 
kheo khác khiển trách ... người đó nói: “Tôi sẽ làm (tu sửa) để Tăng Đoàn 
được hài lòng”. Giờ sẽ tốt lành nếu các quý thầy xem xét Tỳ kheo này 
theo một cách để cho vụ xử phạt Tỳ kheo này được giải quyết (giải tội) 
nhanh chóng.” Và những Tỳ kheo xem xét Tỳ kheo nảy theo một cách đề 
cho vụ xử phạt Tỳ kheo này được giải quyết nhanh chóng. 


25. (ii) “Ở đây, có Tỳ kheo là một người thỉnh thoảng phạm tội và 
không nhiều tội lỗi. Khi người đó bị những Tỳ kheo khác khiển trách sửa 
sai, người đó cứ tránh né quanh co... [lặp lại như mục 23 ở trên]... Và 
những Tỳ kheo xem xét Tỳ kheo này theo một cách để cho vụ xử phạt Tỳ 
kheo này không được giải quyết quá nhanh chóng. 


2%. (iv) “Nhưng, ở đây, có Tỳ kheo là một người thỉnh thoảng phạm tội 
nhưng nhiều tội lỗi. Khi người đó bị những Tỳ kheo khác khiến trách sửa 
sai, người đó không tránh né quanh co ... [lặp lại như mục 24 ở trên]... Và 
những Tỳ kheo xem xét Tỳ kheo này theo một cách để cho vụ xử phạt Tỳ 
kheo này được giải quyết nhanh chóng. 

27. (v) “Ở đây, có Tỳ kheo tiến bộ nhờ một mức độ của niềm-tin và sự 
mến mộ.”* Trong trường hợp này các Tỳ kheo suy xét như vây: “Này các 
đạo hữu, Tỳ kheo này tiến bộ nhờ một mức độ của niềm-tin và sự mến- 


KINH BHADDALI * 141 


mộ. Hãy làm sao để thầy ấy không bị mất đi mức độ của niềm-tin và sự 
mến-mộ đó, vì thầy ấy có thể mất đi nếu chúng ta có hành động phản đối 
thầy ấy bằng cách liên tục khiến trách (kỷ luật) thầy ấy.” Ví dụ có một 
người chỉ có một mắt; rồi những bạn bè và đồng nghiệp, những người thân 
và họ hàng của người đó sẽ nên bảo vệ mắt của người đó, họ nghĩ: Hãy 
làm sao để anh ta không mắt đi một mắt còn lại của mình°. Cũng giống 
như vậy, có Tỳ kheo tiến bộ nhờ một mức độ của niềm-tin và sự mến-mộ 
... “Hãy làm sao đề thầy ấy không bị mất đi mức độ niềm-tin và sự mến- 
mộ, vì thầy ấy có thê mất đi nếu chúng ta có hành động phản đối thầy ấy 
bằng cách liên tục khiến trách (kỷ luật) thầy ấy. 


28. “Đây là nguyên nhân, đây là lý do tại sao họ có hành động phản đối 
một Tỳ kheo nào đó ở đây bằng cách liên tục khiến trách Tỳ kheo đó. Đây 
là nguyên nhân, đây là lý do, tại sao họ không có hành động phản đối một 
Tỳ kheo nào đó ở đây bằng cách liên tục khiến trách Tỳ kheo đó.” 


29. “Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân, cái gì là lý do tại sao trước 
kia chỉ có ít giới-luật tu hành (giới luật để tu học, học giới) mà nhiều Tỳ 
kheo được thiết lập trong trí-biết cuối cùng (thánh quả A-la-hán)? Cái gì là 
nguyên nhân, cái gì là lý do tại sao bây giờ có nhiều giới-luật tu hành 
nhưng ít Tỳ kheo được thiết lập trong trí-biết cuối cùng?” 


30. “Đó là cách nó đã xảy ra, này Bhaddali. Khi chúng sinh đang suy 
đổi và Giáo Pháp đích thực (chân Pháp) đang biến mất, thì cần có thêm 
nhiều giới-luật tu hành nhưng có ít Tỳ kheo được thiết lập trong trí-biết 
cuối cùng. Vị Thầy [Phật] đã từng không quy định [công bó] giới-luật tu 
hành cho những đệ tử cho đến khi có những sự việc xảy ra là cơ sở cho 
những ô-nhiễm phát sinh [thể hiện, bộc lộ] ở đây trong Tăng Đoàn;”7 
nhưng khi có những sự việc là cơ sở cho những ô-nhiễm phát sinh ở đây 
trong Tăng Đoàn thì Vị Thầy mới quy định [công bố] giới-luật tu hành 
cho những đệ tử để ngăn phòng những sự việc đó là cơ sở cho những ô- 
nhiễm phát sinh. 


3l. “Những sự việc là cơ sở cho những ô-nhiễm đã không phát sinh 


148 *s Chương 2 


[không thể hiện, không bộc lộ] ở đây trong Tăng Đoàn khi Tăng Đoàn 
chưa đạt tới sự lớn-lao (phát triển, tăng trưởng); nhưng khi Tăng Đoàn đã 
đạt tới sự lớn-lao thì những sự việc là cơ sở cho những ô-nhiễm đã phát 
sinh ở đây trong Tăng Đoàn, lúc đó Vị Thầy phải quy định những giới- 
luật cho những đệ tử để ngăn phòng những sự việc đó là cơ sở cho những 


ô-nhiễm phát sinh. 


32. “Những sự việc là cơ sở cho những ô-nhiễm đã không phát sinh ở 
đây trong Tăng Đoàn khi Tăng Đoàn chưa đạt tới sự đỉnh cao về lợi-lộc 
... đỉnh cao về danh-tiếng ... SỰ học-thuật lớn lao... sự nồi-tiếng lâu 
ngày; nhưng khi Tăng Đoàn đã đạt tới sự nổi tiếng lâu ngày thì những sự 
việc là cơ sở cho những ô-nhiễm đã phát sinh ở đây trong Tăng Đoàn, lúc 
đó Vị Thầy phải quy định những giới-luật cho những đệ tử để ngăn phòng 


những sự việc đó là cơ sở cho những ô-nhiễm phát sinh. 


33. “Này Bhaddäli, có một số ít người như thầy, khi ta giảng một bài 
thuyết giảng Giáo Pháp ta có dùng ví dụ con ngựa non thuần chủng. Thầy 
có nhớ không, này BhaddälI?” 


“Không, thưa Thế Tôn.” 
“Thầy có biết lý do gì (khiến cho thầy không nhớ) hay không?” 


“Thưa Thế Tôn, (lý do là) con từ lâu đã không thực hiện sự tu tập theo 
Giáo Pháp của Vị Thầy.” 


“Đó không phải nguyên nhân duy nhất hay lý do duy nhất. Nhưng là 
vầy, bằng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của thầy, từ lâu ta đã biết 
thầy như vây: “Khi ta đang giảng dạy Giáo Pháp, con người lầm lạc này 
không chú ý lời giảng, không chú tâm tới lời giảng, không tham gia bằng 
tất cả tâm mình, không nhiệt tình để tai lắng nghe Giáo Pháp.” Cho dù 
vậy, này Bhaddäli, ta vẫn giảng cho thầy bài thuyết giảng Giáo Pháp dùng 
ví dụ con ngựa non thuần chủng. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ 


“a2 


hOI 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Bhaddãli đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 


KINH BHADDALI * 149 


này: 

31. “Này Bhaddali, ví dụ có một người luyện ngựa khôn ngoan có được 
một con ngựa non thuần chủng tốt đẹp. Trước tiên ông làm cho con ngựa 
quen dần với sự mang hàm thiết (để xỏ dây cương). Trong khi con ngựa 
đang được làm cho quen dân với sự mang hàm thiết, do đang làm điều nó 
chưa bao giờ làm trước đó nên nó giật người, vùng văn, và giãy nảy, 
nhưng nhờ lặp lại đều đặn và thực hiện dần dần, nó trở nên bình an trong 
hành động đó.5”3 


“Sau khi con ngựa non được bình an với hành động đó, người luyện 
ngựa làm thêm cho con ngựa quen dẫn với sự mang yên cương. Trong khi 
con ngựa đang được làm cho quen dần với sự yên cương, do đang làm 
điều nó chưa bao giờ làm trước đó nên nó giật người, vùng văn, và giãy 
nảy, nhưng nhờ lặp lại đều đặn và thực hiện dần dần, nó trở nên bình an 


trong hành động đó. 


“Sau khi con ngựa non được bình an với hành động đó, người luyện 
ngựa làm thêm cho con ngựa quen dần với sự giữ đúng bước, với sự chạy 
trong vòng tròn, với sự giặm chân sau, với sự đi nước kiệu, với sự phi 
nước đại, với những phẩm chất hoàng gia, với di sản hoàng gia, với tốc độ 
cao nhất, với đội hình cao nhất, với sự lịch thiệp cao nhất. Trong khi con 
ngựa đang được làm cho quen dần với những điều này, do đang làm điều 
nó chưa bao giờ làm trước đó nên nó giật người, vùng văn, và giãy nảy, 
nhưng nhờ lặp lại đều đặn và thực hiện dần dần, nó trở nên bình an trong 
những hành động đó. 


“Sau khi con ngựa non được bình an với những hành động đó, người 
luyện ngựa thưởng thêm cho nó sự chà gội và chải lông cho bóng mượt. 
Sau khi một con ngựa non thuần chủng đẹp đẽ có được mười yếu tố, nó 
xứng đáng là của nhà vua, để phục vụ nhà vua, và được coi là thuộc những 


yêu tô của hoàng øgIa. 


35. “Cũng giống như vậy, này Bhaddãli, khi một Tỳ kheo có được 
mười phẩm chất, người đó là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, 


150 * Chương 2 


đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công đức 
tốt nhất (phước điền vô thượng) trong thế gian. Mười đó là gì? Ở đây, này 
Bhaddäli, một Tỳ kheo có được chánh-kiến của bậc vô học nhân,”? chánh 
tư-duy của bậc vô học nhân, chánh-ngữ của bậc vô học nhân, chánh- 
nghiệp của bậc vô học nhân, chánh-mạng của bậc vô học nhân, chánh 
tinh-tấn của bậc vô học nhân, chánh-niệm của bậc vô học nhân, chánh- 
định của bậc vô học nhân, chánh-tri của bậc vô học nhân, và chánh giải- 
thoát của bậc vô học nhân.” Khi một Tỳ kheo có được mười phẩm chất 
này, người đó là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo trồng công đức tốt nhất trong thế 
gian.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Bhaddäli hài lòng và vui mừng 
với lời dạy của đức Thế Tôn. 


66. KINH VÍ DỤ CHIM CÚT 
(Latfukikopama Sufta) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ 


dân Anguttaräpa trong một thị trân của họ có tên là Äpana. 


2. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thị trấn Äpana để khát thực. Sau khi đã đi khất thực trong thị 
trần AÄpana, sau khi trở vỀ sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, đức 
Thế Tôn đã đến một khu vườn để an trú qua ngày. Sau khi đi vô khu 


vườn, đức Thê Tôn ngôi dưới một gôc cây đê an trú qua ngày. 


3. Vào buổi sáng đó, ngài Udãyin mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, cũng đi vô thị trấn Äpana để khất thực. Sau khi đã đi khất thực 
trong thị trấn Äpana, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, thầy ấy cũng đến khu vườn đó để an trú qua ngày. Sau khi đi vô khu 


vườn, thây ây ngôi dưới một gôc cây đê an trú qua ngày. 


4. Rồi, trong khi thầy Udãyin đang một mình thiền định, ý-nghĩ này đã 
khởi lên trong tâm thầy ấy: “Bao nhiêu trạng thái khổ đau đức Thế Tôn đã 
giúp chúng ta loại bỏ! Bao nhiêu trạng thái an lạc đức Thế Tôn đã mang 
lại cho chúng ta! Bao nhiêu trạng thái bất thiện đức Thế Tôn đã giúp 
chúng ta loại bỏ! Bao nhiêu trạng thái thiện lành đức Thế Tôn đã mang lại 
cho chúng ta!” 

5. Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Udãyin đã ra khỏi giờ thiền, và đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một 


bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


6ó. “Ở đây, thưa Thế Tôn, trong khi con đang một mình thiền định, ý- 
nghĩ này đã khởi lên trong tâm thầy ấy: “Bao nhiêu trạng thái khổ đau đức 
Thế Tôn đã giúp chúng ta loại bỏ! ... Bao nhiêu trạng thái thiện lành đức 
Thế Tôn đã mang lại cho chúng ta!” Thưa Thế Tôn, trước đây chúng con 
thường ăn vào buổi chiều, ăn vào buổi sáng, hay ăn suốt ngày ngoài thời 


gian quy định (ăn uống phi thời, không theo giới luật). (¡) Rồi có lần đức 


152 s Chương 2 


Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ 
bữa ăn trong ngày ngoài thời gian quy định.'“8! Thưa Thế Tôn, con đã thất 
vọng và buồn bã, nghĩ rằng: “Những người tại gia có niềm-tin bố thí nhiều 
loại thức ăn tốt trong ngày ngoài giờ quy định, nhưng đức Thế Tôn lại nói 
chúng ta dẹp bỏ nó, bậc Phúc Lành nói chúng ta từ bỏ nó." Vì lòng kính 
mến và kính trọng đối với đức Thế Tôn, và vì sự xấu-hồ và sợ-hãi việc 
làm sai trái, chúng con đã dẹp bỏ bữa ăn trong ngày ngoài thời gian quy 
định. 


“Rồi chúng con chỉ ăn bữa tối (sau buổi chiều) và bữa sáng. (ii) Rồi có 
lần đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, hãy 
dẹp bỏ bữa ăn tối ngoài giờ quy định.” Thưa Thế Tôn, con thất vọng và 
buôn bã, nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn lại nói chúng ta dẹp bỏ bữa ăn (tối) lớn 
hơn trong hai bữa ăn của chúng con, bậc Phúc Lành nói chúng ta từ bỏ 
nó.” Thưa Thế Tôn, (vì lúc còn ăn bữa tối nên) khi có người đã nhận được 
ít cháo canh trong ngày và người đó phải nói: “Phải cất nó đi và tất cả 
chúng ta sẽ cùng ăn vào bữa tối. [Cho nên hầu hết] những món ăn đều 
được dọn ra ăn ban đêm, ít khi được ăn vào ban ngày (sau giữa trưa). Vì 
lòng kính mến và kính trọng đối với đức Thế Tôn, và vì sự xấu-hồ và sợ- 
hãi việc làm sai trái, chúng con đã dẹp bỏ bữa ăn tối ngoài thời gian quy 
định. 

“Thưa Thế Tôn, (vì lúc còn ăn bữa tối nên) đã từng xảy ra sự cô những 
Tỳ kheo đi bộ khất thực trong đêm tối mịt đã bước rớt xuống ao nước do, 
rớt xuống cống thải, đi trúng vô bụi gai nhọn, và tông vào những con bò 
đang ngủ; họ đụng phải những kẻ côn đồ mới vừa phạm tội ác hoặc đang 
tính phạm tội ác, và họ cũng bị những phụ nữ gạ tình dụ dỗ. Thưa Thế 
Tôn, có lần con đã đi khất thực trong đêm tối mịt. Một phụ nữ đang rửa 
bình nước chợt thấy con khi trời chớp nhá tia sáng, cô ta đã hoảng sợ và 
hét lên: “Tha cho tôi, có quỷ đữ chỗ tôi!” Con liền nói cô ta: “Thưa chị, tôi 
không phải là quỷ đữ, tôi là một Tỳ kheo đang đợi xin thức ăn bố thí.— 
“Vậy cha Tỳ kheo chết đi, mẹ Tỳ kheo chết đi!5? Này ông Tỳ kheo, tốt 


hơn ông kiêm dao mô heo cắt cái bụng ông đi còn hơn chỉ vì cái bụng mà 


KINH VÍ DỤ CHIM CÚT * 153 


ông rình mò xin ăn trong đêm tối khuất mày khuất mặt như vậy! Thưa 
Thế Tôn, khi con nhớ lại và suy nghĩ: “Bao nhiêu trạng thái khô đau đức 
Thế Tôn đã giúp chúng ta loại bỏ! Bao nhiêu trạng thái an lạc đức Thế 
Tôn đã mang lại cho chúng ta! Bao nhiêu trạng thái bất thiện đức Thế Tôn 
đã giúp chúng ta loại bỏ! Bao nhiêu trạng thái thiện lành đức Thế Tôn đã 


322 


mang lại cho chúng ta 


7. “Cũng giống như vậy, này Udãyin, có mấy con người lầm lạc ở đây, 
khi ta nói “Hãy dẹp bỏ điều này”, họ nói lại: “Cái gì, chỉ điều lặt vặt này ư, 
chỉ điều nhỏ nhặt này mà cũng cấm sao? Sa-môn này (tức Phật) quá khắc 
khe!” Và họ không đẹp bỏ điều đó và họ tỏ thái độ vô lễ đối với ta cũng 
như đối với những Tỳ kheo khác mong muốn tu-tập. Đối với họ điều 
(được khuyên bỏ) này cứ như một sợi dây chắc, to cứng, dai, không mục 
đứt, và giống như một cái ách nặng chịch, (khó dẹp bỏ được). 


8. “Này Udãäynn, ví dụ một con chìm cút mái bị cột bởi một sợi dây leo 
đang mục nát và chờ bị hại, bị bắt, hay bị giết. Giờ nếu có ai nói rằng: 
“Sợi giây leo đang mục nát đối với con chim cút mái là yếu, yếu ớt, đang 
mục nát, không chắc chắc, nên nó sẽ không bị hại, bị bắt, hay bị giết. 
Người đó nói có đúng không?” 

“Không, thưa Thế Tôn. Đối với con chim cút mái đó, sợi dây leo đang 
mục nát là chắc, to cứng, dai, không mục đứt, và giống như một cái ách 


nặng chịch, nên nó sẽ bị hại, bị bắt, hay bị giết.” 


“Cũng giống như vậy, này Udãyin, có mấy con người lầm lạc ở đây, 
khi ta nói “Hãy dẹp bỏ điều này" ... họ không đẹp bỏ điều đó và họ tỏ thái 
độ vô lễ đối với ta cũng như đối với những Tỳ kheo khác mong muốn tu- 
tập. Đối với họ điều (được khuyên bỏ) này trở nên như một sợi dây chắc, 
to cứng, dai, không mục đút, và giống như một cái ách nặng chịch. (khó 
đẹp bỏ được) 

9. “Này Udayrn, có những người họ tộc ở đây, khi ta nói “Hãy dẹp bỏ 
điều này Udãyin', họ nói lại: “Cái gì, chỉ điều lặt vặt này, chỉ điều nhỏ 


nhặt này đức Thế Tôn nói chúng ta dẹp bỏ, bậc Phúc Lành nói chúng ta 


154 *s Chương 2 


đẹp bỏ!” Và họ đẹp bỏ điều đó và họ không tỏ thái độ vô lễ đối với ta cũng 
như đối với những Tỳ kheo khác mong muốn tu-tập. Sau khi đã đẹp bỏ 
điều đó, họ sống thư thái an ổn, sống nhờ những bồ thí những người khác, 
với một cái tâm [vô tư] như tâm con nai rừng. Đối với họ, điều (được 
khuyên bỏ) đó chỉ như một sợi dây yếu, yếu ớt, đang mục nát, không gì 
chắc. (đễ đẹp bỏ) 


10. “Này Udaynn, ví dụ một con voi ngà hoàng gia với hai ngà dài như 
cán cày, đầy đủ tầm vóc, được khéo nuôi, đã quen chiến trận, bị cột bởi 
những sợi dây da to chắc, nhưng chỉ cần xoay thân mình một chút con voi 
cũng có thể bứt đứt những sợi dây rồi muốn đi đâu tùy thích. Giờ có ai nói 
rằng: “Những sợi dây da to chắc đó đối với con voi ngà hoàng gia này là 
chắc, to cứng, dai, không mục đút, và giống như một cái ách nặng chịch." 
Người đó nói có đúng không?” 

“Không, thưa Thế Tôn. Những sợi dây to chắc đó đối với con voi ngà 


hoàng gia này là yếu, yêu ớt, đang mục nát, không gì chắc.” 


“Cũng giống như vậy, này Udãyin, có những người họ tộc ở đây, khi ta 
nói “Hãy đẹp bỏ điều này”... họ đẹp bỏ điều đó và họ không tỏ thái độ vô 
lễ đối với ta cũng như đối với những Tỳ kheo khác mong muốn tu-tập. 
Sau khi đã dẹp bỏ điều đó, họ sống thư thái an ồn, sống nhờ những bố thí 
những người khác, với một cái tâm [vô tư] như tâm con nai rừng. Đối với 
họ, điều (được khuyên bỏ) đó chỉ như một sợi dây yếu, yếu ớt, đang mục 
nát, không øì chắc. (đễ dẹp bỏ) 


II. “Này Udãynn, ví dụ có một người nghèo nàn, không xu dính túi, 
bần cùng, và ông ta có một cái túp lều tồi tàn trống hoắc quạ cũng tới ở 
được, chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, và một tắm lót nằm làm từ sợi liễu gai, 
chăng phải giường chiếu tốt đẹp gì, và một ít gạo và hột bí trong hủ, chăng 
phải gạo đậu ngon lành gì, và một bà vợ như phù thủy già, chẳng phải vợ 
hiền vợ đẹp gì. Rồi ông ta nhìn thấy một Tỳ kheo trong một tịnh xá đang 
ngồi dưới bóng cây, hai bàn tay đã rửa sạch sau khi đã ăn bữa trưa ngon 
lành, đang dành hết bản thân cho sự tu tập phần tâm bậc cao (tức thiền 


KINH VÍ DỤ CHIM CÚT * 155 


định). Ông có thê nghĩ: “Trạng thái của sa-môn này thật đáng thích! Trạng 
thái sa-môn này thật lành mạnh! Hay ta nên cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa 
màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành! Nhưng giờ do không khả năng dẹp bỏ những thứ của mình——là một 
cái túp lều tồi tàn trống hoặc quạ cũng tới ở được, chắng phải chỗ tốt đẹp 
gì ... và một bà vợ như phù thủy già, chăng phải vợ hiền vợ đẹp gì—nên 
ông ta không khả năng cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Giờ nếu có ai nói 
rằng: “Những sợi dây trói buộc—một cái túp lều tôi tàn trống hoắc quạ 
cũng tới ở được, chẳng phải chỗ tốt đẹp gì ... và một bà vợ như phù thủy 
già, chăng phải vợ hiền vợ đẹp gì— đối với ông ta sợi dây đó là yếu, yếu 
ớt, đang mục nát, không gì chắc.” Người đó nói có đúng không?” 


“Không, thưa Thế Tôn. Những sợi dây trói buộc—một cái túp lều tôi 
tàn trống hoắc quạ cũng tới ở được, chẳng phải chỗ tốt đẹp gì ... và một 
bà vợ như phù thủy già, chẳng phải vợ hiền vợ đẹp gì— đối với ông ta sợi 
dây đó là chắc, to cứng, dai, không mục đứt, và giống như một cái ách 
nặng chịch.” (khó dẹp bỏ được) 


“Cũng giống như vậy, này Udãyin, có mấy con người lâm lạc ở đây, 
khi ta nói “Hãy dẹp bỏ điều này"... họ không đẹp bỏ điều đó và họ tỏ thái 
độ vô lễ đối với ta cũng như đối với những Tỳ kheo khác mong muốn tu- 
tập. Đối với họ điều (được khuyên bỏ) này trở nên như một sợi dây chắc, 


to cứng, dai, không mục đứt, và giống như một cái ách nặng chịch. 


12. “Này Udãym, ví dụ có một gia chủ [hay con trai ông ta] giàu có, 
nhiều của cải và tài sản, có rất nhiều vàng thỏi, rất nhiều kho lúa, rất nhiều 
ruộng đồng, rất nhiều đất đai, rất nhiều VỢ, Và rất nhiều nô lệ nam và nữ. 
Rồi ông ta nhìn thấy một Tỳ kheo trong một tịnh xá đang ngồi dưới bóng 
cây, hai bàn tay đã rửa sạch sau khi đã ăn bữa trưa ngon lành, đang dành 
hết bản thân cho sự tu tập phần tâm bậc cao (tức thiền định). Ông có thể 
nghĩ: “Trạng thái của sa-môn này thật đáng thích! Trạng thái sa-môn này 


thật lành mạnh! Hay ta nên cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và 


156 * Chương 2 


từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành!” Và giờ có khả 
năng đẹp bỏ những thứ của mình—là nhiều thứ của cải và tài sản ... và rất 
nhiều nô lệ nam và nữ—nên ông ta có khả năng cạo bỏ râu tóc, khoát y cà 
sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành. Giờ nếu có ai nói rằng: “Những sợi dây trói buộc ông ta—nhiều của 
cải và tài sản ... và rất nhiều nô lệ nam và nữ— đối với ông ta sợi dây đó 
là chắc, to cứng, dai, không mục đứt, và giống như một cái ách nặng 
chịch." Người đó nói có đúng không?” 

“Không, thưa Thế Tôn. Những sợi dây trói buộc —nhiều của cải và tài 
sản ... và rất nhiều nô lệ nam và nữ— đối với ông ta sợi dây đó là yếu, yếu 
ớt, đang mục nát, không gì chắc.” (dễ đẹp bỏ). 

“Cũng giống như vậy, này Udãyin, có những người họ tộc ở đây, khi ta 
nói “Hãy đẹp bỏ điều này”... họ đẹp bỏ điều đó và họ không tỏ thái độ vô 
lễ đối với ta cũng như đối với những Tỳ kheo khác mong muốn tu-tập. 
Sau khi đã dẹp bỏ điều đó, họ sống thư thái an ồn, sống nhờ những bố thí 
những người khác, với một cái tâm [vô tư] như tâm con nai rừng. Đối với 
họ, điều (được khuyên bỏ) đó chỉ như một sợi dây yếu, yếu ớt, đang mục 
nát, không gì chắc. (đễ dẹp bỏ). 

13. “Này Udãyin, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì2933 

14. (1) “Ở đây, này Udãyin, có người thực hành phương cách đề dẫn tới 
sự dẹp bỏ những sự thu-nạp (sanh y; sự thu nhập), để dẫn tới sự từ bỏ 
những sự thu-nạp.” Khi người đó đang thực hành phương cách này, 
những ký ức và những ý định nối kết với những sự thu-nạp này bám riết 
người đó. Người đó để mặc chúng; người đó không dẹp bỏ chúng, không 
loại bỏ chúng, không trừ khử chúng, không hủy diệt chúng. Ta gọi người 
như vậy là bị gông cùm, không phải không bị gông cùm. Vì sao vậy? Vì ta 


đã biết sự đa-dạng (khác biệt) riêng của các căn trong người này. 


15. (2) “Ở đây, này Udãyin, có người thực hành phương cách này để 
dẫn tới sự dẹp bỏ những sự thu-nạp, đề dẫn tới sự từ bỏ những sự thu-nạp. 


KINH VÍ DỤ CHIM CÚT » 151 


Khi người đó thực hành phương cách này, những ký ức và ý định nối kết 
với những sự thu-nạp bám riết người đó. Nhưng người đó không để mặc 
chúng; người đó dẹp bỏ chúng, loại bỏ chúng, trừ khử chúng, hủy diệt 
chúng. Ta gọi người như vậy là không bị gông cùm, không phải bị gông 
cùm. Vì sao vậy? Vì ta đã biết sự đa-dạng riêng của các căn trong người 


này 


l6. (3) “Ở đây, này Udãyin, có người thực hành phương cách này để 
dẫn tới sự dẹp bỏ những sự thu-nạp, để dẫn tới sự từ bỏ những sự thu-nạp. 
Khi người đó thực hành phương cách này, những ký ức và ý định nối kết 
với những sự thu-nạp bám riết người đó vào lúc này lúc khác thông qua 
những lần rớt chánh-niệm. Sự chánh-niệm của người đó có thể chậm khởi 
sinh, nhưng (khi nó khởi sinh) người đó nhanh chóng dẹp bỏ chúng, loại 


586 Giống như một hay hai giọt 


bỏ chúng, trừ khử chúng, hủy diệt chúng. 
nước rớt xuống một dĩa sắt đã được nung nóng cả ngày, sự rớt xuống có 
thê chậm nhưng (khi chạm tới dĩa sắt) chúng sẽ nhanh chóng bốc hơi cái 
xèo và biến mắt. Cũng giống như vậy, ở đây có người thực hành phương 
cách này ... Sự chánh-niệm của người đó có thể chậm khởi sinh, nhưng 
(khi nó khởi sinh) người đó nhanh chóng dẹp bỏ chúng, loại bỏ chúng, trừ 
khử chúng, hủy diệt chúng. Ta gọi người như vậy là bị gông cùm, không 
phải không bị gông cùm. Vì sao vậy? Vì ta đã biết sự đa-dạng riêng của 


các căn trong người này. 


17. (4) “Ở đây, này Udãyin, có người, sau khi hiểu được sự thu-nạp là 
gốc rễ của mọi sự khô, rút lui bản thân khỏi những sự thu-nạp, và được 
giải-thoát trong sự tiêu diệt sự thu-nạp (diệt sanh y). Ta gọi người như vậy 
là không bị cùm, không bị gông-cùm.”#” Vì sao vậy? Vì ta đã biết sự đa- 


dạng riêng của các căn trong người này. 


18. “Này Udãym, có năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc). Năm 
đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận 


158 * Chương 2 


biết bởi mũi ... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những thứ hữu 
hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ 
chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 


19. “Bây giờ, này Udãym, sự sướng (lạc) và vui (hỷ) khởi sinh tùy 
thuộc vào năm dây khoái-lạc giác quan thì được gọi là khoái-lạc giác quan 
(dục lạc)——đó là loại khoái-lạc phàm tục, thô tục, và không thánh thiện. Ta 
nói rằng loại khoái-lạc này không nên được theo đuổi, rằng nó không nên 


được tu tập, răng nó không nên được tu dưỡng, răng nó nên được sợ-hãi. 


20. “Ở đây, này Udãyin: (¡) “Tách ly hoàn toàn khỏi những khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất ... (i¡) “Với sự lắng 
lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ hai ... (ii) “Với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hỷ 
(hỷ) ... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba ... 
(iv) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ ... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ tư... 


21. “Đây được gọi là niềm hạnh-phúc của sự từ-bỏ, niềm hạnh-phúc 
của sự tách-ly, niềm hạnh-phúc của sự bình-an, niềm hạnh-phúc của sự 
giác-ngộ."% Ta nói rằng loại hạnh-phúc này là nên được theo đuổi, rằng 
nó nên được tu tập, răng nó nên được tu dưỡng, rằng không nên sợ nó. 


22. “Ở đây, này Udãyin: (¡) “Tách ly hoàn toàn khỏi những khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền)... Giờ 
trạng thái này, ta nói, vẫn thuộc về loại trạng thái còn bị động chuyển (còn 
lay chuyền, động vọng)."? Và cái gì trong đó thuộc về loại trạng thái còn 
bị động chuyên? Đó là ý-nghĩ được áp dụng (tầm) và ý-nghĩ được duy trì 
(tứ, sự soi xét) chưa chấm dứt trong đó, đó là thứ thuộc về loại trạng thái 


còn động chuyên. 


23. “Ở đây, này Udãyin: (ii) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 


KINH VÍ DỤ CHIM CÚT » 159 


thiền)... Giờ trạng thái này, ta nói, vẫn thuộc về loại trạng thái còn bị 
động chuyển. Và cái gì trong đó thuộc về loại trạng thái còn bị động 
chuyên? Đó là sự hoan-hÿ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) chưa chấm dứt trong 
đó, đó là thứ thuộc về loại trạng thái còn động chuyên. 

24. “Ở đây, này Udäyin: (ii) “Với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hỷ (hỷ) 
... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam 
thiền)... Giờ trạng thái này, ta nói, vẫn thuộc về loại trạng thái còn bị 
động chuyển. Và cái gì trong đó thuộc về loại trạng thái còn bị động 
chuyên? Đó là sự hạnh-phúc của sự buông-xả (lạc trú xả) chưa chấm dứt 


trong đó, đó là thứ thuộc về loại trạng thái còn động chuyên. 


25. “Ở đây, này Udãyin: (iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khôổ ... một Tỳ 
kheo người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền)... Giờ trạng thái này, ta nói, là thuộc loại trạng thái không còn 


động chuyên (bất động, bắt lay động). 


26. “Ở đây, này Udãyin: (¡) “Tách ly hoàn toàn khỏi những khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền)... Ta 
nói, (Nhất thiền) đó là chưa đủ." Ta nói, hãy bỏ nó đi; ta nói, hãy vượt 


qua nó. Và cái gì (trạng thái nào) vượt qua nó? 


27. “Ö đây, này Udãyin: (ii) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền)... (Nhị thiền) đó vượt qua nó. Nhưng ta nói, (Nhị thiền) đó vẫn 
chưa đủ. Ta nói, hãy bỏ nó đi; ta nói, hãy vượt qua nó. Và cái gì (trạng 
thái nào) vượt qua nó? 

28. “Ở đây, này Udãyin: (ii) “Với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hỷ (hỷ) 
... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam 
thiền). (Tam thiền) đó vượt qua nó. Nhưng ta nói, (Tam thiền) đó vẫn 
chưa đủ. Ta nói, hãy bỏ nó đi; ta nói, hãy vượt qua nó. Và cái gì (trạng 
thái nào) vượt qua nó? 


160 * Chương 2 


Z0, SỞ đây, này Udaym: (iv) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khô ... một Tỳ 
kheo một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền)... (Tứ thiền) đó vượt qua nó. Nhưng ta nói, (Tứ thiền) đó vẫn chưa 
đủ. Ta nói, hãy bỏ nó đi; ta nói, hãy vượt qua nó. Và cái gì (trạng thái nào) 


vượt qua nó? 


30. “Ở đây, này Udãyin: (v) “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận- 
thức về thể-sắc (thuộc sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va- 
chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về 
sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng: ] “không gian là vô 
biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong cảnh xứ (cơ sở) của không 
gian vô biên (không vô biên xứ).` (Không vô biên xứ) đó vượt qua nó. 
Nhưng ta nói, (không vô biên xứ) đó vẫn chưa đủ. Ta nói, hãy bỏ nó đi; ta 
nói, hãy vượt qua nó. Và cái gì (trạng thái nào) vượt qua nó? 


31. “Ở đây, này Udãyin: (vi) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô 
biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và 
an trú trong cảnh xứ vô biên của thức (thức vô biên xứ).` (Thức vô biên 
xứ) đó vượt qua nó. Nhưng ta nói, (thức vô biên xứ) đó vẫn chưa đủ. Ta 
nói, hãy bỏ nó ổi; ta nói, hãy vượt qua nó. Và cái gì (trạng thái nào) vượt 


qua nó? 


32. “Ở đây, này Udãyin: (vii) 'Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên 
xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ).' (Vô sở hữu xứ) đó vượt qua 
nó. Nhưng ta nói, (vô sở hữu xứ) đó vẫn chưa đủ. Ta nói, hãy bỏ nó đi; ta 


nói, hãy vượt qua nó. Và cái gì (trạng thái nào) vượt qua nó? 


33. “Ở đây, này Udãyin: (viii) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu 
xứ, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong cảnh xứ không có nhận-thức 
cũng không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ).' (Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ) đó vượt qua nó. Nhưng ta nói, (phi tưởng phi phi 
tưởng xứ) đó vẫn chưa đủ. Ta nói, hãy bỏ nó đi; ta nói, hãy vượt qua nó. 


Và cái gì (trạng thái nào) vượt qua nó? 


KINH VÍ DỤ CHIM CÚT * 161 


34. “Ở đây, này Udãym: (1x) “Băng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong sự chấm-dứt 
của nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng). '''! (Diệt thọ tưởng) vượt qua 
nó. Như vậy, ta nói, ngay cả phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng dẹp bỏ. Này 
Udãäyin, vậy thầy có thấy còn gông-cùm nhỏ hay lớn nào mà ta chưa nói 
thầy hãy dẹp bỏ không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Udãyin hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


162 *s Chương 2 


67. KINH Ở CÄTUMAÄ 
(Caturna Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Cãtumä 


trong một vườn cây chiêu liêu (cây bàng hôi). 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có năm trăm Tỳ kheo được dẫn đầu bởi ngài Xá- 
lợi-phất và ngài Đại Mục-kiền-liên đã đến Cãtumäã để gặp đức Thế Tôn. 
Trong khi những Tỳ kheo đến thăm đang chảo hỏi qua lại với các Tỳ kheo 
đang cư trú ở đó, và trong khi họ đang chuẩn bị chỗ nghỉ và xếp dọn bình 


bát và cà sa qua một bên, họ rât lớn tiêng và ôn ào. 


3. Rồi đức Thế Tôn đã nói với Ngài Änanda như vầy: “Này Ãnanda, ai 
là những người lớn tiếng và ồn ào như vậy? Người ta có thể nghĩ họ là 


những người đang ngư dân đang la hô bán cá.”'?2 


“Thưa Thế Tôn, họ là năm trăm Tỳ kheo được dẫn đầu bởi thầy Xá- 
lợi-phất và thầy Mục-kiền-liên đã đến Cãtumã để gặp đức Thế Tôn. Và 
trong khi những Tỳ kheo đến thăm đang chào hỏi qua lại với các Tỳ kheo 
đang cư trú ở đó, và trong khi họ đang chuẩn bị chỗ nghỉ và xếp dọn bình 


bát và cà sa qua một bên, họ rât lớn tiêng và ôn ào.” 


4. “Vậy, này Änanda, hãy đến nhân danh ta nói với những Tỳ kheo đó 
rằng Sư Thầy cho gọi các thầy.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy ấy đáp lại, và thầy ấy đi đến chỗ những Tỳ 
kheo đó và nói với họ: “Sư Thầy mới cho gọi các thầy.” 


”? 


“Dạ được, thưa đạo hữu”, họ đáp lại, và họ đến chỗ đức Thế Tôn, sau 
khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngôi xuống một bên. Sau khi họ đã ngồi 
xong, đức Thế Tôn mới hỏi họ: “Này các Tỳ kheo, vì sao các thầy lớn 
tiếng và ồn ào như vậy? Người ta có thể nghĩ các thầy là những ngư dân 


đang la hô bán cá.” 


“Thưa Thế Tôn, chúng có gồm năm trăm Tỳ kheo được dẫn đầu bởi 


thầy Xá-lợi-phất và thầy Mục-kiền-liên, chúng con mới đến Cãtumã để 


164 s Chương 2 


gặp đức Thế Tôn. Và trong khi chúng con là những Tỳ kheo đến thăm 
đang chào hỏi qua lại với các Tỳ kheo đang cư trú ở đó, và trong khi đang 
chuẩn bị chỗ nghỉ và xếp dọn bình bát và cà sa qua một bên, chúng con đã 
rất lớn tiếng và ôn ảo.” 

5. “Này các Tỳ kheo, hãy đi đi, ta đuôi các thầy đó. Các thầy không nên 
sống gần chỗ ta.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, họ đáp lại, và họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau 
khi kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải họ, họ để lại 


các thứ thuộc những chỗ trú đó, và lây bình bát và cà sa, họ rời khỏi đó. 


6. Bấy giờ, lúc đó có những người họ Thích-Ca (Sakya) ở Cãtuma đã tụ 
họp trong hội trường của họ vì công việc làm ăn hay này nọ. Sau khi nhìn 
thấy những Tỳ kheo đang đi đến từ xa, họ ra gặp họ và hỏi: “Thưa các 
thầy, các thầy đi đâu vậy?” 


“Này các đạo hữu, Đoàn Tỳ kheo này đã bị đức Thế Tôn đuổi đi.” 


“Vậy quý thầy hãy ngồi xuống đây chút đã. Có lẽ chúng ta sẽ có thể 


lấy lại lòng tin của đức Thế Tôn.” 
“Dạ, thưa các đạo hữu”, họ đáp lại. 


7. Rồi những người họ Thích-Ca ở Cãtumäã đã đến gặp đức Thế Tôn, và 
sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và thưa: “Thưa Thế 
Tôn, kính mong đức Thế Tôn ưa thích Đoàn Tỳ kheo đó; thưa Thế Tôn, 
mong Thế Tôn đón tiếp Đoàn Tỳ kheo đó; thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn 
giờ hãy giúp đỡ Đoàn Tỳ kheo đó giống như đức Thế Tôn đã từng giúp đỡ 
Tăng Đoàn trước giờ. Thưa Thế Tôn, ở đây có những Tỳ kheo mới, họ 
vừa mới xuất gia, mới đến với Giáo Pháp và Giới Luật này. Nếu họ không 
có cơ hội gặp đức Thế Tôn, có thể xảy ra những thay đổi hay biến đổi 
trong họ (như nản chí, bỏ tu). Thưa Thế Tôn, giống như những cây chôi 
non nếu không gặp nước thì có thể xảy ra sự thay đổi hay biến đổi trong 
chúng (như khô héo, chết đi); cũng giống như vậy, thưa Thế Tôn, ở đây có 


những Tỳ kheo mới, họ vừa mới xuât gia, mới đên với Giáo Pháp và Giới 


KINH Ở CAÄTUMÃ * 165 


Luật này. Nếu họ không có cơ hội gặp đức Thế Tôn, có thê xảy ra những 
thay đổi hay biến đối trong họ. Thưa Thế Tôn, giống như một con bò non 
khi không gặp được mẹ nó thì có thể xảy ra sự thay đổi hay biến đổi trong 
nó (như lạc đường, gặp nguy hiểm); cũng giống như vậy, thưa Thế Tôn, ở 
đây có những Tỳ kheo mới, họ vừa mới xuất gia, mới đến với Giáo Pháp 
và Giới Luật này. Nếu họ không có cơ hội gặp đức Thế Tôn, có thể xảy ra 
những thay đổi hay biến đổi trong họ. Thưa Thế Tôn, kính mong đức Thế 
Tôn ua thích Đoàn Tỳ kheo đó; thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn đón tiếp 
Đoàn Tỳ kheo đó; thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giúp đỡ Đoàn Tỳ 
kheo đó như đức Thế Tôn đá từng giúp Tăng Đoàn trước giờ.” 


§. Rồi vị trời Brahmã Sahampati”° bằng tâm mình biết được ý-nghĩ 
trong tâm của đức Thế Tôn, nên nhanh như một người khỏa mạnh duỗi 
hay co cánh tay, vị trời biến mất khỏi cõi trời Brahma (Phạm thiên) và 
hiện ra trước mặt đức Thế Tôn. Rồi vị trời xếp lại phần y trên một vai, 
chấp tay kính lễ về phía đức Thế Tôn, và thưa: 


9. “Thưa Thế Tôn, kính mong Thế Tôn ưa thích Đoàn Tỳ kheo đó; thưa 
Thế Tôn, mong đức Thế Tôn đón tiếp Đoàn Tỳ kheo đó ... [ø#z rên]... 
như đức Thế Tôn đã từng giúp đỡ Tăng Đoàn trước giờ.” 


10. Những người họ Thích-Ca ở Cãatuma và vị trời Brahma SahampatI 
đã có thể lấy lại lòng tin của Thế Tôn bằng ví dụ những cây chồi non và 


con bò non. 


11. Rồi thầy Đại Mục-kiền-liên đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này 
các đạo hữu, hãy đứng dậy, mang theo bình bát và cà sa. Lòng tin của đức 
Thế Tôn đã được phục hồi bởi những người họ Thích-Ca ở Cãtumä và vị 
trời Brahma Sahampati bằng ví dụ những cây chỗi non và con bò tơ.” 


12. “Dạ, thưa đạo hữu”, họ đáp lại, và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mang 
theo bình bát và cà sa, họ đến chỗ đức Thế Tôn, và sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới hỏi thầy Xá-lợi- 
phất: “Này Xá-lợi-phát, thầy đã nghĩ sao khi Đoàn Tỳ kheo đó bị ta đuôi 
đi?” 


166 *s Chương 2 


“Thưa Thế Tôn, con nghĩ như vây: “Đoàn Tỳ kheo đã bị đức Thế Tôn 
đuôi đi. Đức Thế Tôn giờ sẽ an trú không làm gì, dành hết cho sự an trú 
lạc trú tại đây và bây giờ, và chúng con giờ cũng sẽ an trú không làm, 
dành hết cho sự an trú lạc trú tại đây và bây giờ.”” 


“Thôi đi Xá-lợi-phất, thôi đi! Thầy không nên dung dưỡng ý nghĩ như 


vậy thêm lân nào nữa.” 


13. Rồi đức Thế Tôn nói với thầy Đại Mục-kiền-liên: “Này Mục-kiền- 
liên, thầy đã nghĩ sao khi Đoàn Tỳ kheo đó bị ta đuôi đi?” 


“Thưa Thế Tôn, con nghĩ như vây: “Đoàn Tỳ kheo đã bị đức Thế Tôn 
đuôi đi. Đức Thế Tôn giờ sẽ an trú không làm gì, dành hết cho sự an trú 
lạc trú tại đây và bây giờ, và giờ thầy Xá-lợi-phất và con sẽ coi ngó Đoàn 
Ty kheo.”” 


“Tôt, tôt, này Mục-kiên-liên! Hoặc ta sẽ coi ngó Tăng Đoàn, hoặc Xá- 


lợi-phất hay Mục-kiển-liên sẽ coi ngó Tăng Đoản.” 


14. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ 
kheo, có bốn loại sự sợ-hãi được trông chờ bởi những người lội xuống 
nước." Bốn đó là gì? Đó là: sự sợ sóng nước, sự sợ cá sấu, sự sợ nước 
xoáy, và sự sợ cá mập. Đây là bốn loại sự sợ-hãi có thể được trông chờ 
bởi người lội xuống nước. 

15. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có bốn loại sự sợ-hãi có thể 
được trông chờ bởi những người đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và Giới Luật này. Bốn đó là gì? Đó 
là: sự sợ-hãi như sợ sóng nước, sự sợ-hãi như sợ cá sấu, sự sợ-hãi như sợ 


nước xoáy, và sự sợ-hãi như sợ cá mập. 


16. (1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự sợ-hãi như sợ sóng nước? Ở 
đây có người họ tộc đã vì niềm-tin từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, người đó đã biết suy xét: “Tôi là một nạn nhân của 
sự sinh, già, và chết, của sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và 


tuyệt vọng (sâu, bi, khô, ưu, não); tôi là một nạn nhân của khô, là một con 


KINH Ở CATUMÃ ° 167 


mồi của khổ. Chắn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khô này là có thể 
làm được [là có thể thấy biết được, có thể chứng ngộ được].” Rồi, sau khi 
người đó đã xuất gia như vậy, những đồng đạo trong đời sống tâm linh 
khuyên bảo (giáo giới, khởi xướng) và chỉ dạy người đó như vây: “Thầy 
nên đi tới và đi lui như vây; thầy nên nhìn trước và nhìn ngang như vây; 
thầy nên co và duỗi tay chân như vây; thầy nên mặc cà-sa may nhiều 
mảnh (từ vải cắt hay giẻ rách), mang bình bát và cà sa như vầy.” Rồi 
người đó nghĩ: “Trước kia, khi ta còn sống tại gia, ta đã khuyên bảo và chỉ 
dạy những người khác, rồi giờ những người [những Tỳ kheo] này nghĩ 
rằng họ có thê khuyên bảo và chỉ dạy ta, trong khi trông họ chỉ giống như 
con cháu của ta. (Vì thấy như: trứng mà đạy vịt, con nít mà dạy người lớn). 
Và do vậy người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. Người đó được 
gọi là người đã bỏ tu hoàn tục bởi vì người đó thấy sợ-hãi như sợ sóng 
nước. “Sự sợ-hãi như sợ sóng nước” là cách nói để chỉ (sự sợ-hãi đối với) 
sự tức-giận và bực-mình (vì ý nghĩ mình bị những Tỳ kheo nhỏ tuổi hơn 
khuyên dạy này nọ). 


17. (2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự sợ-hãi như sợ cá sấu? Ở đây 
có người họ tộc đã vì niềm-tin từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành, người đó đã biết suy xét: “Tôi là một nạn nhân của sự 
sinh, già, vả chết, của sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 
vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, là một con mỗi của khổ. Chắn chắn 
rằng sự chắm-dứt toàn bộ đồng khổ này là có thể làm được [là có thể thấy 
biết được, có thể chứng ngộ được]. Rồi, sau khi đã xuất gia như vậy, 
những đồng đạo trong đời sống tâm linh khuyên bảo và chỉ dạy người đó 
như vây: “Thứ này thầy dùng được, thứ kia không được dùng: thứ này 
thầy ăn được, thứ kia không được ăn; thứ này thầy nễm được, thứ kia 
không được nếm; thứ này thầy uống được; thứ kia không được uống." 
Thầy có thể dùng thứ nào được cho phép, thầy không thể dùng thứ gì 
không được cho phép; thầy có thể ăn thứ nào được cho phép, thầy không 
thể ăn thứ gì không được cho phép; thầy có thể nếm thứ nào được cho 
phép, thầy không thể nếm thứ gì không được cho phép; thầy có thể uống 


168 *s Chương 2 


thứ nào được cho phép, thầy không thể uống thứ gì không được cho phép. 
Thầy có thể dùng thức ăn trong thời gian quy định, thầy không thể dùng 
thức ăn ngoài thời gian quy định (phi thời); thầy có thể ăn thức ăn trong 
thời gian quy định, thầy không thể ăn thức ăn ngoài thời gian quy định; 
thầy có thể nếm thức ăn trong thời gian quy định, thầy không thể nếm 
thức ăn ngoài thời gian quy định; thầy có thể uống trong thời gian quy 
định, thầy không thể uống ngoài thời gian quy định. 5” 


“Rồi người đó nghĩ: “Trước kia, khi ta còn sống tại Bia, ta thản: ăn 

. nêm ... uống bất cứ thứ gì ta thích và tiệt: dùng .. ... TẾ ... 
uống thứ gì ta không thích. Ta dùng... .. nêm , I0: bất cứ thứ gì 
dù được cho phép hay không được cho ta Ta đồng 2 .. TẾm ... 
uống bất cứ thứ gì dù đúng giờ hay ngoài giờ. Rồi giờ, khi ni gia chủ 
có niềm-tin bố thí nhiều loại thức ăn tốt trong ngày mà ngoài giờ quy 
định, nhưng những người [những Tỳ kheo] này cứ như bịt miệng ta không 
cho ăn.” Và do vậy người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. Người đó 
được gọi là người đã bỏ tu hoàn tục bởi vì người đó thấy sợ-hãi như sợ cá 


sâu. “Sự sợ-hãi như sợ cá sâu” là cách nói đê chỉ sự ham ăn ham uông. 


18. (3) “Này các Tỳ kheo, cái gì là sự sợ-hãi như sợ nước xoáy? Ở đây 
có người họ tộc đã vì niềm-tin từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành, người đó đã biết suy xét: “Tôi là một nạn nhân của sự 
sinh, già, vả chết, của sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 
vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, là một con mồi của khổ. Chắn chắn 
rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ này là có thể làm được [là có thể thấy 
biết được, có thể chứng ngộ được]. Rồi, sau khi đã xuất gia như vậy, vào 
mỗi buổi sáng người đó mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô 
thôn làng hay thị trấn đề khất thực với thân không được phòng hộ, với lời- 
nói không được phòng hộ, với sự chánh-niệm không được thiết lập, và với 
các căn cảm-nhận không được kiềm chế. Người đó nhìn thấy gia chủ [hay 
con trai ông ta] có và được chu cấp với đủ năm dây khoái-lạc giác quan 
(dục lạc) đang thụ hưởng bản thân với chúng. Người đó suy xét như vầy: 


“Trước kia, khi còn sông tại gia, ta cũng có và được chu câp đủ năm dây 


KINH Ở CATUMÃ ° 169 


khoái-lạc giác quan (dục lạc) và ta thụ hưởng bản thân với chúng. Giờ gia 
đình ta có sự giàu có; vậy ta có thể vừa thụ hưởng sự giàu có và vừa làm 
việc công đức.” Và do vậy người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. 
Người đó được gọi là người đã bỏ tu hoàn tục bởi vì người đó thấy sợ-hãi 
như sợ nước xoáy. “Sự sợ-hãi như sợ nước xoáy” là cách nói để chỉ năm 
dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc). 


19. (4) “Này các Tỳ kheo, cái gì là sự sợ-hãi như sợ cá mập? Ở đây có 
người họ tộc đã vì niềm-tin từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành, họ đã biết suy xét: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và 
chết, của sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, vả tuyệt vọng: tôi là 
một nạn nhân của khổ, là một con môi của khổ. Chắn chắn rằng sự chấm- 
dứt toàn bộ đống khổ này là có thể làm được [là có thể thấy biết được, có 
thể chứng ngộ được].” Rồi, sau khi đã xuất gia như vậy, vào mỗi buổi sáng 
người đó mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô trong làng hay 
thị trấn để khất thực với thân không được phòng hộ, với lời-nói không 
được phòng hộ, với sự chánh-niệm không được thiết lập, và với các căn 
cảm-nhận không được kiềm chế. Người đó nhìn thấy một phụ nữ ăn mặc 
mỏng mảnh và hở hang. Khi người đó nhìn thấy một phụ nữ như vậy, 
nhục-dục xâm chiếm tâm người đó. Vì tâm người đó bị xâm chiếm bởi 
nhục-dục, người đó bỏ tu và quay lại đời sống thấp tục. Người đó được 
gọi là người đã bỏ tu hoàn tục bởi vì người đó thấy sợ-hãi như sợ cá mập. 
“Sự sợ-hãi như sợ cá mập” là cách nói để chỉ phụ-nữ. 

20. “Này các Tỳ kheo, có bốn loại sự sợ-hãi có thể được trông chờ bởi 
những người đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành 
trong Giáo Pháp và Giới Luật này.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


170 s Chương 2 


68. KINH Ở NAILAKAPÄNA 
(Nalakqapana Suftfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ 
Kosala (Kiều-tất-la), ở Nalakapana, trong khu rừng Paläsa. 

2. Bấy giờ, vào lúc đó có những người họ tộc rất nôi tiếng vì niềm-tin 
đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành dưới đức Thế 
Tôn—ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha), ngài Nandiya, ngài Kimbila, ngài 
Bhagu, ngài Kundadhana, ngài Revata, ngài Änanda, và những người họ 
tộc rất nôi tiếng khác. 

3. Và lúc đó đức Thế Tôn đang ngồi giữa xung quanh là Tăng Đoàn 
những Tỳ kheo. Rồi, khi nói về những người họ tộc đó, đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, những người họ tộc đó vì 
niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia đề đi vào đời sống xuất gia tu hành dưới 
ta—họ có ưa thích đời sống tâm linh không?” 


Sau khi điều này được hỏi, các Tỳ kheo im lặng. 

Lần thứ hai và lần thứ ba, khi nói về những người họ tộc đó, đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, những người họ 
tộc đó vì niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành dưới ta—họ có ưa thích đời sống tâm linh không?” 

Lần thứ hai và lần thứ ba, các Tỳ kheo vẫn im lặng. 

4. Rồi đức Thế Tôn đã suy xét như vầy: “Hay ta hỏi thắng những người 
họ tộc đó?” 

Rồi đức Thế Tôn đã hỏi thầy A-nậu-lâu-đà như vây: “Này A-nậu-lâu- 
đà, tất cả các thầy có ưa thích đời sống tâm linh không?” 

“Chắc chăn có, thưa Thế Tôn, chúng con ưa thích đời sống tâm linh.” 

5. “Tốt, tốt, này A-nậu-lâu-đả! Điều đó là đúng đắn đối với tất cả các 


thầy là những người vì niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 


172 s Chương 2 


sống xuất gia tu hành ưa thích đời sống tâm linh. Khi các thầy vẫn còn là 
những người trẻ trung, tóc còn đen nhánh, còn được phú cho tuôi trẻ, đang 
trong thời xuân sắc của cuộc đời, có thể say đắm trong những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc), nhưng các thầy đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sông xuất gia tu hành. Không phải bởi do vua chúa ép các thầy phải xuất 
gia, hay do phường trộm cướp ép, hay do bị nợ nần, sợ hãi, hay chỉ do 
muốn (đi tu) để kiếm sống. Thay vì vậy, có phải các thầy vì niềm-tin đã từ 
bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành sau khi đã suy xét 
như vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buồn sầu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khô, 
là một con mỗi của khổ. Chắn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ 
này là có thể làm được [là có thể thấy biết được, có thể chứng ngộ 
được]°?”—“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


6. “Này A-nậu-lâu-đà, những gì cần phải được làm bởi một người đã 
xuất gia như vậy? (1) Trong thời gian khi người đó vẫn chưa đạt được yếu 
tố hý [hoan-hỷ] và lạc [hạnh phúc] có được từ sự tách-ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc) và tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện, và 
cũng chưa đạt tới trạng thái nào bình-an hơn đó,” thì: sự thèm-khát (tham 
dục) xâm chiếm tâm người đó và ở lại trong đó, sự ác-ý xâm chiếm tâm 
người đó và ở lại trong đó, sự đò-đẫn và buồn-ngủ xâm chiếm tâm người 
đó và ở lại trong đó, sự bắt-an và hồi-tiếc xâm chiếm tâm người đó và ở 
lại trong đó, sự nghi-ngờ xâm chiếm tâm người đó và ở lại trong đó, sự 
bắt-mãn (không biết hài lòng) xâm chiếm tâm người đó và ở lại trong đó, 
sự mệt-mỏi xâm chiếm tâm người đó và ở lại trong đó. Điều đó xảy ra như 
vậy trong thời gian người đó vẫn chưa đạt được yếu tô hỷ và lạc có được 
từ sự tách-ly khỏi những khoái-lạc giác quan và tách-ly khỏi những trạng 
thái bất thiện, và cũng chưa đạt tới trạng thái nào bình-an hơn đó. (2) Sau 
khi người đó đạt được yếu tố hỷ và lạc có được từ sự tách-ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan và tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện, hay trạng 
thái nào bình-an hơn đó, thì: sự thèm-khát (tham dục) không xâm chiếm 


tâm người đó và ở lại trong đó; sự ác-ý ... sự đò-đẫn và buôn-ngủ ... sự 


KINH Ở NALAKAPNA * 173 


bắt-an và hối-tiếc.... sự nghi-ngờ ... sự bất-mãn ... sự mệt-mỏi không 
xâm chiếm tâm người đó và ở lại trong đó. Điều đó xảy ra như vậy sau khi 
người đó đạt được yếu tố hý và lạc có được từ sự tách-ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan và tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện, hay trạng 


thái nào bình-an hơn đó. 


7. “Rồi, này A-nậu-lâu-đà, có phải tất cả các thầy đã nghĩ về ta theo 
cách này: “Như Lai chưa trừ bỏ “những ô-nhiễm vốn làm ô nhiễm, đưa 
đến sự tái hiện-hữu, mang lại rắc rồi, chín muôi thành sự khổ, và dẫn tới 
sự sinh, già, chết trong tương lai”. Đó là lý do tại sao Như Lai sử-dụng 
một thứ sau khi đã quán chiếu, chịu-đựng một thứ khác sau khi quán 
chiếu, tránh-né một thứ khác sau khi quán chiếu, và trù-bỏ một thứ khác 


sau khi quán chiêu”?”5? 


“Không phải, thưa Thế Tôn, chúng con không nghĩ về Thế Tôn theo 
cách đó. Chúng con nghĩ về Thế Tôn theo cách này: “Như Lai đã trừ bỏ 
“những ô-nhiễm vốn làm ô nhiễm, đưa đến sự tái hiện-hữu, mang lại rắc 
rồi, chín muôi thành sự khổ, và dẫn tới sự sinh, già, chết trong tương lai”. 
Đó là lý do tại sao Như Lai sử-dụng một thứ sau khi đã quán chiếu, chịu- 
đựng một thứ khác sau khi quán chiếu, tránh-né một thứ khác sau khi quán 
chiếu, và trừ-bỏ một thứ khác sau khi quán chiếu'.” 


“Tốt, tốt, này A-nậu-lâu-đà! Như Lai đã trừ bỏ “những ô-nhiễm vốn 
làm ô nhiễm, đưa đến sự tái hiện-hữu, mang lại rắc rối, chín muỗi thành 
Sự khổ, và dẫn tới sự sinh, già, chết trong tương lai”; bậc ây đã cắt bỏ 
chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng 
để không còn khởi sinh trong tương lai. Giống như một cây cọ đã bị chặt 
đứt ngang phân trên; cũng giống như vậy, Như Lai đã trừ bỏ “những ô- 
nhiễm vốn làm ô nhiễm ... đã cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành 
như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi sinh trong tương 


la. 


§. “Này A-nậu-lâu-đà, thầy nghĩ sao? Khi một đệ tử qua đời Như Lai 


tuyên bô về sự tái sinh của người đó: “Người đó đã tái sinh trong một nơi 


174 s Chương 2 


như vây ...ˆ, Như Lai tuyên bố như vậy là vì [nhìn thấy] mục đích gì?”79 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


9. “Này A-nậu-lâu-đà, khi một đệ tử qua đời Như Lai tuyên bố về sự tái 
sinh của người đó như vầy như vậy không phải vì mục đích để lừa gạt 
người khác hay vì mục đích tâng bốc người khác hay vì mục đích có được 
“lợi, vinh, danh”, hay vì ý nghĩ “để mọi người biết về ta là vầy là vậy”. Mà 
vì để cho những người họ tộc thành tín được cảm hứng và được làm hoan 
hỷ bởi những điều cao quý, khi họ nghe được điều đó, họ sẽ hướng tâm họ 
tới trạng thái như vậy, và điều đó dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho 
họ. 


10. (a) “Ở đây, một Tỳ kheo B nghe được như vầy: “Tỳ kheo tên A đã 
chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về thầy đó: “Thầy đó đã được thiết lập 
trong trí-biết cuối cùng (A-la-hán)”?.”'' Và Tỳ kheo B đã từng tự mình 
nhìn thấy hoặc nghe thấy về Tỳ kheo A: “Đức-hạnh của thầy đó là như 
vầy, trạng thái [thiền định] của thầy đó là như vậy, trí-tuệ của thầy đó là 
như vậy, sự an trú [trong sự chứng đắc] của thầy đó là như vậy, sự giải- 
thoát của thầy đó là như vậy.” Sau khi tưởng nhớ lại niềm-tin, giới-hạnh, 
sự học-hiểu, sự bố-thí, và trí-tuệ của Tỳ kheo A, Tỳ kheo B hướng tâm 
mình tới trạng thái như vậy. Theo cách này một Tỳ kheo B có sự an trú 
thư thái. 


11. (b) “Ở đây, một Tỳ kheo B nghe được như vây: “Tỳ kheo tên A đã 
chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về thầy đó: “Với sự (đã) tiêu diệt năm 
gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), thầy đó đã tự động tái sinh [trong 
một trong năm Cối trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên)] và từ ở đó sẽ chứng 
luôn Niết-bàn cuối cùng (Bát niết-bàn) chứ không còn quay lại thế gian từ 
cõi đó nữa.”” Và Tỳ kheo B đã từng tự mình nhìn thấy hoặc nghe thấy về 
Tỳ kheo A.... Ty kheo B hướng tâm mình tới trạng thái như vậy. Theo 


KINH Ở NALAKAPNA * 175 


cách này một Tỳ kheo B có sự an trú thư thái. 


12. (c) “Ở đây, một Tỳ kheo B nghe được như vây: “Tỳ kheo tên A đã 
chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố vẻ thầy đó: “Với sự (đã) tiêu diệt ba gông- 
cùủm thấp hơn, và đã làm giảm thiểu “tham, sân, sỉ”, thầy đó đã trở thành 
bậc thánh Nhất-lai, chỉ còn quay lại một lần nữa đề làm nên sự diệt-khô.”? 
Và Tỳ kheo B đã từng tự mình nhìn thấy hoặc nghe thấy về Tỳ kheo A.... 
Tỳ kheo B hướng tâm minh tới trạng thái như vậy. Theo cách này một Tỳ 
kheo B có sự an trú thư thái. 


13. (d) “Ở đây, một Tỳ kheo B nghe được như vây: “Tỳ kheo tên A đã 
chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố vẻ thầy đó: “Với sự (đã) tiêu diệt ba gông- 
cùm thấp hơn, thầy đó đã trở thành bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị rớt 
lại trong những cõi đọa đày, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là 
đích-đến của mình.”? Và Tỳ kheo B đã từng tự mình nhìn thấy hoặc nghe 
thấy về Tỳ kheo A.... Tỳ kheo B hướng tâm mình tới trạng thái như vậy. 
Theo cách này một Tỳ kheo B có sự an trú thư thái. 


14. (a) “Ở đây, một Tỳ kheo ni B nghe được như vầy: “Tỳ kheo mi tên 
A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về ni đó: “Ni đó đã được thiết lập 


.39 


trong trí-biết cuối cùng (A-la-hán)”?. Và Tỳ kheo ni B đã từng tự mình 
nhìn thấy hoặc nghe thấy về Tỳ kheo ni A: “Đức-hạnh của ni đó là như 
vầy, trạng thái [thiền định] của ni đó là như vậy, trí-tuệ của ni đó là như 
vậy, sự an trú [trong sự chứng đắc] của ni đó là như vậy, sự giải-thoát của 
ni đó là như vậy. Sau khi tưởng nhớ lại niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiễu, 
sự bố-thí, và trí-tuệ của Tỳ kheo ni A, Tỳ kheo ni B hướng tâm mình tới 


trạng thái như vậy. Theo cách này một Tỳ kheo mi B có sự an trú thư thái. 


15. (b) “Ở đây, một Tỳ kheo ni B nghe được như vây: “Tỳ kheo nỉ tên 
A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về ni đó: “Với sự (đã) tiêu diệt năm 
gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), ni đó đó đã tự động tái sinh [trong 
một trong năm Cối trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên)] và từ ở đó sẽ chứng 
luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) chứ không còn quay lại thế gian từ 


cõi đó nữa.”... 


176 ° Chương 2 


16. (c) “Ở đây, một Tỳ kheo ni B nghe được như vây: “Tỳ kheo ni tên 
A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về ni đó: “Với sự (đã) tiêu diệt ba 
gông-cùm thấp hơn, và đã làm giảm thiểu “tham, sân, si”, ni đó đã trở 
thành bậc thánh Nhất-lai, chỉ còn quay lại một lần nữa đề làm nên sự diệt- 
KHỔ. se; 


17. (d) “Ở đây, một Tỳ kheo ni B nghe được như vây: “Tỳ kheo ni tên 
A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về ni đó: “Với sự (đã) tiêu diệt ba 
gông-cùm thấp hơn, ni đó đó đã trở thành bậc thánh Nhập-lưu, không còn 
bị rớt lại trong những cõi đọa đày, đã định xong vận mệnh, với sự giác- 
ngộ là đích-đến của mình.”? Và Tỳ kheo ni B đã từng tự mình nhìn thấy 
hoặc nghe thấy về Tỳ kheo ni A... Tỳ kheo ni B hướng tâm mình tới 
trạng thái như vậy. Theo cách này một Tỳ kheo mi B có sự an trú thư thái. 


18. (b) “Ở đây, một nam đệ tử tại gia B nghe được như vây: “Nam đệ tử 
tại gia tên A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về ông ta như vây: “Với sự 
(đã) tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), ông ta đã tự động 
tái sinh [trong một trong năm Cối trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên)] và từ ở 
đó sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (Bát niết-bàn) chứ không còn quay 


lại thê gian từ cõi đó nama.””... 


19. (c) “Ở đây, một nam đệ tử tại gia B nghe được như vây: “Nam đệ tử 
tại gia tên A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về ông ta như vây: “Với sự 
(đã) tiêu diệt ba gông-cùm thấp hơn, và đã làm giảm thiểu “tham, sân, si”, 
ông ta đã trở thành bậc thánh Nhất-lai, chỉ còn quay lại một lần nữa để 


làm nên sự diệt-khô.”... 


20. (d) “Ở đây, một nam đệ tử tại gia B nghe được như vầy: “Nam đệ tử 
tại gia tên A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về ông ta như vầy: 'Nam 
đệ tử tại gia tên A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bố về ông ta: “Với sự 
(đã) tiêu diệt ba gông-cùm thấp hơn, ông đó đã trở thành bậc thánh Nhập- 
lưu, không còn bị rớt lại trong những cõi đọa đày, đã định xong vận mệnh, 


3292 


VỚI Sự giác-ngộ là đích-đến của mình.”? Và nam đệ tử tại gia B đã từng tự 


mình nhìn thấy hoặc nghe thấy về ông ta: 'Đức-hạnh của ông ta là như 


KINH Ở NALAKAPANA * 177 


vầy, trạng thái [thiền định] của ông ta là như vậy, trí-tuệ của ông ta là như 
vậy, sự an trú [trong sự chứng đắc] của ông ta là như vậy, sự giải-thoát 
của ông ta là như vậy.” Sau khi tưởng nhớ lại niềm-tin, giới-hạnh, sự học- 
hiểu, sự bố-thí, và trí-tuệ của ông A, nam đệ tử tại gia B hướng tâm mình 
tới trạng thái như vậy. Theo cách này một nam đệ tử tại gia B có sự an trú 
thư thái. 


21. (b) “Ở đây, một nữ đệ tử tại gia B nghe được như vầy: “Nữ đệ tử tại 
gia tên A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bồ về cô ta như vây: “Với sự (đã) 
tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), cô ta đã tự động tái 
sinh [trong một trong năm Cối trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên)] và từ ở đó 
sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (Bát niết-bàn) chứ không còn quay lại 
thế gian từ cõi đó nữa.”.... 

22. (c) “Ở đây, một nữ đệ tử tại gia B nghe được như vầy: “Nữ đệ tử tại 
gia tên A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bồ về cô ta như vây: “Với sự (đã) 
tiêu diệt ba gông-cùm thấp hơn, và đã làm giảm thiêu “tham, sân, S1”, cô ta 
đã trở thành bậc thánh Nhất-lai, chỉ còn quay lại một lần nữa để làm nên 
sự diệt-khổ.”.... 


23. (d) “Ở đây, một nữ đệ tử tại gia B nghe được như vây: “Nữ đệ tử tại 
gia tên A đã chết; đức Thế Tôn đã tuyên bồ về cô ta như vây: “Với sự (đã) 
tiêu diệt ba gông-cùm thấp hơn, cô đó đã trở thành bậc thánh Nhập-lưu, 
không còn bị rớt lại trong những cõi đọa đày, đã định xong vận mệnh, với 
sự giác-ngộ là đích-đến của mình.””Và nữ đệ tử tại gia B đã từng tự mình 
nhìn thấy hoặc nghe thấy về cô ta: 'Đức-hạnh của cô ta là như vầy, trạng 
thái [thiền định] của cô ta là như vậy, trí-tuệ của cô ta là như vậy, sự an trú 
[trong sự chứng đắc] của cô ta là như vậy, sự giải-thoát của cô ta là như 
vậy.” Sau khi tưởng nhớ lại niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiểu, sự bố-thí, và 
trí-tuệ của cô A, nữ đệ tử tại gia B hướng tâm minh tới trạng thái như vậy. 


Theo cách này một nữ đệ tử tại gia B có sự an trú thư thái. 


24. “Như vậy, này A-nậu-lâu-đà, khi một đệ tử qua đời Như Lai tuyên 


bô về sự tái sinh của người đó như vây như vậy không phải vì mục đích đê 


178 s Chương 2 


lừa gạt người khác hay vì mục đích tâng bốc người khác hay vì mục đích 
có được “lợi, vinh, danh”, hay vì ý nghĩ “để mọi người biết về ta là vầy là 
vậy”. Mà vì để cho những người họ tộc thành tín được cảm hứng và được 
làm hoan hỷ bởi những điều cao quý, khi họ nghe được điều đó, họ sẽ 
hướng tâm họ tới trạng thái như vậy, và điều đó dẫn tới ích lợi và hạnh 
phúc dải lâu cho họ.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy A-nậu-lâu-đà hài lòng và vui 


mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 


69. KINH GULISSANI 
(Gwlissanl Sutffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. 

2. Bấy giờ, vào lúc đó có một Tỳ kheo tên là Gulissãni, là người sống tu 
trong rừng nhưng có hành-vi lơi lỏng (thiếu giới-hạnh), đã đến thăm và ở 
lại trong chỗ Tăng Đoàn vì một số công việc. Ngài Xá-lợi-phất đã nói với 
các Tỳ kheo về Tỳ kheo Gulissãni đó như vầy: 


3. (1) “Này các đạo hữu, khi một Tỳ kheo sống tu trong rừng đến chỗ 
Tăng Đoàn và đang ở trong Tăng Đoàn, người đó phải nên tôn trọng và lễ 
độ đối với những đồng đạo của mình trong đời sống tâm linh. Nếu người 
đó không tôn trọng và không lễ độ đối với những đồng đạo của mình trong 
đời sống tâm linh, thì sẽ có những người nói về người đó: “Ông thầy sông 
tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một mình trong rừng, mà 
ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn không tôn trọng và không lễ độ đối với 
những đồng đạo của mình trong đời sống tâm linh như vậy? Vì sẽ có 
những người nói điều này về người như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu 
trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và đang ở trong Tăng Đoàn phải nên 
tôn trọng và lễ độ đối với những đồng đạo của mình trong đời sống tâm 
linh. 


4. (2) “Khi một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và 
đang ở trong Tăng Đoàn, người đó phải nên thiện khéo trong hành-vi tốt 
đối với những chỗ ngôi như vây: “Tôi sẽ ngồi theo một cách để không 
chen lấn các Tỳ kheo trưởng lão và không từ chối nhường chỗ ngồi cho 
các Tỳ kheo mới." Nếu người đó không thiện khéo trong hành-vi tốt đối 
với những chỗ ngồi như vậy, thì sẽ có những người nói về người đó: “Ông 
thầy sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một mình trong 
rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn thậm chí không biết cái gì là 


180 * Chương 2 


hành-vi tốt đối với những chỗ ngồi như vậy?” Vì sẽ có những người nói 
điều này về người như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi 
đến chỗ Tăng Đoàn và đang ở trong Tăng Đoàn phải nên thiện khéo trong 
hành-vi tốt đối với những chỗ ngồi. 

5. (3) “Khi một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và 
đang ở trong Tăng Đoàn, người đó không nên đi vô làng quá sớm hay trở 
về quá trễ [trong ngày]. Nếu người đó đi vô làng quá sớm và trở về quá 
trễ, thì sẽ có những người nói về người đó: “Ông thầy sống tu trong rừng 
này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý 
làm gì thì làm, còn đi vô làng quá sớm và trở về quá trễ như vậy?” Vì sẽ 
có những người nói điều này về người như vậy, cho nên một Tỳ kheo 
sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và đang ở trong Tăng Đoàn 
không nên đi vô làng quá sớm và trở về quá trễ. 

6. (4) “Khi một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và 
đang ở trong Tăng Đoàn, người đó không nên ghé thăm (giao lưu) những 
gia đình trước bữa ăn hay sau bữa ăn (của họ).”'? Nếu người đó ghé đến 
những gia đình trước hay sau bữa ăn, thì sẽ có những người nói về người 
đó: “Ông thầy sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một 
mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn quen thói ghé đến 
những gia đình vào những lúc không đúng quy định (phi thời), cứ như vậy 
từ lúc đến chỗ Tăng Đoàn?? Vì sẽ có những người nói điều này về người 
như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn 
và đang ở trong Tăng Đoàn không nên ghé đến những gia đình trước hay 


sau bữa ăn. 


7. (5) “Khi một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và 
đang ở trong Tăng Đoàn, người đó không nên bất an (trạo cữ) và lăng 
xăng. Nếu người đó bất an và lăng xăng, thì sẽ có những người nói về 
người đó: “Ông thầy sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở 
một mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn bất an và lăng 


xăng, cứ như vậy từ lúc đến chỗ Tăng Đoàn?” Vì sẽ có những người nói 


KINH GULISSANI * 181 


điều này về người như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi 
đến chỗ Tăng Đoàn và đang ở trong Tăng Đoàn không nên bất an và lăng 


xăng. 


8. (6) “Khi một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và 
đang ở trong Tăng Đoàn, người đó không nên tán gẫu và nói lung tung. 
Nếu người đó tán gẫu và nói lung tung, thì sẽ có những người nói về 
người đó: “Ông thây sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở 
một mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn tán gẫu và nói 
năng lung tung như vậy?” Vì sẽ có những người nói điều này về người 
như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn 


và đang ở trong Tăng Đoàn không nên tán gẫu và nói lung tung. 


9. (7) “Khi một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và 
đang ở trong Tăng Đoàn, người đó nên là người dễ được sửa sai (dễ 
khuyên bảo) và nên giao lưu với những đạo hữu tốt. Nếu người đó là khó 
được sửa sai (khó khuyên bảo) và giao lưu với những đạo hữu xấu, thì sẽ 
có những người nói về người đó: “Ông thầy sống tu trong rừng này đã 
chứng đắc tới gì bằng sự ở một mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì 
thì làm, còn khó được sửa sai và giao lưu với những đạo hữu xấu như 
vậy?' Vì sẽ có những người nói điều này về người như vậy, cho nên một 
Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và đang ở trong Tăng 


Đoàn nên là người dễ được sửa sai và giao lưu với những đạo hữu tốt. 


10. (8) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên phòng hộ các cửa của các 
căn cảm-nhận (các giác quan, sáu căn). Nếu người đó không phòng hộ các 
cửa của các căn cảm-nhận, thì sẽ có những người nói về người đó: “Ông 
thầy sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một mình trong 
rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn không biết phòng hộ các cửa 
của các căn cảm-nhận như vậy?? Vì sẽ có những người nói điều này về 
người như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng 
Đoàn và đang ở trong Tăng Đoàn nên biết phòng hộ các cửa của các căn 


cảm-nhận. 


182 * Chương 2 


11. (9) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên tiết độ trong ăn uống. Nếu 
người đó không tiết độ trong ăn uống, thì sẽ có những người nói về người 
đó: “Ông thầy sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một 
mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn không biết tiết độ 
trong ăn uống như vậy?' Vì sẽ có những người nói điều này về người như 
vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng khi đến chỗ Tăng Đoàn và 


đang ở trong Tăng Đoàn nên tiết độ trong ăn uống. 


12. (10) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên tận tụy (dành hết thời 
gian) vì sự tỉnh-thức. Nếu người đó không tận tụy vì sự tỉnh-thức, thì sẽ có 
những người nói về người đó: “Ông thầy sống tu trong rừng này đã chứng 
đắc tới gì bằng sự ở một mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, 
còn không tận tụy vì sự tỉnh-thức?” Vì sẽ có những người nói điều này về 
người như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên tận tụy vì sự 
tỉnh-thức. 


13. (11) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên nỗ-lực tu tập (tinh tấn). 
Nếu người đó không nỗ-lực, thì sẽ có những người nói về người đó: 'Ông 
thầy sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một mình trong 
rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn không nỗ-lực tu tập?” Vì sẽ có 
những người nói điều này về người như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu 


trong rừng nên nỗ-lực tu tập. 


14. (12) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên được thiết lập trong sự 
chánh-niệm. Nếu người đó không có chánh-niệm, thì sẽ có những người 
nói về người đó: 'Ông thầy sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì 
bằng sự ở một mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn 
không có chánh-niệm?? Vì sẽ có những người nói điều này về người như 
vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên được thiết lập trong sự 
chánh-niệm. 

15. (13) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên thiền đạt-định. Nếu người 
đó không đạt-định, thì sẽ có những người nói về người đó: “Ông thầy sống 


tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một mình trong rừng, mà 


KINH GULISSANI * 183 


ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn không thiền đạt-định?? Vì sẽ có những 
người nói điều này về người như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong 


rừng nên đạt-định. 


16. (14) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên có trí. Nếu người đó vô 
trí, thì sẽ có những người nói về người đó: Ông thầy sống tu trong rừng 
này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý 
làm gì thì làm, còn vô trí như vậy?? Vì sẽ có những người nói điều này về 
người như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên có trí. 

17. (15) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên áp dụng bản thân theo 
Giáo Pháp bậc cao và Giới Luật bậc cao. "3 Có những Tỳ kheo sẽ hỏi một 
Tỳ kheo sống tu trong rừng câu hỏi về Giáo Pháp bậc cao và Giới Luật 
bậc cao. Nếu khi được hỏi, người đó không trả lời được, thì sẽ có những 
người nói về người đó: “Ông thầy sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới 
gì bằng sự ở một mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn 
khi được hỏi câu hỏi về Giáo Pháp bậc cao và Giới Luật bậc cao thì ông 
ấy không trả lời được?? Vì sẽ có những người nói điều này về người như 
vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên áp dụng bản thân theo 


Giáo Pháp bậc cao và Giới Luật bậc cao. 


18. (16) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên áp dụng bản thân theo 
những sự giải-thoát (là) bình an và vô sắc giới, vượt trên những thể sắc 
(sắc giới).”'“ Có những Tỳ kheo sẽ hỏi một Tỳ kheo sống tu trong rừng 
câu hỏi về sự giải-thoát bình an và vô sắc, vượt trên những thê sắc. Nếu 
khi được hỏi, người đó không trả lời được, thì sẽ có những người nói về 
người đó: Ông thây sống tu trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở 
một mình trong rừng, mà ở đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn khi được hỏi 
câu hỏi về sự giải-thoát bình an và vô sắc, vượt trên những thể sắc thì ông 
ấy không trả lời được?” Vì sẽ có những người nói điều này về người như 
vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên áp dụng bản thân theo 


những sự giải-thoát (là) bình an và vô sắc giới, vượt trên những thê sắc. 


19. (17) “Một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên áp dụng bản thân theo 


184 s Chương 2 


trạng thái siêu nhân. Có những Tỳ kheo sẽ hỏi một Tỳ kheo sống tu trong 
rừng câu hỏi về trạng thái siêu nhân. Nếu khi được hỏi, người đó không 
trả lời được, thì sẽ có những người nói về người đó: “Ông thầy sống tu 
trong rừng này đã chứng đắc tới gì bằng sự ở một mình trong rừng, mà ở 
đây cứ tự ý làm gì thì làm, còn khi được hỏi câu hỏi về trạng thái siêu 
nhân thì ông ấy không trả lời được?” Vì sẽ có những người nói điều này về 
người như vậy, cho nên một Tỳ kheo sống tu trong rừng nên áp dụng bản 


thân theo trạng thái siêu nhân.”795 


20. Sau khi điều này được nói ra, thầy Đại Mục-kiền-liên đã hỏi thầy 
Xá-lợi-phất: “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, những điều này chỉ nên được đảm 
nhận và tu tập bởi những Tỳ kheo sống tu trong rừng hay bởi cả những Tỳ 
kheo sống tu gần thôn làng?” 

“Này đạo hữu Mục-kiên-liên, những điều này nên được đảm nhận và 
tu tập bởi những Tỳ kheo sống tu trong rừng, vậy chúng càng phải nên 
được đảm nhận và tu tập bởi những Tỳ kheo sống tu gần thôn làng.” 


70. KINH Ở KĨTÄGIRI 
(Kifãgiri Sutfa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 
xứ dân Kãsi cùng với một Tăng Đoàn lớn những Tỳ kheo. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta kiêng ăn buổi tối. Nhờ làm vậy, ta không bị 
bệnh và đau, và ta hưởng được sự nhẹ nhàng, sức mạnh, và sự an trú thoải 
mái. Này các Tỳ kheo, hãy kiêng ăn buổi tối. Nếu làm vậy, các thầy cũng 
sẽ không bị bệnh và đau, và các thầy hưởng được sự nhẹ nhàng, sức 


mạnh, và sự an trú thoải mái.”7% 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. 


3. Rồi, sau khi đức Thế Tôn đang đi du hành qua nhiều chặng ở xứ dân 
Kãsi, cuối cùng đức Thế Tôn đã đến một thị trấn của người Kãsi được gọi 
là thị trấn KTtãgiri. Ở đó, đức Thế Tôn đã trú ở trong thị trấn KTtägiri này 
của người KãsI. 

4. Bấy giờ, vào lúc đó có những Tỳ kheo theo (Tỳ kheo) Assaji và (Tỳ 
kheo) Punabbasuka cũng đang ở KTtägiri.”” Rồi một số Tỳ kheo đó đã đến 
gặp họ và nói với họ: “Này các đạo hữu, đức Thế Tôn và Tăng Đoàn 
những Tỳ kheo giờ đã kiêng ăn buổi tối. Nhờ làm vậy, họ không bị bệnh 
và đau, và họ hưởng được sự nhẹ nhàng, sức mạnh, và sự an trú thoải mái. 
Này các đạo hữu, hãy kiêng ăn buổi tối. Nếu làm vậy, các thầy cũng sẽ 
không bị bệnh và đau, và các thầy hưởng được sự nhẹ nhàng, sức mạnh, 
và sự an trú thoải mái.” Sau khi điều này được nói ra, những Tỳ kheo theo 
AssajJi và Punabbasuka đã nói lại với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, 
chúng tôi ăn buổi chiều, ăn buổi sáng, và ăn trong ngảy ngoài giờ quy 
định. Nhờ làm vậy, chúng tôi không bị bệnh và đau, và chúng tôi hưởng 
được sự nhẹ nhàng, sức mạnh, và sự an trú thoải mái. Vậy tại sao chúng 
tôi phải đẹp bỏ [một ích lợi] nhìn thấy được ngay tại đây và bây giờ để 
theo đuôi [một ích lợi nào đó] chỉ đạt được trong tương lai? Chúng tôi sẽ 


186 *° Chương 2 


ăn buôi chiêu, ăn buôi sáng, và ăn trong ngày ngoài thời gian quy định.” 


5. Vì những Tỳ kheo không thể thuyết phục được những Tỳ kheo theo 
Assaji và Punabbasuka, nên họ đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ 
đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên và kẻ lại tất cả chuyện đã xảy ra, và 
nói thêm: “Thưa Thế Tôn, vì chúng con không thể nảo thuyết phục những 
Tỳ kheo theo Assaji và Punabbasuka, nên chúng con mới báo lại vấn đề 
này với đức Thế Tôn.” 

6. Rồi đức Thế Tôn đã nói với một Tỳ kheo: “Này Tỳ kheo, hãy đến 
nhân danh ta nói với số Tỳ kheo đi theo Assaji và Punabbasuka rằng Sư 
Thầy cho gọi họ.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy ấy đến chỗ số Tỳ 
kheo theo Assaji và Punabbasuka, và nói họ: “Này các đạo hữu, Sư Thầy 


mới cho gọi các thây.” 


“Được, này đạo hữu”, họ đáp lại, và họ đi đến chỗ đức Thế Tôn, và sau 
khi kính chào đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã 
nói với họ: “Này các Tỳ kheo, có đúng thật là khi có những Tỳ kheo đến 
gặp và nói với các thầy: “Này các đạo hữu, đức Thế Tôn và Tăng Đoàn 
những Tỳ kheo giờ đã kiêng ăn buổi tối ... Này các đạo hữu, hãy kiêng ăn 
buổi tối ...”, thì các thầy đã nói lại các Tỳ kheo đó răng: “Này các đạo 
hữu, chúng tôi ăn buổi tối ... Vậy tại sao chúng tôi phải dẹp bỏ [một ích 
lợi] nhìn thấy được ngay tại đây và bây giờ để theo đuổi [một ích lợi nào 
đó] chỉ đạt được trong tương lai? Chúng tôi sẽ ăn buổi chiều, ăn buổi 
sáng, và ăn trong ngày ngoài thời gian quy định”, đúng vậy không”——“Dạ 
đúng, thưa Thế Tôn” 

“Này các Tỳ kheo, các thầy có từng biết ta đã dạy Giáo Pháp theo cách 
này hay không: “Những gì người này nếm trải, dù là sướng hay khổ hay 
trung tính, thì những trạng thái bất thiện gia giảm trong người đó và 


những trạng thái thiện gia tăng"?”798_*Dạ không biết, thưa Thế Tôn.” 


7. “Này các Tỳ kheo, các thầy có từng biết ta đã dạy Giáo Pháp theo 


KINH Ở KITAGIRI * 181 


cách này hay không: (a) 'Ở đây, (1) có người sau khi cảm nhận một loại 
cảm-giác sướng, thì những trạng thái bất thiện gia tăng trong người đó và 
những trạng thái thiện gia giảm (dựa trên sự tại gia, phàm fục); (1) nhưng 
có người khác cảm nhận một loại cảm-giác sướng khác, thì những trạng 
thái bất thiện gia giảm trong người đó và những trạng thái thiện gia tăng” 
(dựa trên sự xuất gia, thoát tục). (b) “Ở đây, (1) có người sau khi cảm 
nhận một loại cảm-giác khổ, thì những trạng thái bất thiện gia tăng trong 
người đó và những trạng thái thiện gia giảm; (1) nhưng có người khác 
cảm nhận một loại cảm-giác khổ khác, thì những trạng thái bất thiện gia 
giảm trong người đó và những trạng thái thiện gia tăng”. (c) 'Ở đây, (1) có 
người sau khi cảm nhận một loại cảm-giác trung tính, thì những trạng thái 
bất thiện gia tăng trong người đó và những trạng thái thiện gia giảm; (ii) 
nhưng có người khác cảm nhận một loại cảm-giác trung tính khác, thì 
những trạng thái bất thiện gia giảm trong người đó và những trạng thái 
thiện gia tăng”?”——*“Dạ có biết, thưa Thế Tôn”. 


§. “Tốt, này các Tỳ kheo.”!? (a) Giả sử nếu ta không biết, không nhìn 
thấy, không tìm thấy, không chứng ngộ, không tiếp xúc bằng trí-tuệ như 
vầy: *Ở đây, (ï) có người sau khi cảm nhận một loại cảm-giác sướng, thì 
những trạng thái bất thiện gia tăng trong người đó và những trạng thái 
thiện gia giảm", mà ta lại nói: “Hãy dẹp bỏ loại cảm-giác sướng như vậy” 
thì có hợp tình hợp lý không?”——“Không, thưa Thế Tôn.” 

“Nhưng bởi vì ta đã biết, đã nhìn thấy, đã tìm thấy, đã chứng ngộ, đã 
tiếp xúc bằng trí-tuệ như vầy: ... (nu kế trên) ... nên ta mới nói: “Hãy dẹp 
bỏ loại cảm-giác sướng như vậy'. 


“Giả sử nếu ta không biết, không nhìn thấy, không tìm thấy, không 
chứng ngộ, không tiếp xúc bằng trí-tuệ như vây: “Ở đây, (ii) có người sau 
khi cảm nhận một loại cảm-giác sướng khác, thì những trạng thái bất thiện 
ø1a giảm trong người đó và những cảm-giác thiện gia tăng”, mà ta lại nói: 
“Hãy chứng nhập và an trú trong trong loại cảm-giác sướng như vậy" thì 
có hợp tình hợp lý không?”—“Không, thưa Thế Tôn.” 


188 * Chương 2 


“Nhưng bởi vì ta đã biết, đã nhìn thấy, đã tìm thấy, đã chứng ngộ, đã 
tiếp xúc bằng trí-tuệ như vầy: ... (ø#z kế rên)... nên ta mới nói: “Hãy 


chứng nhập và an trú trong trong loại cảm-giác sướng như vậy”. 


9. (b) Giả sử nếu ta không biết ... không tiếp xúc bằng trí-tuệ như vây: 
'Ở đây, (1) có người sau khi cảm nhận một loại cảm-giác khổ, thì những 
trạng thái bất thiện gia tăng trong người đó và những trạng thái thiện gia 
giảm, mà ta lại nói: “Hãy dẹp bỏ loại cảm-giác khổ như vậy thì có hợp 
tình hợp lý không?”——“Không, thưa Thế Tôn.” 

“Nhưng bởi vì ta đã biết ... đã tiếp xúc bằng trí-tuệ như vây: ... (»z kế 
irên) ... nên ta mới nói: “Hãy đẹp bỏ loại cảm-giác khổ như vậy'. 


“Giả sử nếu ta không biết ... không tiếp xúc bằng trí-tuệ như vầy: “Ở 
đây, (1) có người sau khi cảm nhận một loại cảm-giác khổ khác, thì những 
trạng thái bất thiện gia giảm trong người đó và những cảm-giác thiện gia 
tăng”, mà ta lại nói: “Hãy chứng nhập và an trú trong trong loại cảm-giác 
khổ như vậy' thì có hợp tình hợp lý không?”——“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Nhưng bởi vì ta đã biết ... đã tiếp xúc bằng trí-tuệ như vây: ... (nh kế 
írên) ... nên ta mới nói: “Hãy chứng nhập và an trú trong trong loại cảm- 
giác khổ như vậy". 

10. (c) Giả sử nếu ta không biết ... không tiếp xúc bằng trí-tuệ như vầy: 
'Ở đây, (¡) có người sau khi cảm nhận một loại cảm-giác trung tính, thì 
những trạng thái bất thiện gia tăng trong người đó và những trạng thái 
thiện gia giảm), mà ta lại nói: “Hãy dẹp bỏ loại cảm-giác trung tính như 
vậy” thì có hợp tình hợp lý không?”—“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Nhưng bởi vì ta đã biết ... đã tiếp xúc bằng trí-tuệ như vây: ... (»z kế 
/rên) ... nên ta mới nói: “Hãy dẹp bỏ loại cảm-giác trung tính như vậy". 


“Giả sử nếu ta không biết ... không tiếp xúc băng trí-tuệ như vây: “Ở 
đây, (1) có người sau khi cảm nhận một loại cảm-giác trung tính khác, thì 
những trạng thái bất thiện gia giảm trong người đó và những cảm-giác 


thiện gia tăng”, mà ta lại nói: “Hãy chứng nhập và an trú trong trong loại 


KINH Ở KITAGIRI * 189 


cảm-giác trung tính như vậy" thì có hợp tình hợp lý không?”—“Không, 
thưa Thế Tôn.” 


“Nhưng bởi vì ta đã biết ... đã tiếp xúc bằng trí-tuệ như vẫy: ... (»zz kế 
írên) ... nên ta mới nói: “Hãy chứng nhập và an trú trong trong loại cảm- 


giác trung tính như vậy”. 


11. “Này các Tỳ kheo, ta không nói vê /á/ cả những Tỳ kheo răng họ 
vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú; ta cũng không nói về tất cả 


những Tỳ kheo rằng họ không còn việc phải làm với sự chuyên-chú. 


12. “Ta không nói về những Tỳ kheo là những A-la-hán [đã tiêu diệt 
mọi ô-nhiễm, là người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì 
phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu đích thực, đã tiêu 
diệt những gông-cùm của (trói buộc) sự hiện-hữu, và đã hoàn toàn được 
giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng] rằng họ vẫn còn việc phải làm với 
sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Vì họ đã làm xong việc của họ với sự chuyên- 


chú; họ không còn khả năng bị lơ tâm phóng dật. 


13. “Ta nói về những Tỳ kheo là những học-nhân (là những người đang 
trong sự tu-tập bậc cao) [tâm của họ chưa đạt tới mục-tiêu, và họ vẫn đang 
khát nguyện đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc' ] rằng 
họ vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Bởi vì sau khi 
những thầy đó biết sử dụng những chỗ ở thích hợp và giao lưu với đạo 
hữu tốt và biết nuôi dưỡng các căn tâm linh của họ, thì ngay trong kiếp 
này, họ có thê tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, chứng nhập và an 
trú trong mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu) đó 
những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành. Sau khi đã nhìn thấy kết-quả này của sự chuyên-chú đối 
với những Tỳ kheo như vậy, nên ta mới nói họ vẫn còn việc phải làm với 
sự chuyên-chú. 

14. “Này các Tỳ kheo, có bảy loại người được thấy có trong thế gian.”1! 
Bảy đó là gì? Đó là: người được giải-thoát bằng cả hai cách, người được 


giải-thoát bằng trí-tuệ, người thân chứng, người đạt tới tầm-nhìn, người 


190 s Chương 2 


được giải-thoát nhờ niềm-tin, người tu trì theo Giáo Pháp (trí căn), và 


người tu trì theo niềm-tin (tín căn). 


15. (1) “Cái gì là loại người được giải-thoát bằng cả hai cách? Ở đây có 
người (¡) tiếp xúc bằng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình 
an và vô sắc giới, vượt trên những thể sắc (sắc giới), và (1) người đó đã 
tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu hoặc) nhờ sự nhìn-thấy của người đó bằng 
trí-tuệ. Loại người này được gọi là người được giải-thoát bằng cả hai 
cách.”!2 Ta không nói về một Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với 
sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Vì người đó đã làm xong việc của mình với 


sự chuyên-chú; người đó không còn khả năng bị lơ tâm phóng dật. 


16. (2) “Cái gì là loại người được giải-thoát bằng trí-tuệ? Ở đây có 
người không tiếp xúc bằng thân và không an trú trong những sự giải-thoát 
(là) bình an và vô sắc giới, vượt trên những thể sắc, nhưng người đó đã 
tiêu diệt những ô-nhiễm nhờ sự nhìn-thấy của người đó bằng trí-tuệ. Loại 
người này được gọi là người được giải-thoát bằng trí-tuệ.”!? Ta không nói 
về một Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao 
vậy? Vì thầy đó đã làm xong việc của mình với sự chuyên-chú; người đó 
không còn khả năng bị lơ tâm phóng dật. 

17. (3) “Cái gì là loại người thân chứng? Ở đây có người tiếp xúc bằng 
thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình an và vô sắc giới, vượt 
trên những thể sắc (sắc giới), nhưng người đó mới tiêu diệt được một số ô- 
nhiễm (lậu hoặc) nhờ sự nhìn-thấy của người đó bằng trí-tuệ. Loại người 
này được gọi là người thân chứng.”!“ Ta nói về một Tỳ kheo như vậy vẫn 
còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Bởi vì sau khi người đó 
biết sử dụng những chỗ ở thích hợp và giao lưu với đạo hữu tốt và biết 
nuôi dưỡng các căn tâm linh của mình, thì ngay trong kiếp này, người đó 
có thể tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, chứng nhập và an trú 
trong mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu) đó 
những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành. Sau khi đã nhìn thấy kết-quả này của sự chuyên-chú đối 


KINH Ở KTTAGIRI * 191 


với một Tỳ kheo như vậy, nên ta mới nói người đó vẫn còn việc phải làm 
với sự chuyên-chú. 

18. (4) “Cái gì là loại người đã đạt tới cách-nhìn? Ở đây có người tiếp 
xúc bằng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình an và vô sắc 
giới, vượt trên những thể sắc, nhưng người đó mới tiêu diệt một số ô- 
nhiễm nhờ sự nhìn-thấy của người đó bằng trí-tuệ, và người đó đã ôn-lại 
và xem-xét bằng trí-tuệ những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai. 
Loại người này được gọi là người đã đạt tới cách-nhìn (chánh kiến).”!Š Ta 
nói về một Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì 
sao vậy? Bởi vì sau khi người đó biết sử dụng những chỗ ở thích hợp ... 
đi vào đời sống xuất gia tu hành. Sau khi đã nhìn thấy kết-quả này của sự 
chuyên-chú đối với một Tỳ kheo như vậy, nên ta mới nói người đó vẫn 


còn việc phải làm với sự chuyên-chú. 


19. (5) “Cái gì là loại người được giải-thoát nhờ niềm-tin? Ở đây có 
người tiếp xúc băng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình an 
và vô sắc giới, vượt trên những thê sắc, nhưng người đó mới tiêu diệt một 
số ô-nhiễm nhờ sự nhìn-thấy của người đó bằng trí-tuệ, và niềm-tin của 
người đó được gieo trồng, được bắt rễ, và được thiết lập trong Như Lai. 
Loại người này được gọi là người được giải-thoát nhờ niềm-tin (tín giải 
thoát).”!* Ta nói về một Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với sự 
chuyên-chú. Vì sao vậy? Bởi vì sau khi người đó biết sử dụng những chỗ 
ở thích hợp ... đi vào đời sống xuất gia tu hành. Sau khi đã nhìn thấy kết- 
quả này của sự chuyên-chú đối với một Tỳ kheo như vậy, nên ta mới nói 
người đó vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. 

20. (6) “Cái gì là loại người tu trì theo Giáo Pháp (người căn trí)? Ở 
đây có người tiếp xúc bằng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) 
bình an và vô sắc giới, vượt trên những thể sắc, nhưng người đó chưa tiêu 
diệt được ô-nhiễm nhờ sự nhìn-thấy của người đó, nhưng người đó chấp 
nhận những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai sau khi đã suy-xét 


chúng một cách đầy đủ băng trí-tuệ. Thêm nữa, người đó có những phâm- 


192 s Chương 2 


chất: căn niỀm-tin (tín căn), căn nỗ-lực (tấn căn), căn chánh-niệm (niệm 
căn), căn chánh-định (định căn), và căn trí-tuệ (tuệ căn). Loại người này 
được gọi là người tu trì theo Giáo Pháp.”! Ta nói về một Tỳ kheo như vậy 
vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao vậy? Bởi vì sau khi 
người đó biết sử dụng những chỗ ở thích hợp ... đi vào đời sống xuất gia 
tu hành. Sau khi đã nhìn thấy kết-quả này của sự chuyên-chú đối với một 
Tỳ kheo như vậy, nên ta mới nói người đó vẫn còn việc phải làm với sự 
chuyên-chú. 

21. (7) “Cái gì là loại người tu trì theo niềm-tin (người căn tín)? Ở đây 
có người tiếp xúc bằng thân và an trú trong những sự giải-thoát (là) bình 
an và vô sắc giới, vượt trên những thê sắc, nhưng người đó chưa tiêu diệt 
được ô-nhiễm nhờ sự nhìn-thấy của người đó, nhưng người đó có đủ 
niềm-tin (thành tín) và lòng thương-mến đối với Như Lai. Thêm nữa, 
người đó có những phâm-chất: căn niềm-tin (tín căn), căn nỗ-lực (tấn 
căn), căn chánh-niệm (niệm căn), căn chánh-định (định căn), và căn trí-tuệ 
(tuệ căn). Loại người này được gọi là người tu trì theo Giáo Pháp. Ta nói 
về một Tỳ kheo như vậy vẫn còn việc phải làm với sự chuyên-chú. Vì sao 
vậy? Bởi vì sau khi người đó biết sử dụng những chỗ ở thích hợp và giao 
lưu với đạo hữu tốt và biết nuôi dưỡng các căn tâm linh của mình, thì ngay 
trong kiếp này, người đó có thê tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, 
chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh mà 
vì (mục tiêu) đó những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để 
đi vào đời sống xuất gia tu hành. Sau khi đã nhìn thấy kết-quả này của sự 
chuyên-chú đối với một Tỳ kheo như vậy, nên ta mới nói người đó vẫn 


còn việc phải làm với sự chuyên-chú. 


(Con đường tu tập tiến-dần) 


22. “Này các Tỳ kheo, ta không nói rằng trí-biết cuối cùng được thành 
tựu tất cả trong lập tức (trong một lúc, một phát; kiểu đốn ngộ). Ngược lại, 
trí-biết cuối cùng chỉ được thành tựu bằng sự tu-học tiến dần, bằng Sự 


thực-hành tiễn dẫn, bằng sự tiến-bộ dần dần (tiệm ngộ). 


KINH Ở KITAGIRI * 193 


(Mười ba bước) 


23. “Và theo cách nào là trí-biết cuối cùng được thành tựu bằng sự tu- 
học tiễn dân, bằng sự thực-hành tiến dân, bằng sự tiến-bộ dần dần? Ở đây 
một người (1) có niềm-tin [vào một sư thầy] (2) đến thăm sư thầy: sau khi 
đến thăm vị thầy, người đó (3) có sự kính trọng đối với thây; sau khi có sự 
kính trọng đối với thầy, người đó (4) biết để tai lắng nghe, là người (5) 
lắng nghe Giáo Pháp; sau khi để tai lắng nghe Giáo Pháp, người đó (6) ghi 
nhớ nó; người đó (7) xem-xét ý nghĩa của những giáo lý mình đã ghi nhớ; 
sau khi đã xem xét ý nghĩa của chúng, người đó đạt được sự (8) chấp-nhận 
có suy xét đối với những giáo lý đó; sau khi người đó đã đạt được một sự 
chấp-nhận có suy xét về những giáo lý đó, (9) sự nhiệt-tâm khởi phát 
trong người đó; sau khi sự nhiệt tâm đã khởi phát, người đó (10) áp dụng 
ý-chí của mình; sau khi đã dụng ý-chí của mình, người đó (I1) dò-xét kỹ 
lưỡng: sau khi đã dò-xét kỹ lưỡng, người đó (12) chuyên-cần tu (tỉnh cần); 
sau khi đã chuyên-cần tu, (13) người đó bằng thân chứng ngộ sự-thật tối 
thượng và nhìn thấy nó bằng cách thâm nhập nó bằng trí-tuệ.”'8 


24. “Này các Tỳ kheo, nếu chưa có niềm-tin [vào một sư thầy],”'? và 
chưa có sự đến thăm, và chưa có sự kính trọng sư thầy, và chưa có sự để 
tai lắng nghe, và chưa có sự lắng nghe Giáo Pháp, và chưa có sự ghi nhớ 
Giáo Pháp, và chưa có sự xem-xét ý nghĩa, và chưa có sự chấp-nhận có 
suy xét đối với những giáo lý, và chưa có sự nhiệt-tâm, và chưa có sự áp 
dụng ý-chí, và chưa có sự dò-xét kỹ lưỡng, và chưa có sự chuyên-cần tu. 
Này các Tỳ kheo, như vậy là các thầy đã lạc đường lạc đạo; này các Tỳ 
kheo, như vậy là các thầy đã đang thực hành cách thức sai lạc. Này các Tỳ 
kheo, như vậy những con người lầm lạc này đã đi lạc khỏi Giáo Pháp và 
Giới Luật bao xa rồi? 


25. “Này các Tỳ kheo, có một câu bôn ngữ, và khi nó được đọc ra một 
người có trí hiêu được ngay.”?? Này các Tỳ kheo, ta sẽ đọc cho các thây 


nghe. Hãy cô găng hiêu nó.” 


“Thưa Thế Tôn, chúng con là ai mà hiểu được Giáo Pháp?” 


194 s Chương 2 


26. “Này các Tỳ kheo, ngay cả một vị thầy là người quan tâm những 
thứ vật chất, là người thừa tự về những thứ vật chất, dính mắc vào những 
thứ vật chất, thì cũng không đúng đắn nếu [những đệ tử của ông ta] mặc 
cả như vây: “Nếu chúng con được cái này, chúng con sẽ làm điều đó; nếu 
chúng con không được cái này, chúng con không làm điều đó”; huống chỉ 


[vi thầy ở đây] là Như Lai, là bậc đã hoàn toàn xa lìa những thứ vật chất? 


27. “Này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử thành tín là người quyết định 
(ý định, ý muốn) sẽ thấu đạt Giáo Pháp của Vị Thây, thì lẽ tự nhiên người 
đó sẽ hành xử bản thân như vây: “Đức Thế Tôn là Sư Thây, ta là một đệ 
tử; đức Thế Tôn biết, ta không biết.` Đối với một đệ tử thành tín là người 
quyết định sẽ thấu đạt Giáo Pháp của Vị Thây, thì Giáo Pháp của Vị Thầy 
là bôi dưỡng và làm mới (cho người đó). Đối với một đệ tử thành tín là 
người quyết định sẽ thấu đạt Giáo Pháp của Vị Thầy, thì lẽ tự nhiên người 
đó sẽ hành xử bản thân như vây: “Quyết tâm, cho dù chỉ còn da, gân và 
xương, và cho dù thịt và máu khô cạn trên thân này, ta sẽ không lơi lỏng 
sự nỗ-lực chừng nào ta chưa chứng đắc điều có thể được chứng đắc bởi 
sức người, bởi sự nỗ-lực của con người, và bởi sự kiên-chí của con 
người.'”?! Đối với một đệ tử thành tín là người quyết định sẽ thấu đạt Giáo 
Pháp của Vị Thây, thì một trong hai kết-quả có thể được trông chờ: trí-biết 
cuối cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc nếu còn chút tàn dư hơi 
hướng của sự dính-chấp (thủ) thì thánh quả Bắt-lai.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


Chương 3 
Chương “Những Du Sĩ” 
(Paribbajaka-vagga) 


196 *s Chương 3 


71. KINH DẠY VACCHAGOTTA VẺ TAM MINH 
(Tevjavacchagofta Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở VesãälT 
(Tỳ-xá-ly) trong khu Rừng Lớn trong Hội Trường Mái Nhọn. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có du sĩ Vacchagotta đang ở khu Tịnh Xá (của 
các) Du Sĩ, thuộc khu (địa danh) EkapundarTka [Cây Xoài Duy Nhất Có 


Hoa Sen Trắng].”?2 


3. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Vesãlï đề khất thực. Lúc đó đức Thế Tôn nghĩ: “Giờ vẫn 
còn quá sớm đề đi khất thực trong thành VesälT. Hay ta đến chỗ du sĩ Vac- 
chagotfa trong Tịnh Xá Du ST, thuộc khu Ekapundarika.” 


4. Rồi đức Thế Tôn đã đến chỗ du sĩ Vacchagotta trong Tịnh Xá Du Sĩ, 
thuộc khu Ekapundarika. Du sĩ Vacchagotta nhìn thấy đức Thế Tôn đang 
đi đến và nói với đức Thế Tôn: “Chào đức Thế Tôn mới đến. Mời Thế 
Tôn vào! Đã lâu kể từ lần trước đức Thế Tôn có cơ hội đến đây. Mời Thế 
Tôn ngồi; chỗ ngôi đã dọn sẵn.” Đức Thế Tôn ngôi xuống chỗ ngồi đã dọn 
sẵn, và du sĩ Vacchagotta chọn một chỗ ngồi, ngồi xuống một bên, và nói 
với đức Thế Tôn: 

5. “Thưa Thế Tôn, tôi đã nghe (người ta nói) điều này: “Sa-môn Cồ- 
đàm là toàn trí và nhìn-thấy tất cả, có sự-biết và sự-thẫy toàn vẹn như vầy: 
“Cho dù khi vị ấy đang đi hay đang đứng hay đang ngủ hay đang thức, sự- 
biết và sự-thấy vẫn liên tục và không gián đoạn có mặt đối với vị ấy.”°723 
Thưa Thế Tôn, những người nói như vậy có phải là nói điều được nói bởi 
đức Thế Tôn và không diễn dịch sai lời của đức Thế Tôn bằng những điều 
trái với sự thật? Có phải họ đã giải thích đúng theo Giáo Pháp theo một 
cách đề không tạo cơ sở lý lẽ nào đề bị (người khác) phê phán?” 


“Này Vaccha, những ai nói như vậy là không nói đúng điều được nói 


bởi ta, mà diễn dịch sai lời của ta băng điêu không đúng và trái với sự 


198 *s Chương 3 


th 

6. “Thưa Thế Tôn, theo cách nào tôi có thê trả lời rằng tôi đã nói điều 
được nói bởi đức Thế Tôn và không diễn dịch sai lời của đức Thế Tôn 
bằng những điều trái với sự thật? Theo cách nào tôi có thê giải thích đúng 
theo Giáo Pháp theo một cách đề không tạo cơ sở lý lẽ nào để bị (người 
khác) phê phán?” 


“Này Vaccha, nếu trả lời rằng: “Sa-môn Cồ-đàm có ba loại trí-biết đích 
thực (tam minh)°, thì ông đang nói điều đã được nói bởi ta và không diễn 
dịch sai lời của ta bằng những điều trái với sự thật. Ông đang giải thích 
đúng theo Giáo Pháp theo một cách để không tạo cơ sở lý lẽ nào để bị 
(người khác) phê phán. 


7. “Bởi vì, tùy theo ta muốn, ta có thể nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ 
của ta, đó là, một lần sinh, hai lần sinh ... [fiếp tục tương tự kinh MN 51, 
mục 24] ... Như vậy đó, ta đã nhớ lại những cõi kiếp quá khứ của mình 


với những phương diện và đặc điểm của chúng. (/úc mạng minh) 


§. “Và, tùy theo ta muốn, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và 
vượt trên loài người, nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp 
hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, 
và người đó đã hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, 
chuyền kiếp) tùy theo những nghiệp (hành động) của họ ... [/iẾp ức tương 
tự kinh MN 5ï, mục 25]... (thiên nhãn minh) 


9. “Và bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong 
kiếp này ta đã chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm. (âu 


tận minh). 


10. “Nếu trả lời rằng: “Sa-môn Cồ-đàm có ba loại trí-biết đích thực 
(tưm mình)”, thì ông đang nói điều đã được nói bởi ta và không diễn dịch 
sai lời của ta bằng những điều trái với sự thật. Ông đang giải thích đúng 
theo Giáo Pháp theo một cách để không tạo cơ sở lý lẽ nào để bị (người 


KINH DẠY VACCHAGOTTA VẺ TAM MINH * 199 


khác) phê phán.” 


11. Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Vacchagotta đã hỏi đức Thế 
Tôn: “Thầy Cồ-Đàm, có gia chủ nào không đẹp bỏ gông-cùm của sự gia 


chủ mà khi thân tan rã, sau khi chêt, đã làm nên sự diệt-khô?”72 


“Này Vaccha, không có gia chủ nào khi chưa dẹp bỏ gông-cùm sự gia 
chủ mà khi thân tan rã, sau khi chết, đã làm nên sự diệt-khổ.” 


12. “Thầy Cồ-Đàm, có gia chủ nào không dẹp bỏ gông-cùm của sự gia 
chủ mà khi thân tan rã, sau khi chết, đã đi lên cõi trời?” 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm hay hai hay ba hay bốn hay năm 
trăm, mà rất nhiều những gia chủ chưa đẹp bỏ gông-cùm của sự gia chủ 
khi thân tan rã, sau khi chết, đã lên cõi trời.” 


lộ, “Thầy Cô-Đảm, có AÄjivaka (người ngoại đạo, Ni-kiền-tử) nào, khi 
thân tan rã, sau khi chết, đã làm nên sự diệt-khổ?”729 


“Này Vaccha, không có ÄÃjïvaka nào, khi thân tan rã, sau khi chết, đã 
làm nên sự diệt-khổ.” 


14. “Thầy Cô-Đàm, có Ajïvaka nào khi thân tan rã, sau khi chết, đã lên 
cõi trời?” 
“Này Vaccha, khi ta nhớ lại chín mươi mốt đại kiếp trước, ta không 
nhớ có ÄjTvaka nào khi thân tan rã, sau khi chết, đã lên cõi trời, chỉ trừ có 
một người, và người này đã nắm giữ thuyết hành-động có quả về mặt đạo 


đức, tức thuyết nghiệp có nghiệp quả.”7? 


15. “Thì ra là vậy, thưa thầy Cồ-Đàm, rằng nhóm giáo phái đó không 
có ai [trông không] ngay cả cơ hội lên cõi trời.” 
“Đúng là vậy, này Vaccha, răng nhóm giáo phái đó không có ai ngay 
cả cơ hội lên cõi trời.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Du sĩ Vacchagotta hài lòng và vui 


mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 


200 * Chương 3 


72. KINH DẠY VACCHAGOTTA VÉ NGỌN LỬA 
(Aggivacchagoffa Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 

2. Rồi du sĩ Vacchagotta đã đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại 
với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, ông ta ngồi 
xuống một bên và hỏi đức Thế Tôn: 

3. “Là sao, Thầy Cồ-Đàm, có phải Thầy Cồ-Đàm nắm giữ quan-điểm: 
(1) “Thế giới là bất diệt: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai'?” 

“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 

4. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đàm, có phải Thầy Cồ-Đàm nắm giữ quan- 
điểm: (2) “Thế giới là không bắt diệt: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác 
đều sai'?” 

“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 

5. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đảm, có phải Thầy Cồ-Đàm nắm giữ quan- 
điểm: (3) “Thế giới là hữu hạn: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều 
sa1'?” 

“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 

6. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đảm, có phải Thầy Cồ-Đàm nắm giữ quan- 
điểm: (4) “Thế giới là vô hạn: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều 
sal'?” 

“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 

7. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đàm, có phải Thầy Cồ-Đàm nắm giữ quan- 
điểm: (5) “Linh hồn và thể xác là một: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác 
2922728 


đều sai 


“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 


202 * Chương 3 


§. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đàm, có phải Thầy Cồ-Đàm nắm giữ quan- 
điểm: (6) “Linh hồn là một thứ, thể xác là thứ khác: chỉ điều này là đúng, 
mọi điều khác đều sai?” 


“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 


9. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đàm, có phải Thầy Cồ-Đàm nắm giữ quan- 
điểm: (7) “Sau khi chết Như Lai còn hiện hữu: chỉ điều này là đúng, mọi 


điêu khác đêu sai??”72 


“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 

10. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đàm, có phải Thầy Cồ-Đàm nắm giữ quan- 
điểm: (8) “Sau khi chết Như Lai không còn hiện hữu: chỉ điều này là đúng, 
mọi điều khác đều sai?” 

“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 

11. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đàm, có phải Thầy Cồ-Đàm nắm giữ quan- 
điểm: (9) “Sau khi chết Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu: chỉ 
điều này là đúng, mọi điều khác đều sai??? 

“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 

12. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đàm, có phải Thầy Cồ-Đàm năm giữ quan- 
điểm: (10) “Sau khi chết Như Lai không hiện hữu cũng không phải không 
hiện hữu: chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai??? 

“Này Vaccha, ta không nắm giữ quan-điểm như vậy.” 

13. “Vậy là sao, Thầy Cồ-Đàm? Khi Thầy Cồ-Đàm được hỏi [lần lượt 
mười câu hỏi này], thầy đều trả lời: “Ta không năm giữ quan-điểm như 
vậy." Như vậy Thầy Cồ-Đàm nhìn thấy sự nguy-hại nào mà thầy không 
nhận lấy cái nào trong những quan-điểm do suy đoán này?” 

14. “Này Vaccha, cái quan-điểm do suy đoán cho rằng “Thế giới là bất 
diệt là một mớ rối của những quan điểm, sự hoang dại của những quan 
điểm, sự uốn ẹo của những quan điểm, sự chao đảo của những quan điểm, 


một gông-cùm của những quan điêm. Nó bị bao vây bởi sự khô, bởi sự 


KINH DẠY VACCHAGOTTA VẺ NGỌN LỬA * 203 


phiên não, bởi sự tuyệt vọng, và bởi sự sốt não, và nó không dẫn tới sự 
tỉnh-ngộ (không còn mê thích), sự chán-bỏ, sự châm-dứt, sự bình-an, trí- 


biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


“Cái quan-điểm do suy đoán cho răng “Thế giới là không bất diệt ... 
“Thế giới là hữu hạn"... “Thế giới là vô hạn' ... “Linh hồn và thế xác là 
một”... “Linh hồn là một thứ và thế xác là thứ khác” ... “Sau khi chết một 
Như Lai hiện hữu ... “Sau khi chết một Như Lai không còn hiện hữu' ... 
“Sau khi chết một Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu"... “Sau khi 
chết một Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu' là 
một mớ rỗi của những quan điểm, sự hoang đại của những quan điểm, sự 
uốn ẹo của những quan điểm, sự chao đảo của những quan điểm, một 
gông-cùm của những quan điểm. Nó bị bao vây bởi sự khổ, bởi sự phiền 
não, bởi sự tuyệt vọng, và bởi sự sốt não, và nó không dẫn tới sự tỉnh-ngộ, 
sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí-biết trực tiếp, Sự giác-ngỘộ, Niết- 


bàn. 


“Sau khi nhìn thấy sự nguy-hại nảy, ta không nhận lẫy cái nào trong 
những quan-điểm do suy đoán này.” 


15. “Như vậy Thầy Cô-Đàm có hề nắm giữ một quan-điểm do suy đoán 
nào không?” 


“Này Vaccha, “quan-điểm do suy đoán" là thứ Như Lai đã đẹp bỏ đi. 
Này Vaccha, vì Như Lai đã nhìn thấy??? điều này: “Này là thê-sắc (sắc), 
nảy là sự khởi-sinh của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là cảm-giác 
(thọ), này là sự khởi-sinh của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là nhận- 
thức (tưởng), này là sự khởi-sinh của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là 
những sự tạo-tác cô-ý (hành), này là sự khỏi-sinh của chúng, này là sự 
biến-diệt của chúng; này là thức (thức), này là sự khởi-sinh của nó, này là 
sự biến-diệt của nó." Do vậy, ta nói, bằng sự tiêu diệt, sự phai biến, sự 
chấm dứt, sự buông bỏ và sự từ bỏ tất cả những sự nhìn-nhận này nọ, tất 
cả những sự nghĩ-ngợi, tất cả sự tạo nên cái “ta' (ngã kiến), sự tạo nên cái 


“của-ta” (ngã sở kiến), và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo nên sự tự-ta (tùy 


204 * Chương 3 


miên ngã mạn), Như Lai được giải-thoát nhờ sự không còn dính-chấp (diệt 
thủ).” 


16. “Thầy Cồ-Đàm, khi tâm của một Tỳ kheo được giải-thoát như vậy, 
người đó [sau khi chết] tái hiện (tái sinh) ở đâu?” 


“Này Vaccha, chữ “tái hiện” không áp dụng ở đây.”73! 


“Thầy Cô-Đàm, nếu vậy là người đó không tái hiện?” 

“Này Vaccha, chữ “không tái hiện” không áp dụng ở đây.” 

“Thầy Cồ-Đàm, vậy là người đó vừa tái hiện vừa không tái hiện?” 

“Này Vaccha, chữ “vừa tái hiện vừa không tái hiện" không áp dụng ở 
đây.” 

“Thầy Cồ-Đàm, vậy là người đó không tái hiện cũng không phải không 
tái hiện?” 

“Này Vaccha, chữ “không tái hiện cũng không phải không tái hiện” 
không áp dụng ở đây.” 


17. “Khi Thầy Cồ-Đàm được hỏi [lần lượt bốn câu hỏi này], thầy đều 
[lần lượt] trả lời: “Này Vaccha, chữ [đó] không áp dụng ở đây.” Thầy Cô- 
Đàm, ở đây tôi đã rơi vào sự hoang-mang, ở đây tôi đã rơi vào sự ngu-mờ, 
và niềm-tin tôi đã từng tích được trong những cuộc nói chuyện trước kia 
với Thầy Cồ-Đàm giờ đã biến mắt.” 

18. “Này Vaccha, điều đó đủ để gây cho ông sự hoang-mang, đủ để gây 
cho ông sự ngu-mờ. Bởi vì, này Vaccha, Giáo Pháp này là thâm sâu, khó 
nhìn thấy và khó hiểu được, (nó là) bình an và siêu phàm, không thể 
chứng ngộ được bằng lý trí, (nó là) vi tế, được chứng nghiệm bởi người có 
trí. Ông khó mà hiểu được nó khi ông còn nằm giữ một quan-điểm khác, 
chấp nhận một giáo-lý khác, chấp thuận một một giáo-lý khác, theo đuổi 
một sự tu-tập khác, và theo một vị thầy khác (khác đạo). Giờ tới phiên ta, 


này Vaccha, ta sẽ hỏi ông điều này. Cứ trả lời theo ý ông. 


19. “Này Vaccha, ông nghĩ sao? Ví dụ lửa đang cháy trước mặt ông. 


KINH DẠY VACCHAGOTTA VẺ NGỌN LỬA * 205 


Ông có biết: “Lửa này đang cháy trước mặt tôi” hay không'?” 
“Tôi có biết, thưa Thầy Cồ-Đảm.” 


“Này Vaccha, nếu ai hỏi ông: “Lửa này đang cháy trước mặt ông tùy 


thuộc (nhò) vào cái gì?—khi được hỏi vậy, ông sẽ trả lời ra sao?” 

“Thầy Cồ-Đàm, khi được hỏi vậy, tôi sẽ trả lời: 'Lửa này đang cháy 
tùy thuộc vào nhiên liệu là có và củi.” 

“Nếu lửa trước mặt ông bị tắt đi, ông có biết: 'Lửa này trước mặt tôi đã 
bị tắt đi” hay không?” 

“Tôi có biết, Thầy Cồ-Đàm.” 

“Này Vaccha, nếu ai hỏi ông: “Khi lửa trước mặt ông bị tắt đi, nó đi về 
hướng nào: vê hướng đông, tây, nam, hay băc?—khi được hỏi vậy, ông 


sẽ trả lời ra sao?” 


“Câu hỏi đó không áp dụng ở đây, Thầy Cô-Đàm. Lửa cháy tùy thuộc 
vào nhiên liệu cỏ và củi. Khi nó cháy hết, nếu nó không có thêm nhiên 
liệu, không còn có nhiên liệu, thì nó được coi là đã tắt đi.” 

20. “Cũng giống như vậy, này Vaccha, Như Lai đã đẹp bỏ sắc-thân 
(sắc) mà những người mô tả Như Lai dùng nó để mô tả Như Lai;73? bậc ấy 
đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số nó để 
không còn khởi sinh trong tương lai. Này Vaccha, Như Lai đã được giải- 
thoát khỏi sự suy đoán (sự coi là, sự nhận định) tính theo sắc-thân, bậc ây 
là thâm sâu, không thể đo lường và khó thể đo đạc như đại dương. Chữ 
“bậc ấy tái hiện” không áp dụng ở đây; chữ “bậc ấy không tái hiện” không 
áp dụng ở đây; chữ “bậc ấy vừa tái hiện vừa không tái hiện' không áp 
dụng ở đây; chữ “bậc ấy không tái hiện cũng không phải không tái hiện" 
không áp dụng ở đây.” Như Lai đã dẹp bỏ cảm-giác (thọ) mà những 
người mô tả Như Lai dùng nó để mô tả Như Lai ... đã dẹp bỏ nhận-thức 
(tưởng) mà những người mô tả Như Lai dùng nó để mô tả Như Lai ... đã 
dẹp bỏ những sự tạo-tác cô ý (hành) mà những người mô tả Như Lai dùng 
nó để mô tả Như Lai ... đã dẹp bỏ thức (thức) mà những người mô tả Như 


206 * Chương 3 


Lai dùng nó để mô tả Như Lai; bậc ấy đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm nó 
thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi sinh trong 
tương lai. Này Vaccha, Như Lai đã được giải-thoát khỏi sự suy đoán (sự 
coi là, sự nhận định) tính theo sắc-thân, bậc ấy là thâm sâu, không thê đo 
lường và khó thể đo đạc như đại dương. Chữ “bậc ấy tái hiện' không áp 
dụng ở đây: chữ “bậc ấy không tái hiện không áp dụng ở đây; chữ “bậc ấy 
vừa tái hiện vừa không tái hiện” không áp dụng ở đây; chữ “bậc ấy không 
tái hiện cũng không phải không tái hiện” không áp dụng ở đây.” 

21. Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Vacchagotta đã nói với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thầy Cồ-Đàm, giống như một cây sãla lớn không xa khu làng 
hay thị trấn, và sự vô-thường đã làm hư hao nhánh và lá của nó, phần vỏ 
cây và phần gỗ mềm của nó; đến nỗi sau đó, do bị tước hết những nhánh 
và lá, phần vỏ cây và phần gỗ mềm, và giờ thành sạch-trơn, chỉ còn lại 
phần gỗ-lõi (quý giá); cũng giống như vậy, bài thuyết giảng này của Thầy 
Cò-Đàm đã tước hết những nhánh và lá, phần vỏ cây và gỗ mềm, và giờ 


thành trong-sạch, chỉ còn lại phần cốt-lõi (quý giá). 


22. “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô- 
Đàm! Thầy Cô-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy 
đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ 
đường cho kẻ đã lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những ai có mắt 
sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đảm 
và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính 
mong Thầy Cô-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 


73. ĐẠI KINH DẠY VACCHAGOTTA 
(Mahavacchagoftta Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. 

2. Lúc đó có du sĩ Vacchagotta đến gặp và chảo hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên 
và nói với đức Thế Tôn: 

3. “Tôi đã có những cuộc nói chuyện với Thầy Cồ-Đàm đã từ lâu. Sẽ 
tốt lành nếu Thầy Cồ-Đàm chỉ dạy cho tôi điều thiện và điều bất thiện một 


cách ngăn gọn.” 


“Này Vaccha, ta có thể chỉ dạy cho ông điều thiện và điều bất thiện 
một cách ngăn gọn và một cách chi tiết. Giờ ta sẽ dạy cho ông điều thiện 
và điều bất thiện một cách ngắn gọn. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. 
Ta sẽ nói” 


é 


“Dạ, thầy”, ông đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


4. “Này Vaccha, tham là bắt thiện, vô-tham là thiện; sân là bất thiện, 
vô-sân là thiện; sĩ là bất thiện, vô-s¡ là thiện. Theo cách này có ba điều là 
bắt thiện và ba điều là thiện. 

5. “Sát-sinh là bất thiện, kiêng cữ sát-sinh là thiện; gian-cắp là bất thiện, 
kiêng cữ gian-cắp là thiện; tà-dâm tà dục là bất thiện, kiêng cữ tà-dâm tà 
dục là thiện; nói-đối nói láo là bất thiện, kiêng cữ nói-đối nói láo là thiện; 
nói lời độc-ác ma mãnh là bất thiện, kiêng cữ nói lời độc-ác ma mãnh là 
thiện; nói lời gắt-gỏng nạt nộ là bất thiện, kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ 
là thiện; nói lời tầằm-phào tán đóc là bất thiện, kiêng cữ nói lời tầm-phào 
tán đóc là thiện; sự thèm-khát (tham-dục) là bất thiện, không thèm-khát là 
thiện; sự ác-ý là bắt thiện, không ác-ý là thiện; cách-nhìn sai lạc (tả kiến) 


là bất thiện, cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là thiện. Theo cách này có 


208 * Chương 3 


mười điều là bất thiện và mười điều là thiện. 

6. “Khi một Tỳ kheo đã đẹp bỏ dục-vọng, đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm 
nó thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số nó để không còn khởi sinh trong 
tương lai, thì Tỳ kheo đó là một A-la-hán đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, là 
người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt 
xuống gánh nặng, đã tiêu diệt những gông-cùm (trói buộc) hiện-hữu, và đã 


hoàn toàn giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng.” 


7. () “Ngoài Thầy Cồ-Đàm, có Tỳ kheo nào, đệ tử của thầy Cồ-Đàm, là 
người ngay trong kiếp này, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp, đã chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm 


và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận)?””* 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm, hai, ba, bốn, hay năm trăm, mà 
rất nhiều Tỳ kheo, những đệ tử của ta, là người ngay trong kiếp này, bằng 
cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, đã chứng nhập và an trú 
trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự 
(đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm.” 

§. (1) “Ngoài Thầy Cồ-Đàm và những Tỳ kheo, có Tỳ kheo ni nào, đệ 
tử của Thầy Cồ-Đàm, là người ngay trong kiếp này, bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, đã chứng nhập và an trú trong sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt 


mọi ô-nhiêm?” 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rất nhiều 
Tỳ kheo ni, những đệ tử của ta, là người ngay trong kiếp này, băng cách tự 
mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, đã chứng nhập và an trú trong sự 
giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu 
diệt mọi ô-nhiễm.” 

9. (ii) “Ngoài Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, và những Tỳ kheo ni, có 
nam đệ tử tại gia nào (ưu-bà-tắc), đệ tử của Thầy Cồ-Đàm, mặc áo trắng 


đang sống đời sống độc-thân, là người, với sự (đã) tiêu diệt năm gông- 


ĐẠI KINH DẠY VACCHAGOTT41 s 209 


cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), sẽ tái sinh tự động [trong những Cõi Trời 
Trong-Sạch (một trong năm cõi Tịnh cư thiên)] và từ cõi đó sẽ chứng ngộ 
Niết-bàn chứ không quay lại thế gian này nữa?” (nam cư sĩ chứng quả 


Bắt-lai)"°Š 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rất nhiều 
nam đệ tử tại gia, những đệ tử của ta, mặc áo trăng đang sống đời sống 
độc-thân, là người, với sự (đã) tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần 
kiết sử), sẽ tái sinh tự động [trong những Cõi Trời Trong-Sạch (một trong 
năm cõi Tịnh cư thiên)] và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn chứ không 
quay lại thế gian này nữa.” 

10. (iv) “Ngoài Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo nỉ, và 
những nam đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân, có đệ 
tử tại gia nam nào, đệ tử của Thầy Cồ-Đàm, mặc áo trắng đang sống thụ 
hưởng những dục-lạc [khoái-lạc giác quan], là người thực hiện sự chỉ giáo 
của vị thầy, đáp ứng lời khuyên dạy của vị thầy, đã vượt qua sự nghi-ngờ, 
đã không còn sự bối-rối, đã đạt được sự dạn-dĩ (can đảm, bản lĩnh), và 
không còn nhờ dựa (phụ thuộc) những người khác về (để hiểu, tin) Giáo 
Pháp của Vị Thầy??? (nam cư sĩ chứng quả Nhắt-lai và Nhập-lưu) 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rất nhiều 
nam đệ tử tại gia, những đệ tử của ta, mặc áo trắng đang thụ hưởng những 
dục-lạc, là người thực hiện sự chỉ giáo của ta, đáp ứng lời khuyên dạy của 
ta, đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn sự bối-rối, đã đạt được sự dạn- 
dĩ, và không còn nhờ dựa những người khác về (để hiểu, tin) Giáo Pháp 
của Vị Thây.” 


11. (v) “Ngoài Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, và 
những nam đệ tử tại gia mặc áo trắng kể cả loại sống độc-thân và loại 
đang sống thụ hưởng dục-lạc, có nữ đệ tử tại gia nào (ưu-bà-di), đệ tử của 
Thầy Cồ-Đàm, mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân, là người, với 
sự (đã) tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), sẽ tái sinh tự 


động [trong những Cõi Trời Trong-Sạch (một trong năm cõi Tịnh cư 


210 * Chương 3 


thiên)] và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn chứ không quay lại thế gian 


này nữa?” (wữ cư sĩ chứng quả Bắt-lai) 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rất nhiều 
nữ đệ tử tại gia, những đệ tử của ta, mặc áo trắng đang sống đời sống độc- 
thân, là người, với sự (đã) tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết 
sử), sẽ tái sinh tự động [trong những Cõi Trời Trong-Sạch (một trong năm 
cõi Tịnh cư thiên)] và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn chứ không quay lại 


thê gian này nữa.”. 


12. (vi) “Ngoài Thầy Cô-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, 
những nam đệ tử tại gia mặc áo trắng kể cả loại sống độc-thân và loại 
đang sống thụ hưởng dục-lạc, và những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng đang 
sống đời sống độc-thân, có nữ đệ tử tại gia nào, đệ tử Thầy Cồ-Đàm, mặc 
áo trắng đang sống thụ hưởng dục-lạc, là người thực hiện sự chỉ giáo của 
vị thầy, đáp ứng lời khuyên dạy của vị thầy, đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã 
không còn sự bối-rối, đã đạt được sự dạn-dĩ, và không còn nhờ dựa những 
người khác về (đề hiểu, tin) Giáo Pháp của Vị Thầy?” (nữ cư sĩ chứng quả 
Nhắt-lai và Nhập-lưu) 


“Này Vaccha, không chỉ có một trăm ... hay năm trăm, mà rất nhiều 
nữ đệ tử tại gia, những đệ tử của ta, mặc áo trắng đang thụ hưởng những 
dục-lạc, là người thực hiện sự chỉ giáo của ta, đáp ứng lời khuyên dạy của 
ta, đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn sự bối-rỗi, đã đạt được sự dạn- 
dĩ, và không còn nhờ dựa những người khác về (để hiểu, tin) Giáo Pháp 
của Vị Thây.” 


13. () “Thầy Cồ-Đàm, nếu chỉ có Thầy Cồ-Đàm đã thành tựu trong 
Giáo Pháp này trong Giáo Pháp này mà không có những Tỳ kheo thành 
tựu trong Giáo Pháp này, thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về 
phương diện đó; nhưng bởi vì có thầy Cồ-Đàm và có những Tỳ kheo 
thành tựu trong Giáo Pháp này, nên đời sống tâm linh này là toàn vẹn về 


phương diện đó. 
(¡) “Nếu chỉ có Thầy Cô-Đàm và những Tỳ kheo đã thành tựu trong 


ĐẠI KINH DẠY VACCHAGOTT41 * 211 


Giáo Pháp này mà không có những Tỳ kheo ni thành tựu trong Giáo Pháp 
này, thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện đó; nhưng 
bởi vì có thầy Cồ-Đàm, có những Tỳ kheo, và có những Tỳ kheo ni thành 
tựu trong Giáo Pháp này, nên đời sống tâm linh nảy là toàn vẹn về phương 
diện đó. 

(ii) “Nếu chỉ có Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, và những Tỳ kheo ni 
đã thành tựu trong Giáo Pháp này mà không có những nam đệ tử tại gia 
mặc áo trắng đang sống đời sông độc-thân thành tựu trong Giáo Pháp này, 
thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện đó; nhưng bởi 
vì có thầy Cô-Đàm, có những Tỳ kheo, có những Tỳ kheo ni, và có những 
nam đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân thành tựu 
trong Giáo Pháp này, nên đời sống tâm linh này là toàn vẹn về phương 
diện đó. 

(iv) “Nếu chỉ có Thầy Cô-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, và 
những nam đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân đã 
thành tựu trong Giáo Pháp này mà không có những nam đệ tử tại gia mặc 
áo trăng đang sống thụ hưởng dục-lạc thành tựu trong Giáo Pháp này, thì 
thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện đó; nhưng bởi 
vì có thầy Cồ-Đàm, có những Tỳ kheo, có những Tỳ kheo ni, có những 
nam đệ tử tại gia mặc áo trăng đang sống đời sống độc-thân, và có những 
nam đệ tử tại gia đang sống thụ hưởng dục-lạc thành tựu trong Giáo Pháp 


này, nên đời sông tâm linh này là toàn vẹn vê phương diện đó. 


(v) “Nếu chỉ có Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, và 
những nam đệ tử tại gia kế cả loại sống độc-thân và loại đang sống thụ 
hưởng dục-lạc đã thành tựu trong Giáo Pháp này mà không có những nữ 
đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống độc-thân thành tựu trong 
Giáo Pháp này, thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện 
đó; nhưng bởi vì có thầy Cô-Đàm, có những Tỳ kheo, có những Tỳ kheo 
ni, có những nam đệ tử tại gia kế cả loại sống độc-thân và loại đang sống 


thụ hưởng dục-lạc, và nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống 


212 * Chương 3 


độc-thân thành tựu trong Giáo Pháp này, nên đời sống tâm linh này là toàn 


vẹn vê phương diện đó. 


(vi) “Nếu chỉ có Thầy Cồ-Đàm, những Tỳ kheo, những Tỳ kheo ni, 
những nam đệ tử tại gia kế cả loại sông độc-thân và loại đang sống thụ 
hưởng dục-lạc, và những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống 
độc-thân đã thành tựu trong Giáo Pháp này mà không có những nữ đệ tử 
tại gia mặc áo trắng đang sống thụ hưởng dục-lạc thành tựu trong Giáo 
Pháp này, thì đời sống tâm linh này sẽ khiếm khuyết về phương diện đó; 
nhưng bởi vì có thầy Cồ-Đàm, có những Tỳ kheo, có những Tỳ kheo ni, 
có những nam đệ tử tại gia kế cả loại sống độc-thân và loại đang sống thụ 
hưởng dục-lạc, có những nữ đệ tử tại gia mặc áo trắng đang sống đời sống 
độc-thân, và có những nữ đệ tử tại gia mặc áo trăng đang sống thụ hưởng 
dục-lạc thành tựu trong Giáo Pháp này, nên đời sống tâm linh này là toàn 


vẹn về phương diện đó. 


14. “Giống như sông Hằng là nghiêng về biển, đồ về biển, chảy về 
biển, và chảy tới biển; cũng giống như vậy, hội chúng của Thầy Cồ-Đàm 
có những người xuất gia và những người tại gia là nghiêng về Niết-bàn, 
đồ về Niết-bàn, chảy về Niết-bàn, và chảy tới Niết-bàn. 

15. “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! Thầy Cô-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy 
đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ 
đường cho kẻ đã lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những ai có mắt 
sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm 
và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Con xin thụ giới 


xuất gia dưới Thầy Cô-Đàm, con xin thụ toàn bộ giới (đại thọ giới). ” 


16. “Này Vaccha, một người trước đây thuộc giáo phái khác và giờ có 
mong muốn thụ giới xuất gia và toàn bộ giới trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này thì phải sống trong thời gian thực tập bốn năm. Khi hết bốn năm, 
nếu các Tỳ kheo hài lòng với người đó, thì họ duyệt cho người đó thụ 
nhận giới xuất gia (thành sa-di) và thụ nhận toàn bộ giới để trở thành Tỳ 


ĐẠI KINH DẠY VACCHAGOTT4 * 213 


kheo. Nhưng ở đây ta nhận thấy có sự khác biệt cá nhân trong vấn đề 


này. 


“Thưa Thế Tôn, nếu những ai trước đây thuộc giáo phái khác và giờ có 
mong muốn thụ giới xuất gia và toàn bộ giới trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này thì phải sống trong thời gian thực tập bốn năm. Khi hết bốn năm, 
nếu các Tỳ kheo hài lòng với họ, thì các Tỳ kheo duyệt cho họ thụ nhận 
giới xuất gia và thụ nhận toản bộ giới để trở thành Tỳ kheo, vậy thì con sẽ 
sống trong thời gian tập sự bốn năm. Khi hết bốn năm, nếu các Tỳ kheo 
hài lòng với con, thì các Tỳ kheo duyệt cho con thụ nhận giới xuất gia và 
thụ nhận toàn bộ giới đề trở thành Tỳ kheo.” 


17. Rồi du sĩ Vacchagotta đã thụ nhận sự xuất gia dưới đức Thế Tôn, 
và thụ nhận toàn bộ giới. Và, không lâu sau khi thụ toàn bộ giới, nửa 
tháng sau khi thụ toàn bộ giới, thầy Vacchagotta đã đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi kính lễ đức Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một bên và thưa với đức 
Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, con đã chứng ngộ những gì có thể được chứng 
ngộ bằng trí-biết của một đệ tử là học-nhân [trong giai đoạn tu học bậc 
cao], bằng trí-biết đích thực của một đệ tử là học-nhân. Kính mong đức 


Thế Tôn chỉ dạy thêm Giáo Pháp cho con.”73 


1§. “Trong trường hợp đó, này Vaccha, hãy tu tập thêm hai sự: sự 
vắng-lặng (thiền định) và sự minh-sát (thiền quán). Khi hai sự này ——sự 
văng-lặng và sự minh-sát— được tu tập hơn nữa, chúng sẽ dẫn tới sự thâm 


nhập của nhiêu yêu-tô (g1ớ!). 


19. (1) “Nếu thầy muốn như sau: “Ước gì tôi (có thể) vận dụng được 
nhiều loại thần thông [năng lực siêu thường] khác nhau (/hẩn thông biến 
hóa, biến hóa thông) như: biễn một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân 
thành một thân; quý vị hiện hình và biến hình; quý vị đi xuyên qua tường, 
đi xuyên qua thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không; chui 
xuống đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; đi trên mặt nước 
không bị chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay khi 


đang ngồi tréo chân; người đó dùng tay mình chạm gõ vào mặt trăng và 


214 * Chương 3 


mặt trời quá uy lực và lớn mạnh như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cõi 
trời Brahmã'— thì thầy sẽ đạt được năng-lực đó để chứng bắt kỳ phương 
diện nào trong đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp. ”° 


20. (2) “Nếu thầy muốn như sau: “Ước gì tôi (có thể), bằng yếu tố tai 
thiên-thánh (/h/ên nhĩ thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, 
nghe được cả hai loại âm thanh, âm thanh ở cõi trời và cõi người, ở xa vả 
ở gần'— thì thầy sẽ đạt được năng-lực đó để chứng bất kỳ phương diện 
nào trong đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp. 


21. (3) “Nếu thầy muốn như sau: “Ước gì tôi (có thể) hiểu được tâm 
của những chúng sinh khác và người khác, sau khi đã lấy tâm mình bao 
trùm tâm của họ (ha tâm thông). Tôi hiểu được một cái tâm có tham là 
tâm có tham, một tâm không có tham là tâm không có tham; một tâm có 
sân là tâm có sân; một tâm không có sân là tâm không có sân; một tâm có 
si là tâm có s1; một tâm không có si là tâm không có si; tâm co cụm (bị 
động) là co cụm, và một cái tâm bị xao lãng là bị xao lãng; một tâm bao la 
[được khuếch đại, mở rộng, cao vời] là tâm bao la, và một cái tâm không 
bao la là tâm không bao la; một cái tâm chưa vô thượng [còn có thể vượt 
trên] là tâm chưa vô thượng, và một cái tâm vô thượng [không thê vượt 
trên| là tâm vô thượng; một cái tâm đạt định là tâm đạt định, và một cái 
tâm không đạt định là tâm không đạt định; một cái tâm được giải thoát là 
tâm được giải thoát, và một cái tâm chưa được giải thoát là tâm chưa được 
giải thoát— thì thầy sẽ đạt được năng-lực đó để chứng bất kỳ phương 
diện nào trong đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp. 


22. (4) “Nếu thầy muốn như sau: “Ước gì tôi (có thể) nhớ lại nhiều cõi 
kiếp quá khứ (#c mạng minh), đó là: ... [giống mục 24, MN 51]... Như 
vậy đó, tôi đã nhớ lại những tổng quan và chi tiết của những cõi kiếp quá 
khứ của tôi— thì thầy sẽ đạt được năng-lực đó để chứng bất kỳ phương 
diện nào trong đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp. 


23. (5) “Nếu thầy muốn như sau: “Ước gì tôi (có thể), với mắt thiên 


thánh (/hiên nhấn minh), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, nhìn 


ĐẠI KINH DẠY VACCHAGOTT4 * 215 


thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp 
có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và quý vị đã hiểu được cách 
những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo những nghiệp 
(hành động) của mình ... [giống mực 25, MN 51]... tôi có thê hiểu được 
những chúng sinh chết đi và tái sinh tùy theo những nghiệp của mình— 
thì thầy sẽ đạt được năng-lực đó để chứng bất kỳ phương diện nào trong 
đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp. 


24. (6) “Nếu thầy muốn như sau: “Ước gì tôi (có thể) bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này người một đệ tử 
thánh thiện này đã chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu 
tận)— thì thầy sẽ đạt được năng-lực đó để chứng bắt kỳ phương diện nào 
trong đó, khi đang có một cơ-sở thích hợp.” 


25. Rồi, thầy Vacchagotta, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy 
của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, giữ 
đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi ra. 

26. Không lâu sau đó, sau khi sống một mình, thu mình, chuyên chú, 
nhiệt thành, và kiên định (tu tập), thầy Vacchagotta, bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và 
an trú trong mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu) đó 
những người họ tộc đã đúng đăn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành. Thầy ấy đã trực tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh 
đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Và thầy Vacchagotta đã trở thành một trong 


những vị A-la-hán. 


27. Bấy giờ, nhân lúc đó có một số Tỳ kheo đang đi gặp đức Thế Tôn. 
Thầy Vacchagotta nhìn thấy họ đang đến từ xa. Sau khi nhìn thấy họ, thầy 
đến gặp họ và hỏi: “Các quý thầy đang đi đâu vậy?” 


“Này đạo hữu, chúng tôi đang đến gặp đức Thế Tôn.” 


216 * Chương 3 


“Trong trường hợp đó, nhờ quý thầy hãy đến nhân danh tôi kính lễ với 
đầu cúi xuống chân đức Thế Tôn, thưa giùm rằng: “Thưa Thế Tôn, Tỳ 
kheo Vacchagotta xin kính lễ đức Thế Tôn với đầu cúi xuống chân đức 
Thế Tôn.” Và thưa giùm: “Đức Thế Tôn đã được phụng sự [tôn thờ] bởi 


tôi, bậc Phúc Lành đã được phụng sự bởi tôi."””3? 


“Dạ được, đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi họ đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và thưa lại với 
đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, thầy Vacchagotta (gửi lời) kính lễ đức Thế 
Tôn với đầu thầy ấy cúi xuống chân đức Thế Tôn, và thầy ấy nói: “Đức 
Thế Tôn đã được phụng sự bởi con, bậc Phúc Lành đã được phụng sự bởi 


232 


cơn. 


28. “Này các Tỳ kheo, sau khi bằng tâm mình bao trùm tâm của Tỳ 
kheo Vacchagotta, ta đã biết về thây ấy: “Tỳ kheo Vacchagotta đã chứng 
ngộ ba loại trí-biết đích thực (tam minh) và có năng-lực và uy-lực thần 
thông lớn lao.” Và tất cả những thiên thần cũng nói ta điều này: “Tỳ kheo 
Vacchagotta đã chứng đắc ba loại trí-biết đích thực và có năng-lực và uy- 
lực thần thông lớn lao.”” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo đó hài lòng và vui mừng 
với lời nói của đức Thế Tôn. 


74. KINH DIGHANAKHA (%) 
(Dighanakha Sutffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong chỗ Hang Heo Rừng, trên Đỉnh Núi Kền Kền (Linh 
Thứu). 


2. Lúc đó du sĩ Dighanakha đã đến đó gặp và chào hỏi qua lại với đức 
Thế Tôn.”'? Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông đứng qua một 
bên và nói với đức Thế Tôn: “Thầy Cồ-Đàm, giáo thuyết và quan-điểm 
của tôi là: (a) “Với tôi không điều nào là chấp nhận được.°”74! 

“Này Aggivessana, chí ít thì quan-điểm (a) này của ông là chấp nhận 
được đối với ông chứ?” 
“Thầy Cô-Đàm, nếu có điều (A) “quan-điểm (a) này là chấp nhận được 


đối với tôi”, thì điều (A) đó cũng y như vậy, thì nó cũng y như vậy.”7⁄2 


3. “Được rồi, này Aggivessana, có nhiều người trong thế gian nói: 
“Điều đó cũng y như vậy, nó cũng y hệt như vậy” (vẫn đáng hoài nghị, 
không bằng lòng), nhưng họ không dẹp bỏ quan-điểm đó và họ vẫn nhận 
thêm quan-điểm khác. Có ít người trong thế gian nói: “Điều đó cũng y như 
vậy, nó cũng y như vậy”, và họ đẹp bỏ quan-điểm đó và không nhận thêm 


quan-điềm khác.”43 


4. “Này Aggivessana, có một số tu sĩ và bả-la-môn có giáo thuyết và 
quan-điểm: (b) “Với tôi mọi điều là chấp nhận được.” Có một số tu sĩ và 
bà-la-môn có giáo thuyết và quan-điểm: (a) “Với tôi không điều nào là 
chấp nhận được.” Và có một số tu sĩ và bả-la-môn có giáo thuyết và quan- 
điểm: (e) “Với tôi có điều là chấp nhận được, có điều là không chấp nhận 
được.” Trong số này, (b) quan-điểm của những tu sĩ và bà-la-môn cho 
rằng “Với tôi mọi điều là chấp nhận được? là gần với tham-dục, gần VỚI SỰ 
trói-buộc, gần với sự mê-thích, gần với sự nắm-giữ, gần với sự dính-chấp. 


(a) Quan-điêm của những tu sĩ và bà-la-môn cho răng “Với tôi không điêu 


218 * Chương 3 


nào là châp nhận được" thì gân với sự vô-tham, gân với sự không trói- 
buộc, gân với sự không còn mê-thích, gân với sự không năm-gi1ữ, gân với 


sự không dính-chấp.” 


5. Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Dighanakha đã nhận xét: “Thầy 
Cồ-Đàm đã tán thành quan-điểm của tôi, Thầy Cồ-Đàm nói lời đề cao 


quan-điêm của tôi.” 


“Này Aggivessana, (c) đối với những tu sĩ và bà-la-môn cho rằng “Với 
tôi có điều là chấp nhận được, có điều là không chấp nhận được.'—thì về 
đầu của họ là gần với tham-dục, gần VỚI Sự tróI-buộc, gần với sự mê-thích, 
gần với sự nắm-giữ, gần với sự dính-chấp; còn về sau thì gần với sự vô- 
tham, gần với sự không trói-buộc, gần với sự không còn mê-thích, gần với 
sự không nắm-giữ, gần với sự không dính-chấp. 


6. “Giờ, này Aggivessana, một người có trí trong số những tu sĩ và bả- 
la-môn cho rằng (b) ['Mọi điều đều là chấp nhận được ”| suy xét như 
vày:”' “Nếu tôi cố chấp quan-điểm của tôi “Mọi điều đều là chấp nhận 
được” và tuyên bố: “Chỉ điều này là đúng, mọi điều khác đều sai” thì tôi 
có thể đụng phải hai loại người khác: tu sĩ hay bà-la-môn cho rằng (a) 
[Không điều nào là chấp nhận được” | và tu sĩ hay bà-la-môn cho rằng (C) 
['Có điều là chấp nhận được, có điều là không chấp nhận được']. Tôi có 
thể đụng phải hai loại người này, và khi có sự đụng độ, thì có tranh chấp; 
khi có sự tranh chấp, thì có sự tranh cãi; khi có sự tranh cãi, thì có sự bực 
tức.” Vậy đó, sau khi nhìn thấy trước mình sẽ đụng phải, sẽ tranh chấp, sẽ 
tranh cãi, và sẽ bực tức, người đó đẹp bỏ quan-điểm (b) đó và không nhận 
lấy quan-điểm nảo khác. Đây là cách đi đến sự dẹp bỏ những quan-điểm 


này; đây là cách đi đến sự từ bỏ những quan-điểm này. 


7. “Một người có trí trong số những tu sĩ và bà-la-môn cho rằng (a) suy 
xét như vầy: “Nếu tôi cố chấp quan điểm (a) của tôi thì tôi có thể đụng 
phải hai loại người khác: tu sĩ hay bả-la-môn cho răng (b) và tu sĩ và bà- 
la-môn cho răng (c). Tôi có thể đụng phải hai loại người này, và khi có sự 


đụng độ, thì có tranh chấp; khi có sự tranh chấp, thì có sự tranh cãi; khi có 


KINH DĨGHANAKHA * 219 


sự tranh cãi, thì có sự bực tức.” Vậy đó, sau khi nhìn thấy trước mình sẽ 
đụng phải, sẽ tranh chấp, sẽ tranh cãi, và sẽ bực tức, người đó đẹp bỏ 
quan-điểm (a) đó và không nhận lấy quan-điểm nào khác. Đây là cách đi 
đến sự dẹp bỏ những quan-điểm này: đây là cách đi đến sự từ bỏ những 


quan-điêm này. 


§. “Một người có trí trong số những tu sĩ và bà-la-môn cho rằng (c) suy 
xét như vầy: “Nếu tôi cố chấp quan điểm (c) của tôi thì tôi có thể đụng 
phải hai loại người khác: tu sĩ hay bà-la-môn cho răng (a) và tu sĩ và bà- 
la-môn cho răng (b). Tôi có thê đụng phải hai loại người này, và khi có sự 
đụng độ, thì có tranh chấp; khi có sự tranh chấp, thì có sự tranh cãi; khi có 
sự tranh cãi, thì có sự bực tức.” Vậy đó, sau khi nhìn thấy trước mình sẽ 
đụng phải, sẽ tranh chấp, sẽ tranh cãi, và sẽ bực tức, người đó đẹp bỏ 
quan-điểm (c) đó và không nhận lẫy quan-điểm nào khác. Đây là cách đi 
đến sự dẹp bỏ những quan-điểm này; đây là cách đi đến sự từ bỏ những 


quan-điêm này. 


9. “Giờ, này Aggivessana,”' thân này được tạo từ vật chất (thể sắc), 
gồm bốn yếu-tố lớn (tứ đại), được sinh thành bởi mẹ và cha, được nuôi 
lớn bằng cơm và cháo, và sẽ bị sự vô-thường, sẽ bị cọ xát và hư hao, sẽ bị 
tan hoại và tan rã. Nó nên được coi là vô thường, là khổ, như một căn 
bệnh, một ung nhọt, một gai nhọn, một tai ương, một sự khổ đau, như kẻ 
lạ, là đang tan rã, là trống không, là vô ngã. Khi một người coi thân này 
như vậy, người đó sẽ dẹp bỏ tham muốn với thân, sự luyến ái đối với thân, 


sự phục tùng đối với thân. 


10. “Này Aggivessana, có ba loại cảm-giác: cảm-giác sướng, cảm-giác 
khổ, và cảm-giác trung tính [không khổ không sướng]. Trong lúc một 
người cảm nhận cảm-giác sướng, người đó không cảm nhận cảm-giác khổ 
hay cảm-giác trung tính; người đó cảm nhận chỉ cảm-giác sướng. Trong 
lúc một người cảm nhận cảm-giác khổ, người đó không cảm nhận cảm- 
giác sướng hay cảm-giác trung tính; người đó cảm nhận chỉ cảm-giác khổ. 


Trong lúc một người cảm nhận cảm-giác trung tính, người đó không cảm 


220 * Chương 3 


nhận cảm-giác sướng hay cảm-giác khổ; người đó cảm nhận chỉ cảm-giác 
trung tính. 

11. “Này Aggivessana, cảm-giác sướng là vô-thường, có điều-kiện 
(hữu vi), khởi sinh tùy thuộc (duyên khởi), sẽ bị hủy, bị phai biến, biến 
mất, và chấm dứt. Cảm-giác khổ là vô-thường, có điều-kiện, khởi sinh tùy 
thuộc, sẽ bị hủy, bị phai biến, biến mất, và chấm dứt. Cảm-giác trung tính 
là vô-thường, có điều-kiện, khởi sinh tùy thuộc, sẽ bị hủy, bị phai biến, 


biên mât, và châm dứt. 


12. “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, một đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy trở nên tỉnh-ngộ [không còn mê-thích] với cảm-giác sướng, tỉnh-ngộ 
với cảm-giác khổ, tỉinh-ngộ với cảm-giác trung tính. Sau khi đã tỉnh-ngộ, 
người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ [tâm người đó] được 
giải-thoát. Khi tâm được giải-thoát, có sự biết: 'Nó được giải-thoát. 
Người đó hiểu: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì 
cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 
nữa.” 

13. “Này Aggivessana, một Tỳ kheo có tâm được giải-thoát như vậy thì 
không còn ngã theo (quan điểm) nảo và không còn tranh chấp với ai; vị ấy 
sử dụng lời-nói đang được dùng trong thế gian mà không cố chấp theo 


nó ›3747 


14. Bấy giờ, lúc đó Ngài Xá-lợi-phất đang đứng sau đức Thế Tôn và 
hầu quạt đức Thế Tôn. Rồi thầy ấy đã nghĩ: “Đúng là đức Thế Tôn đã nói 
với chúng ta sự dẹp-bỏ những điều (quan điểm) này là thông qua trí-biết 
trực tiếp; đúng là bậc Phúc Lành đã nói với chúng ta sự từ-bỏ những điều 
này là thông qua trí-biết trực tiếp.” Trong khi thầy Xá-lợi-phất đã suy xét 
điều này, thông qua sự không còn dính-chấp, tâm thầy ấy được giải-thoát 


khỏi những ô-nhiễm (lậu hoặc).”“ 


15. Nhưng trong du sĩ Dighanakha đã khởi sinh tầm-nhìn vô nhiễm 
không còn dính bụi về Giáo Pháp: “Mọi thứ bị khởi sinh thì phải bị chấm 
dứt” (có sinh là có diệt). Du sĩ Dighanakha đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã đạt 


KINH DĨGHANAKHA * 221 


tới Giáo Pháp Dhamma, đã hiểu Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp; ông đã 
vượt qua sự nghi-ngờ, là người đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn sự 
bối-rối, đã đạt được sự dạn-dĩ (can đảm, bản lĩnh), và không còn nhờ dựa 
(phụ thuộc) những người khác về (để hiểu, tin) Giáo Pháp của Vị Thây.”® 


16. Rồi ông đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo 
Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng 
ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn 
trong đêm tối cho những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin 
quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính mong Thầy Cô-Đàm ghi nhớ con 
là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


222 s Chương 3 


75. KINH MAGANDIYA 
(Mãgandiya Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Kuru 
trong một thị trấn của người Kuru có tên là thị trấn Kammaäsadhamma, 
trên thảm cỏ trong phòng đốt lửa (phòng sưởi) của một bà-la-môn thuộc 


họ tộc Bhãradväla. 


2. Rồi, và buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thị trấn Kammasadhamma để khất thực. Sau khi đã đi khất 
thực trong thị trần Kammäsadhamma, sau khi trở về sau một vòng khất 
thực, sau khi ăn trưa, đức Thế Tôn đi một khu rừng để an trú qua ngày. 
Sau khi đi vô khu rừng, đức Thế Tôn ngôi xuống dưới một gốc cây để an 


trú qua ngày. 


3. Rồi du sĩ Mãgandiya, khi đang đi dạo mát đã đến chỗ phòng đốt lửa 
của bà-la-môn thuộc họ tộc Bhãradvãja. Ở đó ông nhìn thấy một thảm cỏ 
đã dọn sẵn, nên ông hỏi bả-la-môn: “Thảm cỏ này trong phòng đốt lửa của 
Thầy Bhãradväja đã được dọn sẵn cho ai vậy? Trông nó giống như chỗ 


năm của một sa-môn.”” 


4. “Thầy Mãgandiya, có sa-môn Cồ-đàm, người con của dân tộc Thích- 
Ca, đã xuất gia khỏi một gia tộc Thích-Ca. Giờ tin tốt lành về Thầy Cồ- 
đàm đang được lan truyền như vây: “Bậc Thế Tôn đó là bậc A-la-hán, bậc 
toàn-giác, đã thành tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, 
là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng 
(vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn.” Chỗ nằm này đã được 
dọn sẵn cho Thầy Cồ-Đàm đó.” 


5. “Này Thầy Bhãradväja, thực là một cảnh ghớm ghiếc khi chúng tôi 
nhìn thấy chỗ nằm của một người hủy diệt sự phát triển, ”°” đó là Thầy Cô- 


” 


Đàm. 


224 s Chương 3 


“Hãy cân thận với lời ông nói, này Thầy Mãgandiya, hãy cân thận với 
lời ông nói! Nhiều thánh nhân trí thức, bà-la-môn trí thức, gia chủ trí thức, 
và sa-môn trí thức có niễm-tin trọn vẹn vào Thầy Cồ-Đàm, và đã được 
Thầy Cô-Đàm chỉ dẫn trong phương cách vốn là thánh thiện, trong Giáo 
Pháp vốn là thiện lành.” 


“Thầy Bhãradvãja, ngay cả khi chúng tôi gặp giáp mặt Thầy Cô-Đàm, 
chúng tôi cũng nói thắng mặt ông ta rằng: “Sa-môn Cô-đàm là một người 
hủy diệt sự phát triển.” Vì sao vậy? Bởi điều đó đã được nói rõ trong một 
bài thuyết giảng của chúng tôi.” 

“Nếu Thầy Mãgandiya không phản đối, tôi có thể kế lại điều này cho 
Thầy Cô-Đàm không?” 

“Thầy Bhãradväja cứ thoải mái kế lại. Cứ nói lại điều tôi đã nói.” 

6. Trong lúc đó, với tai thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người (thiên nhĩ thông), đức Thế Tôn đã nghe được cuộc nói chuyện này 
giữa bà-la-môn họ tộc Bhãradvãja và du sĩ Magandiya. Rồi, vào buổi cuối 
chiều, đức Thế Tôn ra khỏi phiên thiền, đến chỗ phòng đốt lửa của bà-la- 
môn, và ngồi xuống thảm cỏ đã được trải sẵn. Rồi bà-lamôn họ 
Bhãradvãja đã ra gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại. Sau khi họ xong 
phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn hỏi ông: 
“Này Bhãradväja, chú đã có cuộc nói chuyện với du sĩ Mãgandiya về cái 
thảm cỏ này phải không?” 

Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đã kinh ngạc và dựng tóc gáy, 
ông đáp lại: “Chúng tôi đã muốn kê cho Thầy Cồ-Đàm toàn bộ chuyện đó, 
nhưng Thầy Cồ-Đàm đã biết trước rồi.” 


7. Nhưng cuộc nói chuyện giữa đức Thế Tôn và bả-lamôn họ 
Bharadvaja bị gián đoạn, bởi vì du sĩ Mãgandiya khi đang đi dạo mát đã 
đến chỗ phòng đốt lửa của bà-la-môn và bước vô gặp đức Thế Tôn. Ông ta 
chảo hỏi qua lại với đức Thế Tôn, và sau khi họ xong phần chào hỏi thân 


thiện, ông ngôi xuông một bên. Đức Thê Tôn nói với ông: 


KINH MAGANDIYA * 225 


§. “Này Mãgandiya, mắt ưa thích những hình-sắc, thích thú những 
hình-sắc, vui thích những hình-sắc; mà nó đã bị thuần phục bởi Như Lai, 
bị canh phòng, bị bảo hộ, và bị kiềm chế, và Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp 
để kiềm-chế nó. Có phải liên hệ với điều này nên ông đã nói: “Sa-môn Cô- 
đàm là một người hủy diệt sự phát triển?” 

“Thầy Cồ-Đàm, chính do liên hệ với điều nảy nên tôi đã nói: “Sa-môn 
Cồ-đàm là một người hủy diệt sự phát triển. Vì sao vậy? Bởi vì điều đó 
đã được lưu truyền trong các kinh kệ (của chúng tôi).” 

““Ƒai ưa thích những âm-thanh ... Mũi ưa thích những mùi-hương ... 
Lưỡi ưa thích những mùi-vỊị ... Thân ưa thích những thứ chạm-xúc được 
..- Tâm ưa thích những đối-tượng của tâm, thích thú những đối-tượng của 
tâm, vui thích những đối-tượng của tâm; mà nó đã bị thuần phục bởi Như 
Lai, bị canh phòng, bị bảo hộ, và bị kiềm chế, và Như Lai chỉ dạy Giáo 
Pháp để kiềm-chế nó. Có phải liên hệ với điều này nên ông đã nói: “Sa- 
môn Cồ-đàm là một người hủy diệt sự phát triển” ?” 

“Thầy Cồ-Đàm, chính do liên hệ với điều này nên tôi đã nói: “Sa-môn 
Cồ-đàm là một người hủy diệt sự phát triển”. Vì sao vậy? Bởi vì điều đó 
đã được lưu truyền trong các kinh kệ (của chúng tôi).” 

9. “Này Mãgandiya, ông nghĩ sao? Ở đây, có người trước kia thụ hưởng 
bản thân với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Tới thời sau đó, sau khi đã hiểu được nguồn-gốc và sự biến-mất, sự thỏa- 
thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những 
hình-sắc, đúng như chúng thực là, người đó liền đẹp bỏ dục-vọng đối với 
những hình-sắc, loại bỏ cơn-sốt đối với những hình-sắc, và an trú không 
còn sự thèm-khát (hết tham dục), với một cái tâm hướng nội bình an. Ông 
sẽ nói gì về người đó, này Mãgandiya?”—“Không nói gì cả, Thầy Cô- 


”? 


Đàm. 


“Này Mãgandiya, ông nghĩ sao? Ở đây, có người trước kia thụ hưởng 


bản thân với những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những mùi-hương 


226 * Chương 3 


được nhận biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... 
những thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng 
ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục 
dục. Tới thời sau đó, sau khi đã hiểu được nguồn-gốc và sự biến-mất, sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những 
thư hữu-hình chạm xúc, đúng như chúng thực là, người đó sẽ dẹp bỏ dục- 
vọng đối với những thứ chạm-xúc được, loại bỏ cơn-sót đối với những thứ 
chạm-xúc được, và an trú không còn sự thèm-khát (hết tham dục), với một 
cái tâm hướng nội bình an. Ông sẽ nói gì về người đó, này Mãgan- 
diya?”—“Không nói gì cả, Thầy Cồ-Đàm.” 

10.“Này Mãgandiya, trước kia khi ta còn sống tại gia, ta cũng hưởng 
thụ bản thân, được chu cấp và ưu đãi năm dây (thứ, loại) khoái-lạc giác 
quan (dục lạc): với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt... những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai ... những mùi-hương được nhận biết bởi mũi 
... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những thứ hữu-hình chạm 
xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Ta có ba cung điện, 
một cho mùa mưa, một cho mùa đông, và một cho mùa hè. Ta sống trong 
cung điện mùa mưa suốt bốn tháng mùa mưa, thụ hưởng bản thân với 
những nữ nhạc công, không ai trong họ là nam, và ta không đi xuống 


những cung điện thấp hơn kia. Š! 


“Tới thời sau đó, sau khi đã hiểu được nguồn-gốc và sự biến-mất, sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), ta đã dẹp bỏ dục-vọng đối với khoái-lạc 
giác quan (dục áI), ta đã loại bỏ sự sốt-não vì khoái-lạc giác quan, và ta an 
trú không còn sự thèm-khát (hết tham dục), với một cái tâm hướng nội 
bình an. Ta nhìn thấy những chúng sinh khác chưa thoát khỏi tham-muốn 
vì khoái-lạc giác quan, đang bị cắn xé [nhai nuốt] bởi dục-vọng vì khoái- 
lạc giác quan, đang bốc cháy bởi sự sốt-não vì khoái-lạc giác quan, đang 
say đắm trong khoái-lạc giác quan, nhưng ta không ghen ty gì với họ, ta 


cũng không còn ưa thích mấy thứ (khoái-lạc giác quan) đó. Vì sao vậy? 


KINH MAGANDIYA * 227 


Bởi vì, này Maãgandiya, có một sự khoái-lạc ngoài những khoái-lạc giác 
quan, ngoài những trạng thái bất thiện, nó thậm chí vượt qua cả niềm 
hạnh-phúc cõi trời.” 2 Vì ta ưa thích sự khoái-lạc đó, nên ta đâu còn ghen 
ty với những thứ thấp kém hơn, ta cũng đâu còn thích mấy thứ (khoái-lạc 


giác quan) đó. 


11. “Này Mãgandiya, ví dụ một gia chủ [hay con trai gia chủ], giàu có, 
nhiều của cải, và nhiều tài sản, và được chu cấp và ưu đãi đầy đủ năm dây 
khoái-lạc giác-quan: Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt ... Những 
âm-thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận biết bởi 
mũi ... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những thứ chạm-xúc 
được được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Sau khi đã hành xử tốt 
thiện trong (ba nghiệp) thân, lòi-nói và tâm, khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó có thể được tái sinh trong một nơi-đến hạnh phúc, trong cõi trời 
trong số những thiên thần của cõi trời Ba Mươi Ba (Đao-lợi); và ở đó, 
được vây quanh bởi đoàn tiên nữ trong khu Vườn Nandana (Khoái Lạc 
Viên), người đó thụ hưởng bản thân, được chu cấp và ưu đãi năm dây 
khoái-lạc giác-quan của cõi trời. Giả sử người đó nhìn xuống thấy một gia 
chủ đang thụ hưởng bản thân, được chu cấp và ưu đãi năm dây khoái-lạc 
giác quan [ở cõi người]. Ông nghĩ sao, này Mãgandiya? Liệu thiên thần 
trẻ đó, được vây quanh bởi đoàn tiên nữ trong khu Vườn Nandana, được 
chu cấp và ưu đãi năm dây khoái-lạc giác quan ở cõi trời, mà còn ghen ty 
với những khoái-lạc giác quan ở cõi người hay còn bị cám dỗ bởi những 
khoái-lạc giác quan ở cõi người, hay không?” 

“Không đâu, Thầy Cồ-Đàm. Vì sao không? Bởi vì những khoái-lạc 
giác quan ở cõi trời thì siêu xuất hơn và tuyệt vời hơn những khoái-lạc 
giác quan ở cõi người.” 

12. “Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, trước kia khi ta còn sống tại 
gia, ta cũng hưởng thụ bản thân, được chu cấp và ưu đãi năm dây khoái- 


lạc giác quan: với những hình-sắc được nhận biết bởi mắt ... những thứ 


228 * Chương 3 


hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Tới 
thời sau đó, sau khi đã hiểu được nguồn-góc và sự biễn-mắt, sự thỏa-thích, 
sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những khoái-lạc 
giác quan, ta đã dẹp bỏ dục-vọng đối với khoái-lạc giác quan (dục áI), ta 
đã loại bỏ sự sốt-não vì khoái-lạc giác quan, và ta an trú không còn sự 
thèm-khát (hết tham dục), với một cái tâm hướng nội bình an. Ta nhìn 
thấy những chúng sinh khác chưa thoát khỏi tham-muốn vì khoái-lạc giác 
quan, đang bị cắn xé bởi dục-vọng vì khoái-lạc giác quan, đang bốc cháy 
bởi sự sốt-não vì khoái-lạc giác quan, đang say đắm trong khoái-lạc giác 
quan, nhưng ta không ghen ty gì với họ, ta cũng không còn ưa thích mây 
thứ (khoái-lạc giác quan) đó. Vì sao vậy? Bởi vì, này Magandiya, có một 
sự khoái-lạc ngoài những khoái-lạc giác quan, ngoài những trạng thái bất 
thiện, nó thậm chí vượt qua cả niềm hạnh-phúc cõi trời. Vì ta ưa thích sự 
khoái-lạc đó, nên ta đâu còn ghen ty với những thứ thấp kém hơn, ta cũng 


đâu còn thích mấy thứ (khoái-lạc giác quan) đó. 


13. “Này Mãgandiya, xưa có một người bệnh cùi với chân tay bị đau 
nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, cào gãi rách rỉ các chỗ lỡ loét bằng 
móng tay, khoái hơ đốt (cho đã ngứa) thân mình trên hồ lửa than đang 
cháy. Rồi bạn bè và đồng sự, những người thân thuộc và họ hàng, đưa 
người đó đi gặp lương y để chữa trị. Vị lương y lo liệu các thuốc trị cho 
người đó, và bằng cách dùng thuốc trị, người đó có thê được chữa trị hết 
căn bệnh cùi, và rồi được khỏe mạnh và vui sướng, độc lập, tự chủ được 
bản thân, có thể đi tới đâu tùy thích. Rồi người đó có thể gặp một người 
bệnh cùi khác, với chân tay bị đau nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, 
cào gãi rách rỉ các chỗ lỡ loét bằng móng tay, khoái hơ đốt thân mình trên 
hồ lửa than đang cháy. Ông nghĩ sao, này Mãgandiya? Liệu người đó có 
đi ghen ty với người bệnh cùi kia vì người kia đang hơ đốt (được đã ngứa) 
thân mình trên hồ lửa than đang cháy hoặc vì người kia đang được dùng 


thuốc chữa trị, hay không?” 


“Không đâu, Thầy Cồ-đàm. Vì sao vậy? Vì khi có bệnh thì mới cần có 


KINH M4GANDIYA * 229 


lửa than cháy nóng và cân có thuôc trị, và khi không còn bệnh thì đâu còn 


cân lửa than cháy nóng hay cân có thuôc trị.” 


14. “Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, trước kia khi ta còn sống tại 
gia... [giống đoạn cuối mục 12 kế trên] ... Vì ta ưa thích sự khoái-lạc đó, 
nên ta đâu còn ghen ty với những thứ thấp kém hơn, ta cũng đâu còn thích 


mấy thứ (khoái-lạc giác quan) đó. 


15. “Này Mãgandiya, giả sử có một người bệnh cùi, với chân tay bị đau 
nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, cào gãi rách rỉ các chỗ lỡ loét bằng 
móng tay, khoái hơ đốt (cho đã ngứa) thân mình trên hồ lửa than đang 
cháy. Rồi bạn bè và đồng môn, những người thân thuộc và họ hàng, đưa 
người đó đi gặp lương y để chữa trị. Vị lương y lo liệu các thuốc trị cho 
người đó, và bằng cách dùng thuốc trị, người đó có thê được chữa trị hết 
căn bệnh cùi, và rồi được khỏe mạnh và vui sướng, độc lập, tự chủ được 
bản thân, có thê đi tới đâu tùy thích. Rồi có hai người mạnh bạo nắm lây 
hai tay của người đó và lôi người đó tới chỗ hồ lửa than đang cháy. Ông 
nghĩ sao, này Mãgandiya? Người đó sẽ cô gồng thân vùng vẫy mọi hướng 


để cố thoát, đúng không?” 


“Dạ đúng, thưa Thầy Cồ-đàm. Vì sao? Vì nếu đụng tới lửa là thực sự 
đau đớn, bị thiêu nóng, và bị đốt cháy.” 


“Ông nghĩ sao, này Mãgandiya? Có phải chỉ bây giờ lửa này khi đụng 
tới mới bị đau đớn, bị thiêu nóng và đốt cháy; hay lửa trước kia khi đụng 
tới cũng bị đau đón, bị thiêu nóng và bị đốt cháy như vậy?” 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, lửa bây giờ khi đụng tới bị đau đớn, bị thiêu 
nóng và đốt cháy; và lửa trước kia khi đụng tới cũng bị đau đón, bị thiêu 
nóng và bị đốt cháy như vậy. Nhưng chỉ vì trước kia người đó là một 
người bệnh cùi, với chân tay bị đau nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, 
cào gãi rách rỉ các chỗ lỡ loét bằng móng tay, lúc đó các giác-quan không 
cảm nhận đúng đắn, cho nên mặc dù lửa khi đụng tới là đích thực đau đớn 
nhưng người đó đã nhận thức là sướng-khoái.” (chỉ vì lửa nóng làm đã 


ngứa thân da người cùi). 


230 * Chương 3 


lÓ.“Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, trước kia những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc) khi tiếp xúc cũng đích thực là đau khổ, như bị thiêu 
sốt và bị đốt cháy; sau này những khoái-lạc giác quan khi tiếp xúc cũng 
đích thực là đau khổ, bị thiêu sốt và bị đốt cháy như vậy; và hiện tại 
những khoái-lạc giác quan khi tiếp xúc cũng đích thực là đau khổ, bị thiêu 
sốt và bị đốt cháy như vậy. Nhưng những người không được tự do khỏi 
dục-vọng vì khoái-lạc giác quan (dục ái), những người đang bị cắn xé bởi 
dục-vọng vì khoái-lạc giác quan, những người đang bốc cháy bởi sự sốt- 
não vì khoái-lạc giác quan, là vì họ đang có các giác-quan [bị hư bại] 
không nhận biết đúng đắn; cho nên mặc dù những khoái-lạc giác quan khi 
tiếp xúc cũng đích thực là đau khổ, nhưng họ đã nhận thức sai lầm đó là 


sunø-sướng. S3 


17. “Này Mãgandliya, giả sử có một người bệnh cùi, với chân tay bị đau 
nhức và lở loét, bị giòi bọ đục khoét, cào gãi rách rỉ các chỗ lỡ loét bằng 
móng tay, khoái hơ đốt (cho đã ngứa) thân mình trên hồ lửa than đang 
cháy; khi người đó càng cào gãi những chỗ lỡ loét và càng hơ đốt thân 
mình trên lửa thì những chỗ lỡ loét càng thêm dơ dáy, càng thêm hôi thối, 
và cảng bị nhiễm trùng, nhưng người đó vẫn thấy có một mức độ thỏa- 
thích và thích-thú trong việc cào gãi và hơ đốt những chỗ lỡ loét đó. 


“Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, những người không được tự do 
khỏi dục-vọng vì khoái-lạc giác quan, những người đang bị cắn xé bởi 
dục-vọng vì khoái-lạc giác quan, những người đang bốc cháy với cơn sốt 
những khoái-lạc giác quan, vẫn say đắm trong những khoái-lạc giác quan; 
khi họ càng say đắm trong những khoái-lạc giác quan, thì dục-vọng vì 
khoái-lạc giác quan (dục ái) của họ càng gia tăng, và họ càng bị đốt cháy 
bởi cơn sốt khoái-lạc giác quan, nhưng họ cứ thấy có một mức độ thỏa- 
mãn và thích-thú trong năm dây khoái-lạc giác quan đó. 

18. “Ông nghĩ sao, này Mãgandiya? Ông đã từng thấy hay nghe có một 
ông vua hay một quan thần thụ hưởng bản thân, được chu cấp và ưu đãi 


với năm dây khoái-lạc giác quan, là người không dẹp bỏ dục-vọng vì 


KINH MAGANDIYA * 231 


khoái-lạc giác quan (dục ái), không loại bỏ sự sôt-não vì khoái-lạc giác 
quan mà có thê an trú không còn sự thèm-khát (hêt tham dục), với một cái 
tâm hướng nội bình an, hoặc ai có thê, hoặc ai sẽ có thê an trú như 


vậy?”—*““Không có ai như vậy, thưa Thầy Cồ-Đảm.” 


“Tốt, này Mãgandiya. Ta cũng chưa bao giờ thấy hay nghe có một ông 
vua hay quan thần ... [ø đoạn kế irên] ... hoặc ai có thể, hoặc ai sẽ có 
thể an trú như vậy. Ngược lại, này Mãgandiya, những tu sĩ và bà-la-môn 
nào là người đã an trú, hoặc an trú, hoặc sẽ an trú không còn sự thèm-khát 
(hết tham dục), tất cả họ đều làm được vậy sau khi đã hiểu được nguồn- 
gốc, sự biến-mắt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi đối với 
[trong trường hợp] những khoái-lạc giác quan, đúng như chúng thực là, và 
chính là sau khi đã dẹp bỏ dục-vọng vì khoái-lạc giác quan (dục ái) và loại 
bỏ sự sốt-não vì khoái-lạc giác quan nên họ có thể an trú không còn sự 
thèm-khát (hết tham dục), với một cái tâm hướng nội bình an.” 

19. Rồi tới điểm này đức Thế Tôn đã thốt ra lời cảm hứng này: 
“Lợi lộc lớn nhất là sức khỏe, 
Hạnh phúc lớn nhất là Niết-bàn, 
Đạo tốt nhất là Bát Chi Thánh Đạo 
Vì nó dẫn tới sự Bất Tử.” 

Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Mãgandiya đã nói với đức Thế 
Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm, thật tuyệt vời là cách điều đó đã 
được diễn đạt một cách hay khéo bởi Thầy Cồ-Đàm: 

“Lợi lộc lớn nhất là sức khỏe, 
Hạnh phúc lớn nhất là Niết-bàn? 

Chúng tôi cũng đã từng nghe những du sĩ trước đây, là những vị thầy 
và là những vị thầy của những vị thầy, có nói bài thi kệ này (với hai 
dòng), và nó giống ý như vậy, thưa Thầy Cồ-Đàm.” 

“Nhưng, này Maãgandiya, khi ông nghe những du sĩ trước đây, là 
những vị thầy và những vị thầy của những vị thầy, nói bài thi kệ này, thì 


232 s Chương 3 


cái gì là sức khỏe đó, cái gì là Niết-bàn đó?” 
Sau khi điêu này được nói ra, du sĩ Magandiya đưa bàn tay sờ chân tay 
của mình và nói: “Thây Cô-Đàm, đây là sức khỏe đó, đây là Niêt-bàn đó; 


vì giờ tôi khỏe mạnh và hạnh phúc và không gì làm đau đớn tôi.”754 


20. “Này Mãgandiya, giả sử có một người mù bẩm sinh không thể nhìn 
thấy những hình-sắc tối hay sáng: không thể nhìn thấy màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, hay màu hồng: không thể nhìn thấy chỗ bằng phẳng hay 
chỗ không bằng phẳng: không thể nhìn thấy những vì sao, mặt trời, hay 
mặt trăng. Người đó có thể nghe một người có mắt sáng đến rao răng: 
“Này các ông bà, thật tốt thay, cái áo trắng này đẹp, không vết dơ, và sạch 
sẽ!', và người đó có thể muốn tìm mua một áo trắng. Rồi một người lừa 
gạt đưa cho người đó một cái áo dính dơ và nói: “Này anh bạn, cái áo 
trăng này đẹp, không vết dơ, và sạch sẽ.” Và người đó chấp nhận và mặc 
áo đó, và hài lòng với nó, người đó còn thốt ra lời thỏa mãn như vầy: 
“Thật tốt thay, cái áo trắng này đẹp, không vết dơ, và sạch sẽ!?. Ông nghĩ 
sao, này Mãgandiya? Khi người mù bẩm sinh đó chấp nhận cái áo dơ đáy 
đó, mặc nó, và hài lòng với nó, và còn thốt ra lời thỏa mãn như vậy—liệu 
người đó làm vậy là do biết và thấy, hay chỉ do niềm-tin vào người có mắt 
sáng kia?” 


“Thưa Thế Tôn, người đó làm vậy là do không biết và không thấy, chỉ 
do niềm-tin vào người có mắt sáng kia mà thôi.” 

21. “Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, những du sĩ của những giáo 
phái khác là mù và không nhìn thấy. Họ không biết sức khỏe (nghĩa là gì 
trong bài kệ đó), họ không biết Niết-bàn, nhưng họ lại thốt ra bài kệ đó 
như vầy: 


“Lợi lộc lớn nhất là sức khỏe, 
Hạnh phúc lớn nhất là Niết-bàn” 
Bài thi kệ này đã được nói ra bởi những bậc Tu Thành (A-la-hán), 


những bậc Toàn-giác, như vầy: 


KINH MAGANDIYA * 233 


“Lợi lộc lớn nhất là sức khỏe, 
Hạnh phúc lớn nhất là Niết-bàn, 
Đạo tốt nhất là Bát Chi Thánh Đạo 
Vì nó dẫn tới sự Bất Tử.” 

Giờ nó đã dần dần được phô biến trong những người phàm thường. ”°Š 
Và này Magandiya, cho dù thân này là như một căn bệnh, một ung nhọt, 
một gai nhọn, một tai ương, và một sự khô đau, khi đề cập tới thân này 
ông lại nói: “Thầy Cô-Đàm, đây là sức khỏe, đây là Niết-bàn.” Này 
Mãgandiya, ông không có tầm-nhìn thánh thiện là phương tiện đề ông có 


thể biết được (nghĩa của chữ) sức khỏe và Niết-bàn.” 


22.“Tôi có niềm-tin vào Thầy Cô-Đàm như vây: “Thầy Cồ-Đàm có 
năng lực chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp theo một cách để tôi đi đến biết được 
sức khỏe và Niết-bàn."” 

“Này Mãgandiya, ví dụ có một người mù bẩm sinh không thể nhìn 
thấy những hình-sắc tốt hay sáng ... mặt trời, hay mặt trăng. Rồi bạn bè và 
đồng môn, những người thân thuộc và họ hàng, đưa người đó đi gặp lương 
y để chữa trị. Vị lương y lo liệu các thuốc trị cho người đó, nhưng bằng 
cách dùng thuốc trị, tầm-nhìn (thị lực) của người đó không khởi sinh hay 
được làm trong sạch (khỏi sự mù). Ông nghĩ sao, này Mãgandiya, có phải 
vị lương y chỉ chuốc lẫy sự mệt mỏi và thất vọng hay không?”—“Đúng 
vậy, thưa Thầy Cô-Đàm”—“Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, nếu mà 
ta chỉ dạy Giáo Pháp cho ông như vây: “Đây là sức khỏe, đây là Niết-bàn', 
thì ông cũng không biết được sức khỏe là gì hay nhìn thấy Niết-bàn là gì, 


và điêu đó chỉ gây sự mệt mỏi và thât vọng cho ta mà thôi.” 


23.“Tôi có niềm-tin vào Thầy Cồ-Đàm như vây: “Thầy Cồ-Đàm có 
năng lực chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp theo một cách để tôi đi đến biết được 
sức khỏe và Niết-bàn.”” 
“Này Mãgandiya, ví dụ có một người mù bẩm sinh không thể nhìn 
thấy những hình-sắc tối hay sáng ... mặt trời, hay mặt trăng. Người đó có 


thể nghe một người có mắt sáng đến rao rằng: “Này các ông bà, thật tốt 


234 s Chương 3 


thay, cái áo trăng này đẹp, không vết dơ, và sạch sẽ!”, và người đó có thê 
tìm mua một áo trắng. Rồi người lừa gạt đưa cho người đó một cái áo dính 
đơ và nói: “Này anh bạn, cái áo trắng này đẹp, không vết dơ, và sạch sẽ. 
Và người đó chấp nhận và mặc áo đó. Rồi bạn bè và đồng môn, những 
người thân thuộc và họ hàng, đưa người đó đi gặp lương y để chữa trị. Vị 
lương y lo liệu các thuốc trị cho người đó—|thuốc giúp ói ra và thuốc tây 
độc, thuốc cao (trị mắt) và thuốc trị đường mũi] —và bằng cách dùng 
thuốc trị, tầm-nhìn (thị lực) của người đó khởi sinh và được làm trong 
sạch (khỏi sự mù). Ngay khi có sự khởi sinh tầm-nhìn (thị lực) của nØười 
đó, thì sự mong-muốn và ưa-thích đối với cái áo dơ dáy đó liền bị dẹp bỏ; 
rồi người đó có thể bùng lên sự phẫn nộ và thù hận đối với người đàn ông 
kia và nghĩ rằng ông ta đáng bị giết, như vầy: “Đúng thiệt lâu nay tôi cứ bị 
lừa, bị gạt, bị gian lận bằng cái áo dơ dáy bởi ông này khi ông vẫn luôn 
nói: “Này anh bạn, cái áo trắng này cho anh, nó đẹp, không vết dơ, và 


sạch sẽ.”” 


24. “Cũng giống như vậy, này Mãgandiya, nếu ta chỉ dạy Giáo Pháp cho 
ông như vây: “Đây là sức khỏe, đây là Niết-bàn”, ông có thê biết được sức 
khỏe là gì và nhìn thấy Niết-bàn là gì. Ngay khi có sự khởi sinh tầm-nhìn 
của ông, thì sự tham-muốn và nhục-dục đối với năm uân bị dính chấp 
(năm thủ uân) liền bị dẹp bỏ. Rồi có lẽ ông sẽ nghĩ: “Đúng thiệt lâu nay tôi 
cứ bị lừa, bị gạt, bị gian lận bởi cái tâm này. Bởi vì khi dính-chấp, chính là 
ta dính chấp theo sắc-thân (sắc), chính là ta dính chấp theo cảm-giác (thọ), 
chính là ta dính chấp theo nhận-thức (tưởng), chính là ta dính chấp theo 
những sự tạo-tác cố ý (hành), chính là ta dính chấp theo thức (thức).”"° 
Khi có sự dính-chấp (thủ) như vậy là điều-kiện (duyên), thì có [xảy ra] sự 
hiện-hữu (hữu); khi có sự hiện-hữu là điều-kiện, thì có sự sinh-ra (sinh); 
khi có sự sinh-ra thì có sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng. Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đống khổ này.” 

25.“Tôi có niềm-tin vào Thầy Cô-Đàm như vậy: “Thầy Cồ-Đàm có 
năng lực chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp theo một cách để tôi đi đến biết được 


sức khỏe và Niêt-bàn.”” 


KINH MAÄGANDIYA * 235 


“Vậy thì, này Magandiya, hãy giao lưu với những người chân thực. 
Khi ông giao lưu với những người chân thực, ông sẽ nghe được Giáo Pháp 
chân thực (chân Pháp). Khi ông nghe được Giáo Pháp chân thực, ông sẽ tu 
tập đúng theo Giáo Pháp chân thực. Khi ông tu tập đúng theo Giáo Pháp 
chân thực, ông sẽ tự mình biết và thấy như vây: “Đây là những căn bệnh, 
những ung nhọt, và những gai nhọn; nhưng tại đây những căn bệnh, 
những ung nhọt, và những gai nhọn øày chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn 
dư]."Š7 Với sự chấm dứt sự dính-chấp (thủ) của ta, thì có [xảy ra sự] chấm- 
dứt sự hiện-hữu (hữu); khi chấm dứt sự hiện-hữu, thì chấm dứt sự sinh-ra 
(sinh); khi chấm dứt sự sinh-ra, thì chấm dứt sự già-chết, sự buồn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự chấm-dứt của toàn 


bộ đông khô này.”” 


26. Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Mãgandiya đã nói: “Thật kỳ diệu, 
thưa Thầy Cô-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thây Cồ-Đàm đã 
làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy đã dựng đứng lại những 
thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, 
hoặc soi đèn trong đêm tối cho những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. 
Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và 
theo Tăng Đoản những Tỳ kheo. Con xin thụ giới xuất gia dưới Thầy Cồ- 


Đàm, con xin thụ toàn bộ giới (đại thọ giới). ” 


Z7. “Này Mãgandiya, một người trước đây thuộc giáo phái khác và giờ 
có mong muốn thụ giới xuất gia và toàn bộ giới trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này thì phải sống trong thời gian thực tập bốn năm. Khi hết bốn năm, 
nếu các Tỳ kheo hài lòng với người đó, thì họ duyệt cho người đó thụ 
nhận giới xuất gia (thành sa-di) và thụ nhận toàn bộ giới để trở thành Tỳ 
kheo. Nhưng ở đây ta nhận thấy có sự khác biệt cá nhân trong vẫn đề 
này. 

“Thưa Thế Tôn, nếu những ai trước đây thuộc giáo phái khác và giờ có 
mong muốn thụ giới xuất gia và toàn bộ giới trong Giáo Pháp và Giới 


Luật này thì phải sống trong thời gian thực tập bốn năm. Khi hết bốn năm, 


236 * Chương 3 


nếu các Tỳ kheo hài lòng với họ, thì các Tỳ kheo duyệt cho họ thụ nhận 
giới xuất gia và thụ nhận toàn bộ giới để trở thành Tỳ kheo, vậy thì con sẽ 
sống trong thời gian tập sự bốn năm. Khi hết bốn năm, nếu các Tỳ kheo 
hài lòng với con, thì các Tỳ kheo duyệt cho con thụ nhận giới xuất gia và 
thụ nhận toàn bộ giới đề trở thành Tỳ kheo.” 


28. Rồi du sĩ Mãgandiya đã thụ nhận sự xuất gia dưới đức Thế Tôn, và 
thụ nhận toàn bộ giới. Rồi, không lâu sau khi thụ toàn bộ giới, sống một 
mình, thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thầy Maãgandiya, 
bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này 
người một đệ tử thánh thiện này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu 
tối thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu) đó những người họ tộc 
đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 
Thầy ấy đã trực-tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 
sinh) nào nữa.” Và thầy Mãgandiya đã trở thành một trong những vị A-la- 


hán. 


76. KINH SANDAKA 
(Sandaka Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kos- 
amb], trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có du sĩ Sandaka đang ở chỗ (được gọi là) Hang 
Động Cây Pilakkha cùng với một hội chúng lớn những du sĩ. 

3. Rồi, vào buổi cuối chiều, ngài Ananda ra khỏi chỗ thiền và nói với 
các Tỳ kheo như vầy: “Này các đạo hữu, hãy đến Ao Nước Devakata để 
coi hang động.”—“Dạ được, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Rồi thầy 


Änanda đã đi đến chỗ Ao Nước Devakata cùng với một số Tỳ kheo. 


4. Bấy giờ, lúc đó có du sĩ Sandaka đang ngồi với một hội chúng lớn 
những du sĩ, họ đang làm náo động, ôn ào và lớn tiếng nói đủ thứ chuyện 
tầm phào vô nghĩa, ® như nói chuyện về những vua chúa, trộm cướp, 
quan chức, quân đội, những nguy hiểm, những trận chiến, thức ăn, thức 
uống, quần áo, ølường chiếu, vòng hoa, dầu thơm, họ hàng, xe cộ, làng 
xóm, thị trần, thành phó, xứ sở, những phụ nữ, những anh hùng, đường xá, 
giếng nước, người chết, những thứ lặt vặt, nguồn gốc thế gian, nguồn gốc 
biển cả, những này là vậy hay những kia là không vậy. Rồi du sĩ Sandaka 
nhìn thấy thầy Änanda đang đi đến từ xa. Sau khi nhìn thấy thầy ấy, ông ta 
kêu hội chúng của mình giữ im lặng như vầy: “Này các vị, hãy im lặng: 
này các vị, đừng làm ồn ào. Đây có sa-môn Änanda đang đến, là một đệ tử 
của sa-môn Cô-đàm đang có mặt ở Kosambï này. Những vị đó thích sự im 
lặng; họ được giới hạnh về sự im lặng; họ đỀ cao sự im lặng. Có lẽ, nếu 
ông ta thấy hội chúng của chúng ta là hội chúng im lặng, thì ông ta sẽ nghĩ 


đến việc tham gia với chúng ta.” Những du sĩ liền im lặng. 


5. Thầy Änanda đến gặp du sĩ Sandaka; ông ta nói với thầy ấy: “Mời 
Thầy Änanda vào! Xin chào đón Thầy Ãnanda! Đã lâu kể từ lần trước 
Thầy Ananda có cơ hội đến đây. Mời Thầy Änanda ngồi; chỗ ngồi đây đã 


> ”? 


san. 


238 * Chương 3 


Thầy Änanda ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn, và du sĩ Sandaka chọn 
một chỗ ngồi thấp và ngồi xuống một bên. Sau khi ông làm vậy xong, thầy 
Ananda đã hỏi ông ta: “Này Sandaka, vì thảo luận gì mà các bạn ngồi 


cùng với nhau ở đây? Và cuộc thảo luận đang dang dở của các bạn là gì?” 


“Thầy Änanda, hãy tạm bỏ qua cuộc thảo luận mà chúng tôi đang ngồi 
cùng với nhau. Lát nữa Thầy Änanda nghe lại cũng được. Giờ sẽ tốt lành 
nếu Thầy Änanda ban cho chúng tôi một bài nói chuyện về Giáo Pháp của 


vị thây của mình.” 


“Được rồi, này Sandaka, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Tôi sẽ 


nói”. “Dạ được”, ông ta đáp lại. Thầy Änanda đã nói điều này: 


6. “Này Sandaka, đức Thế Tôn, là người biết và thấy, bậc A-la-hán [đã 
tu-thành], bậc Toàn Giác [đã giác-ngộ toàn thiện], đã tuyên bố về [1] bốn 
“đường-lối (cách tu, cách thực hành, đạo) phủ định sự sống đời sống tâm 
linh° và [2] bốn loại “đời sống tâm linh không có sự yên-ủi', trong đó một 
người có trí chắc chắn không sống đời sống tâm linh đó, hoặc nếu người 
đó sống nó, người đó sẽ không đạt được đường-lối đích thực (chân đạo), 
chính là Giáo Pháp thiện lành (thiện Pháp).””Š? 


- [I] “Nhưng, Thầy Änanda, đức Thế Tôn, là người biết và thấy, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã tuyên bố cái gì là bốn 'đường-lối phủ định 
đời sống tâm linh”, trong đó một người có trí chắc chắn không sống đời 
sống tâm linh đó, hoặc nếu người đó sống nó, người đó sẽ không đạt được 
đường-lối đích thực (chân đạo), chính là Giáo Pháp thiện lành?” 


7. (1) “Ở đây, này Sandaka, có sư thầy nắm giữ giáo thuyết và quan- 
điểm (A): (đối với ông) ['Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không 
có phước quả từ việc cho đi, không cần phải bố thí), không thứ gì được 
cúng dường, không thứ gì được hiến tặng hay hy sinh; không có kết quả 
hay nghiệp quả tốt và xấu nảo cho những hành động tốt và xâu; không có 
thế giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; không mẹ, không cha; 
không có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo 


nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào 


KINH SANDAKA * 239 


trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi 
công bồ lại (cho những người khác) về thế giới này và thế giới khác. Cá- 
nhân này chỉ gồm có bốn yếu-tô lớn (tứ đại).”"° Sau khi người đó chết, 
(yếu-tố) đất trở về và nhập lại với thể [thân]-đất; nước trở về và nhập lại 
với thể-nước; nhiệt (lửa) trở về và nhập lại với thể-nhiệt; khí (gió) trở về 
và nhập lại với thể-khí; các căn (thuộc phần tâm thần, để cảm nhận, nhận 
biết, ý định, ý thức...) thì được chuyên qua hư-không. [Bốn] người đàn 
ông khiêng cái giá quan tài với một người chết nằm trong đó là năm. Lời 
tụng cúng chăng bay tới đâu xa hơn nghĩa địa; chỉ còn lại xương trắng: lễ 
thiêu xác kết thúc bằng tro tàn. Bồ thí (cho đi) là triết lý của kẻ ngu. Khi 
có ai khăng định triết lý là-có [sự cho đi, bố thí, cũng đường...] thì đó là 
lời sáo rỗng, giả dối. Kẻ ngu và người khôn gì rồi cũng đều bị cắt bỏ và 
diệt vong với thân tan rã; sau khi chết họ chăng còn hiện-hữu.' ] 

§. “Về điều này một người có trí biết suy xét như vầy: “Sư thầy này 
nắm giữ giáo thuyết và quan-điểm (A): [(đối với ông) “Không thứ gì (cần 
nên) được cho đi ... sau khi chết họ chăng còn hiện-hữu. '] Nếu lời ông 
thầy này nói là đúng thực, thì tất cả chúng ta ở đây đều như nhau, chúng ta 
cùng đứng ngang nhau: cho dù tôi là người không thực hành [giáo lý này] 
và anh kia thì đã thực hành nó; cho dù tôi là người không sống [đời sống 
tâm linh này] và anh kia thì đã sống nó.”“!' Nhưng tôi thì không nói răng cả 
tôi và các chú đều sẽ bị cắt đứt và hủy diệt khi thân tan rã, rằng sau khi 
chết chúng ta đều chẳng còn hiện-hữu. Bởi vì nếu (đúng như ông thầy này 
nói) như vậy thì cũng bằng thừa (vô dụng, cớ gì) ông phải (thực hành khổ 
hạnh) đi khỏa thân, đầu cạo trọc, hành hạ bản thân trong tư thế chỉ ngồi 
chồm hồm (ngồi xôm), và nhồ râu nhồ tóc; trong khi tôi đây, sống ở nhà 
với con cháu, dùng gỗ đàn hương xứ Ba-la-nại (Benares), mang vòng hoa, 
sức dầu thơm và phẫn sáp, và nhận dùng vàng bạc, rồi cũng gặt hái định 
mệnh giống hệt, đường tương lai giống hệt như của ông thầy này. Vậy tôi 
sẽ biết được gì và thấy được gì nếu tôi sống đời sống tâm linh theo ông 
thầy này?? Do vậy, sau khi người đó thấy rằng “đường-lối này là phủ định 


sự sông đời sông tâm linh”, người đó liên quay lưng khỏi nó và rời bỏ nó. 


240 * Chương 3 


9. “Đức Thế Tôn, là người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, 
đã tuyên bố “đường-lối phủ định sự sống đời sống tâm linh” thứ nhất này, 
trong đó một người có trí chắc chắn không sống đời sống tâm linh đó, 
hoặc nếu người đó sống nó, người đó sẽ không đạt được đường-lối đích 
thực, chính là Giáo Pháp thiện lành. 


10. (ii) “Lại nữa, này Sandaka, ở đây có sư thầy năm giữ giáo thuyết và 
quan-điểm (B): (đối với ông) “Khi một người hành động hoặc khiến (nói, 
XÚI, bắt, tác động, gài) người khác hành động; khi đánh đập hoặc khiến 
người khác đánh đập, khi hành hạ hoặc khiến người khác hành hạ; khi gây 
đau buồn hoặc khiến người khác gây đau buôn; khi áp bức hoặc khiến 
người khác áp bức; khi đe dọa hoặc khiến người khác đe dọa, khi sát-sinh, 
gian-cắp đột nhập nhà cửa, trộm cướp của cải, cướp giựt, chặn cướp ngoài 
đường, dụ dỗ vợ người khác, nói-dối nói láo—người hành động vậy 
không gây tội ác gì. Nếu, với một bánh xe có vành như lưỡi dao bén, một 
người làm chúng sinh trên trái đất này thành một đống thịt, thành một núi 
thịt, cho dù làm vậy cũng không gây tội ác gì và không có ác quả gì. Nếu 
một người đi dọc bờ nam sông Hằng giết và tàn sát, đánh đập và khiến 
người khác đánh đập, hành hạ và khiến người khác hành hạ, cho dù làm 
vậy cũng không gây tội ác gì và không có ác quả gì. Nếu một người đi dọc 
bờ bắc sông Hằng bố thí và khiến người khác bó thí, cũng dường và khiến 
người khác cúng dường, cho dù làm vậy cũng không tạo phước đức gì và 
không có phước quả gì. Băng sự bố-thí, bằng sự thuần-phục bản thân, 
bằng sự kiềm-ché, bằng sự nói lời sự-thật, cho dù làm vậy cũng không tạo 


phước đức gì và không có phước quả gì.” 


11. “Về điều này một người có trí biết suy xét như vây: “Sư thầy này 
năm giữ giáo thuyết và quan-điểm (B): [(đối với ông) “Khi một người 
hành động hoặc khiến (nói, xúi, bắt, tác động, gài) người khác hành động 
... cũng không tạo phước đức gì và không có phước quả gì.ˆ] Nếu lời ông 
thầy này nói là đúng thực, thì tất cả chúng ta ở đây đều như nhau, chúng ta 
cùng đứng ngang nhau: cho dù tôi là người không thực hành [giáo lý này] 
và anh kia thì đã thực hành nó; cho dù tôi là người không sống [đời sống 


KINH SANDAKA * 241 


tâm linh này] và anh kia thì đã sống nó. Nhưng tôi thì không nói rằng cả 
tôi và các chú đều sẽ bị cắt đứt và hủy diệt khi thân tan rã, răng sau khi 
chết chúng ta đều chẳng còn hiện-hữu. Bởi vì nếu (đúng như ông thầy này 
nói) như vậy thì cũng bằng thừa (vô dụng, cớ gì) ông phải (thực hành khổ 
hạnh) ... Vậy tôi sẽ biết được gì và thấy được gì nếu tôi sống đời sống tâm 
linh theo ông thầy này?' Do vậy, sau khi người đó thấy rằng 'đường-lối 
này là phủ định sự sống đời sống tâm linh, người đó liền quay lưng khỏi 
nó và rời bỏ nó. 

12. “Đức Thế Tôn, là người biết và thấy ... đã tuyên bố “đường-lối phủ 


định sự sống đời sống tâm linh' thứ hai này .... 


13. (ii) “Lại nữa, này Sandaka, ở đây có sư thầy nắm giữ giáo thuyết 
và quan-điểm (C): (đối với ông) “Không có nhân [nguyên-nhân]| hay duy- 
ên [điều-kiện] cho sự ô-nhiễm của chúng sinh; chúng sinh bị ô nhiễm 
không phải có nhân hay duyên. Không có nhân hay duyên cho sự thanh- 
lọc của chúng sinh; chúng sinh được thanh lọc không phải có nhân hay 
duyên. Không có năng-lực, không có sự nỗ-lực (tinh tấn), không có sức- 
mạnh của con người, không có sự cố-gẵng của con người. Tất cả chúng 
sinh, tất cả mọi sinh vật, tất cả mọi tạo vật, tất cả mọi linh hồn đều không 
có sự tự-chủ, năng-lực, và sự nỗ-lực; đều đã được đúc khuôn bởi định 
mệnh, bởi hoàn cảnh, và bởi tự nhiên, họ trải nghiệm sướng và khổ trong 


sáu loại gia1 câp. 


14. “Về điều này một người có trí biết suy xét như vây: “Sư thầy này 
năm giữ giáo thuyết và quan-điểm (C): [(đối với ông) “Không có nhân 
[nguyên-nhân] hay duyên [điều-kiện] cho sự ô-nhiễm của chúng sinh ... 
họ trải nghiệm sướng và khổ trong sáu loại giai cấp.”] Nếu lời ông thầy 
nảy nói là đúng thực, thì tất cả chúng ta ở đây đều như nhau, chúng ta 
cùng đứng ngang nhau: cho dù tôi là người không thực hành [giáo lý này] 
và anh kia thì đã thực hành nó; cho dù tôi là người không sống [đời sống 
tâm linh này] và anh kia thì đã sống nó. Nhưng tôi thì không nói rằng cả 


tôi và các chú đêu sẽ bị cắt đứt và hủy diệt khi thân tan rã, răng sau khi 


242 s Chương 3 


chết chúng ta đều chẳng còn hiện-hữu. Bởi vì nếu (đúng như ông thầy này 
nói) như vậy thì cũng bằng thừa (vô dụng, cớ gì) ông phải (thực hành khổ 
hạnh) ... Vậy tôi sẽ biết được gì vả thấy được gì nếu tôi sống đời sống tâm 
linh theo ông thầy này?” Do vậy, sau khi người đó thấy rằng 'đường-lối 
này là phủ định sự sống đời sống tâm linh, người đó liền quay lưng khỏi 
nó và rời bỏ nó. 

15. “Đức Thế Tôn, là người biết và thấy ... đã tuyên bố “đường-lối phủ 
định sự sống đời sống tâm linh thứ ba này ... 


16. (iv) “Lại nữa, này Sandaka, ở đây có sư thầy nắm giữ giáo thuyết 
và quan-điểm (D): (đối với ông):752 [“Có bảy thân này vốn không được 
làm ra, không được sinh ra, không được tạo ra, không có người tạo ra 
(đẳng sáng tạo), trơ cần, đứng yên như những đỉnh núi, đứng yên như 
những cột nhà. Chúng không di chuyền hay thay đổi hay cản trở lẫn nhau. 
Không thân nào có khả năng [gây ra, tạo ra] sự sướng hay khổ hay sướng 
và khô cho những thân khác. Bảy đó là gì? Đó là thân đất, thân nước, thân 
lửa, thân gió, sự sướng, sự khổ, và linh hồn là thứ bảy. Bảy thân này là 
không được làm ra, không được sinh ra, không được tạo ra... Trong đó, 
không có người giết, không có người tàn sát, không có người nghe, không 
có người nói, không có người nhận biết, không có người thân mật. Cho dù 
ai có chặt đầu người khác bằng kiếm bén cũng không phải là lấy mạng 
người đó; chỉ là lưỡi kiếm đi qua không gian giữa bảy thân mà thôi. (Tùy 
theo cách phân loại) Có 1.4 triệu chủng loài chính trong hệ chúng sinh, và 
6.000 loại, và 600 loại; có 500 loại nghiệp, và 05 loại nghiệp, và 03 loại 
nghiệp, và toàn nghiệp và bán nghiệp; có 62 đường tu, 62 đoạn kiếp (trong 
một đại kiếp), 06 giai cấp, 08 cảnh (giai đoạn) của kiếp người, 4.900 sự 
mưu sinh, 4.900 loại khổ sĩ (ngoại đạo, đ/i/k2), 4.900 loại du sĩ, 4.900 
chỗ trú của loài rồng (naga), 2.000 căn, 3.000 địa ngục, 36 yếu-tô (giới) có 
bụi đất tụ thành (trần giới), 07 giống có tri giác, 07 giống không có tri 
giác, 07 giống không có vỏ bọc; 07 loại thiên thần, 07 loại người, 07 loại 
quý thần, 07 hồ, 07 gió, 07 loại vực sâu (lớn), 700 loại vực sâu (nhỏ), 07 
loại mộng (lớn), 700 loại mộng (nhỏ); và có 8.400 đại kiếp những kẻ ngu 


KINH SANDAKA * 243 


và người trí đều phải trôi giạt và luân hồi tái sinh trong đó trước khi họ 
làm được sự châm-dứt khô; (tức dù có tu hành gì gì cũng không được giải 
thoát sớm hơn số lượng kiếp đã định của vòng luân-hỏồi). Không có 
chuyện kiểu như vầy: “Bằng giới-hạnh này hay đời sống tâm linh (sự tu 
hành) này tôi sẽ làm cho nghiệp chưa chín muồi chín muỗi và tiêu hủy 
nghiệp đã chín muồi khi nó tới.” Chuyện đó là không có! Sự sướng và khổ 
đã được định lượng. Vòng luân-hồi đã được định hạn, không có chuyện 
tăng thêm hay rút ngắn nó; không có tiễn thêm hay lùi lại. Giống như một 
trái chỉ cuộn khi bị quăng ra nó cứ chạy tới khi bung hết chỉ thì dừng lại; 
cũng giống như vậy, kẻ ngu và người trí, sau khi đã lang thang và trôi giạt 
(hết vòng luân-hồi) sẽ làm được sự chấm-dứt khổ.] (tức là, cho đù có tu 
hành gì gì cũng không thể giải thoát sớm hơn vòng luân-hồi đã được định 
hạn). 


17. “Về điều này một người có trí biết suy xét như vầy: “Sư thầy này 
nắm giữ giáo thuyết và quan-điểm (D): [(đối với ông): [“Có bảy thân này 
vốn không được làm ra ... cũng giống như vậy, kẻ ngu và người trí, sau 
khi đã lang thang và trôi giạt (hết vòng luân-hồi) sẽ làm được sự châm-dứt 
khổ.”] Nếu lời ông thầy này nói là đúng thực, thì tất cả chúng ta ở đây đều 
như nhau, chúng ta cùng đứng ngang nhau: cho dù tôi là người không thực 
hành [giáo lý này| và anh kia thì đã thực hành nó; cho dù tôi là người 
không sống [đời sống tâm linh này] và anh kia thì đã sống nó. Nhưng tôi 
thì không nói rằng cả tôi và các chú đều sẽ bị cắt đứt và hủy diệt khi thân 
tan rã, rằng sau khi chết chúng ta đều chăng còn hiện-hữu. Bởi vì nếu 
(đúng như ông thầy này nói) như vậy thì cũng bằng thừa (vô dụng, cớ gì) 
ông phải (thực hành khổ hạnh) đi khỏa thân, đầu cạo trọc, hành hạ bản 
thân trong tư thế chỉ ngồi chồm hồm (ngồi xôm), và nhồ râu nhồ tóc; trong 
khi tôi đây, sống ở nhà với con cháu, dùng gỗ đàn hương xứ Ba-la-nại 
(Benares), mang vòng hoa, sức dầu thơm và phấn sáp, và nhận dùng vàng 
bạc, rồi cũng gặt hái định mệnh giống hệt, đường tương lai giống hệt như 
của ông thầy này. Vậy tôi sẽ biết được gì và thấy được gì nếu tôi sống đời 


sống tâm linh theo ông thầy này?” Do vậy, sau khi người đó thấy rằng 


244 s Chương 3 


'đường-lối này phủ định sự sống đời sống tâm linh”, người đó liền quay 
lưng khỏi nó và rời bỏ nó. 

18. “Đức Thế Tôn, là người biết và thấy ... đã tuyên bố “đường-lối phủ 
định sự sống đời sống tâm linh' thứ tư này... 


19. “Này Sandaka, đức Thế Tôn, là người biết và thấy, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác, đã tuyên bố về [1] 'bốn đường-lối phủ định sự sống đời 
sông tâm linh" này, trong đó một người có trí chắc chắn không sống đời 
sống tâm linh đó, hoặc nếu người đó sống nó, người đó sẽ không đạt được 
đường-lối đích thực, chính là Giáo Pháp thiện lành.” 


20. “Thật kỳ diệu, Thầy Änanda, thật tuyệt vời là cách đức Thế Tôn, là 
người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã tuyên bố về “bốn 
đường-lối phủ định sự sống đời sống tâm linh' ... 


- [2] “Nhưng, Thầy Änanda, đức Thế Tôn, là người biết và thấy, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã tuyên bồ cái gì là 'bốn loại đời sống tâm linh 
không có sự yên-ủi”, trong đó một người có trí chắc chắn không sống đời 
sống tâm linh đó, hoặc nếu người đó sống nó, người đó sẽ không đạt được 
đường-lối đích thực, chính là Giáo Pháp thiện lành?” 


21. () “Ở đây, này Sandaka, có sư thầy tuyên bố mình là toàn-trí và 
nhìn thấy tất-cả, có sự-biết và sự-thấy toàn vẹn như vây (E): “Cho dù khi 
ta đang đi hay đang đứng hay đang ngủ hay đang thức, trí-biết và tầm- 
nhìn vẫn liên tục và không gián đoạn có mặt đối với ta.” Nhưng ông 
thầy này lại hay đi vô trúng nhà trống (không có ai để khất thực), ông ta 
không có thức ăn khất thực, một con chó căn ông ta, ông ta gặp phải voi 
dữ (hoang), ngựa dữ, bò dữ, ông ta hỏi tên và họ của một người nữ hay 
người nam, ông ta hỏi tên thôn làng hay thị trấn, và đường để đi đến đó. 
Khi ông ta được hỏi: “Vậy là sao?”, ông ta trả lời (chống chế): “Tôi phải đi 
vô nhà trồng, đó là lý do tôi đã đi vô đó. Tôi phải không có thức ăn khất 
thực, đó là lý do tôi đã không có thức ăn khát thực. Tôi phải bị chó cắn, đó 
là lý do tôi đã bị chó cắn. Tôi phải gặp voi dữ, ngựa dữ, bò đữ, đó là lý do 


tôi đã gặp voi dữ, ngựa dữ, bò dữ. Tôi phải hỏi tên và họ của người nữ hay 


KINH SANDAKA * 245 


người nam, đó là lý do tôi đã hỏi tên và họ của người nữ hay người nam. 
Tôi phải hỏi tên thôn làng hay thị trấn, và đường đề đi đến đó, đó là lý do 
tôi đã hỏi tên thôn làng hay thị trấn, và đường đẻ đi đến đó. 


22. “Về điều này một người có trí biết suy xét như vây: “Sư thầy này 
tuyên bố mình là toàn-trí và nhìn thấy tất-cả, có sự-biết và sự-thấy toàn 
vẹn như vầy (E)... Khi được hỏi: “Vậy là sao?”... đó là lý do tôi đã hỏi 


329 


tên thôn làng hay thị trấn, và đường để đi đến đó.”” Do vậy, sau khi người 
đó thấy răng “đời sống tâm linh này là không có sự yên-ủi' (tức đời sống 
tu hành kiểu đó là không đúng đắn, không có chánh quả và sự an lạc), 
người đó liền quay lưng khỏi nó và rời bỏ nó. 

23. “Đức Thế Tôn, là người biết và thấy ... đã tuyên bố “đời sống tâm 
linh không có sự yên-ủi? thứ nhất này ... 


24. (1) “Lại nữa, này Sandaka, ở đây có (F) sư thầy là một người bảo 
thủ truyền thống, coi truyền thống truyền miệng là sự thật; ông thầy đó chỉ 
dạy Giáo Pháp bằng những điều được truyền miệng, bằng những huyền 
thoại được truyền miệng, bằng sự thâm quyền của những kinh sách (coi 
các bộ kinh điển là “chân lý”, là 'kinh”). Nhưng khi sư thầy là một người 
bảo thủ truyền thống, coi truyền thông truyền miệng là sự thật, lại có điều 
được truyền tốt, có điều được truyền tệ,” có điều là đúng, có điều là sai. 

25. “Về điều này một người có trí biết suy xét như vây: “Sư thầy này là 
một người bảo thủ truyền thống... có điều là đúng, có điều là sai.” Do 
vậy, sau khi người đó thấy rằng “đời sống tâm linh này là không có sự 
yên-ủi?, người đó liền quay lưng khỏi nó và rời bỏ nó. 

26. “Đức Thế Tôn, là người biết và thấy ... đã tuyên bố “đời sống tâm 
linh không có sự yên-ủ1' thứ hai này ... 


27. (1i) “Lại nữa, này Sandaka, ở đây có (G) sư thầy là một người lý 
luận (lý giải, theo lý lẽ), một người truy vấn tìm hiểu. Ông thầy đó chỉ dạy 
Giáo Pháp được mồ xẻ phân tách bằng sự lý luận, theo sau dòng truy vấn 


đã xảy đến với ông ta. Nhưng khi sư thầy là một người lý luận, một người 


246 * Chương 3 


truy vân tìm hiệu, có điêu được lý luận tôt, có điêu được lý giải tệ, có điêu 
là đúng, có điêu là sa. 

28. “Về điêu này một người có trí biệt suy xét như vây: “Sư thây này là 
một người lý luận ... có điêu là đúng, có điêu là sai.” Do vậy, sau khi 
người đó thây răng “đời sông tâm linh này không có sự yên-ủ1”, người đó 
liên quay lưng khỏi nó và rời bỏ nó. 

29. “Đức Thê Tôn, là người biêt và thây ... đã tuyên bô “đời sông tâm 


linh không có sự yên-ủi' thứ ba này ... 


30. (v) “Lại nữa, này Sandaka, ở đây có (H) sư thầy là ngu si và đần 
độn. Bởi vì ông ta là ngu sĩ và đần độn, nên khi được hỏi câu hỏi như vầy 
và như vậy, ông ta lại léo lưỡi, lươn lẹo: “Tôi đâu nói điều đó như vầy. Và 
tôi đâu nói điều đó như vậy. Và tôi đâu nói điều đó là khác. Và tôi đâu nói 
điều đó không phải vậy. Và tôi đâu nói điều đó không không phải vậy. 75 

31. “Về điều này một người có trí biết suy xét như vây: “Sư thầy này là 
ngu sỉ và đần độn ... [do vậy] ông ta lại léo lưỡi, lươn lẹo ...” Do vậy, sau 
khi người đó thấy rằng “đời sống tâm linh này không có sự yên-ủi”, người 
đó liền quay lưng khỏi nó và rời bỏ nó. 

32. “Đức Thế Tôn, là người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, 
đã tuyên bố “đời sống tâm linh không có sự yên-ủi' thứ tư này, trong đó 
một người có trí chắc chắn không sống đời sống tâm linh đó, hoặc nếu 
người đó sống nó, người đó sẽ không đạt được đường-lối đích thực, chính 
là Giáo Pháp thiện lành. 

33. “Này Sandaka, đức Thế Tôn, là người biết và thấy, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác, đã tuyên bố về [2] “bốn loại đời sống tâm linh không có sự 
yên-ủi” này, trong đó một người có trí chắc chắn không sống đời sống tâm 
linh đó, hoặc nếu người đó sống nó, người đó sẽ không đạt được đường- 
lối đích thực, chính là Giáo Pháp thiện lành.” 


34. “Thật kỳ diệu, Thầy Änanda, thật tuyệt vời là cách đức Thế Tôn, là 


người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã tuyên bố về “bốn 


KINH SANDAKA *24¡ 


đường-lối phủ định sự sống đời sống tâm linh' ... 


- [3] “Nhưng, Thầy Ananda, đức Thế Tôn, là người biết và thấy, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác, đã khẳng định, đã tuyên bố cái gì mà theo đó 
một người có trí chắc chăn sẽ sống đời sống tâm linh, và trong khi đang 
sống nó sẽ đạt được đường-lỗi đích thực (chân đạo), chính là Giáo Pháp 
thiện lành?” 


35. -42. “Ở đây, này Sandaka, Như Lai xuất hiện trong thế gian, là bậc 
A-la-hán, bậc Toàn-Giác ... [nw kinh MÁAN 5Ĩ, mục 12-19]... người đó 
thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


43. “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại này, (chúng) là những ố- 
nhiễm [sự bất hoàn thiện] của tâm làm suy yếu trí-tuệ: (¡) “Tách ly khỏi 
những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất 
thiện, người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất 
thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm 
hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.—Một 
người có trí chắc chắc sẽ sống đời sống tâm linh với một sư thầy mà 
dưới/theo vị thầy đó một đệ tử chứng đắc một sự khác-biệt cao siêu như 
vậy, và trong khi đang sống nó người đó đạt được đường-lỗi đích thực 
(chân đạo), đó chính là Giáo Pháp thiện lành (thiện Pháp). 


44. -46. “Lại nữa: (1i) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... 
“Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ) ... (ii) người đó chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... (iv) “Với sự đẹp bỏ 
sự sướng-khổ ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
tư (Tứ thiền).—Một người có trí chắc chắc sẽ sống đời sống tâm linh với 
một sư thầy mà dưới/theo vị thầy đó một đệ tử chứng đắc một sự khác-biệt 
cao siêu như vậy ... 

4. (v) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không bị ố nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm, dễ uốn nắn, 


dễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, người đó 


248 * Chương 3 


hướng nó (tâm) tới trí-biết về sự nhớ-lại những cõi kiếp quá khứ (ác 
mạng minh). Người đó (có thể) nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của mình; đó là 
một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh ... [ướp fục như kinh MN 51, mục 24] 
... Như vậy đó, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá khứ của mình với 
những phương diện và đặc điểm của chúng.—Một người có trí chắc chắc 
sẽ sống đời sống tâm linh với một sư thầy mà dưới/theo vị thầy đó một đệ 


tử chứng đắc một sự khác-biệt cao siêu như vậy ... 


48. (vi) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không bị ố nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm, dễ uốn nắn, 
dễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyển, người đó 
hướng nó (tâm) tới trí-biết về sự chết đi và tái sinh của chúng sinh (hiên 
nhãn minh) ... [tiếp tục như kinh MN 51, mục 25]... Như vậy đó, với mắt 
thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó hiểu được 
cách những chúng sinh chết đi và chuyên kiếp tùy theo những nghiệp 
(hành động) của họ như vậy. 


49. (v1) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được 
thanh lọc tỉnh khiết, sáng tỏ, không bị ố nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm, dễ 
uốn nắn, dễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, 
người đó hướng nó (tâm) tới trí-biết về sự (đã) tiêu diệt những ô-nhiễm 
(lậu tận minh). Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là sự khổ"... 
[ểiếp tục như kinh MN 51, mục 26]... Người đó hiểu đúng như nó thực là: 
“Đây là con-đường dẫn đến sự châm-dứt những ô-nhiễm.” 

50. (viii) “Khi người đó đã biết và đã thấy như vậy, tâm người đó được 
giải-thoát khỏi sự ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi sự ô-nhiễm 
của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi sự ô-nhiễm của/do vô-minh (vô 
minh lậu). Khi tâm đã được giải-thoát, thì có sự-biết: “Tâm được giải- 
thoát." Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa.`—Một người có trí chắc chắc sẽ sống đời sống tâm linh 


Với một Sư thầy mà dưới/theo vị thầy đó một đệ tử chứng đắc một sự 


KINH SANDAKA * 249 


khác-biệt cao siêu như vậy, và trong khi đang sống nó người đó đạt được 
đường-lối đích thực (chân đạo), đó chính là Giáo Pháp thiện lành (thiện 
Pháp).” 


5I. “Nhưng, Thầy AÄnanda, khi một Tỳ kheo là một A-la-hán đã tiêu diệt 
mọi ô-nhiễm, là người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì 
cần làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã phá hủy những gông-cùm của (trói 
buộc) sự hiện-hữu, và đã hoàn toàn giảI-thoát thông qua trí-biết cuối cùng, 
người đó có còn thụ hưởng những khoái-lạc giác quan (dục lạc) hay 
không?” 


“Này Sandaka, khi một Tỳ kheo là một A-la-hán đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm ... đã hoàn toàn giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng, thì người 
đó không còn khả năng phạm vào năm trường hợp. Một Tỳ kheo là người 
đã tiêu diệt những ô-nhiễm thì không còn khả năng có ý sát-sinh; người đó 
không còn khả năng cố ý gian-cắp, đó là lấy thứ không được cho; người 
đó không còn khả năng dâm-dục; người đó không còn khả năng nói-sai 
nói dối một cách có ý thức; người đó không còn khả năng thụ hưởng 
những thứ khoái-lạc giác quan bằng cách tích trữ (thực phẩm, vật dụng 
...) như đã từng làm trong thời còn sống tại gia.”"" Khi một Tỳ kheo là 
một A-la-hán đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm ....... đã hoàn toàn giải-thoát thông 
qua trí-biết cuối cùng, thì người đó không còn khả năng phạm vào năm 


trường hợp này nữa.””5 


5. “Nhưng, Thầy Änanda, khi một Tỳ kheo là một A-la-hán đã tiêu diệt 
những ô-nhiễm ... thì cái “sự-biết và sự-thấy của người đó rằng những ô- 
nhiễm của mình đã bị tiêu diệt (lậu tận)” có mặt liên tục và không gián 
đoạn đối với người đó dù người đó đang đi hay đang đứng hay đang ngủ 
hay đang thức, hay không?” 


“Này Sandaka, về điều đó tôi sẽ cho chú một ví dụ, vì những người có 
trí ở đây có thể hiểu ý nghĩa của một lời khắng định (sự thật) thông qua 
phương thiện ví dụ. Giả sử tay và chân của một người đều bị cắt. Cho dù 


người đó đang đi hay đang đứng hay đang ngủ hay đang thức, thì tay và 


250 * Chương 3 


chân của người đó đã bị cắt liên tục và không gián đoạn, nhưng người đó 
chỉ biết điều đó khi nào người đó xem xét (để ý) lại sự thật đó; (tức những 
lúc người đó đang nghĩ về những điều khác thì tâm không đề ý đến sự thật 
các tay chân đã bị cắt, nhưng khi nào người đó để ý tới sự thật đó thì 
người đó biết rõ các tay chân đã bị cắt). Cũng giống như vậy, này Sanda- 
ka, khi một Tỳ kheo là một A-la-hán đã tiêu diệt những ô-nhiễm ... thì 'sự 
biết và sự thấy của người đó răng những ô-nhiễm của mình đã bị tiêu diệt” 
không phải có mặt liên tục và không gián đoạn đối với người đó cho dù 
người đó đang đi hay đang đứng hay đang ngủ hay đang thức; thay vì vậy, 
người đó biết “những ô-nhiễm của ta đã bị tiêu diệt? mỗi khi người đó xem 


xét lại sự thật đó.”7⁄ 


53. “Thầy Änanda, có bao nhiêu người đã giải thoát" trong Giáo Pháp 
và Giới Luật này?” 

“Này Sandaka, không chỉ có một trăm hay hai trăm, ba trăm, bốn trăm, 
hay năm trăm, mà có rất nhiều người giải thoát trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này.” 

“Thật kỳ diệu, Thầy Änanda, thật tuyệt vời! Ở đây không có sự tâng 
bốc Giáo Pháp của mình và không có sự chê bai Giáo Pháp của người 
khác; ở đây có giáo lý của Giáo Pháp trong phạm vi (tầm) đầy đủ của nó, 
và có rất nhiều người giải thoát. Nhưng ngoài kia có những ÄÃjïvaka 
(những người ngoại đạo), như những đứa con đã chết của những bà mẹ 
của họ, cứ tâng bốc bản thân mình và chê bai những người khác, và họ chỉ 
công nhận có ba người giải thoát, đó là Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, và 
Makkhali Gosala.”79 


5. Rồi du sĩ Sandaka mới nói với hội chúng của ông ta: “Đi nào, các vị. 
Đời sống tâm linh nên được sông theo/dưới sa-môn Cồ-đàm. (Cho dù) bây 
giờ (đến nước này) chúng ta cũng chưa dễ gì buông bỏ được “lợi, vinh, 
danh".” 


Đó là cách du sĩ Sandaka đã khởi xướng cho hội chúng của mình hãy 
đi sống đời sống tâm linh theo/dưới đức Thế Tôn. 


77. ĐẠI KINH SAKULUDAYIN 
(Mahasakuludayi Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. 

2. Bấy giờ, vào lúc đó có một số du sĩ rất nổi tiếng cũng đang sống ở 
Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc đó, trong khu ở của những du sĩ—đó là ông 
Annabhãra, Varadhara, và du sĩ Sakuludäyin, cùng với những du sĩ nổi 
tiếng khác. 

3. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Rãjagaha để khất thực. Lúc đó đức Thế Tôn nghĩ: “Vẫn 
còn quá sớm đề đi khất thực trong thành Rãjagaha. Hay ta đến chỗ du sĩ 
Sakuludãyin ở Chỗ Kiếm Ăn của Bầy Sóc, trong khu ở của những du sĩ.” 


4. Rồi đức Thế Tôn đã đến Chỗ Kiếm Ăn của bây Sóc, trong khu ở của 
những du sĩ. Vào lúc đó du sĩ Sakuludãyin đang ngồi cùng với một hội 
chúng lớn những du sĩ, họ đang làm náo động, Ôn ào... [giống kinh MN 76 
kế trên, mục 4]... Rồi du sĩ Sakuludãyin nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi 
đến từ xa. Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn, ông ta kêu hội chúng của mình 
giữ im lặng như vậy: “Này các vị, hãy im lặng: này các vị, đừng làm ôn 
ào. Đây có sa-môn Cồ-Đàm đang đến. Vị này thích sự im lặng và đề cao 
sự im lặng. Có lẽ, nếu sa-môn Cồ-đàm thấy hội chúng của chúng ta là hội 
chúng im lặng, thì vị ấy sẽ nghĩ đến việc tham gia với chúng ta.” Những 
du sĩ liền im lặng. 

5. Đức Thế Tôn đến chỗ du sĩ Sakuludäyin, du sĩ Sakuludãyin nói: 
“Mời đức Thế Tôn vào! Xin chào đón đức Thế Tôn! Đã lâu kể từ lần 
trước đức Thế Tôn có cơ hội đến đây. Mời đức Thế Tôn ngồi; chỗ ngồi 
đây đã sẵn.” 


Đức Thế Tôn ngôi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn, và du sĩ Sakuludäyin 


252 * Chương 3 


chọn một chỗ ngôi thấp hơn và ngồi xuống một bên. Sau khi đã xong, đức 
Thế Tôn hỏi ông ta: “Này Udãyin, vì thảo luận gì mà các chú đang ngồi 


cùng với nhau ở đây? Và cuộc thảo luận đang dang dở của các chú là gì?” 


6. “Thưa Thế Tôn, hãy tạm bỏ qua cuộc thảo luận mà chúng tôi đang 
ngôi cùng với nhau. Lát nữa đức Thế Tôn nghe lại cũng được. Giờ, trong 
mấy ngày gần đây, khi những tu sĩ và bà-la-môn thuộc những giáo phái 
khác nhau cùng gặp nhau và ngôi với nhau trong hội trường tranh luận, 
chủ đề này đã khởi lên: “Đó là lợi ích cho dân chúng Anga và Magadha, 
đó là lợi ích lớn lao cho dân chúng Anga và Magadha khi có những tu sĩ 
và bà-la-môn này, gồm những giáo chủ của những giáo đoàn, những nhóm 
đoàn, những đạo sư của các nhóm đoàn, những người sáng lập danh tiếng 
và nồi tiếng của những giáo phái được nhiều người coi là những vị thánh, 
đã đến trú ngụ suốt kỳ An Cư Mùa Mưa ở Rãjagaha. Có Pũrana Kassapa 
này, là giáo chủ của một giáo đoàn, đạo sư của một nhóm đoàn, là một 
người sáng lập danh tiếng và nổi tiếng của một giáo phái được nhiều 
người coi là một vị thánh. Cũng có Makkhali Gosala này... Có Ajita 
Kesakambalin này ... Có Pakudha Kaccäyana này ... Có Sañjaya 
Belatthiputta này ... Có Ni-kiển-tử Nãtaputta này, là giáo chủ của một 
giáo đoản, đạo sư của một nhóm đoàn, là một người sáng lập danh tiếng 
và nôi tiếng của một giáo phái được nhiều người coi là một vị thánh: ông 
ta cũng đến để trú ngụ qua kỳ An Cư Mùa Mưa ở Rãjagaha. Cũng có Sa- 
môn Cồ-đàm, là giáo chủ của một giáo đoàn, đạo sư của một nhóm đoàn, 
là một người sáng lập danh tiếng và nỗi tiếng của một giáo phái được 
nhiều người coi là một vị thánh: ông ta cũng đến để trú ngụ qua kỳ An Cư 
Mùa Mưa ở RãJagaha. 


“Giờ, trong số những tu sĩ và bả-la-môn đáng kính, là những giáo chủ 
của những giáo đoàn ... được nhiều người coi là những vị thánh, ai là 
người được tôn vinh, được tôn trọng, được kính trọng, và được tôn kính 
bởi những đệ tử của mình? Và, sau khi tôn vinh và tôn trọng người đó, 


theo cách nào họ sông nhờ dựa vào người đó?” 


ĐẠI KINH SAKULUDATYIN * 253 


“Ngay đó có người lại nói điều này: “Pũrana Kassapa này là giáo chủ 
của một giáo đoàn ... được nhiều người coi là một vị thánh, nhưng ông ta 
không được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính bởi những đệ tử 
của ông: những đệ tử của ông cũng không sống nhờ dựa vào ông, sau khi 
tôn vinh vả tôn trọng ông. Có lần Pũrana Kassapa đang chỉ dạy Giáo Pháp 
của ông cho một hội chúng gồm mấy trăm tín đồ. Lúc đó một số đệ tử của 
ông đã làm ồn ào như vây: “Này các ông, đừng hỏi Pũrana Kassapa câu 
hỏi này. Ông ta không biết đâu. Chúng tôi thì biết. Hãy hỏi chúng tôi câu 
hỏi đó. Chúng tôi sẽ trả lời cho các ông.” Khi xảy ra như vậy Pùrana Kas- 
sapa không có cách để xử lý, mặc dù ông đã phất tay và than vãn: “Này 
các vị, hãy yên lặng, đừng làm ôn ào. Họ đâu hỏi các vị. Họ đang hỏi tôi. 
Tôi sẽ trả lời họ.” Thật sự, nhiều đệ tử của ông đã rời bỏ ông sau khi họ 
bác bỏ giáo thuyết của ông như vây: “Ông không hiểu Giáo Pháp và Giới 
Luật này. Tôi thì hiểu Giáo Pháp và Giới Luật này. Làm sao ông có thê 
hiểu Giáo Pháp và Giới Luật này? Cách của ông là sai. Cách của tôi là 
đúng. Tôi thì nhất quán. Ông không nhất quán. Điều lẽ ra nên được nói 
trước, ông lại nói sau. Điều lẽ ra nên được nói sau, ông lại nói trước. Điều 
ông đã nghĩ kỹ càng hóa ra toàn bị lộn ngược. Giáo thuyết của ông bị bác 
bỏ. Ông đã bị chứng minh là sai. Hãy đi học lại cho tốt hơn, hoặc đi mà tự 


lại 


gỡ rối bản thân mình nếu có thể!” Như vậy Pũrana Kassapa không được 
tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính bởi những đệ tử của mình, 
những đệ tử của ông cũng không sống nhờ dựa vào ông, sau khi tôn vinh 
và tôn trọng ông. Thật sự, ông ta bị khinh dễ bằng sự khinh dễ (của họ) 
đối với Giáo Pháp của ông. 

“Và có người lại nói điều này: “Makkhali Gosãla này... Ajita Kesa- 
kambalin này ... Pakudha Kaccäyana này ... Sañjaya Belatthiputta này ... 
Ni-kiền-tử Nãtaputta này là giáo chủ của một giáo đoàn ... nhưng ông ta 
không được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính bởi những đệ tử 
của ông: những đệ tử của ông cũng không sống nhờ dựa vào ông , sau khi 
tôn vinh và tôn trọng ông. Thật sự, ông ta bị kinh dễ bởi sự khinh dễ (của 


họ) đối với Giáo Pháp của ông.” 


254 * Chương 3 


“Và có người lại nói điều này: 'Sa-môn Cô-đảm này là giáo chủ của 
một giáo đoàn ... được nhiều người coi là một vị thánh. Ông ta được tôn 
vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính bởi những đệ tử của mình, và 
những đệ tử của ông sống nhờ dựa vào ông, sau khi tôn vinh và tôn trọng 
ông. Có lần sa-môn Côồ-đàm đang chỉ dạy Giáo Pháp của ông cho một hội 
chúng gồm mấy trăm đệ tử thì có một đệ tử của ông lỡ tằng hắng giọng. 
Ngay đó một trong những đồng đạo của người đó đã hắc vào ống chân 
người đó [như để nhắc rằng]: “Này thầy, hãy yên lặng, đừng làm ồn; đức 
Thế Tôn, vị Sư Thầy, đang chỉ dạy Giáo Pháp cho chúng ta.” Khi sa-môn 
Cồ-đảm đang chỉ dạy Giáo Pháp cho một hội chúng gồm mấy trăm tín đồ, 
thì thời đó không có tiếng ồn nào như tiếng ho hay tằng hắng từ những đệ 
tử của ông ta. Vì hội chúng lớn đó giữ 1m lặng trong sự trông đợi: “Chúng 
ta hãy lắng nghe Giáo Pháp đức Thế Tôn đang sắp chỉ dạy.” Giống như có 
một người ở ngã tư đường sắp ép ra loại mật ong tinh khiết ngon lành và 
một nhóm đông người đang giữ 1m lặng trong sự trông đợi (để được coi 
hay được chia); cũng giống như vậy, khi sa-môn Cồ-đàm đang chỉ dạy 
Giáo Pháp cho một hội chúng gồm mấy trăm tín đô, thì trong thời đó 
không có tiếng ồn nào như tiếng ho hay tăng hắng từ những đệ tử của ông 
ta. Vì hội chúng lớn đó giữ im lặng trong sự trông đợi: “Chúng ta hãy lắng 
nghe Giáo Pháp đức Thế Tôn đang sắp chỉ dạy.” Và ngay cả những đệ tử 
của ông là những người đã bỏ lại những đồng đạo của mình để quay lại 
đời sống thấp tục ngay cả họ cũng đề cao Vị Thầy và Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn; họ chỉ chê trách bản thân chứ không chê trách người khác, họ 
nói: “Chúng tôi không may mắn, chúng tôi ít phước đức; vì cho dù chúng 
tôi đã xuất gia tu hành trong một Giáo Pháp được tuyên thuyết hay khéo 
như vậy nhưng chúng tôi đã không thể sống đời sống tâm linh toàn thiện 
và tỉnh khiết cho hết trọn kiếp này của mình.” Sau khi trở thành những 
người làm công quả trong các tự viện hay những đệ tử tại gia, họ nhận 
lãnh và sông theo năm giới-hạnh. Như vậy sa-môn Cồ-đàm được tôn vinh, 
tôn trọng, kính trọng, và tôn kính bởi những đệ tử của ông, và những đệ tử 


của ông sông nhờ dựa vào ông, sau khi tôn vinh và tôn trọng.”” 


ĐẠI KINH SAKULUDATYIN * 255 


7. “Nhưng, này Udãyin, ông nhìn thấy có bao nhiêu phâm-chất trong ta 
mà vì đó những đệ tử của ta tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính ta, 


và sông nhờ dựa vào ta, sau khi tôn vinh và tôn trọng ta?” 


8. “Thưa Thế Tôn, tôi nhìn thấy năm phẩm-chất trong đức Thế Tôn mà 
vì đó những đệ tử của đức Thế Tôn tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn 
kính đức Thế Tôn, và sống nương dựa vào đức Thế Tôn, sau khi tôn vinh 
và tôn trọng đức Thế Tôn. Năm đó là gì? (¡) Thứ nhất, thưa Thế Tôn, đức 
Thế Tôn ăn-ít và nói lời đề cao sự ăn-ít; điều này tôi nhìn thấy là phẩm- 
chất thứ nhất của đức Thế Tôn mà vì đó những đệ tử của đức Thế Tôn tôn 
vinh ... và sống nương dựa vào đức Thế Tôn, sau khi tôn vinh và tôn 
trọng đức Thế Tôn. (ii) Lại nữa, đức Thế Tôn hài-lòng với mọi thứ y-phục 
và nói lời đề cao sự biết hài lòng với mọi thứ y-phục ... (11) Lại nữa, đức 
Thế Tôn hài-lòng với mọi thứ thức-ăn khất thực và nói lời đề cao sự biết 
hài lòng với mọi thứ thức-ăn khất thực ... (¡v) Lại nữa, đức Thế Tôn hài- 
lòng với mọi thứ chỗ-ở và nói lời đề cao sự biết hài-lòng với mọi thứ chỗ- 
ở... (v) Lại nữa, đức Thế Tôn trú ở tách-ly (ấn đật) và nói lời đề cao sự 
trú ở tách-ly; điều này tôi nhìn thấy là phẩm-chất thứ năm của đức Thế 
Tôn ... Thưa Thế Tôn, đây là năm phẩm-chất tôi nhìn thấy trong đức Thế 
Tôn mà vì đó những đệ tử của đức Thế Tôn tôn vinh ... và sống nương 


dựa vào đức Thê Tôn, sau khi tôn vinh và tôn trọng đức Thê Tôn.” 


9. “Này Udayn, (1) giả sử những đệ tử của ta đã tôn vinh, tôn trọng, 
kính trọng, và tôn kính ta, và đã sống nhờ dựa vào ta, sau khi tôn vinh và 
tôn trọng ta, với ý nghĩ: “Sa-môn Cồ-đàm ăn-ít và nói lời đề cao sự ăn-ít.” 
Giờ có những đệ tử của ta là những người sống mỗi ngày chỉ ăn một chén 
thức ăn hay nửa chén, chỉ ăn một trái bilva hay nửa trái, trong khi ta có lúc 
ăn cả một bình bát thức ăn khất thực hay thậm chí nhiều hơn. Như vậy nếu 
những đệ tử của ta tôn vinh ... với ý nghĩ: 'Sa-môn Cô-đàm ăn-ít và nói 
lời đề cao sự ăn-ítU, thì những đệ tử đó của ta, là những người sống mỗi 
ngày chỉ ăn một chén thức ăn hay nửa chén ... không nên tôn vinh, tôn 
trọng, kính trọng, và tôn kính ta vì phẩm-chất này của ta, họ cũng không 


nên sông nhờ dựa vào ta, sau khi tôn vinh và tôn trọng ta. 


256 * Chương 3 


“Này Udãyin, (¡) giả sử những đệ tử của ta đã tôn vinh ... và đã sống 
nương dựa vảo ta sau khi tôn vĩnh và tôn trọng ta, với ý nghĩ: “Sa-môn 
Cồ-đàm hài-lòng với mọi thứ y-phục và nói lời đề cao sự biết hài lòng với 
mọi thứ y-phục.` Giờ có những đệ tử của ta là những người mặc y cà-sa 
may nhiều mảnh, là những người mặc y áo làm từ vải thô; họ lượm giẻ 
rách từ nghĩa địa, đống rác, hay từ những tiệm hàng, may vá thành y áo và 
mặc chúng. Nhưng ta có lúc mặc y áo được cúng dường bởi những gia 
chủ, những y áo mịn màng đến nỗi lông tơ bí đỏ cũng không thể sánh 
bằng. Như vậy nếu những đệ tử của ta tôn vinh ... với ý nghĩ: 'Sa-môn 
Cồ-đàm hài-lòng với mọi thứ y-phục và nói lời đề cao sự biết hài-lòng với 
mọi thứ y-phục”, thì những đệ tử đó của ta, là những người mặc y cà-sa 
may nhiều mảnh, những người mặc y áo vải thô ... không nên tôn vinh, 
tôn trọng, kính trọng, và tôn kính ta vì phẩm-chất này của ta, họ cũng 
không nên sống nhờ dựa vào ta, sau khi tôn vinh và tôn trọng ta.. 

“Này Udãyin, (ii) giả sử những đệ tử của ta đã tôn vinh ... và đã sống 
nhờ dựa vào ta, sau khi tôn vinh và tôn trọng ta, với ý nghĩ: 'Sa-môn Cỗ- 
đàm hài-lòng với mọi thứ thức-ăn khát thực và nói lời đề cao sự biết hài- 
lòng với mọi thứ thức-ăn khất thực.” Giờ có những đệ tử của ta là những 
người chỉ ăn thức ăn khất thực, những người luôn đi hết một vòng khất 
thực không gián đoạn từ nhà này đến nhà khác, là những người ưa thích đi 
khất thực thức ăn; sau khi đã vào nhà dân họ sẽ không đồng ý ngay cả khi 
được mời ngồi xuống (để dùng cơm, đề nói chuyện). Nhưng ta có lúc theo 
lời mời của họ ăn những bữa ăn với nhiều thứ cơm và nhiều nước sốt và 
nhiều cà ri. Như vậy nếu những đệ tử của ta tôn vinh ... với ý nghĩ: “Sa- 
môn Cồ-đàm hài-lòng với mọi thức thức-ăn khất thực và nói lời đề cao sự 
biết hài-lòng với mọi thứ thức ăn khất thực”, thì những đệ tử đó của ta, là 
những người chỉ ăn thức ăn khất thực ... không nên tôn vinh, tôn trọng, 
kính trọng, và tôn kính ta vì phẩm-chất này của ta, họ cũng không nên 


sông nhờ dựa vào ta, sau khi tôn vinh và tôn trọng ta. 


“Này Udãyin, (iv) giả sử những đệ tử của ta đã tôn vinh ... và đã sống 


nương dựa vào ta sau khi tôn vinh và tôn trọng ta, với ý nghĩ: “Sa-môn 


ĐẠI KINH SAKULUDATIN * 251 


Cồ-đàm hài-lòng với mọi thứ chỗ-ở và nói lời đề cao sự biết hài-lòng với 
mọi thứ chỗ-ở.” (như chỗ tạm trú, tịnh xá, chỗ nghỉ, chỗ ngủ, cốc, phòng, 
nhà hoang, nhà kho, lều trống, gốc cây, đồng rơm ...). Giờ những đệ tử 
của ta là những người sống trú ở gốc cây và những người sống ngoài trời, 
là những người không dùng một mái che cả tám tháng [trong năm]. Nhưng 
ta có lúc sống trong những lâu đài có tường cong được trát vữa ở bên 
trong và bên ngoài, được che chắn khỏi gió lạnh, được bảo vệ bởi thanh 
cài chốt cửa, với các cửa sô được đóng kín. Như vậy nếu những đệ tử của 
ta tôn vinh ... với ý nghĩ: “Sa-môn Côổ-đàm hài-lòng với mọi thứ chỗ-ở và 
nói lời đề cao sự biết hài-lòng với mọi thứ chỗ-ở”, thì những đệ tử đó của 
ta, là những người sống dưới gốc cây và những người sống ngoài trời ... 
không nên tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính ta vì phẩm-chất này 
của ta, họ cũng không nên sống nhờ dựa vào ta, sau khi tôn vinh và tôn 


trọng ta. 


“Này Udãyin, (v) giả sử những đệ tử của ta đã tôn vinh ... và đã sống 
nhờ dựa vào ta, sau khi tôn vinh và tôn trọng ta, với ý nghĩ: 'Sa-môn Cô- 
đàm trú ở tách-ly (ân dật) và nói lời đề cao sự trú ở tách-ly.” Giờ những đệ 
tử của ta là những người sống tu trong rừng, những người sống ở những 
chỗ-ở xa xôi hẻo lánh, là những người đã sống thu mình ở những chỗ-ở 
trong rừng và chỉ quay lại giữa Tăng chúng nửa tháng một lần để tụng đọc 
Pãtimokkha [Giới Luật Tỳ kheo]. Nhưng ta có lúc sống với xung quanh là 
những Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, những đệ tử tại gia nam và đệ tử tại gia nữ, 
những vua chúa và quan thần, những người giáo phái khác và những đệ tử 
của họ. Như vậy nếu những đệ tử của ta có ý nghĩ: “Sa-môn Cô-đàm trú ở 
tách-ly (ân dật) và nói lời đề cao sự trú ở tách-ly°, thì những đệ tử đó của 
ta, là những người sống tu trong rừng ... không nên tôn vinh, tôn trọng, 
kính trọng, và tôn kính ta vì phẩm-chất này của ta, họ cũng không nên 
sống nhờ dựa vào ta, sau khi tôn vĩnh và tôn trọng ta. 

10. “Tuy nhiên, này Udãyin, vì có năm phẩm-chất khác mà vì đó những 
đệ tử của ta tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính ta, và sống nương 


dựa vào ta sau khi tôn vĩnh và tôn trọng ta. Năm đó là gì? 


258 * Chương 3 


(ï. Giới hạnh bậc cao) 


11. “Này Udãyin, ở đây những đệ tử của ta kính trọng ta vì phần giới- 
hạnh bậc cao (tăng thượng) như vây: “Sa-môn Cồ-đàm là đức hạnh, bậc ây 
có được đống (uân) giới-hạnh cao nhất. Đây là phẩm-chất thứ nhất mà vì 
đó những đệ tử của ta tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính ta, và 
sống nương dựa vào ta sau khi tôn vinh và tôn trọng ta. 

(ii. Trí biết và tầm nhìn) 

12. “Lại nữa, này Udayin, những đệ tử của ta kính trọng ta vì trí-biết và 
tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) siêu xuất của ta như vây: “Khi sa-môn Cồ- 
đàm nói “Ta biết”, bậc ấy thực sự biết; khi bậc ấy nói “Ta thấy”, bậc ấy 
thực sự thấy. Sa-môn Cồ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp thông qua sự trí-biết trực 
tiếp của mình, không phải không thông qua trí-biết trực tiếp; bậc ấy chỉ 
dạy Giáo Pháp với cơ sở nhân-duyên, không phải không có cơ sở nhân- 
duyên; bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp theo cách thức để thuyết-phục, không 
phải theo cách thức không để thuyết-phục.” Đây là phẩm-chất thứ hai mà 
vì đó những đệ tử của ta tôn vinh ... 


(ii. Trí tuệ bậc cao) 


13. “Lại nữa, này Udaäy¡n, những đệ tử của chúng ta kính trọng ta vì trí- 
tuệ bậc cao (siêu trí) của ta như vầy: “Sa-môn Cô-đàm là người có trí; bậc 
ây có được đống (uần) trí-tuệ cao nhất. Không thể nào bậc ây không nhìn 


h”7! hay bậc ấy 


thấy trước những hàm ý (hệ luận) của một điều khăng địn 
không thê bác bỏ những giáo thuyết (sai) của những người khác bằng lý lẽ 
đúng đắn. Chú nghĩ sao, này Udãyin? Liệu những đệ tử của ta, sau khi 
biết và thấy như vậy, có chen ngang hay ngắt lời ta hay không?”— 
“Không, thưa Thế Tôn”—*“Ta không trông đợi sự chỉ dạy từ những đệ tử 
của ta; mà luôn luôn, những đệ tử của ta trông đợi sự chỉ dạy của ta. Đây 


là phâm-chất thứ ba mà vì đó những đệ tử của ta tôn vinh... 


(iv. Bốn diệu đề) 


ĐẠI KINH SAKULUDATIN * 259 


14. “Lại nữa, này Udãyin, khi những đệ tử của ta đã gặp phải sự khổ và 
trở thành những nạn nhân của khổ, con mỗi của khổ, họ đến gặp ta và hỏi 
ta về diệu đề về khổ. Khi được hỏi, ta giảng giải cho họ diệu đề về khổ, và 
ta làm thỏa mãn tâm trí của họ bằng sự giảng giải của ta. Họ hỏi ta về diệu 
đề về nguồn-gốc khô ... diệu để về sự chấm-dứt khô ... diệu để về con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt khổ. Khi được hỏi, ta giảng giải cho họ diệu để 
về con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ, và ta làm thỏa mãn tâm trí của họ 
bằng sự giảng giải của ta. Đây là phâm-chất thứ tư mà vì đó những đệ tử 


của ta tôn vinh ... 


(v. Những cách thức tu tập những trạng thái thiện) 
(1. Bắn Nền- Tảng Chánh-Niệm) 


15. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập bốn nên tảng chánh-niệm [Tứ niệm xứ].””? Ở đây một Tỳ kheo 
an trú quán sát (quán niệm) íhân frong thân, nhiệt thành, rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong 
những cảm-giác ... Người đó an trú quản sát fâm trong tâm ... Người đó 
an trú quán sát những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn- 
phiền (ưu) đối với thế giới——Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi 


đã đạt tới sự kêt-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biết trực tiêp.””3 


(2. Bắn Sự Chuyên-Cần Tu Đúng Đắn) 


16. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập bốn loại sự chuyên-cần tu đúng đắn [Tứ chánh cần]. Ö đây (¡) 
một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn sự không khởi sinh những trạng thái 
bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; người đó tạo nên sự cố-gắng, phát khởi sự 
nỗ-lực (tinh tấn), áp dụng tâm, và chuyên-cần tu (tinh cần). () Người đó 
khởi tạo mong-muốn trừ bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi 


sinh.... (0) Người đó khởi tạo mong-muốn làm khởi sinh những trạng 


260 * Chương 3 


thái thiện lành chưa khởi sinh.... (v) Người đó khởi tạo mong-muốn duy 
trì liên tục những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa 
sút, để chúng gia tăng, phát triển, và hoàn thiện nhờ sự tu tập; người đó 
tạo nên sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và chuyên-cần 
tu.— Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết-cuộc và 
sự hoàn-thiện của trí-biết trực tiếp. 


(3. Bốn Co-Sở Thần Thông) 


17. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập bốn cơ-sở (để tạo ra) thần thông (năng lực tâm linh) [7⁄ thần 
túc]. Ở đây (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có-được sự định- 
tâm nhờ s mong-muốn (ý muốn) và những sự tạo-tác cô-ý của sự chuyên- 
cần tu (tỉnh cần hành). (ii) Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có-được 
sự định-tâm nhờ sự nổ-iực (tinh tấn)... (ii)... sự định-tâm nhờ /âm ... 
(v).... sự định-tâm nhờ sự điêu-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác cô-ý 
của sự chuyên-cần tu (tỉnh cần hành).—Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an 


trú sau khi đã đạt tới sự kêt-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biết trực tiêp. 


(4. Năm Căn) 


18. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập năm căn tâm linh [Ngñ căn]. Ở đây một Tỳ kheo tu tập căn 
niềm-tin (tín căn), nó dẫn tới sự bình an, dẫn tới sự sự giác-ngộ. Người đó 
tu tập căn nỗ-lực (tinh tấn căn) ... căn định-tâm (định căn) ... căn chánh- 
niệm (niệm căn) ... căn trí-tuệ (tuệ căn), nó dẫn tới sự bình an, dẫn tới sự 
giác-ngộ.—Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết- 


cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biêt trực tiêp. 


(5. Năm Năng-Lực) 


19. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập năm năng-lực [Ngñ /c]. Ở đây một Tỳ kheo tu tập năng lực 


niêm-tin (tín lực), nó dẫn tới sự bình an, dẫn tới sự sự giác-ngộ. Người đó 


ĐẠI KINH SAKULUDATIN * 261 


tu tập năng lực nỗ-lực (tỉnh tấn lực)... năng lực định-tâm (định lực) ... 
năng lực chánh-niệm (niệm lực) ... căn trí-tuệ (tuệ lực), nó dẫn tới sự bình 
an, dẫn tới sự giác-ngộ.—Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã 


đạt tới sự kêt-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biêt trực tiệp. 


(6. Bảy Chỉ Giác-Ngộ) 


20. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập bảy chỉ giác-ngộ [Thất giác chỉ]. Ở đây một Tỳ kheo tu tập (¡) 
sự chánh-niệm là một chi giác-ngộ, dựa vào sự tách-ly (sự ở tách-Ìy, sự ấn 
dật, sự lánh trần), sự chán-bỏ, và sự chắm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông 
bỏ giải thoát. Người đó tu tập (ii) sự điều-tra những hiện-tượng (trạch 
pháp) là một chi giác-ngộ ... (1i) sự nỗ-lực (tỉnh tấn) là một chi giác-ngộ 
... (IV) sự hoan-hÿ (hỷ) là một chi giác-ngộ ... (v) sự tĩnh-lặng (khinh an) 
là một chi giác-ngộ ... (v1) sự định-tâm (định) là một chi giác-ngộ ... (v11) 
sự buông-xả (xả) là một chi giác-ngộ, dựa vào sự tách-ly, sự chán-bỏ, và 
sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát.— Và nhờ đó nhiều 
đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết-cuộc và sự hoàn-thiện của trí- 


biết trực tiếp. 


(7. Bát Thánh Đạo) 


21. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập Con-đường Tám phần Thánh thiện [Bát Chỉ Thánh Đạo]. Ở 
đây một thứ tu tập cách-nhìn đúng đăn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, 
hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự chú- 
tâm đúng đắn, sự định-tâm đúng đắn (chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh hạnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định).—Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết-cuộc 


và sự hoàn-thiện của trí-biêt trực tiêp. 


(8. Tám Sự Giải- Thoát) 


22. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 


262 * Chương 3 


thức tu tập tám sự giải-thoát.”“ (¡) Có được sắc-thân, người tu nhìn thấy 
những hình-sắc: đây là sự giải-thoát thứ nhất. (ii) Không nhận thức hình- 
sắc ở bên trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài: đây là sự 
giải-thoát thứ hai. (11) Người tu chỉ tụ chú vào sự-đẹp: đây là sự giải-thoát 
thứ ba. (iv) Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc (thuộc 
sắc-giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự 
không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức vỀ sự đa-dạng (khác biệt 
này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên”, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong cảnh xứ (cơ sở) của không gian vô biên (không vô 
biên xứ): đây là sự giải-thoát thứ tư. (v) Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh 
xứ của không gian vô biên, [nhận thức răng:] “thức là vô biên”, người đó 
chứng nhập và an trú trong cảnh xứ vô biên của thức (thức vô biên xứ): 
đây là sự giải-thoát thứ năm. (vi) Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ vô 
biên của thức, [nhận thức rằng:] “không có gì”, người đó chứng nhập và an 
trú trong cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ). Đây là sự giải-thoát thứ 
sáu. (vii) Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không-có-gì, người đó 
chứng nhập và an trú trong cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải 
không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ). Đây là sự giải-thoát 
thứ bảy. (viii) Bằng cách hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không có nhận-thức 
cũng không phải không còn nhận-thức, người đó chứng nhập và an trú 
trong sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng). Đây là sự 
giải-thoát thứ tám.—Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới 


sự kêt-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biêt trực tiêp. 


(9. Tám Co-Sở Để Vượt Trên) 


23. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập tám cơ-sở để vượt trên [7m thắng xứ].”Š (¡) Sau khi nhận 
thức hình-sắc ở bên trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, 
là hữu hạn, đẹp và xấu; bằng sự vượt trên chúng, người đó nhận thức như 
vầy: “Tôi biết, tôi thấy.” Đây là cơ-sở thứ nhất để vượt trên.””° (1i) Sau khi 


nhận thức hình-sắc ở bên trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên 


ĐẠI KINH SAKULUDATYIN * 263 


ngoài, là vô hạn, đẹp và xấu; bằng sự vượt trên chúng, người tu nhận thức 
như vây: “Tôi biết, tôi thấy.” Đây là cơ-sở thứ hai để vượt trên. (ii) Không 
nhận thức hình-sắc ở bên trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên 
ngoài, là hữu hạn, đẹp và xấu; bằng sự vượt trên chúng, người đó nhận 
thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy.” Đây là cơ-sở thứ ba để vượt trên.” (iv) 
Không nhận thức hình-sắc ở bên trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc 
ở bên ngoài, là vô hạn, đẹp vả xấu; bằng sự vượt trên chúng, người tu 
nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy.” Đây là cơ-sở thứ tư để vượt trên. 
(v) Không nhận thức hình-sắc ở bên trong, người tu nhìn thấy những hình- 
sắc ở bên ngoài, là xanh, thuộc màu xanh, xanh về ngoại hình, với ánh 
xanh. Giống như một bông gai xanh, nó là xanh, thuộc màu xanh, xanh về 
ngoại hình, với ánh xanh, hoặc giống như vải lụa lụa Benares (Ba-la-nạl) 
cả hai mặt được trơn láng, là xanh, thuộc màu xanh, xanh về ngoại hình, 
với ánh xanh. Cũng giống như vậy, không nhận thức hình-sắc ở bên trong, 
người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài ... với ánh xanh; bằng sự 
vượt trên chúng, người tu nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy.” Đây là 
cơ-sở thứ năm đề vượt trên. (vi) Không nhận thức hình-sắc ở bên trong, 
người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là vàng, thuộc màu vàng, 
vàng về ngoại hình, có ánh vàng. Giống như một bông kannikãra, nó là 
vàng, thuộc màu vàng, vàng về ngoại hình, có ánh vàng, hoặc giỗng như 
vải lụa Benares cả hai mặt được trơn láng, nó là vàng, thuộc mảu vàng, 
vàng về ngoại hình, có ánh vàng. Cũng giống như vậy, không nhận thức 
hình-sắc ở bên trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài ... có 
ánh vàng: bằng sự vượt trên chúng, người tu nhận thức như vầy: “Tôi biết, 
tôi thấy.” Đây là cơ-sở thứ sáu để vượt trên. (vii) Không nhận thức hình- 
sắc ở bên trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là đỏ, 
thuộc màu đỏ, đỏ về ngoại hình, có ánh đỏ. Giống như một bông bụp, là 
đỏ, thuộc màu đỏ, đỏ về ngoại hình, có ánh đỏ, hoặc giống như vải lụa 
Benares cả hai mặt được trơn láng, nó là đỏ, thuộc màu đỏ, đỏ về ngoại 
hình, có ánh đỏ. Cũng giống như vậy, không nhận thức hình-sắc ở bên 


trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài ... có ánh đỏ; bằng 


264 * Chương 3 


sự vượt trên chúng, người tu nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi thấy.” Đây 
là cơ-sở thứ bảy để vượt trên. (viii) Không nhận thức hình-sắc ở bên 
trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài, là trắng, thuộc màu 
trăng, trăng về ngoại hình, có ánh trắng. Giống như sao mai, là trắng, 
thuộc mảu trắng, trắng về ngoại hình, có ánh trắng, hoặc giống như vải lụa 
Benares cả hai mặt được trơn láng, nó là trắng, thuộc màu trắng, trắng về 
ngoại hình, có ánh trắng. Cũng giống như vậy, không nhận thức hình-sắc 
ở bên trong, người tu nhìn thấy những hình-sắc ở bên ngoài ... có ánh 
trăng: bằng sự vượt trên chúng, người tu nhận thức như vây: “Tôi biết, tôi 
thấy.” Đây là cơ-sở thứ tám để vượt trên.—Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta 


an trú sau khi đã đạt tới sự kêt-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biêt trực tiêp. 


(10. Mười Kasia) 


24. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập mười cơ-sở kasina [Mười kasina xứ].7Š (1) Người tu quán sát 
kasina-đất ở trên, dưới, dọc ngang, là liền lạc (không bị chia cắt) và vô 
lượng. (1ñ) Người tu khác quán sát kasina-nước... (11) Người tu khác 
quán sát kasina-lửa... (1v) Người tu khác quán sát kasina-gió.... (V) 
Người tu khác quán sát kasina-xanh... (vi) Người tu khác quán sát 
kasina-vàng ... (vi) Người tu khác quán sát kasina-đỏ ... (v11) Người tu 
khác quán sát kasina-trắng... (ix) Người tu khác quán sát kasina-không 
gian ... (x) Người tu khác quán sát kasina-thức ở trên, dưới, dọc ngang, là 
liền lạc và vô hạn.—Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới 


sự kêt-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biêt trực tiêp. 


(11. Bốn Jhãna) 


25. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức tu tập bốn jhãna [Bồn tầng thiên định sắc-giới]. (L) Ö đây: “Tách ly 
khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái 
bắt thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiên định thứ nhất 


(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 


ĐẠI KINH SAKULUDATYIN * 265 


niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” 
Người đó tạo được niềm hoan-hÿ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách-ly, 
ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thấm đẫm thân này, tới mức không có 
bộ phận nào của thân không được thấm đẫm bởi niềm hoan-hỷ và hạnh- 


phúc được sinh ra từ sự tách-ly đó. 


- “Giống như một người thợ tắm rành nghề [hay người phụ việc của 
ông ta] đồ dồn bột tắm vào một thau kim loại, và rưới đều nước, nhào nặn 
đều cho đến khi hơi nước ướt thấm hết cục bột tắm đó, nhào thâm ướt nó, 
và làm thâm đẫm nó từ bên trong và bên ngoài, nhưng cục bột nhào không 
rỉ nước ra. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc 
được sinh ra từ sự tách-ly, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thấm đẫm 
thân này, tới mức không có bộ phận nào của thân không được thấm đẫm 
bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách-ly đó.” 779 


2%. (2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), một Tỳ kheo đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của 
tâm, và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định- 
tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét.` Người đó tạo được niềm hoan-hỷ và 
hạnh-phúc được sinh ra từ sự đạt-định, ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và 
thâm đẫm thân này, tới mức không có bộ phận nào của thân không được 


thấm đẫm bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự đạt-định đó. 


- “Giống như có một hồ nước, mạch nước chảy vào từ bên dưới, và 
không có dòng chảy vào nào từ phía đông, tây, nam, hoặc bắc, và cũng 
không được bổ sung nước mưa trong mọi lúc, rồi mạch nước mát chảy 
vào từ bên dưới làm cho nước mát ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thắm 
đẫm cái hồ, tới mức không có một chỗ nào của cả hồ không được thấm 
đẫm bởi nước mát. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tạo được niềm 
hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự đạt-định, ướt đẫm, chìm ngập, 
đong đầy, và thắm đẫm thân này, tới mức không có một bộ phận nào của 


toàn thân này không được thấm đẫm bởi niềm hoan-hÿ và hạnh-phúc được 


266 * Chương 3 


sinh ra từ sự đạt-định đó. 


27. (3) “Lại nữa: “Với sự phai biến luôn yếu tổ hoan-hỷ (hý), một Tỳ 
kheo an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó 
trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh nhân 
gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách 
hạnh-phúc (tâm lạc)”.` Người đó tạo được niềm hạnh-phúc đã được lọc bỏ 
yếu tô hoan-hÿ, ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thấm đẫm thân này, tới 
mức không có bộ phận nào của toàn thân người đó không được thấm đẫm 


bởi niềm hạnh-phúc đã được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ. 


- “Giống như, trong một hồ sen có bông sen xanh, sen đỏ, hay sen 
trăng, nhiều cây sen được sinh ra và lớn lên trong nước năm chìm dưới 
mặt nước, và nước mát ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thấm đẫm 
chúng từ ngọn tới gốc, tới mức không có một bộ phận nào của những cây 
sen đó không được thâm đẫm bởi nước mát. Cũng giống như vậy, một Tỳ 
kheo tạo được niềm hạnh-phúc đã được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ, ướt đẫm, 
chìm ngập, đong đây, và thấm đẫm thân này, tới mức không có bộ phận 
nảo của toàn thân người đó không được thắm đẫm bởi niềm hạnh-phúc đã 
được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ. 


26. (4) “Lại nữa: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), 
trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. Người đó ngồi thắm đẫm thân này 
bằng một cái tâm tinh khiết sáng tỏ, tới mức không có bộ phận nào của 
toàn thân người đó không được thấm đẫm bởi cái tâm tỉnh khiết sáng tỏ 
đó. 

- “Giống như một người đang ngồi được quấn kín bằng vải trắng từ 
đầu đến chân, tới mức không có bộ phận nào của toàn thân người đó 


không được thấm đẫm (phủ kín) bởi vải trắng. Cũng giống như vậy, người 


ĐẠI KINH SAKULUDATIN * 2617 


đó ngồi thắm đẫm thân này bằng một cái tâm tỉnh khiết sáng tỏ, tới mức 
không có bộ phận nào của toàn thân người đó không được thấm đẫm bởi 
cái tâm tinh khiết sáng tỏ đó. 

—Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết-cuộc và 


sự hoàn-thiện của trí-biêt trực tiêp. 


(12. Trí-Biết Minh Sát) 


29. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 


78) “Thân này của ta, được tạo từ vật chất (thể 


thức để hiểu được như vầy: 
sắc), gồm bốn yếu-tố lớn (tứ đại), được sinh thành bởi mẹ và cha, được 
nuôi lớn bằng cơm và cháo, và sẽ bị sự vô-thường, sẽ bị cọ xát và hư hao, 
sẽ bị tan hoại và tan rã, và thức này của ta được trợ giúp bởi nó (dựa vào 
nó) và gắn liền với nó.” 

- “Giống như có một viên ngọc lưu ly tinh đẹp, tám mặt, được khéo cắt 
dũa, trong suốt và tinh sạch, có đủ những phẩm chất tốt, và được xỏ qua 
nó một sợi dây đeo màu xanh, vàng, đỏ, trắng hay nâu. Rồi một người có 
mắt sáng, cầm lên tay, có lẽ xem xét nó (rõ rệt) như vầy: “Đây là một viên 
ngọc lưu ly tinh đẹp, tắm mặt, được khéo cắt dũa, trong suốt và tỉnh sạch, 
có đủ những phẩm chất tốt, và được xỏ qua nó một sợi dây đeo màu xanh, 
vàng, đỏ, trắng hay nâu.” Cũng giống như vậy, ta đã tuyên bố cho những 
đệ tử của ta cách thức (rõ rệt) để hiểu như vầy: “Thân này của ta... sẽ bị 
sự vô-thường, sẽ bị cọ xát và hư hao, sẽ bị tan hoại và tan rã, và thức này 
của ta được trợ giúp bởi nó (dựa vào nó) và sẵn liền với nó."—Và nhờ đó 
nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết-cuộc và sự hoàn-thiện 
của trí-biết trực tiếp. 


(13. Thân Được Làm Bằng Tâm) 


30. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức để họ có thể tạo ra từ thân này một thân khác có hình-sắc, được làm 


băng tâm, với đây đủ tứ chi, không thiêu căn nào. 


268 * Chương 3 


- “Giống như một người rút một cây sậy ra khỏi ống vỏ, và nghĩ như 
vầy: “Đây là ống vỏ, đây là cây sậy; ông vỏ là một thứ (thân), cây sậy là 
một thứ (thân) khác; chính từ ống vỏ cây sậy đã được rút ra”; hoặc giống 
như một người rút thanh kiếm ra khỏi vỏ kiếm, và nghĩ: “Đây là thanh 
kiếm, đây là vỏ kiếm; thanh kiếm là một thứ, vỏ kiếm là thứ khác; chính 
từ vỏ kiếm thanh kiếm đã được rút ra; hoặc giống như một người rút một 
con răn ra khỏi lớp vỏ da (lột xác) của nó, và nghĩ: “Đây là con rắn, đây là 
vỏ da; con rắn là một thứ, vỏ da là thứ khác; từ vỏ da con răn đã được rút 
ra”. Cũng giống như vậy, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách thức 
để họ có thể tạo ra từ thân này một thân khác có hình-sắc, được làm bằng 
tâm, với đầy đủ tứ chi, không thiếu căn nào.—Và nhờ đó nhiều đệ tử của 
ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biết trực 
tiếp. 


(14. Những Loại Thân Thông) 


31. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức để họ có thể vận dụng nhiều năng-lực siêu thường khác nhau [Thần 
thông biến hóa; biến hóa thông] như: biên một thân thành nhiều thân; biến 
nhiều thân thành một thân; họ hiện hình và biến hình; họ đi xuyên qua 
tường, đi xuyên qua thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không; 
chui xuống đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; đi trên mặt nước 
không bị chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay khi 
đang ngồi tréo chân; họ dùng tay mình chạm gõ vào mặt trăng và mặt trời 
quá uy lực và lớn mạnh như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 


Brahm8'. 


- “Giống như một người thợ gốm lành nghề [hay người phụ việc của 
ông ta] có thê chế tạo và chế tác từ đất sét đã được chuẩn bị kỹ bất kỳ hình 
dạng bình gốm nào ông ta muốn; hoặc giống như một thợ chế tác ngà voi 
có thê chế tạo và chế biến từ ngà voi đã được chuẩn bị kỹ bất kỳ chế tác 
bằng ngà voi nảo ông ta muốn; hoặc giống như một người thợ vàng có thê 


chế tạo và chế biến từ vàng đã được chuẩn bị kỹ bất kỳ chế tác bằng vàng 


ĐẠI KINH SAKULUDATIN * 269 


nào ông ta muốn. Cũng giống như vậy, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của 
ta cách thức để họ có thể vận dụng nhiều loại năng-lực siêu thường khác 
nhau ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahmã°.—Và nhờ đó nhiều 
đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết-cuộc và sự hoàn-thiện của trí- 


biết trực tiếp. 


(I5. Tai Thiên Thánh) 


32. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức để họ, với yếu tô tai thiên thánh [Tiên nhĩ thông], đã được thanh lọc 
và vượt trên loài người, nghe được cả hai loại âm thanh, âm thanh cõi trời 
Và cÕI người, ở xa và ở gần. 

- “Giống như một người thối kèn mạnh mẽ có thể đễ dàng làm cho ông 
ta được nghe thấy (bởi người khác) ở khắp bốn phương. Cũng giống như 
vậy, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách thức để họ có thể, với yếu 
tố tai thiên thánh ... nghe được cả hai loại âm thanh, âm thanh cõi trời và 
cõi người, ở xa và ở gần. —Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã 


đạt tới sự kêt-cuộc và sự hoàn-thiện của tri-biêt trực tiệp. 


(16. Hiểu Được Tâm Của Người Khác) 


33. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức để họ có thê hiểu được tâm của những chúng sinh khác, của những 
người khác, của những cá nhân khác, sau khi dùng tâm mình bao trùm tâm 
của họ [Tha tâm thông]. Họ hiểu được một cái tâm có tham là tâm có 
tham, một tâm không có tham là tâm không có tham; một tâm có sân là 
tâm có sân; một tâm không có sân là tâm không có sân; một tâm có sĩ là 
tâm có si; một tâm không có s1 là tâm không có s1; tâm co cụm (bị động) 
là co cụm, và một cái tâm bị xao lãng là bị xao lãng; một tâm bao la [được 
khuếch đại, mở rộng, cao vời] là tâm bao la, và một cái tâm không bao la 
là tâm không bao la; một cái tâm chưa vô thượng [còn có thể vượt trên] là 
tâm chưa vô thượng, và một cái tâm vô thượng [không thể vượt trên] là 


tâm vô thượng; một cái tâm đạt định là tâm đạt định, và một cái tâm 


270 * Chương 3 


không đạt định là tâm không đạt định; một cái tâm được giải thoát là tâm 
được giải thoát, và một cái tâm chưa được giải thoát là tâm chưa được giải 
thoát. 


- “Giống như một người nam hay nữ— trẻ, trẻ trung, và ưa thích đồ 
trang sức làm đẹp——khi soi nhìn khuôn mặt mình trong một tắm gương 
sạch hay trong một chậu nước trong, nếu có một dấu vết (khuyết điểm) 
nào trên mặt sẽ biết: 'Có dâu vết hoặc nêu không có dấu vết nào sẽ biết: 
“Không có dấu vết”. Cũng giống như vậy, ta đã tuyên bố cho những đệ tử 
của ta cách thức để họ có thể hiểu được ... một cái tâm chưa được giải 
thoát là chưa được giải thoát.——Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi 


đã đạt tới sự kêt-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biết trực tiêp. 


(17. Nhớ Lại Những Kiếp Quá Khử) 


3⁄4 “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức để họ có thể nhớ lại những cõi kiếp của họ trong quá khứ [Túc mạng 
mình], đó là: một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần 
sinh, mười lần sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần sinh, bốn mươi lần 
sinh, năm mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, một trăm 
ngàn lần sinh; nhiều đại kiếp thế giới co-lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn- 
ra, nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra: (họ nhớ được) “Một lúc đó tôi 
được đặt tên như vậy, thuộc tôi tộc như vậy, với diện mạo như vậy, thức 
ăn thực dưỡng của tôi như vậy, trải nghiệm sướng và khổ của tôi như vậy, 
tuôi ttôi của tôi như vậy; và tôi chết từ chỗ đó, tôi tái sinh vào chỗ kia; rồi 
tiếp tục ... tôi được đặt tên như kia, thuộc tôi tộc như kia, với diện mạo 
như kia, thức ăn thực dưỡng của tôi như kia, trải nghiệm sướng và khô của 
tôi như kia, tuổi ttôi của tôi như kia; và tôi chết từ chỗ kia đó, tôi tái sinh 
vào chỗ nọ ... và cuối cùng tôi đã được tái sinh ở đây.” Như vậy đó, tôi đã 
nhớ lại những tổng quan và chi tiết của những cõi kiếp quá khứ của tôi.” 
- “Giống như một người đi từ làng mình qua làng khác và quay trở về 
lại làng mình. Người đó có thể nhớ lại: “Tôi đã đi từ làng mình qua làng 


đó, và ở đó tôi đã đứng như vậy, đã ngôi như vậy, đã nói như vậy, đã im 


ĐẠI KINH SAKULUDATIN * 271 


lặng như vậy; và từ làng đó tôi đã qua làng khác nữa, và ở đó tôi đã đứng 
như vậy ... đã im lặng như vậy; và từ làng đó tôi đã quay trở lại làng 
mình.” Cũng giống như vậy, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức để họ có thể nhớ lại những cõi kiếp trong quá khứ của họ ... (họ nhớ 
được) “Một lúc đó tôi được đặt tên như vậy ... Như vậy đó, tôi đã nhớ lại 
những tông quan và chỉ tiết của những cõi kiếp quá khứ của tôi."—Và nhờ 
đó nhiều đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết-cuộc và sự hoàn-thiện 


của trí-biết trực tiếp. 


(18. Mắt Thiên Thánh) 


35. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức đề họ có thê, với yếu tố mắt thiên thánh [Thiên nhấn mình], đã được 
thanh lọc và vượt trên loài người, nhìn thấy những chúng sinh chết đi và 
tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và 
vô phước có, và ta đã hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, 
chết, chuyên kiếp) tùy theo những nghiệp (hành động) của họ như vầy: 
“Những chúng sinh này hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý saI trái; người 
chửi mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), 
và hành động dựa theo cách-nhìn sai lạc, thì khi thân tan rã, sau khi chết, 
họ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa khổ đau, trong một nơi đến xấu dữ, 
trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh kia 
biết hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý đúng đắn; những người không 
mắng chửi các bậc thánh nhân, người nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn đúng đắn, thì khi thân tan rã, sau 
khi chết, họ được tái sinh vào một nơi đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời." Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, họ 
nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, 
đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và họ hiểu được cách 
những chúng sinh sống, chết và chuyền kiếp tùy theo những nghiệp của họ 
như vậy. 


- “Giông như có hai ngôi nhà có cửa và một người có mặt sáng đứng 


272 s Chương 3 


giữa hai ngôi nhà, người đó nhìn thấy mọi người đi vào và đi ra hai ngôi 
nhà, đi qua đi lại hai ngôi nhà. Cũng giống như vậy, ta đã tuyên bố cho 
những đệ tử của ta cách thức đề họ có thể, với mắt thiên thánh, đã được 
thanh lọc và vượt trên loài người, nhìn thấy những chúng sinh chết đi và 
tái sinh ... và họ hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, 
chuyền kiếp) tùy theo những nghiệp của mình như vậy.—Và nhờ đó nhiều 
đệ tử của ta an trú sau khi đã đạt tới sự kết-cuộc và sự hoàn-thiện của trí- 
biết trực tiếp. 


(19. Sự Tiêu Diệt Ô- Nhiễm) 


36. “Lại nữa, này Udãyin, ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách 
thức để họ có thể, bằng cách tự mình chứng ngộ băng trí-biết trực tiếp, 
ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm [Lậu 


tận mình]. 


- “Giống như có một hồ nước trên núi, kín đáo, trong sạch, trong suốt, 
và không bị quấy đục, đến mức một người sáng mắt đứng trên bờ có thê 
nhìn thấy những con sò con ốc, đá sỏi, đá cuội, và thấy cả đàn cá bơi lội 
và năm nghỉ, thì người đó có thể nghĩ (hiểu): “Đây là hồ nước, kín đáo, 
trong sạch, trong suốt, và không bị quấy đục, và có những con sò con ốc, 
đá sỏi, đá cuội, và có cả đàn cá bơi lội và nằm nghỉ”. Cũng giống như vậy, 
ta đã tuyên bố cho những đệ tử của ta cách thức để họ có thể, bằng cách tự 
mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và 
an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ 
với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm.—Và nhờ đó nhiều đệ tử của ta an trú 


sau khi đã đạt tới sự kêt-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biêt trực tiêp. 


37. “Này Udãyin, đây là phâm-chất thứ năm [v. (1-19)] mà vì đó những 
đệ tử của ta tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính ta, và sống nương 


dựa vào ta sau khi tôn vĩnh và tôn trọng ta. 


38. “Này Udãyin, đây là năm phẩm-chất mà vì đó những đệ tử của ta tôn 


ĐẠI KINH SAKULUDATYIN * 273 


vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính ta, và sống nương dựa vào ta sau 
khi tôn vinh và tôn trọng ta.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Du sĩ Udãyin đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


274 s Chương 3 


78. KINH SAMANAMANDIKÄ 


(Samanarmandika Sutta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào 
lúc đó có du sĩ Uggahamana Samanamandikãputta đang ở trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi hoàng hậu) Mallikã, (được gọn) là “trang hoa viên 
Tinduka một hội trường” dành cho những cuộc đàm luận về giáo thuyết, ®! 


cùng với một đoàn lớn những du sĩ, nhiêu tới ba trăm du sĩ. 


2. Ông thợ mộc Pañcakanga ra khỏi thành SãvatthT vào giữa trưa để đến 
gặp đức Thế Tôn. Rồi ông ta nghĩ: “Giờ không hợp lúc đến gặp đức Thế 
Tôn; đức Thế Tôn vẫn đang trong thời ấn trú thiền định. Và cũng không 
hợp lúc đến gặp những Tỳ kheo đáng kính; họ vẫn đang trong thời ấn trú 
thiền định. Hay ta đến chỗ Tịnh Xá Mallikã, tới chỗ du sĩ Uggãhamäna 
Samanamandikãputta?” Và ông ta đã đến chỗ Tịnh Xá Mallikã. 


3. Bấy giờ, vào lúc đó du sĩ Uggãhamãna đã ngồi cùng với một đoàn 
lớn những du sĩ, họ đang làm náo động, ôn ào và lớn tiếng nói đủ thứ 


chuyện tầm phào vô nghĩa ... [nu mục 4, kinh MN 76 ở trên]... 


Du sĩ Uggahamana Samanamandikãputta nhìn thấy ông thợ mộc 
Pañcakanga đang đi đến từ xa. Sau khi nhìn thấy ông thợ mộc, ông ta kêu 
hội chúng của mình giữ im lặng như vầy: “Này các vị, hãy im lặng; này 
các vị, đừng làm ồn ào. Đây có ông thợ mộc Pañcakanga đang đến, là một 
trong những đệ tử mặc áo trắng của sa-môn Cồ-đàm, ông ta đang có mặt ở 
SavatthT này. Những vị này thích sự 1m lặng; họ được giới hạnh về sự im 
lặng; họ để cao sự im lặng. Có lẽ, nếu ông ta thấy hội chúng của chúng ta 
là hội chúng im lặng, thì ông ta sẽ nghĩ đến việc tham gia với chúng ta.” 
Những du sĩ liền im lặng. 

4. Thợ mộc Pañcakanga đến chỗ du sĩ Uggãhamãna và chào hỏi qua lại 
với ông ta. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông thợ mộc ngồi 


xuông một bên. Du sĩ Ugøahamana nói với ông: 


276 * Chương 3 


5. “Này ông thợ mộc, khi một người có được bốn phâẩm-chất, tôi mô tả 
người đó là đã thành tựu về điều thiện, đã hoàn thiện về điều thiện, là một 
tu sĩ bất khả chiến bại đã đạt tới sự chứng ngộ tối thượng. Bốn đó là gì? Ở 
đây, người đó không làm những hành-động bằng thân xấu ác (tà nghiệp), 
người đó không nói những lời-nói xấu ác (tà ngữ), người đó không có 
những ý-định xấu ác (tà tư duy), và người đó không sống bằng sự mưu- 
sinh xấu ác (tà hạnh). Khi một người có được bốn phẩm-chất này, tÔI mô 
tả người đó là đã thành tựu về điều thiện, đã hoàn thiện về điều thiện, là 


một tu sĩ bất khả chiến bại đã đạt tới sự chứng ngộ tối thượng.” 


6. Rồi thợ mộc Pañcakanga không đồng ý cũng không phản đối với lời 
nói của du sĩ Uggãhamãna. Không đồng ý cũng không phản đối, ông đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và ra về, nghĩ rằng: “Ta sẽ học ý nghĩa của lời tuyên bố 


nảy khi gặp mặt đức Thế Tôn.” 


7. Sau đó ông đã đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên, và kê lại cho đức Thế Tôn toàn bộ câu chuyện giữa ông 


và du sĩ Uggãhamãna. Ngay đó đức Thế Tôn nói: 


8. “Này chú thợ mộc, nếu đúng là như vậy thì một đứa trẻ con non nớt 
còn đang nằm sắp cũng đã thành tựu về điều thiện, đã hoàn thiện về điều 
thiện, là một tu sĩ bất khả chiến bại đã đạt tới sự chứng ngộ tối thượng, 
theo như lời tuyên bố của du sĩ Uggãhamana. Vì một đứa trẻ con non nớt 
còn đang nằm sắp còn chưa có khái niệm gì về “thân” lấy đâu có thể làm 
hành-động xấu ác nào bằng thân ngoài cái sự chỉ nằm cựa quậy? Một đứa 
trẻ con non nớt còn đang nằm sắp còn chưa có khái niệm gì về “lời-nói” 
lây đâu có thể nói ra lời-nói xấu ác ngoài cái sự chỉ nằm la khóc? Một đứa 
trẻ con non nớt còn đang nằm sắp còn chưa có khái niệm gì về “ý-định' 
lấy đâu có thể có những ý-định xấu ác ngoài cái sự chỉ nằm hờn dỗi này 
nọ? Một đứa trẻ con non nớt còn đang nằm sắp còn chưa có khái niệm gì 
về “sự mưu-sinh' lấy đâu có thể có sự sống bằng sự mưu-sinh xấu ác gì 
ngoài cái sự chỉ bú sữa từ vú mẹ? Này chú thợ mộc, nếu đúng là như vậy 


thì một đứa trẻ con non nớt còn đang năm sắp cũng đã thành tựu về điêu là 


KINH SAMANAMANDIK °* 271 


thiện lành ... theo như lời tuyên bố của du sĩ Uggãhamãna. 


“Này chú thợ mộc, khi một người có bốn phâm-chắt, ta mô tả người đó 
không phải là đã thành tựu về điều thiện, đã hoàn thiện về điều thiện, là 
một tu sĩ bất khả chiến bại đã đạt tới sự chứng ngộ tối thượng, mà chỉ như 
người cùng loại với một đứa trẻ con non nớt còn đang nằm sắp. Bốn đó là 
gì? Ở đây, người đó không làm những hành động thân xấu ác, người đó 
không nói những lời-nói xấu ác, người đó không có những ý-định xấu ác, 
và người đó không sống bằng sự mưu-sinh xấu ác. Khi một người có được 
bốn phâm-chất này, ta mô tả người đó không phải là đã thành tựu về điều 
là thiện lành ... mà chỉ như người cùng loại với một đứa trẻ con non nớt 


còn đang năm sắp. 


9. “Này chú thợ mộc, khi một người có được mười phẩm-chất, ta mô tả 
người đó là đã thành tựu về điều thiện, đã hoàn thiện về điều thiện, là một 
tu sĩ bất khả chiến bại đã đạt tới sự chứng ngộ tối thượng. 

(a) “[Nhưng trước tiên] ta nói, điều đó phải được hiểu như vây:”?? “Đây 
là những thói quen bất thiện” và như vầy: “Những thói quen bắt thiện khởi 
sinh từ chỗ này” và như vầy: “Những thói quen bất thiện chấm dứt sạch sẽ 
[không còn tàn dư] tại đây' và như vầy: “Người đang tu tập phương cách 
này là đang tu tập phương cách dẫn tới sự chấm dứt những thói quen bất 
thiện”. (a”) Và ta nói, điều này phải được hiệu như vây: “Đây là những thói 
quen thiện” và như vầy: “Những thói quen thiện khởi sinh từ chỗ này' và 
như vầy: “Những thói quen thiện chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư] tại 
đây” và như vầy: “Người đang tu tập phương cách này là đang tu tập 
phương cách dẫn tới sự chấm dứt những thói quen thiện". 


(b) “Và ta nói, điều này phải được hiểu như vây: “Đây là những ý định 
bất thiện” và như vây: “Những ý định bắt thiện khởi sinh từ chỗ này” và 
như vây: “Những ý định bắt thiện chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư] tại 
đây” và như vậy: “Người đang tu tập phương cách này là đang tu tập 
phương cách dẫn tới sự chấm dứt những ý định bắt thiện". (b”) Và ta nói, 
điều này phải được hiểu như vây: “Đây là những ý định thiện” và như vầy: 


278 s Chương 3 


“Những ý định thiện khởi sinh từ chỗ này? và như vây: “Những ý định 
thiện chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư] tại đây) và như vầy: “Người 
đang tu tập phương cách này là đang tu tập phương cách dẫn tới sự chấm 
dứt những ý định thiện". 

10. (a) “Cái gì là những thói quen bất thiện? Đó là những hành động 
băng thân (thân nghiệp) bất thiện, những hành động bằng lời-nói (khâu 
nghiệp) bất thiện, và sự mưu-sinh xấu ác. Đây được gọi là những thói 


quen bất thiện. 


“Và những thói quen bất thiện này khởi sinh từ đâu? Nguồn gốc của 
chúng được khăng định như vầy: chúng nên được nói là khởi sinh từ tâm. 
Tâm nào? Cho dù tâm là đa dạng, đủ loại, và nhiều phương diện khác 
nhau, có tâm bị tác động bởi tham, sân, si. Những thói quen bất thiện khởi 
sinh từ chỗ này. 

“Và những thói quen bất thiện chấm dứt sạch sẽ ở đâu? Sự chấm-dứt 
của chúng được khẳng định như vầy: Ở đây một Tỳ kheo dẹp bỏ hành vi 
thân sai trái và tu tập hành vi thân tốt thiện; người đó dẹp bỏ hành vi lời- 
nói sai trái và tu tập hành vi lời nói tốt thiện; người đó dẹp bỏ hành vi tâm 
sai trái và tu tập hành vi tâm tốt thiện; người đó dẹp bỏ sự mưu-sinh sai 
trái (tà mạng) và có được sự sống bằng sự mưu-sinh đúng đắn (chánh 


mạng).”33 Chính ở đây những thói quen bắt thiện chấm dứt sạch sẽ. 


“Và tu tập theo cách nào là người đó tu tập để dẫn tới sự chấm-dứt 
những thói quen bắt thiện? Ở đây (¡) một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn sự 
không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; người 
đó tạo nên sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn), áp dụng tâm, và 
chuyên-cần tu (tỉnh cần). () Người đó khởi tạo mong-muốn trừ bỏ những 
trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh.... (7) Người đó khởi tạo mong- 
muốn làm khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh.... (iv) 
Người đó khởi tạo mong-muốn duy trì liên tục những trạng thái thiện lành 
đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, để chúng gia tăng, phát triển, và 


hoàn thiện nhờ sự tu tập; người đó tạo nên sự cô-găng, phát khởi sự nỗ- 


KINH SAMANAMANDIK ° 279 


lực, áp dụng tâm, và chuyên-cần tu. Người tu tập như vậy là tu tập cách để 


dẫn tới sự châm-dứt những thói quen bắt thiện.”8 


11. (a”) “Cái gì là những thói quen thiện? Đó là những hành động thân 
thiện lành, những hành động lời-nói thiện lành, và sự làm trong sạch sự 
mưu-sinh. Đây được gọi là những thói quen thiện. 


“Và những thói quen thiện khởi sinh từ cái gì? Nguồn gốc của chúng 
được khắng định như vầy: chúng nên được nói là khởi sinh từ tâm. Tâm 
nào? Dù có tâm là đa dạng, đủ loại, và nhiều phương diện khác nhau, có 
tâm bị ác động bởi tham, sân, si. Những thói quen thiện bắt nguồn từ chỗ 


` 


này. 


“Và những thói quen thiện này chấm dứt sạch sẽ ở đâu? Sự chấm-dứt 
của chúng được nói như vầy: Ở đây một Tỳ kheo là có đức-hạnh, nhưng 
người đó không nhìn nhận mình với đức-hạnh của mình, và người đó hiểu 
được, đúng như nó thực là, sự giải-thoát của tâm và sự giải-thoát nhờ trí- 


tuệ ở đó những thói quen thiện chấm dứt sạch sẽ.”8 


“Và tu tập theo cách nào là người đó tu tập để dẫn tới sự chấm dứt 
những thói quen thiện? Ở đây () một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn sự 
không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh ... () 
Người đó khởi tạo mong-muốn trừ bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã 
khởi sinh.... (77) Người đó khởi tạo mong-muốn làm khởi sinh những 
trạng thái thiện lành chưa khởi sinh.... (1v) Người đó khởi tạo mong-muốn 
duy trì liên tục những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không 
bị sa sút, để chúng gia tăng, phát triển, và hoàn thiện nhờ sự tu tập; người 
đó tạo nên sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và chuyên-cần 
tu. Người tu tập như vậy là tu tập cách để dẫn tới sự chấm-dứt những thói 


quen bắt thiện.78 


12. (b) “Cái gì là những ý định bắt thiện? Đó là ý định tham-dục, ý định 
ác-ý, và ý định hung-dữ. Đây được gọi là những ý định bắt thiện. 


“Và những ý định bắt thiện khởi sinh từ cái gì? Nguồn gốc của chúng 


280 * Chương 3 


được khẳng định như vầy: chúng nên được nói là khởi sinh từ nhận-thức 
(tưởng). Nhận-thức nào? Cho dù nhận-thức là đa dạng, đủ loại, và nhiều 
phương diện khác nhau, có nhận-thức do/của tham-dục, nhận-thức do ác- 
ý, nhận-thức do hung-đữ. Những ý định bất thiện khởi sinh từ chỗ này. 


“Và những ý định bắt thiện chấm sứt sạch sẽ ở đâu? Sự chắm-dứt của 
chúng được nói như vây: Ở đây: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm 
với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc 
(lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó”. Chính tại đây những ý định bất thiện 
chấm dứt sạch sẽ.”# 


“Và tu tập theo cách nào là người đó tu tập để dẫn tới sự chấm-dứt 
những ý định bắt thiện? Ở đây (7) một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn Sự 
không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh ... () 
Người đó khởi tạo mong-muốn trừ bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã 
khởi sinh.... (77) Người đó khởi tạo mong-muốn làm khởi sinh những 
trạng thái thiện lành chưa khởi sinh.... (1v) Người đó khởi tạo mong-muốn 
duy trì liên tục những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không 
bị sa sút, để chúng gia tăng, phát triển, và hoàn thiện nhờ sự tu tập; người 
đó tạo nên sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và chuyên-cần 
tu. Người tu tập như vậy là tu tập cách để dẫn tới sự chấm-dứt những ý 
định bất thiện.”88 

(b') “Cái gì là những ý định thiện? Đó là ý định từ-bỏ (vô tham), ý 
định không ác-ý (vô sân), và ý định không hung-dữ (từ bi). Đây được gọi 
là những ý định thiện? 


“Và những ý định thiện này khởi sinh từ đâu? Nguồn gốc của chúng 
được khẳng định như vầy: chúng nên được nói là khởi sinh từ nhận-thức 
(tưởng). Nhận-thức nào? Cho dù nhận-thức là đa dạng, đủ loại, và nhiều 
phương diện khác nhau, có nhận-thức do/của sự không tham-dục, nhận- 
thức do sự không ác-ý, nhận-thức do sự không hung-dữ. Những ý định 


KINH SAMANAMANDIK ° 281 


thiện khởi sinh từ chỗ này. 

“Và những ý định thiện chấm sứt sạch sẽ ở đâu? Sự chấm-dứt của 
chúng được nói như vầy: Ở đây: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi- 
xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự 
hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không 


còn ý-nghĩ và sự soi-xét. 73? 


“Và tu tập theo cách nào là người đó tu tập để dẫn tới sự chấm-dứt 
những ý định thiện? Ở đây (7) một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn sự không 
khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh ... () Người 
đó khởi tạo mong-muốn trừ bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi 
sinh.... () Người đó khởi tạo mong-muốn làm khởi sinh những trạng 
thái thiện lành chưa khởi sinh.... (v) Người đó khởi tạo mong-muốn duy 
trì liên tục những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa 
sút, để chúng gia tăng, phát triển, và hoàn thiện nhờ sự tu tập; người đó 
tạo nên sự cố-găng, phát khởi sự nỗ-lực, áp dụng tâm, và chuyên-cần tu. 
Người tu tập như vậy là tu tập cách đề dẫn tới sự chấm-dứt những ý định 


thiện.790 


13. “Giờ, này chú thợ mộc, khi một người có được mười phâm-chất 
nào thì ta mô tả người đó là đã thành tựu về điều thiện, đã hoàn thiện về 
điều thiện, là một tu sĩ bất khả chiến bại đã đạt tới sự chứng ngộ tối 
thượng? Ở đây, một Tỳ kheo có được chánh-kiến của bậc vô-học nhân, ”?! 
chánh-tư-duy của bậc vô-học nhân, chánh-ngữ của bậc vô-học nhân, 
chánh-nghiệp của bậc vô-học nhân, chánh-mạng của bậc vô-học nhân, 
chánh-tinh-tấn của bậc vô-học nhân, chánh-niệm của bậc vô-học nhân, 
chánh-định của bậc vô-học nhân, chánh-trí của bậc vô-học nhân, và 
chánh-giải-thoát của bậc vô-học nhân. Khi một người có được mười 
phẩm-chất này, thì ta mô tả người đó là đã thành tựu về điều thiện, đã 
hoàn thiện về điều thiện, là một tu sĩ bất khả chiến bại đã đạt tới sự chứng 


ngộ tôi thượng.” 


282 * Chương 3 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Ông thợ mộc Pañcakanga đã hài lòng 


và vui mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 


79, TIỂU KINH SAKULUDAYIN 
(CHịasakuludayi Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. Bấy giờ, vào lúc đó có du sĩ Sakuludãyin cũng 
đang sống ở Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc đó, trong khu ở của những du sĩ, 


cùng với một hội chúng lớn những du sĩ. 


2. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Rãjagaha đề khất thực. Lúc đó đức Thế Tôn nghĩ: “Vẫn 
còn quá sớm để đi khất thực trong thành Rãjagaha. Hay ta đến chỗ du sĩ 
Sakuludãyin ở Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc, trong khu ở của những du sĩ.” 


3.-4 Rồi đức Thế Tôn đã đến Chỗ Kiếm Ăn của bây Sóc, trong khu ở 
của những du sĩ. Vào lúc đó du sĩ Sakuludãyin đang ngồi cũng với một 
hội chúng lớn những du sĩ, họ đang làm náo động, ồn ảo và lớn tiếng nói 
đủ thứ chuyện tầm phào vô nghĩa ... [ép fục giống kinh MN 76 ở trên, mục 
4 và mục 5]... “Này Udãyin, vì thảo luận gì mà các chú đang ngồi cùng 


với nhau ở đây? Và cuộc thảo luận đang dang dở của các chú là gì?” 


5. “Thưa Thế Tôn, hãy tạm bỏ qua cuộc thảo luận mà chúng tôi đang 
ngồi cùng với nhau. Lát nữa đức Thế Tôn nghe lại cũng được. Thưa Thế 
Tôn, khi tôi không đến hội chúng này, thì hội chúng này chỉ ngồi nói đủ 
thứ chuyện tầm phào vô nghĩa. Nhưng sau khi tôi đến hội chúng này, thì 
hội chúng ngước nhìn tôi, nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ nghe Giáo Pháp mà sa- 
môn Udãyin sẽ thuyết giảng cho chúng ta.` Tuy nhiên, sau khi đức Thế 
Tôn đến đây, thì cả tôi và hội chúng này đều ngước nhìn Thế Tôn, nghĩ 
rằng: “Chúng ta sẽ nghe Giáo Pháp mà đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng cho 


332 


chúng ta. 
6. “Vậy thì, này Udãyin, hãy gợi ý điều gì ta nên nói về nó.” 


“Thưa Thế Tôn, trong mấy ngảy nay có người tuyên bố mình là toàn- 


284 * Chương 3 


trí và nhìn thấy tất-cả, có sự-biết và sự-thấy toàn vẹn như vây: “Cho dù khi 
ta đang đi hay đang đứng hay đang ngủ hay đang thức, trí-biết và tầm- 
nhìn vẫn liên tục và không gián đoạn có mặt đối với ta. Khi tôi hỏi ông ta 
một câu hỏi về quá khứ, ông ta lại nói quanh co, lái câu chuyện qua chủ đề 
khác, và thê hiện sự tức giận, thù ghét, và cay đắng. Rồi niềm hoan-hỷ đối 
với Thế Tôn đã khởi lên trong tôi như vầy: “À, chắc chắn đức Thế Tôn, 


chắc chăc chỉ có đức Thê Tôn là biệt rành vê những điêu đó.” 


“Nhưng, này Udãyin, ai là người đã tuyên bố mình là toản-trí và nhìn 
thấy tất-cả ... nhưng khi ông hỏi ông ta một câu hỏi về quá khứ, ông ta lại 
nói quanh co, lái câu chuyện qua chủ đề khác, và thê hiện sự tức giận, thù 


ghét, và cay đắng.?” 
“Đó là (giáo chủ) Ni-kiền-tử (Nigantha) Nãtaputta, thưa Thế Tôn.” 


7. “Này Udãyin, nếu có ai có thể [“nhớ lại những cõi kiếp trong quá khứ 
của mình (/c mạng minh), đó là một lần sinh, hai lần sinh ... (giống kinh 
MN 51, mục 24)... Như vậy đó, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá khứ 
của mình với những phương diện và đặc điểm của chúng'], thì người đó 
có thê hỏi ta một câu hỏi về quá khứ hoặc ta có thê hỏi ông ta một câu hỏi 
về quá khứ, và rồi ông ta có thể làm thỏa mãn tâm trí ta bằng câu trả lời 
của ông cho câu hỏi của ta hoặc ta có thể làm thỏa mãn tâm trí ông ta bằng 
câu trả lời của ta cho câu hỏi của ông ta. Nếu ai có thể [°với mắt thiên 
thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người (/hiên nhấn minh), nhìn 
thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp 
có và xâu có, phước lành có và vô phước có ... (gióng kinh MN 51, mục 25) 
... người đó hiểu được cách những chúng sinh chết đi và chuyên kiếp tùy 
theo những nghiệp của họ như vậy'], thì người đó có thể hỏi ta một câu 
hỏi về tương lai hoặc ta có thê hỏi ông ta một câu hỏi về tương lai, và rồi 
ông ta có thê làm thỏa mãn tâm trí ta băng câu trả lời của ông cho câu hỏi 
của ta hoặc ta có thể làm thỏa mãn tâm trí ông ta bằng câu trả lời của ta 
cho câu hỏi của ông ta. Nhưng này Udãyin, hãy thôi đề ý quá khứ, thôi để 


ý tương lai. Ta sẽ chỉ dạy cho các chú Giáo Pháp rằng: “Khi cái này có 


TIỂU KINH SAKULUDAYIN + 285 


mặt, cái kia xảy ra; với sự khởi sinh của cái này, cái kia khởi sinh. Khi cái 
này không có mặt, cái kia không xảy ra; với sự châm dứt của cái này, cái 


kia châm dứt.'””?? 


§. “Thưa Thế Tôn, tôi còn không thể nhớ lại những phương diện và đặc 
điểm của kiếp hiện tại mà tôi mới trải qua, lấy đâu tôi có thể ['nhớ được 
nhiều cõi kiếp quá khứ của mình, đó là, một lần sinh, hai lần sinh ... với 
những phương diện và đặc điểm của chúng'], như đức Thế Tôn có thê 
làm? Và tôi còn không thê nhìn thấy một tôi yêu tinh bằng bùn, lấy đâu tôi 
có thê [“với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, 
nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, 
đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có ... hiểu được cách những 
chúng sinh chết đi và chuyển kiếp tùy theo những nghiệp của họ'], như 
đức Thế Tôn có thể làm? Nhưng, thưa Thế Tôn, khi Thế Tôn mới nói với 
tôi: “Nhưng này Udãyin, hãy thôi để ý quá khứ, thôi để ý tương lai. Ta sẽ 
chỉ dạy cho các chú Giáo Pháp răng: “Khi cái này có mặt, cái kia xảy ra; 
với sự khởi sinh của cái này, cái kia khởi sinh. Khi cái này không có mặt, 
cái kia không xảy ra; với sự chấm dứt của cái này, cái kia chấm dứt.”? 
thì điều đó càng mờ mịt hơn đối với tôi. Có lẽ, thưa Thế Tôn, tôi chỉ làm 
thỏa mãn tâm trí của Thế Tôn bằng cách trả lời câu hỏi về phần giáo 
thuyết của những vị thầy của mình mà thôi.” 

9. “Được rồi, này Udãyin, điều gì được dạy trong giáo thuyết của những 
vị thầy của chú?” 

“Thưa Thế Tôn, điều được dạy trong giáo thuyết của thầy tôi là: “Đây 


Ị?” 


là sự huy hoàng hoàn hảo, đây là sự huy hoàng hoàn hảo 
“Nhưng, này Udãyin, điều đó được dạy trong giáo thuyết của những vị 
thầy của chú, vậy cái gì là sự huy hoàng hoàn hảo?” 
“Thưa Thế Tôn, sự huy hoàng (được gọi) là sự huy hoàng hoàn hảo 
nghĩa là tối cao không còn [không bị vượt qua bởi] sự huy hoàng nảo cao 
hơn hay tuyệt vời hơn.” 


286 * Chương 3 


“Nhưng, này Udãyin, cái gì là sự huy hoàng là tối cao không có sự huy 


hoàng nào cao hơn hay tuyệt vời hơn?” 


“Thưa Thế Tôn, sự huy hoàng đó (được gọi) là sự huy hoàng hoàn hảo 


tối cao không còn sự huy hoàng nào cao hơn hay tuyệt vời hơn.” 


10. “Này Udãyin, có lẽ chú cứ nói lòng vòng dong dài kiểu này. Chú 
nói: “Thưa Thế Tôn, sự huy hoàng (được gọi) là sự huy hoàng hoàn hảo 
nghĩa là tối cao không có sự huy hoàng nào cao hơn hay tuyệt vời hơn” 
nhưng chú không chỉ ra được sự huy hoàng đó (đích thực) là gì. Ví dụ có 
người nói: “Tôi yêu mến cô gái đẹp nhất xứ. Rồi người ta hỏi người đó: 
“Này anh bạn, anh có biết rõ cô gái đẹp nhất xứ mà anh yêu mến đó là ai 
không— thuộc giai cấp chiến-sĩ hay giai cấp bà-la-amôn hay giai cấp 
thương-nông hay giai cấp bằn-lao hạ tiện? và anh ta trả lời: 'Không biết”. 
Rồi họ hỏi anh ta: “Này anh bạn, anh có biết rõ cô gái đẹp nhất xứ mà anh 
yêu mến đó là gì không—tên và họ cô ta? ... Cô ta là cao hay thấp hay 
vừa? ... Cô ta có da đen hay nâu hay vàng? ... Cô ta sống ở làng nào hay 
thị xã nào hay thành phố nào? và anh ta trả lời: “Không biết”. Rồi họ hỏi 
anh ta: “Này anh bạn, vậy là anh yêu mến một cô gái đẹp nhất xứ mà anh 
chưa từng biết hay gặp phải không? và anh ta trả lời: “Đúng vậy. Chú 
nghĩ sao, này Udäyin, chuyện là như vậy, hóa ra lời của người đó là vô 


nghĩa tầm phào phải không?” 


“Chắc chăn vậy, thưa Thế Tôn, chuyện là vậy, hóa ra lời của người đó 


là vô nghĩa tầm phào.” 


“Nhưng, này Udãyin, cũng theo kiểu như vậy chú đã nói: “Sự huy 
hoàng (được gọi) là sự huy hoàng hoàn hảo nghĩa là tối cao không có sự 
huy hoàng nào cao hơn hay tuyệt vời hơn” chứ chú không chỉ ra được sự 
huy hoàng đó (đích thực) là gì.” 


11. “Thưa Thế Tôn, giỗng như một viên ngọc lưu ly tinh đẹp, tám mặt, 
được khéo cắt đũa, trong suốt và tỉnh sạch, nằm trên vải sắm đỏ thì luôn 
tỏa sáng, phát sáng, và chiếu sáng, sự huy hoàng của bản ngã [còn sống] 
thì không bị hư tốn [thường hằng, không hư bệnh] sau khi chết.””?3 


TIỂU KINH SAKULUDAYIN * 287 


12. “Này Udãäyin, chú nghĩ sao? Viên ngọc lưu ly này tính đẹp, tám 
mặt, được khéo cắt dũa, trong suốt và tinh sạch, năm trên vải gắm đỏ thì 
luôn tỏa sáng, phát sáng, và chiếu sáng hay một con đom đóm trong màn 
đêm tốt mịt—trong hai thứ này, thứ nào đưa ra sự huy hoàng siêu xuất 
hơn và tuyệt vời hơn?”——“Con đom đóm trong màn đêm tối mịt, thưa Thế 


Là) 


Tôn. 


13. “Chú nghĩ sao, này Udãyin? Con đom đóm này trong màn đêm tối 
mịt hay ngọn đèn dầu trong đêm tối mịt—trong hai thứ này, thứ nào đưa 
ra sự huy hoàng siêu xuất hơn và tuyệt vời hơn?”—“Ngọn đèn dầu trong 


màn đêm tối mịt, thưa Thế Tôn.” 


14. “Chú nghĩ sao, này Udãyin? Ngọn đèn dầu này trong màn đêm tối 
mịt hay một đồng lửa lớn trong đêm tối mịt—trong hai thứ này, thứ nào 
đưa ra sự huy hoàng siêu xuất hơn và tuyệt vời hơn?”—“Đống lửa lớn 


trong màn đêm tối mịt, thưa Thế Tôn.” 


15. “Chú nghĩ sao, này Udãy¡n? Đống lửa lớn trong màn đêm tốt mịt 
hay sao mai lúc gần sáng trên bầu trời trong không mây—trong hai thứ 
nảy, thứ nào đưa ra sự huy hoàng siêu xuất hơn và tuyệt vời hơn?”——“Sao 
mai lúc gần sáng trên bầu trời trong không mây, thưa Thế Tôn.” 


16. “Chú nghĩ sao, này Udãyin? Sao mai lúc gần sáng trên bầu trời 
trong không mây hay trăng tròn lúc giữa đêm rằm bố-tát [Uposatha] trên 
bầu trời trong không mây—trong hai thứ này, thứ nào đưa ra sự huy 
hoàng siêu xuất hơn và tuyệt vời hơn?”—“Trăng tròn lúc giữa đêm rằm 


bố-tát trên bầu trời trong không mây.” 


17. “Chú nghĩ sao, này Udãyin? Trăng tròn lúc giữa đêm rằm bố-tát 
trên bầu trời trong không mây hy mặt trời tròn lúc giữa trưa trên bầu trời 
trong không mây vào mùa thu trong tháng cuối cùng của mùa mưa—trong 
hai thứ này, thứ nào đưa ra sự huy hoàng siêu xuất hơn và tuyệt vời 
hơn?”—“Mặt trời tròn lúc giữa trưa trên bầu trời trong không mây vào 


mùa thu trong tháng cuôi cùng của mùa mưa, thưa Thê Tôn.” 


288 * Chương 3 


18. “Trên cả sự huy hoàng này, này Udãäyin, ta biết về rất nhiều thiên 
thần [sự huy hoàng của họ] mà sự phát sáng của mặt trời và mặt trăng 
không sánh bằng, nhưng ta vẫn chưa nói rằng “không có sự huy hoảng nào 
cao hơn và tuyệt vời hơn sự huy hoàng (của mặt trăng và mặt trời) đó”. 
Còn chú thì nói về sự huy hoàng còn thấp hơn và tôi hơn cả sự huy hoàng 
của một con đom đóm là một “sự huy hoàng hoàn hảo”, nhưng cũng không 


chỉ ra được sự huy hoàng đó là gì.” 


19. “Đức Thế Tôn đã kết thúc cuộc thảo luận này; bậc Phúc Lành đã kết 


thúc cuộc thảo luận này.” 
“Nhưng, này Udãynn, tại sao chú nói vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, điều này được dạy trong giáo thuyết của thầy tôi: “Đây 
là sự huy hoàng hoàn hảo, đây là sự huy hoàng hoàn hảo." Nhưng khi bị 
dồn hỏi và vấn hỏi và tra hỏi bởi đức Thế Tôn về giáo thuyết của thầy tôi, 
thì chúng tôi lòi ra thành trỗng không, sáo rỗng, và sai lầm.” 

20. “Là sao, này Udayin, có cảnh giới toàn sướng (chỉ có sướng không 
khổ, toàn lạc, toàn hạnh phúc) nào không? Có phương cách thực hành nào 


đê chứng ngộ một cảnh giới toàn sướng?” 


“Thưa Thế Tôn, điều này được dạy trong giáo thuyết của thầy tôi: “Có 
một cảnh giới toàn sướng: có một phương cách thực hành để chứng ngộ 


một cảnh giới toàn sướng.” 


21. “Nhưng, này Udãyin, cái gì là phương cách thực hành để chứng ngộ 
một cảnh giới toàn sướng?” 

“Ở đây, thưa Thế Tôn, sau khi đẹp bỏ sự sát-sinh, có người kiêng cữ 
sát-sinh; sau khi dẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ gian-cắp; sau khi 
đẹp bỏ sự tà-dâm tà dục, người đó kiêng cữ tà-dâm tà dục; sau khi dẹp bỏ 
SỰ nói-dối nói láo, người đó kiêng cứ nói-dối nói láo: hoặc theo cách khác, 
người đó đảm nhận và thực hành một số loại sự tu hành. Đây là phương 


cách thực hành để chứng ngộ một cảnh giới toàn sướng.” 


22. “Chú nghĩ sao, này Udãy¡n? Trong thời khi người đó dẹp bỏ sự sắát- 


TIỂU KINH SAKULUDAYIN * 289 


sinh và kiêng cữ sát-sinh, thì cái “ta” của người đó chỉ cảm nhận sướng 
hay cả sướng và khô?” 
“Cả sướng và khô, thưa Thê Tôn.” 


“Chú nghĩ sao, này Udayin? Trong lúc khi người đó dẹp bỏ sự gian- 
cắp và kiêng cữ gian-cắp ... khi người đó dẹp bỏ sự tả-dâm tà dục và 
kiêng cữ tà-dâm tà dục ... khi người đó dẹp bỏ sự nói-dối nói láo và kiêng 
cữ nói-dối nói láo, thì cái “ta” của người đó chỉ cảm nhận sướng hay cả 
sướng và khổ?” 


“Cả sướng và khổ, thưa Thế Tôn.” 


“Chú nghĩ sao, này Udäyin? Trong lúc người đó đảm nhận và thực 
hành một số loại sự tu hành, thì cí “ta' của người đó chỉ cảm nhận sướng 


hay cả sướng và khô?” 
“Cả sướng và khô, thưa Thê Tôn.” 


“Chú nghĩ sao, này Udayin? Vậy có phải sự chứng ngộ một cảnh giới 
toàn sướng xảy ra bằng cách thực hành theo một con đường có sướng lẫn 
khổ, hay không?” 


23. “Đức Thế Tôn đã kết thúc cuộc thảo luận này; bậc Phúc Lành đã kết 


thúc cuộc thảo luận này.” 
“Nhưng, này Udãynn, tại sao chú nói vậy?” 
Ø8, Iay M M 


“Thưa Thế Tôn, điều này được dạy trong giáo thuyết của thầy tôi: “Có 
một cảnh giới toàn sướng; có một phương cách thực hành để chứng ngộ 
một cảnh giới toàn sướng.” Nhưng khi bị dồn hỏi và vấn hỏi và tra hỏi bởi 
đức Thế Tôn về giáo thuyết của thầy tôi, thì chúng tôi lòi ra thành trống 
không, sáo rỗng, và sai lầm. Nhưng là sao, thưa Thế Tôn, có cảnh giới 
toàn sướng nào không? Có phương cách thực hành nào đề chứng ngộ một 
cảnh giới toàn sướng?” 

24. “Này Udäynm, có một cảnh giới toàn sướng: có một phương cách 


thực hành đề chứng ngộ một cảnh giới toàn sướng.” 


290 * Chương 3 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là phương cách thực hành để chứng ngộ một 
cảnh giới toàn sướng?” 

25. “Ở đây, này Udãyin: (¡) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ... (ii) “Với sự lắng 
lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền)... (ii) trong tầng thiền định thứ ba 
(Tam thiền) ... Đây là phương cách thực hành để chứng ngộ một cảnh 
giới toàn sướng. 

“Thưa Thế Tôn, đó không phải là phương cách thực hành để chứng 
ngộ một cảnh giới toàn sướng; tại thời điểm (chứng nhập) đó thì một cảnh 
giới toàn sướng đã được chứng ngộ xong. 

“Không phải vậy, này Udãyin, tại thời điểm đó thì một cảnh giới toàn 
sướng chưa được chứng ngộ xong: đó chỉ là phương cách thực hành để 


chứng ngộ nó.” 


26. Sau khi điều này được nói ra, hội chúng của du sĩ Sakuludãyin làm 
ồn ào, nói rất lớn tiếng và ồn ào: “Chúng tôi bị lạc đường cùng với những 
giáo thuyết của các vị thầy của mình! Chúng tôi bị lạc đường cùng với 
những giáo thuyết của các vị thầy của mình! Chúng tôi chẳng biết điều gì 


cao hơn đó cả!” 


Rồi du sĩ Sakuludãyin kêu những du sĩ đó hãy giữ im lặng, và ông hỏi 
đức Thế Tôn: 


27. “Thưa Thế Tôn, ở thời điểm nào thì một cảnh giới toàn sướng được 


chứng ngộ?” 


“Ở đây, này Udãyin: (iv) “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn 
sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn 
hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 


được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.' Người đó sống với những 


TIỂU KINH SAKULUDAYIN * 291 


thiên thần đã khởi sinh trong một cảnh giới toàn sướng và nói chuyện với 
họ và tham gia thảo luận với họ. ”Š Chính tại thời điểm này thì một cảnh 


giới toàn sướng đã được chứng ngộ.” 


28. “Thưa Thế Tôn, chắc chắn là vì mục đích chứng ngộ cảnh giới toàn 
sướng nên những Tỳ kheo đã sông đời sống tâm linh dưới/theo Thế Tôn.” 


“Không phải vì mục đích chứng ngộ cảnh giới toàn sướng mà những 
Tỳ kheo đã sống đời sống tâm linh dưới ta. Này Udãyin, còn những trạng 
thái cao hơn và tuyệt vời hơn [cảnh giới giới toàn sướng đó] và chính vì 
mục đích chứng ngộ chúng nên những Tỳ kheo đã sống đời sống tâm linh 
dưới ta.” 


“Thưa Thế Tôn, những trạng thái cao hơn và tuyệt vời hơn đó là gì mà 
vì chúng những Tỳ kheo đã sống đời sống tâm linh dưới đức Thế Tôn?” 


29.-36. “Ở đây, này Udãy¡n, một Như Lai xuất hiện trong thế gian, là 
bậc A-la-hán, bậc toản-giác ... [điếp fục như kinh MN 51, mục 12-19|.... 
người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


37. “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại, đó là những sự ố-nhiễm [sự 
không hoàn thiện] của tâm vốn là suy yếu trí-tuệ: (¡) “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền) 
... Này Udaynn, đây là một trạng thái cao hơn và tuyệt vời hơn mà vì mục 
đích chứng ngộ nó nên những Tỳ kheo đã sống đời sống tâm linh dưới ta. 


38.-40. “Lại nữa: (1) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... 
(ii) tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... (¡v) tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền). Này Udãyin, đây cũng là một trạng thái cao hơn và tuyệt vời hơn 
mà vì mục đích chứng ngộ nó nên những Tỳ kheo đã sống đời sống tâm 
linh dưới ta. 


41. (v) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được 
thanh lọc tinh khiết, sáng tỏ, không bị ố nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm, dễ 


292 s Chương 3 


uốn nắn, đễ quản trị (đễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, 
người đó hướng nó (tâm) tới trí-biết về sự nhớ-lại những cõi kiếp quá khứ 
(fúc mạng mình). Người đó có thê nhớ lại nhiều cõi kiếp trong quá khứ 
của mình, đó là một lần sinh, hai lần sinh ... [giống kinh MN 51, mục 24] 
... Như vậy đó, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá khứ của mình với 
những phương diện và đặc điểm của chúng. Này Udãyin, đây cũng là một 
trạng thái cao hơn và tuyệt vời hơn mà vì mục đích chứng ngộ nó nên 
những Tỳ kheo đã sống đời sống tâm linh dưới ta. 


42. (vi) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được 
thanh lọc tỉnh khiết, sáng tỏ, không bị ỗ nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm, dễ 
uốn nắn, dễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, 
người đó hướng nó (tâm) tới trí-biết về sự chết đi và tái sinh của chúng 
sinh (thiên nhãn minh)... [giống kinh MN 51, mục 25] .... Như vậy đó, với 
mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó hiểu 
được cách những chúng sinh chết đi và chuyển kiếp tùy theo những 
nghiệp của họ như vậy. Này Udäynn, đây cũng là một trạng thái cao hơn 
và tuyệt vời hơn mà vì mục đích chứng ngộ nó nên những Tỳ kheo đã 


sống đời sống tâm linh dưới ta. 


43. (vi) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được 
thanh lọc tỉnh khiết, sáng tỏ, không bị ố nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm, dễ 
uốn nắn, dễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, 
người đó hướng nó (tâm) tới trí-biết về sự (đã) tiêu diệt những ô-nhiễm 
(lậu tận minh). Người đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ'... 
[giống kinh MN 51, mục 26]... Người đó hiểu được đúng như nó thực là: 
“Đây là con đường dẫn tới sự chắm-dứt những ô-nhiễm.” Này Udãyin, đây 
cũng là một trạng thái cao hơn và tuyệt vời hơn mà vì mục đích chứng ngộ 
nó nên những Tỳ kheo đã sống đời sống tâm linh dưới ta. 

44. (viii) “Khi người đó biết và thấy như vậy, tâm người đó được giải- 
thoát khỏi ô-nhiễm do/của tham-dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm do/của sự 


hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi ô-nhiễm do/của vô-minh (vô minh lậu). Khi 


TIỂU KINH SAKULUDAYIN + 293 


tâm được giải-thoát, thì có sự biết: “Nó được giải-thoát.” Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã 
làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Này 
Udäym, đây cũng là một trạng thái cao hơn và tuyệt vời hơn mà vì mục 


đích chứng ngộ nó nên những Tỳ kheo đã sống đời sống tâm linh dưới ta. 


“Này Udaynm, đó là những trạng thái cao hơn và tuyệt vời hơn mà vì 
mục đích chứng ngộ chúng nên những Tỳ kheo đã sống đời sống tâm linh 
dưới ta.” 


45. Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Sakuludäyin đã nói với đức Thế 
Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy 
đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ 
đường cho kẻ đã lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những ai có mắt 
sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm 
và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Thưa Thế Tôn, con 
muốn thụ nhận giới xuất gia (thành sa-di) dưới đức Thế Tôn, con muốn 
thụ nhận toàn bộ giới (đại thọ giới, thành Tỳ kheo).” 


46. Sau khi điều này được nói ra, hội chúng của du sĩ Sakuludãyin đã 
nói với ông như vầy: “Thầy Udãyin, đừng sống đời sống tâm linh 
dưới/theo sa-môn Cô-đàm. Thầy Udãyin, thầy đã từng là một sư thầy, sao 
giờ có thể sống như một học trò. Vì Thầy Udãyin mà làm vậy chăng khác 
gì một cái bình nguyên (chứa nước) thành một cái bình lủng (chảy rỉ 
nước). Thầy Udãyin, đừng đi sống đời sống tâm linh dưới sa-môn Cô- 
đàm. Thầy Udãyin, thầy đã từng là một sư thầy, sao giờ có thể sống như 


một học trò.” 


Đó là cách hội chúng của du sĩ Sakuludãyin đã cản trở ông ta để 


không đi sống đời sống tâm linh dưới đức Thế Tôn.” 


294 s Chương 3 


80. KINH VEKHANASSA 
(Vekhanassa Sutfa) 


1. “Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvat- 
thĩ (Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Lúc đó có du sĩ Vekhanassa đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua 
lại với đức Thế Tôn.” Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông 
đứng qua một bên và trước mặt đức Thế Tôn ông đã thốt ra lời cảm thán 
này: 

“Đây là sự huy hoàng hoàn hảo, đây là sự huy hoàng hoàn hảo!” 


“Nhưng, này Kaccäna, tại sao chú lại nói: Đây là sự huy hoàng hoàn 


hảo, đây là sự huy hoàng hoàn hảo!?” 


“Thầy Cô-Đàm, sự huy hoàng đó (được gọn) là sự huy hoàng hoàn hảo 
nghĩa là tối cao không còn [không bị vượt qua bởi] sự huy hoàng nào cao 


hơn hay tuyệt vời hơn.” 


“Nhưng, này Kaccãna, cái gì là sự huy hoàng tôi cao không có sự huy 
hoảng nào cao hơn hay tuyệt vời hơn?” 


“Thầy Cô-Đàm, sự huy hoàng đó (được gọn) là sự huy hoàng hoàn hảo 


nghĩa là tối cao không còn sự huy hoàng nào cao hơn hay tuyệt vời hơn.” 


3.—11. “Này Kaccãna, có lẽ chú cứ nói lòng vòng dong dài kiểu này ... 
[Tiếp tục lời kinh và ví dụ như kinh MN 79 kế trên, từ mục 10-18]... chứ 
chú không chỉ ra được sự huy hoàng đó (đích thực) là gì. 


12. “Này Kaccãna, có năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc).?3 Năm 
đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, 
đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. 
Những âm-thanh ... những mùi-hương ... những mùi-vị ... những thứ 
hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân như là: đáng ước, đáng yêu, 


dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đó là năm 


296 * Chương 3 


dây khoái-lạc giác-quan. 


“Bây giờ, sự thích thú và vui sướng khởi sinh tùy thuộc vào năm dây 
khoái-lạc giác-quan: đây được gọi là khoái-lạc giác-quan. Như vậy khoái- 
lạc giác quan [khởi sinh] thông qua những khoái-lạc giác quan, nhưng 
vượt trên khoái-lạc giác quan có một sự khoái-lạc nằm trên đỉnh của sự 
cảm khoái giác quan, và đó được tuyên bố là cao nhất trong những khoái- 


lạc.” 


13. Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Vekhanassa đã nói: “Thật kỳ 
diệu, Thầy Cồ-Đàm, thật tuyệt vời là cách điều đó đã được giảng giải bởi 
thầy Cồ-Đàm như vây: “Như vậy khoái-lạc giác quan [khởi sinh] thông 
qua những khoái-lạc giác quan, nhưng vượt trên khoái-lạc giác quan có 
một sự khoái-lạc nằm trên đỉnh của sự cảm khoái giác quan, và đó được 


tuyên bố là cao nhất trong những khoái-lạc.”” 


“Này Kaccãna, khi chú còn nắm giữ một quan-điểm khác, chấp nhận 
một giáo-lý khác, chấp thuận một một giáo-lý khác, theo đuôi một sự tu- 
tập khác, và theo một vị thầy khác (đạo) thì chú khó mà biết được cái gì là 
sự cảm-khoái (dục) hay cái gì là khoái-lạc giác quan (dục lạc), hay cái gì 
là sự khoái-lạc năm trên đỉnh của sự cảm khoái giác quan. Nhưng những 
Tỳ kheo nào là A-la-hán, đã tiêu diệt những ô-nhiễm, đã sống đời sống 
tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt 
tới mục-tiêu đích thực, đã tiêu diệt những gông-cùm của (trói buộc) sự 
hiện-hữu, đã hoàn toản giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng—chính họ 
sẽ biết được cái gì là sự cảm-khoái (dục) hay cái gì là khoái-lạc giác quan 
(dục lạc), hay cái gì là sự khoái-lạc nằm trên đỉnh của sự cảm khoái giác 


quan.” 


14. Sau khi điều này được nói ra, du sĩ đã tức giận và không hài lòng, 
và ông ta đã mắng chửi, chê bai, và chỉ trích đức Thế Tôn, ông nói: “Sa- 
môn Cô-đàm sẽ bị đánh bại.” Rồi ông nói với đức Thế Tôn: “Vậy là ở đây 
có những tu sĩ và bà-la-môn, là những người không biết quá khứ và không 
nhìn thấy tương lai nhưng tuyên bố: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã 


KINH VEKHANASSA * 297 


được sông, những gì cân làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.` Điêu họ nói hóa ra là đáng nực cười; nó hóa 


ra chỉ là lời nói, trông không, và sáo rồng.” 


15. “Nếu có những tu sĩ và bà-la-môn nào, không biết quá khứ và 
không thấy tương lai nhưng tuyên bố: “Sinh đã tận ... không còn trở lại 
trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa', thì theo lẽ đó họ có thể bị bài bác. 
Hơn nữa, này Kaccãna, hãy thôi để ý quá khứ và thôi để ý tương lai. Hãy 
để một người có trí đến đây, là người trung thực và chân thành, một người 
chánh trực. Ta chỉ dẫn người đó, ta chỉ dạy người đó Giáo Pháp theo cách 
mà bằng sự thực hành như đã được chỉ dẫn người đó sẽ mau chóng tự 
mình biết và thấy răng: “Thực sự (Giáo Pháp) đó đã đúng đắn đi đến sự 
giải-thoát khỏi sự trói buộc, đó là, khỏi sự trói buộc của vô-minh.” Ví dụ, 
này Kaccana, có một đứa trẻ con non nớt còn nằm sấp, bị bó khăn chặt 
[khắp tứ chi] và thứ năm là cổ; và sau đó, sau khi lớn lên và sự trưởng 
thành của các căn, những sự bó buộc đó được nứới ra, và rồi tự nó biết 
được “Tôi được tự do” và không còn sự bó buộc nữa. Cũng giống như vậy, 
hãy để một người có trí đến đây ... sẽ mau chóng tự mình biết và thấy 
rằng: “Thực sự (Giáo Pháp) đó đã đúng đắn đi đến sự giải-thoát khỏi sự 


trói buộc, đó là, khỏi sự trói buộc của vô-minh.”” 


16. Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Vekhanassa đã nói với đức Thế 
Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách ... [/iép fục như 
kinh MN 74. mục 19|.... Nay con xin nương tựa Thầy Cô-Đàm và Giáo 
Pháp và Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là 
một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


298 * Chương 3 


Chương 4 
Chương “Những Nhà Vua” 
(R4javagga-Vaggø4) 


300 * Chương 4 


81. KINH GHATIKÄARA 
(Ghaufkara Sutta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 


xứ dân Kosala (Kiêu-tất-la) cũng với một đoàn lớn những Tỳ kheo. 


2. Lúc đó đức Thế Tôn rẽ khỏi đường lộ chính, và đến ở một chỗ, đức 
Thế Tôn đã mỉm cười. Ý nghĩ này đã xảy đến với ngài Änanda: “Cái gì là 
lý do, cái gì là nguyên nhân đức Thế Tôn mỉm cười? Những Như Lai 
không mỉm cười nếu không có ý do.” Vì vậy thầy ấy chỉnh lại phần y áo 
trên một vai và chấp tay kính lễ về phía đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn: 
“Cái gì là lý do, cái gì là nguyên nhân đức Thế Tôn mỉm cười? Những 
Như Lai không mỉm cười nếu không có ý đo.” 

3. “Này Änanda, thuở xưa chỗ này là một phố thị phôn thịnh và đông 
đúc tên là Vebhalinga, có nhiều dân cư và đông người. Bấy giờ đức Thế 
Tôn Ca-Diếp [Kassapa; Đức Phật Ca-Diếp], bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, 
đã sống gần phố thị Vebhalinga này. Thực sự, chính tại đây đức Thế Tôn 
Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã có tu viện của bậc Ấy; thực sự, 
chính tại đây đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã ngồi 
và khuyên dạy Tăng Đoàn những Tỳ kheo.” 


4. Rồi thầy Änanda đã gấp tư áo cà sa của mình, và đặt nó xuống, thưa 
với đức Thế Tôn: “Vậy, thưa Thế Tôn, kính mời đức Thế Tôn ngồi xuống. 
Như vậy chỗ này đã được dùng bởi hai bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


Đức Thế Tôn đã ngôi xuông chỗ ngồi đã được làm sẵn và nói với thầy 


Änanda như vầy: 


5. “Này Änanda, thuở xưa chỗ này là một phố thị phôn thịnh và đông 
đúc tên là Vebhalinga, có nhiều dân cư và đông người. Bấy giờ đức Thế 
Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã sông gần phó thị Vebhalin- 
øa này. Thực sự, chính tại đây đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc 


toàn-giác, đã có tu viện của bậc ây; thực sự, chính tại đây đức Thê Tôn 


302 *s Chương 4 


Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã ngồi và khuyên dạy Tăng Đoàn 
những Tỳ kheo.” 


6. “Ở Vebhalinga đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, có 
một người cúng dường (đàn-na, thí chủ), là người cúng dường chính (đại 
thí chủ), là một người thợ gốm tên là Ghatikara. Thợ gốm Ghatikara có 
một người bạn, là bạn thân của anh ta, là một môn sinh bà-la-môn tên là 


Jotipäla.°909 


“Một ngày nọ thợ gốm Ghaftikara đã nói với môn sinh bà-la-môn 
Jotipäla như vây: “Jotipala thân mến, chúng ta hãy đến gặp đức Thế Tôn 
Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác. Tôi chắc rằng sẽ tốt lành nếu gặp 
đức Thế Tôn đó, là bậc A-la-hán, bậc toàn-giác.` Môn sinh bà-la-môn 
Jotipäla trả lời: “Đủ rồi, này Ghafikãra thân mến, đi gặp sa-môn đầu trọc 


đó thì có công dụng gì??? 


“Lần thứ hai và lần thứ ba thợ gốm Ghatikãra nói: “Này Jotipäla thân 
mến, chúng ta hãy đến gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, là bậc A-la-hán, bậc 
toàn-giác. Tôi chắc rằng sẽ tốt lành nếu gặp đức Thế Tôn đó, là bậc A-la- 
hán, bậc toàn-giác.' Môn sinh bà-la-môn Jotipala trả lời: “Đủ TỒi, này 
Ghafikãära thân mến, đi gặp sa-môn đầu trọc đó thì có công dụng gì?'— 
“Vậy thì, này Jotipala thân mến, chúng ta hãy lấy xơ mướp và mang theo 


bột tắm ra sông để tắm.—“Rất được đó”, Jotipäla đáp lại. 


7. “Vậy là thợ gốm GhafIkãra và môn sinh bà-la-môn Jotipala lấy Xơ 
mướp và mang theo bột tắm ra sông để tắm. Rồi Ghafikãra nói với 
Jotipäla: “Này Jotipäla thân mến, có tu viện của đức Thế Tôn Ca-Diếp, 
bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, cũng gần ở đây. Chúng ta hãy đến đó gặp đức 
Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toản-giác. Tôi chắc rằng sẽ tốt lành 
nếu gặp đức Thế Tôn đó, là bậc A-la-hán, bậc toàn-giác.” Môn sinh bà-la- 
môn Jotipäla trả lời: “Đủ rồi, này Ghafikãra thân mến, đi gặp sa-môn đầu 


trọc đó thì có công dụng gì?" 


“Lần thứ hai và lần thứ ba thợ gốm Ghafikãra nói: “Này Jotipäla thân 


mên, có tu viện của đức Thê Tôn Ca-Diệp ...` Và lân thứ hai và lân thứ ba 


KINH GHAT]KARA ° 303 


môn sinh bà-la-môn Jotipala đêu trả lời: “Đủ rồi, này Ghafikara thân mến, 


đi gặp sa-môn đầu trọc đó thì có công dụng gì?? 


8. “Rồi thợ gốm Ghafikãra tay nắm kéo dây lưng của môn sinh bà-la- 
môn Jotipäla và nói: “Này Jotipäla thân mến, có tu viện của đức Thế Tôn 
Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, cũng gần ở đây. Chúng ta hãy đến 
đó gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác. Tôi chắc rằng 
sẽ tốt lành nếu gặp đức Thế Tôn đó, là bậc A-la-hán, bậc toản-giác." Môn 
sinh bà-la-môn Jotipäla trả lời: “Đủ rồi, này Ghafikãra thân mến, đi gặp 


sa-môn đâu trọc đó thì có công dụng gì?” 


9. “Rồi, sau khi môn sinh bà-la-môn Jotipäla đã gội đầu xong, thợ gốm 
Ghafikãra đã nắm tóc anh ta và nói:?!? “Này Jotipäla thân mến, có tu viện 
của đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toản-giác, cũng gần ở đây. 
Chúng ta hãy đến đó gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toản- 
giác. Tôi chắc rằng sẽ tốt lành nếu gặp đức Thế Tôn đó, là bậc A-la-hán, 
bậc toàn-giác. 

“Rồi môn sinh bà-la-môn Jotipãla nghĩ: “Thật kỳ lạ, thật lạ thường rằng 
thợ gốm Ghafikãra, người có gia cảnh thấp hơn, lại nắm tóc ta sau khi 
chúng tôi gội đầu xong! Chắc đây không phải là vấn đề đơn giản.” Và anh 
ta nói với thợ gốm Ghafikãra: “Anh làm vậy là quá lỗ rồi, này Ghatikãra 
thân mến?°—*Này Jotipäla thân mến, tôi đã làm quá lỗ như vây; bởi vì tôi 
quá tin chắc sẽ tốt lành nếu gặp đức Thế Tôn đó, bậc A-la-hán, bậc toản- 
giác!—*“Được rồi, này Ghatikãra, hãy bỏ tôi ra. Chúng ta sẽ đến gặp ông 
ấy." 

10. “Vậy là thợ gốm GhafIkãra và môn sinh bà-la-môn Jotipala đã đến 
gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác. Ghafikãra, sau khi 
kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên; trong khi Jotipäla chỉ chào hỏi 
qua lại với đức Thế Tôn, và sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, anh 
ta ngồi xuống một bên. Rồi Ghatikãra đã thưa với đức Thế Tôn Ca-Diếp, 
bậc A-la-hán, bậc toàn-giác: “Thưa Thế Tôn, đây là môn sinh bả-la-môn 


Jotipala, bạn của con, một người bạn thân. Mong Thế Tôn chỉ dạy Giáo 


304 s Chương 4 


Pháp cho anh ấy.” 


“Rồi đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác đã chỉ dạy, 
khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ thợ gốm Ghafikãra và môn sinh 
bà-la-môn Jotipãla bằng một bài thuyết giảng Giáo Pháp. Khi kết thúc bài 
thuyết giảng, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thế 
Tôn Ca-Diếp, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn Ca-Diếp, 
bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, họ giữ đức Thế Tôn Ca-Diếp ở hướng bên 
phải của mình, và ra về. 

11. “Sau đó Jotipäla đã hỏi Ghatikãra: “Này Ghafïkãra thân mến, giờ anh 
đã nghe được Giáo Pháp này, tại sao anh không từ bỏ đời sống tại gia để 
đi vào đời sống xuất gia tu hành?°——*Jotipäla thân mến, anh không biết tôi 
còn phải nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa và già yếu của mình sao?°—*Vậy thì, 
Ghafikãra thân mến của tôi, tôi sẽ rời bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sông xuất gia tu hành.” 

12. “Vậy là thợ gỗm Ghafikãra và môn sinh bả-la-môn Jotipala đã đến 
gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác. Sau khi kính lễ 
đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và thợ gốm Ghatikãra đã thưa với 
đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác: “Thưa Thế Tôn, đây là 
môn sinh bà-la-môn Jotipala, bạn của con, một người bạn thân. Mong đức 
Thế Tôn ban cho anh ấy giới xuất gia.” Và môn sinh bà-la-môn Jotipäla đã 
thụ lãnh giới xuất gia (thành sa-di) từ đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, 
bậc toàn-giác, và anh ấy cũng thụ lãnh toàn-bộ giới (đại thọ giới, thành Tỳ 
kheo).% 


13. “Rồi không lâu sau khi môn sinh bà-la-môn Jotipala thụ lãnh toàn-bộ 
giới, đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, sau khi đã trú lại 
Vebhalinga đủ lâu theo ý mình đã định, lên đường đi du hành tới xứ Bena- 
res (Ba-la-nạI). Sau khi đã đi từng chặng, cuối cùng đức Thế Tôn đã đến 
Benares, và ở đó đức Thế Tôn đã đến trú ở trong khu Vườn Nai ở Isipat- 


ana (Isipatana có nghĩa là “nơi những thiên thần hạ thế'). 


14. “Bấy giờ vua Kikĩ của xứ Kãsi đã nghe tin: “Hình như đức Thế Tôn 


KINH GHAT]KARA ° 305 


Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác đã đến Benares và đang trú ở trong 
khu Vườn Nai ở Isipatana.” Vậy là ông cho chuẩn bị mấy cỗ xe hoàng gia, 
và lên xe, và đi từ Benares với đầy đủ sự uy nghi của hoàng gia để đến 
gặp đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác. Nhà vua đi hết 
con đường có thê đi bằng xe, rồi ông xuống khỏi xe và đi bộ đến chỗ gặp 
đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác. Sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, ông ngồi xuống một bên và đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, 
bậc toàn-giác đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ vua KIkI 
của xứ Kãsi bằng một bài thuyết giảng Giáo Pháp. 

15. “Khi kết thúc bài thuyết giảng, vua KikT của xứ Kãsi đã thưa: “Thưa 
Thế Tôn, mong đức Thế Tôn cùng Tăng Đoàn những Tỳ kheo nhận lời 
mời của con đến dùng bữa trưa ngày mai." Và đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc 
A-la-hán, bậc toàn-giác đồng ý trong im lặng. Rồi, sau khi biết đức Thế 
Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác đã chấp nhận, nhà vua đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên 
phải mình, nhà vua ra về. 

l6. “Rồi, khi đêm đã qua, vua KIkTI của xứ KaãsI đã cho chuẩn bị nhiều 
loại thức ăn trong tư dinh của của nhà vua—cơm gạo đỏ với những hạt 
màu sẵm được nhặt ra, cùng với nhiều loại nước xốt và cà ri—và nhà vua 
đã cho báo thời gian cho đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toản- 


giác, như vậy: “Thưa Thế Tôn, đã đến giờ, bữa cơm đã sẵn sàng.) 


17. “Rồi, lúc đó vào buổi sáng, đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc 
toàn-giác mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đức Thế Tôn cùng với 
Tăng Đoàn những Tỳ kheo đi đến tư dinh của vua Kikĩ của xứ Kãsi, và 
ngồi xuống chỗ ngồi đã được đọn sẵn. Rồi, vua Kikĩ của xứ Kãsi đã tự tay 
mình phục vụ và làm hài lòng Tăng Đoàn những Tỳ kheo với nhiều loại 
món ăn ngon. Sau khi đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác 
đã ăn xong và dẹp bình bát qua một bên, vua KIkI của xứ Kãsi chọn một 
chỗ ngồi thấp hơn, ngôi xuống một bên, và thưa: “Thưa Thế Tôn, kính 


mong đức Thê Tôn châp nhận từ con một nơi cư trú đê an cư Mùa Mưa ở 


306 * Chương 4 


Benares; sẽ có sự phụng sự như vậy dành cho Tăng Đoàn.°—“Đủ rồi, nhà 
vua, nơi cư trú của ta để an cư Mùa Mưa đã được (người khác) chu cấp 
TÔI. 

“Lần thứ hai và lần thứ ba vua KikT của xứ Kãsi lại thưa: “Thưa Thế 
Tôn, kính mong đức Thế Tôn chấp nhận từ con một nơi cư trú để an cư 
Mùa Mưa ở Benares; sẽ có sự phụng sự như vậy dành cho Tăng Đoàn.”—— 
“Đủ rồi, nhà vua, nơi cư trú của ta để an cư Mùa Mưa đã được chu cấp 
TỒI. 

“Nhà vua nghĩ: 'Đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toản-giác 
không nhận từ ta một nơi cư trú để an cưa Mùa Mưa ở Benares°, và nhà 


vua đã rất thất vọng và buồn bã. 


I§. “Rồi nhà vua lại hỏi: “Thưa Thế Tôn, có phải Thế Tôn có người 
cúng đường tốt hơn con?'—“Đúng rồi, này đại vương. Có một phố thị tên 
là Vebhalinga, có một thợ gốm tên Ghafikãra đang sống ở đó. Anh ta là 
một người cúng dường của ta, người cúng dường chính. Này đại vương, 
giờ ngài nghĩ: “Đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác không 
không nhận từ ta một nơi cư trú để an cư Mùa Mưa ở Benares”, và ngài đã 
thất vọng và buồn bã; nhưng người thợ gốm Ghafikãra thì không và sẽ 
không như vậy. Thợ gồm Ghafikãra đã quy y nương tựa theo Đức Phật, 
Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Anh ta kiêng cữ sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà 
dục, nói-dối nói láo, và rượu nặng, rượu nhẹ và những chất độc hại, là căn 
cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Anh ta có niềm-tin bất lay chuyển vào 
Phật, Pháp, Tăng, và anh ta có được những đức-hạnh được quý trọng bởi 
những thánh nhân. Anh ta không còn sự nghi-ngờ về sự khổ, về nguôn- 
gốc của sự khô, về sự chắm-dứt sự khổ, và về con-đường dẫn tới sự chấm- 
dứt khổ. Anh ta ăn mỗi ngày một bữa, anh ta giữ giới sống độc-thân, anh 
ta có đức hạnh, thuộc tính cách tốt thiện. Anh ta đã dẹp bỏ ngọc và vàng, 
anh ta đã từ bỏ vàng và bạc. Anh ta không dùng cuốc hay dùng tay để đào 
lấy đất làm đất sét; anh ta sẵn lòng lấy đất ở bờ sông do chó hay chuột đào 


lên để mang về làm đồ gốm; khi làm một thứ đồ gốm anh ta nói: “Những 


KINH GHAT]KARA * 307 


ai thích có thể đặt vào bát gốm những hạt gạo đã chọn hay những hạt đậu 
đã chọn hay những hạt đậu lăng đã chọn, và mang đi được thứ họ 
thích.” Anh ta nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa và già yêu của mình. Sau khi 
đã tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), anh ta là người sẽ 
tái sinh tự động [trong một trong những Cði Trời Trong-Sạch (năm cõi 
Tịnh cư thiện của bậc thánh Bắt-lai)] và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn 


cuối cùng (bát Niết-bàn) luôn chứ không còn quay lại thế gian nữa. 


l9. ““Trong một lần khi ta đang sống ở Vebhalinga, vào buổi sáng, ta 
mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, ta đi đến chỗ cha mẹ của 
Ghaftikãra và hỏi họ: “Thưa ông bà, anh thợ gốm đã đi đâu rồi??—“Thưa 
Thế Tôn, người cúng dường của Thế Tôn đã đi rồi; nhưng hãy cứ lấy cơm 
trong chảo lớn và nước xốt trong chảo nhỏ đề ăn.” 


““Ta đã làm vậy và đi khỏi. Rồi thợ gốm Ghafikãra về và hỏi cha mẹ 
anh ta: “Ai đã lẫy cơm trong chảo lớn và nước xót trong chảo nhỏ để ăn và 
đi khỏi vậy?”—*“Này con yêu, đó là đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, 


bậc toàn-giác, đã lây.” 


“Rồi thợ gốm Ghafikãra nghĩ: “Điều đó là ích lợi cho mình, đó là ích 
lợi lớn lao cho mình rằng đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn- 
giác đã có sự tin tưởng ở mình!” Và niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc không 


rời khỏi anh ta suôt nửa tháng, với cha mẹ anh ta thì suôt một tuân. 


20. ““Trong một lần khác khi ta đang sống ở Vebhalinga, vào buổi sáng, 
ta mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, ta đi đến chỗ cha mẹ của 
GhafIkãra và hỏi họ: “Thưa ông bà, anh thợ gốm đã đi đâu rồi?”—“Thưa 
Thế Tôn, người cúng dường của Thế Tôn đã đi rồi; nhưng hãy cứ lấy cháo 





trong tô lớn và nước xôt trong chảo nhỏ đê ăn.” 


““Ta đã làm vậy và đi khỏi. Rồi thợ gốm Ghatikãra về và hỏi cha mẹ 
anh ta: “Ai đã lẫy cơm trong chảo lớn và nước xốt trong chảo nhỏ để ăn và 
đi khỏi vậy?”—*“Này con yêu, đó là đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, 


bậc toàn-giác, đã lây.” 


308 *s Chương 4 


“Rồi thợ gốm Ghatikãra nghĩ: “Điều đó là ích lợi cho mình, đó là ích 
lợi lớn lao cho mình rằng đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn- 


Ị?”? 


giác đã có sự tin tưởng ở mình!” Và niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc không 


rời khỏi anh ta suốt nửa tháng, với cha mẹ anh ta thì suốt một tuần. 

21. ““Trong một lần khác khi ta đang sống ở Vebhalinga, chòi ở của ta 
bị thủng đột. Rồi ta đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các Tỳ kheo, 
hãy đi kiếm lấy ít cỏ tranh ở nhà của thợ gốm Ghafikãra.”—“Thưa Thế 
Tôn, không có cỏ tranh ở nhà của thợ gốm Ghafikãra; có mái cỏ tranh trên 
xưởng gốm của anh ta.”—““Này các Tỳ kheo, hãy đến đó và gỡ cỏ tranh từ 


xưởng gốm của thợ gốm Ghafikãra.” 


““Họ đã làm vậy. Rồi cha mẹ của thợ gốm đã hỏi các Tỳ kheo: “Ai 
đang gỡ cỏ tranh từ xưởng gốm vậy?”—“Thưa cô, chòi ở của đức Thế 
Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đang bị thủng dột.”—““Vậy cứ 
lấy đi, thưa các thầy, hãy gỡ đi, thưa các thầy đáng mến!” 


““Rỗồi thợ gốm Ghafikãra về và hỏi cha mẹ của anh ta: “Ai đã gỡ cỏ 
tranh từ xưởng gốm vậy?”——“Này con yêu, đó là các Tỳ kheo đã làm; chòi 
ở của đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đang bị thủng 
dột. 


““Rồi thợ gốm Ghatikãra nghĩ: “Điều đó là ích lợi cho mình, đó là ích 
lợi lớn lao cho mình rằng đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn- 
giác đã có sự tin tưởng ở mình!” Và niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc không 
rời khỏi anh ta suốt nửa tháng, với cha mẹ anh ta thì suốt một tuần. Rồi 
xưởng gốm đó vẫn nguyên vẹn suốt ba tháng với bầu trời là mái che 
nhưng mưa không rớt vào. Người thợ gốm Ghafikãra là như vậy đó.” 

“Điều đó là ích lợi cho Ghatikara, đó là ích lợi lớn lao cho anh ta rằng 
đức Thế Tôn Ca-Diếp, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác tin cậy vào anh ta. ° 

“Rồi vua KikI của xứ Kãsi vua đã gửi tới cho thợ gồm Ghafikãra năm 
trăm xe gạo đỏ cùng với những nguyên liệu làm nước xốt. Rồi những 


người của vua KIk1T của xứ Kãsi đã đên gặp Ghatikara và nói với anh ta: 


KINH GHAT]K4RA * 309 


“Thưa anh, có năm trăm xe gạo đỏ cùng với những nguyên liệu làm nước 
xôt đã được gửi tới cho anh bởi vua KIkT của xứ KãsI; xin vui lòng nhận 
lây. —“Nhà vua rât bận bỊu và có nhiêu việc phải làm. Tôi có đủ rôi. Hãy 


dành những thứ này cho nhà vua. 89 


22. “Bây giờ, này Änanda, thầy có thể nghĩ như vầy: “Chắc chắn, môn 
sinh bà-la-môn trong thời kiếp đó là một ai khác." Nhưng thầy không nên 
nghĩ vậy. Chính ta là môn sinh bà-la-môn Jotipãla trong thời kiếp đó.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Ãnanda đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


310 s Chương 4 


82. KINH RATTHAPALA 
(Rafthapdla Sutfa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành giữa 
xứ dân Kuru cùng với một Tăng Đoàn lớn những Tỳ kheo, lúc đó đức Thế 


Tôn đã đến một thị trần của người Kưu tên là thị trần Thullakotthita. 


2. Những gia chủ bà-la-môn ở Thullakotthita đã nghe tin: “Sa-môn Cồ- 
đảm, người con của dân tộc Thích-Ca (Sakya) là người đã xuất gia khỏi 
một họ tộc Thích-Ca, đang đi du hành giữa xứ dân Kosala cùng với một 
Tăng đoàn lớn những Tỳ kheo và đã đến Thullakotthita. Giờ tin đồn tốt 
lành về sa-môn Cổ-đàm đã được lan truyền như vầy: “Đức Thế Tôn là bậc 
A-la-hán, bậc toàn-giác, đã thành tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) 
và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, là người dẫn 
dắt tối thượng (vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của 
những thiên thần và loài người, bậc giác-ngộ [Phật], bậc thế tôn Sau khi 
đã chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có những thiên 
thần, Ma Vương, và trời Brahmã, trong quân thê này có những tu sĩ và bả- 
la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy đã công bó lại cho người 
khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở lúc đầu, tốt lành lúc giữa, 
và tốt lành lúc cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy một 
đời sông tâm linh là toàn thiện và tinh khiết. Giờ sẽ tốt lành nếu chúng ta 
đi gặp những vị A-la-hán đó.” 

3. Rồi những gia chủ bà-la-môn ở Thullakotthita đã đến gặp đức Thế 
Tôn. Một số kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên; một số chào hỏi 
qua lại và sau khi xong phần chảo hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên; 
một số chấp tay hướng về đức Thế Tôn đề lễ chào và ngồi xuống một bên; 
một số xưng tên và họ của mình trước đức Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên; một số chỉ im lặng và ngồi xuống một bên. Sau khi họ đã ngồi, đức 
Thế Tôn đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ họ bằng một 
bài nói chuyện về Giáo Pháp. 


312 s Chương 4 


4. Bấy giờ, vào lúc đó có một người họ tộc tên là Rafthapäla, con trai 
của một họ tộc đứng đầu ở thị trấn Thullakotthita đó, đang ngồi trong hội 
chúng.” Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với anh ta: “Theo tôi hiểu Giáo Pháp 
đã được chỉ dạy bởi đức Thế Tôn, nếu đang sống tại gia thì không dễ gì 
dẫn dắt đời sống tâm linh được trong sạch và hoàn hảo như một vỏ sò 
được chà trắng. Giá như: tôi cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa màu vàng úa, và từ 


bỏ đời sông tại gia đê đi vào đời sông xuât gia tu hành.” 


5. Rồi những gia chủ bà-la-môn ở Thullakotthita, sau khi đã được chỉ 
dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ bằng một bài nói chuyện về 
Giáo Pháp, đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thế Tôn. Họ 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở 
hướng bên phải mình, họ ra về. 


6. Không lâu sau khi họ đã đi, người họ tộc Ratthapala đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, anh ta ngồi xuống một bên, và thưa với 
đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, theo như con hiểu Giáo Pháp được chỉ dạy 
bởi đức Thế Tôn, nếu đang sống tại gia thì không dễ gì dẫn dắt đời sống 
tâm linh được trong sạch và hoàn hảo như một vỏ sò được chà trắng. Giá 
như: con cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Con muốn thụ lãnh giới xuất gia dưới 
đức Thế Tôn, con muốn thụ lãnh toàn-bộ giới (đại thọ giới, thành Tỳ 
kheo).” 


“Này Ratthapäla, anh đã được cha mẹ cho phép xuất gia tu hành hay 


chưa?” 
“Dạ chưa, thưa Thế Tôn, con chưa được cha mẹ cho phép.” 


“Này Ratthapäla, những Như Lai không ban sự xuất gia cho bất cứ ai 
chưa được cha mẹ cho phép.” 


“Thưa Thê Tôn, con sẽ cô làm cho cha mẹ cho phép con rời bỏ đời 


sông tại gia để xuất gia tu hành.” 


7. Rồi người họ tộc Ratthapäla đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức 


KINH RATTHAPALA * 313 


Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và ra về. Anh ta đến 
gặp cha mẹ và thưa với họ: “Thưa cha mẹ, theo như con hiểu Giáo Pháp 
đã được chỉ dạy bởi đức Thế Tôn, nếu đang sống tại gia thì không dễ gì 
dẫn dắt đời sống tâm linh được trong sạch và hoàn hảo như một vỏ sò 
được chà trăng. Giá như: con cạo bỏ râu tóc, mặc cả sa màu vàng úa, và từ 
bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Hãy cho phép con 
rời khỏi nhà để sống đời sống xuất gia tu hành.” 

Sau khi anh ta nói điều này, cha mẹ anh ta đã trả lời: “Này con 
Ratthapäla thân yêu, con là con trai duy nhất, đứa con thương yêu của cha 
mẹ. Con đã được nuôi dạy trong sự sung sướng, được lớn lên trong sự 
sung sướng: con chăng biết gì về khổ cực, này con yêu Ratthapäla.? 
Ngay cả khi con chết rồi cha mẹ còn không muốn mất con, lấy đâu bây 
giờ con còn đang sống mà cha mẹ cho phép con từ bỏ gia đình để đi sống 


đời xuât gia như vậy?” 


Lần thứ hai ... lần thứ ba người họ tộc Ratthapala thưa với cha mẹ của 
anh ta: “Thưa cha mẹ, theo như con hiểu Giáo Pháp đã được chỉ dạy bởi 
đức Thế Tôn ... Hãy cho phép con rời khỏi nhà để sống đời sống xuất gia 
tu hành.” 


Lần thứ ba cha mẹ anh ta vẫn trả lời: “Này con Ratthapäla thân yêu ... 
Ngay cả khi con chết rồi cha mẹ còn không muốn mất con, lấy đâu bây 
giờ con còn đang sống mà cha mẹ cho phép con từ bỏ gia đình để đi sống 


đời xuât gia như vậy?” 


Rôi, sau khi không được cha mẹ cho phép xuât gia, người họ tộc 
Ratthapala đã năm xuông nên nhà và nói: “Con sẽ năm đây thà chêt nêu 


không được xuât gia.” 


§. Rồi cha mẹ của người họ tộc Ratthapala đã nói với anh ta: “Này con 
Ratthapäla thân yêu, con là con trai duy nhất, đứa con thương yêu của cha 
mẹ. Con đã được nuôi dạy trong sự sung sướng, được lớn lên trong sự 
sung sướng: con chăng biết gì về khổ cực, này con yêu Ratthapäla. Này 


con Ratthapäla, hãy đứng dậy, ăn uống và vui chơi cho sướng thân mình. 


314 s Chương 4 


Khi con ăn uống và vui chơi cho sướng thân mình, con có thê hạnh phúc 
vừa thụ hưởng dục lạc và làm những việc công đức. Cha mẹ không cho 
phép con từ bỏ gia đình để đi sống đời xuất gia. Ngay cả khi con chết rồi 
cha mẹ còn không muốn mắt con, lấy đâu bây giờ con còn đang sống mà 
cha mẹ cho phép con từ bỏ gia đình để đi sống đời xuất gia như vậy?” Sau 
khi điều này được nói ra, người họ tộc Ratthapala đã im lặng. 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba cha mẹ anh ta đã nói: “Này con Ratthapäla 
thân yêu ... Ngay cả khi con chết rồi cha mẹ còn không muốn mất con, 
lây đâu bây giờ con còn đang sông mà cha mẹ cho phép con từ bỏ gia đình 
để đi sống đời xuất gia như vậy?” Lần thứ ba người họ tộc Ratthapäla đã 


im lặng. 


9. Rồi cha mẹ của anh ta đã gặp bạn bè của anh ta và nói với họ: “Này 
các bạn của tộc tử Ratthapala, Ratthapala đã nằm xuống nên nhà và nói: 
“Con sẽ nằm đây thà chết nếu không được xuất gia.” Này các bạn của 
Ratthapãla, nhờ các cháu hãy đến gặp tộc tử Ratthapäla và nói với nó: 
“Này anh bạn Ratthapäla, anh là con trai duy nhất của cha mẹ anh ... Hãy 
đứng dậy, ăn uống và vui chơi cho sướng thân ... Ngay cả khi anh chết rồi 
cha mẹ anh còn không muốn mất con, lẫy đâu bây giờ anh còn đang sống 
mà cha mẹ anh cho phép anh từ bỏ gia đình để đi sống đời xuất gia như 


vậy?” 


10. Rồi những bạn bè của anh ta đã đến gặp anh ta và nói với anh ta: 
“Này anh bạn Ratthapäla, anh là anh trai duy nhất, đứa anh thương yêu 
của cha mẹ anh. Anh đã được nuôi dạy trong sự sung sướng, được lớn lên 
trong sự sung sướng; anh chắng biết gì về khổ cực, này anh bạn 
Ratthapäla. Này anh bạn Ratthapäla, hãy đứng dậy, ăn uống và vui chơi 
cho sướng thân mình. Khi anh ăn uống và vui chơi cho sướng thân mình, 
anh có thê hạnh phúc vừa thụ hưởng dục lạc và làm những việc công đức. 
Cha mẹ sẽ không cho phép anh từ bỏ gia đình để đi sống đời xuất gia. 
Ngay cả khi anh chết rồi cha mẹ còn không muốn mắt con, lấy đâu bây 


giờ anh còn đang sống mà cha mẹ anh cho phép anh từ bỏ gia đình để đi 


KINH RATTHAPALA * 315 


sông đời xuât gia như vậy?” Sau khi điêu này được nói ra, người họ tộc 


Ratthapala đã im lặng. 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba bạn bè của anh ta đã nói: “Này anh bạn 
Rafthapãla thân yêu ... Ngay cả khi anh chết rồi cha mẹ anh còn không 
muốn mất con, lấy đâu bây giờ anh còn đang sống mà cha mẹ anh cho 
phép anh từ bỏ gia đình để đi sống đời xuất gia như vậy?” Lần thứ ba 
người họ tộc Ratthapala đã im lặng. 


11. Rồi bạn bè của của anh ta đã gặp cha mẹ anh ta và nói với họ: 
“Thưa hai bác, tộc tử Ratthapäla vẫn đang nằm trên nền nhà và nói: “Tôi 
sẽ nằm đây thà chết nếu không được xuất gia.” Giờ nếu hai bác không cho 
phép anh ấy xuất gia, anh ấy sẽ thà chết ngay tại đó. Nhưng nếu hai bác 
cho anh ấy xuất gia, sau này hai bác sẽ còn gặp lại anh ấy. Và nếu anh ấy 
không thấy thích đời sống xuất gia, anh ấy còn đi đâu khác mà không trở 
về nhà? Vậy hãy cho phép anh ấy rời bỏ gia đình để sống đời xuất gia.” 


“Này các cháu thân yêu, vậy thì chúng ta đành cho phép tộc tử 
Ratthapäla rời bỏ gia đình để đi sống đời xuất gia. Nhưng (với điều kiện) 


sau khi xuât gia nó phải về thăm cha mẹ của nó.” 


Rồi bạn bè của người họ tộc Ratthapala đã đến gặp và nói với anh ta: 
“Dậy đi, này anh bạn Ratthapala. Cha mẹ anh cho phép anh rời bỏ gia 
đình để đi sống đời xuất gia. Nhưng sau khi xuất gia, anh phải về thăm 


cha mẹ của mình.” 


12. Rồi người họ tộc Ratthapala đứng dậy, và sau khi đã lấy lại sức lực 
(sau thời gian nằm vạ không ăn uống), anh ta đã đến gặp đức Thế Tôn, và 
sau khi kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, con đã được phép của cha mẹ cho con rời bỏ gia 
đình đề sống đời sống xuất gia. Kính mong đức Thế Tôn ban cho con giới 
xuất gia.” Rồi người họ tộc Ratthapala đã nhận lãnh giới xuất gia dưới đức 
Thế Tôn, và anh ta nhận lãnh toàn-bộ giới (đại thọ giới, thành Tỳ kheo). 


13. Rồi, không lâu sau khi thầy ấy đã thụ toàn-bộ giới, nửa tháng sau 


316 s Chương 4 


đó sau khi thầy ấy đã thụ toàn-bộ giới, đức Thế Tôn, sau khi đã trú ở 
Thullakotthita một thời gian như đã định trước, lên đường đi đến Sävatthï 
(Xá-vệ). Sau khi đã đi từng chặng, cuối cùng đức Thế Tôn đã đến Sãvat- 
thĩ, và ở đó đức Thế Tôn đã trú ở trong trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta 
trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindi- 
ka). 


14. Không lâu sau đó: nhờ sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên 
chú, nhiệt thành, và kiên định, ngay trong kiếp này, thầy Ratthapãla, bằng 
cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này thầy 
ấy đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời sống tâm linh mà vì 
(mục tiêu) đó những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi 
vào đời sống xuất gia tu hành.!8 Thây ấy hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống 
tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại 
trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Và thầy Ratthapala đã trở thành 


một trong những vị A-la-hán. 


15. Sau đó thầy Ratthapala đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính chào 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: ““Thưa Thế Tôn, con muốn về 


thăm cha mẹ, nếu Thế Tôn cho phép con.” 


Rồi đức Thế Tôn đã băng tâm mình thâm nhập những ý nghĩ trong tâm 
của thầy Ratthapäla. Sau khi đức Thế Tôn đã biết rằng người họ tộc 
Ratthapäla đã không còn có thể bỏ tu hoàn tục, đức Thế Tôn đã nói với 
thầy ấy: “Này Ratthapäla, thầy có thê tùy tiện mà đi.” 


16. Rồi thầy Ratthapäla đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế 
Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi ra. Rồi thầy ấy thu 
xếp chỗ ở của mình, và mang theo bình bát và cà sa, lên đường du hành 
theo hướng về cố hương Thullakotthita. Sau khi đã đi thành nhiều chặng, 
cuối cùng thầy ấy cũng đến Thullakotthita. Ở đó thầy ấy đã trú ở 
Thullakotthita trong Khu Vườn MigãcTra của vua Koravya. Rồi, vào buổi 
sáng, thầy ấy mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô thị trấn 
Thullakotthita để khất thực. Khi thầy ấy đang đi khất thực từ nhà này sang 


KINH RATTHAPALA * 317 


nhà khác trong thị trấn Thullakotthita, thầy đã đến nhà cha của mình. 


17. Bấy giờ, vào lúc đó cha của thầy Ratthapäla đang ngồi ở gian 
phòng cửa chính để người ta cắt tóc. Khi nhìn thấy thầy Ratthapäla đang 
bước đến từ xa, ông ta nói: “Con trai duy nhất của chúng tôi, đứa con yêu 
dấu và thương yêu, đã bị những sa-môn trọc đầu xui khiến xuất gia rồi.” 
Rồi tại chính căn nhà của cha mình thầy Ratthapala đã không nhận được 
thức ăn bồ thí hay lời từ chối lịch sự nào; thay vì vậy, thầy chỉ nhận được 
sự ngược đãi. 


18. Rồi một nữ nô tỳ của một trong những người họ hàng của thầy ấy 
đang đi đồ bỏ chỗ cháo cũ. Khi nhìn thấy vậy, thầy Ratthapäla đã nói với 
cô ta: “Thưa chị, nếu chị đỗ bỏ chỗ đó, vậy chị đỗ vào bình bát của tôi 
đây.” 

Trong khi cô ấy đồ cháo cũ vô bình bát, cô nhận ra những tướng nét 
trên bàn tay, bàn chân, và giọng nói của thầy ấy. Rồi cô đến chỗ mẹ của 
thầy và nói: “Thưa phu nhân, bà nên biết rằng cậu trai Ratthapala của chủ 
nhân của tôi đã đến đây.” 

“Ơn trời! Nếu điều ngươi nói là đúng thì ta sẽ cho người hết phận nô 
tỳ!” 

Rồi mẹ của thầy Ratthapala đến chỗ chồng bà và nói: “Này gia chủ, 


ông nên biết, mây đứa nói rằng tộc tử Ratthapãla đã đến đây.” 


19. Ngay sau đó thầy Ratthapäla đang ngồi ăn chỗ cháo cũ cạnh bức 
tường của một nơi trú ở. Cha của thầy đã đến chỗ thầy và nói: “Này 
Ratthapäla, con yêu dấu, chắc chắn có ... vậy mà sao con lại ngồi đây ăn 
cháo cũ!#! Bộ con không có nhà của mình đề về sao?” 

“Này gia chủ, làm sao chúng tôi có thê có nhà cửa sau khi chúng tôi đã 
từ bỏ nhà cửa đề đi sống đời xuất gia? Chúng tôi là xuất gia, này gia chủ. 
Chúng tôi đến nhà của gia chủ, nhưng không nhận được thức ăn bố thí hay 


lời từ chối lịch sự; thay vì vậy, chúng tôi chỉ nhận được sự ngược đãi.” 


“Hãy về, này con Raftthapäla yêu dấu, hãy cùng về nhà.” 


318 s Chương 4 


“Đã đủ rồi, này gia chủ, tôi đã ăn xong bữa ăn hôm nay.” 
“Vậy thì, này con Ratthapäla yêu dấu, hãy đồng ý nhận lời ăn bữa cơm 
ngày mai nhé.” Thầy Ratthapäla đồng ý trong im lặng. 


20. Rồi, sau khi biết thầy Ratthapala đã đồng ý, cha của thầy đã quay 
về nhà mình, ở đó ông cho chất đồng ra vàng tiền và vàng thỏi thành đồng 
lớn và lây chiếu phủ lên lên. Rồi ông nói với một trong những người vợ 
trước kia của thầy Ratthapäla: “Này con dâu, hãy trang điểm theo cách mà 


Ratthapäla thấy con là đáng quý và đáng yêu.” 


21. Rồi đêm đã qua, cha của thầy Ratthapala đã cho chuẩn bị nhiều loại 
món ăn ngon khác nhau và đã thông báo thời gian cho thầy Ratthapäla: 


“Đã đến lúc, này con Ratthapäla yêu dấu, bữa cơm đã sẵn sàng.” 


22. Rồi, vào buổi sáng, thầy Ratthapäla mặc y-phục, mang theo bình 
bát và cà sa, đi đến nhà cha của mình, và ngồi xuống chỗ ngồi đã được 
dọn sẵn. Rồi cha của thầy cho mở đống vàng tiền và vàng thỏi, và nói: 
“Này Ratthapäla yêu dấu, đây là phần gia tài từ mẹ con; còn gia tài từ cha 
con nữa và còn gia tài của tô tiên nữa. Này Rafthapäla yêu dấu, con có thê 
vừa hưởng thụ sự giàu có và vừa làm công đức. Này con yêu dấu, hãy bỏ 


tu và quay lại đời sông thấp tục, thụ hưởng sự giàu có và làm công đức.” 


“Này gia chủ, nếu gia chủ nghe theo lời khuyên của tôi, thì hãy cho 
chất đống vàng tiền và vàng thỏi lên xe và đem đồ xuống giữa sông Hằng. 
Vì sao vậy? Bởi vì, này gia chủ, chính do những thứ tiền tài này nên khởi 
sinh cho gia chủ sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 


vọng.” 


23. Rồi những người vợ trước kia của thầy Ratthapäla đã nắm bàn chân 
của thầy và nói với thầy: “Hỡi trưởng nam của gia chủ của tôi, những 
thiên nữ trông ra sao mà vì họ phu quân phải đi sống đời sống tâm linh 
như vậy?” 


“Chúng tôi không sống đời sống tâm linh vì (để gặp được) những 


thiên nữ (trên cõi trời), thưa các chị.” 


KINH RATTHAPALA * 319 


“Kla, trưởng nam Ratthapäla của gia chủ của chúng tôi mới gọi chúng 
tôi bằng “chị” kìa”, họ la lên rôi ngất xiu luôn. 


24. Rồi thầy Ratthapäla mới nói với cha của thầy: “Này gia chủ, nếu gia 
chủ bố thí bữa ăn, vậy hãy bố thí. Đừng quấy rối chúng tôi nữa.” 


“Vậy thì ăn cơm, này con Ratthapäla yêu dấu, bữa cơm đã dọn sẵn.” 


Rồi, cha của thầy Ratthapäla đã tự tay mình phục vụ và làm hài lòng 
thầy ấy bằng những món ăn ngon khác nhau. Sau khi thầy Ratthapäla đã 
ăn xong và dẹp bình bát qua một bên, thầy ấy đứng dậy và thốt ra bài thi 
kệ sau đây: 


25. “Nhìn xem giống như một búp bê được tô vẽ,Š!9 
Chỉ là tắm thân được tạo nên bởi những sự đau đón, 
Là thứ bệnh, chỉ là một thứ phải âu lo, 
Không có sự bền chắc thường hằng. 


Nhìn xem giống như một hình nhân được tô vẽ, 
Với kim hoàng và bông tai, 
Chỉ là một bộ xương được bọc bởi da, 


Và được làm cho hấp dẫn bởi trang phục bên ngoài. 


Hai bàn chân được tô điểm bởi sáp màu, 
Và phẫn tô đầy trên mặt: 
Đó có thể lừa kẻ ngu, 


Chứ sao lừa được người tìm câu bỉ ngạn. 


Tóc nó được uốn thành tám lọn 
Và phấn sáp tô đầy hai mắt: 
Đó có thể lừa kẻ ngu, 


Chứ sao lừa được người tìm câu bỉ ngạn. 


Một tâm thân ô uế được trang điểm kỹ càng, 
Giống như một hộp son phấn mới được sơn: 
Đó có thể lừa kẻ ngu, 


Chứ sao lừa được người tìm câu bỉ ngạn. 


320 *s Chương 4 


Như người bẫy hưu cài đặt cạm bẫy, 
Nhưng hươu này không chảy vào cái bấy; 
Chúng tôi chỉ ăn môi và giờ ra về, 
Để lại những thợ săn than trách ai oán.” 
26. Sau khi thầy Ratthapala đã đứng dậy và thốt ra những dòng thi kệ 
này, thầy ấy ra về và đến chỗ Khu Vườn MigãcTra và ngồi dưới một gốc 


cây để an trú qua ngày. 


27. Rồi Vua Koravya nói với người gác vườn như vây: “Này ông gác 
vườn, hãy dọn dẹp Khu Vườn Migäcira để ta có thể tới đó viếng thăm 
ngắm cảnh.”—“Dạ, thưa bệ hạ”, người gác vườn đáp lại. Bấy giờ, khi 
người gác vườn đang dọn dẹp Khu Vườn MigäcTra, ông nhìn thấy ngài 
Ratthapäla ngồi dưới một gốc cây để an trú ban ngày. Khi nhìn thấy thầy 
ấy, ông chạy đến báo với Vua Koravya: “Thưa bệ hạ, Khu Vườn MigãcTra 
đã được dọn đẹp. Ở đó đang có Ratthapaäla, con trai của g1a tộc đứng đầu ở 
1 


Thullakotthita này, người mà bệ hạ đã luôn nói lời ca ngợi;Š!! ngài ấy 


đang ngôi dưới một gôc cây đê an trú ban ngày.” 


“Này ông gác vườn, hôm nay lo khu vườn như vậy là đủ rồi; giờ chúng 
ta sẽ đến kính lễ Thầy Ratthapäla.” 


28. Rồi nhà vua nói: “Hãy đem phân phát hết những thức ăn đã được 
nâu trong cung ngày hôm nay.” Vua Koravya cho chuẩn bị một số xe 
ngựa trong triều, rồi nhà vua leo lên một chiếc, theo sau là những chiếc 
khác, lái ra khỏi thành Thullakotthita với đầy đủ uy nghi của vương triều 
để đến gặp Ngài Ratthapäla. Vua cho xe ngựa chạy hết quãng đường xe 
ngựa có thể đi được, rồi sau đó xuống xe đi bộ, theo sau là các quan thần 
quan trọng nhất, để đến nơi gặp Ngài Ratthapäla. Nhà vua chào hỏi với 
thầy Ratthapäla, và sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, nhà vua 
đứng qua một bên và nói: “Ở đây có nệm yên voi, xin mời Thầy 
Ratthapala ngồi lên.” 

“Không cần đâu, thưa đại vương. Hãy ngồi xuống đi. Tôi đang ngồi 


trên miêng nệm của tôi rôi.” Rôi Vua Koravya ngôi xuông chỗ ngôi đã 


KINH RATTHAPALA * 321 


chuân bị săn, và nói: 


29. “Thầy Ratthapala, có bốn loại sự mất mát. Do bị bốn sự mất mát đó 
nên có một số người đã cạo bỏ râu tóc, khoát y nâu sòng, từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Bốn đó là gì? Đó là sự mất mát 
vì tuổi già, SỰ mất mát vì đau bệnh, sự mất mát tài sản, và sự mất mát 


người thân thuộc. 


30. (1) “Và cái gì là sự mất mát vì tuổi già? Ở đây, thưa thầy 
Ratthapäla, có người bị già, già yếu, đã gánh nặng tuổi tác, đã qua nhiều 
tuôi đời, đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Người đó suy xét như vầy: 
“Ta đã già, già yếu, đã gánh nặng tuổi tác, đã gần hết tuổi đời, đang tới 
giai đoạn cuối đời. Đối với ta không còn đễ dàng làm ra của cải mới hoặc 
gia tăng của cải đã làm ra trước đây. Chắc ta phải nên cạo bỏ râu tóc, 
khoát y nâu sòng, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành.” Do người đó đã bị mất mắt vì tuổi già, cho nên người đó cạo bỏ râu 
tóc, khoát y nâu sòng, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia 
tu hành. 


“Đây được gọi là sự mất mát vì tuổi già. Nhưng Thầy Ratthapäla giờ 
vẫn trẻ trung, tóc còn đen nhánh, còn được phú cho tuổi trẻ, còn đang 
trong thời xuân sắc của cuộc đời. Thầy Ratthapala chưa bị mất mát vì tuôi 
già. Vậy thầy đã biết gì, đã thấy gì, hoặc đã nghe gì mà từ bỏ đời sống tại 


gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành? 


31. (2) “Và cái gì là sự mất mát vì đau bệnh? Ở đây, thưa Thầy 
Rafthapäla, có người bị đau đớn, đau khổ, và bệnh yếu như gần chết. 
Người đó suy xét như vầy: “Ta bị đau đớn, đau khổ, và bệnh yếu như gần 
chết. Đối với ta không còn dễ dàng làm ra của cải mới ... cho nên... đi 
vào đời sống xuất gia tu hành.” Do người đó đã bị mất mát vì đau bệnh ... 
cho nên ... đi vào đời sống xuất gia tu hành. 

“Đây được gọi là sự mắt mát vì đau bệnh. Nhưng Thầy Ratthapäla giờ 
vẫn chưa bị đau bệnh đau khổ gì; thầy vẫn còn hệ tiêu hóa điều hòa tốt, 


không bị quá nóng ruột hay quá lạnh ruột. Thầy Ratthapala chưa bị mất 


322 s Chương 4 


mát vì đau bệnh. Vậy thầy đã biết gì, đã thấy gì, hoặc đã nghe gì mà từ bỏ 


đời sông tại gia đê đi vào đời sông xuât g1a tu hành? 


32. (3) “Và cái gì là sự mất mát tài sản? Ở đây, thưa Thầy Ratthapäla, 
CÓ người gl1ảu có, nhiều của cải, và nhiều tài sản. Dần dà tài sản của nØười 
đó bị tiêu tán. Người đó suy xét như vầy: “Trước đây ta giàu có, nhiều của 
Cải, và nhiều tài sản. Dần dà tài sản của ta đã bị tiêu tán. Đối với ta không 
còn dễ dàng làm ra của cải mới ... cho nên ... đi vào đời sống xuất gia tu 
hành." Do người đó đã bị mất mát tài sản ... cho nên ... đi vào đời sống 


xuất gia tu hành. 


“Đây được gọi là sự mất mát tài sản. Nhưng Thầy Ratthapala là con 
trai của một gia tộc đứng đầu (giàu có) trong thành Thullakotthita này. 
Thầy Ratthapäla chưa bị mất mất tài sản gì. Vậy thầy đã biết gì, đã thấy 
gì, hoặc đã nghe gì mà từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành? 


33. (4) “Và cái gì là sự mất mát người thân? Ở đây, thưa Thầy 
Ratthapäla, có người có nhiều người thân như bạn bè và đồng sự, người 
thân và họ hàng. Dân dà số người thân của người đó cũng bị ít đi. Người 
đó suy xét như vầy: “Trước đây ta có nhiều người thân như bạn bè và 
đồng sự, người thân thuộc và họ hàng. Dần dà số người thân của ta bị ít đi. 
Đối với ta không còn dễ dàng làm ra của cải mới ... cho nên ... đi vào đời 
sống xuất gia tu hành.” Do người đó đã bị mất mát người thân ... cho nên 


... đi vào đời sống xuất gia tu hành. 


“Đây được gọi là sự mất mát người thân. Nhưng Thầy Rafthapäla còn 
nhiều bạn bè và đồng sự, người thân và họ hàng trong thành Thullakotthi- 
ta này. Thầy Ratthapäla chưa bị mất mát người thân nào. Vậy thầy đã biết 
gì, đã thấy gì, hoặc đã nghe gì mà từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành? 

34. “Thưa Thầy Ratthapäla, đó là bốn loại sự mất mát. Do họ đã bị bốn 
loại mất mát đó nên họ cạo bỏ râu tóc, khoát y nâu sòng, từ bỏ đời sống tại 


gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Nhưng Thầy Ratthapäla chưa bị 


KINH RATTHAPALA * 323 


sự mất mát nào trong số đó. Vậy thầy đã biết gì, đã thấy gì, hoặc đã nghe 
gì mà từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành?” 

35. “Này đại vương, đây là bốn điều tóm tắt về Giáo Pháp đã được 
giảng dạy bởi đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác. Sau khi đã biết, đã thấy và đã nghe (bốn điều đó), tôi đã từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Bốn điều tóm tắt đó là gì? 


36. (1) ““[Sự sống ở] mọi thế gian là không bền chắc, sẽ bị cuốn đi”:Š!2 


đây là tóm tắt thứ nhất về Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế Tôn, người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Sau khi đã biết và thấy điều 
này, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia đề đi vào đời sống xuất gia tu hành. 

(2) ““[Sự sống ở] mọi thế gian không có nơi trú ân và không có người 
bảo vệ' :#!3 đây là tóm tắt thứ hai về Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế Tôn, 
người biết và thấy ... 


(3) ““[Sự sống ở] mọi thế gian là chắng có gì; ai rồi cũng phải bỏ lại tất 
cả và ra đi°:#! đây là tóm tắt thứ ba về Giáo Pháp được dạy bởi đức Thế 


Tôn, người biết và thấy ... 


(4) “[Sự sống ở| mọi thế gian là không đủ, chăng bao giờ thỏa mãn, là 
nô lệ cho dục-vọng':8!Š đây là tóm tắt thứ tư về Giáo Pháp được dạy bởi 
đức Thế Tôn, người biết và thấy ... 


37. “Đại vương, đây là bốn điều tóm tắt về Giáp Pháp đã được dạy bởi 
đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Sau khi đã 
biết, đã thấy và đã nghe bốn điều đó, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành.” 

38. (1) “Thầy Ratthapäla mới nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian là không 
bền chắc, sẽ bị cuốn đi.” Vậy ý nghĩa của lời khăng định này nên được 
hiểu ra sao?” 

“Ngài nghĩ sao, đại vương? Khi ngài còn tuổi hai mươi hay hai lăm, 
giỏi giang về cưỡi voi, giỏi về cưỡi ngựa, giỏi về xe ngựa, giỏi về băn 


cung, giỏi về kiếm thuật, bắp đùi bắp tay mạnh mẽ, cường tráng, có thê 


324 s Chương 4 


xông pha chiến trận, đúng không?” 


“Chắc chắn ta đã từng như vậy, thưa Thầy Ratthapäla. Nhiều lúc ta tự 
hỏi liệu ta có thể có lại sức mạnh siêu thường hồi đó hay không. Ta chưa 


thấy ai có thê ngang hàng với sức mạnh của ta thời đó.” 


“Ngài nghĩ sao, đại vương? Giờ ngài có còn băp đùi bắp tay mạnh mẽ, 
có còn cường tráng và có thê xông pha chiên trận nữa không?” 


“Không, thưa Thầy Ratthapäla. Giờ ta bị già, già yếu, đã gánh nặng 
tuôi tác, đã qua nhiều tuổi đời, đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời; ta nay 
đã bước sang tuổi tám mươi. Nhiều lúc ta muốn bước chân chỗ này nhưng 
nó lại vấp qua chỗ khác.” (chân tay lọng cọng, không còn nghe theo ý 
muốn của người già). 

“Đại vương, chính vì điều này nên đức Thế Tôn, người biết và thấy, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đã nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian là không 
bền chắc, sẽ bị cuốn đi”; và sau khi tôi đã biết, đã thấy và đã nghe điều đó, 
tôi đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.” 

“Thật kỳ diệu, thưa Thầy Ratthapäla, thật kỳ diệu điều đó đã được 
giảng dạy một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác: '[Sự sống ở] mọi thế gian là không bên chắc, sẽ bị cuốn đi.' Đúng 


thực như vậy! 


39. (2) “Thầy Ratthapäla, ở triều đình còn có đủ các đoàn voi chiến, 
đoàn ngựa chiến, xe chiến, và lính chiến, sẽ phục vụ để đập tan mọi mối 
đe dọa đối với chúng tôi. Nhưng thầy lại nói: '[Sự sống ở] mọi thế gian là 
không có nơi trú ân và không có người bảo vệ.” Vậy ý nghĩa của lời khẳng 
định này nên được hiểu ra sao?” 

“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Ngài có căn bệnh mãn tính nào 
không?”—“Có, ta có bệnh trúng gió mãn tính, thưa Thầy Ratthapäla. 
Nhiều lúc bị vậy, những bạn bẻ và cận thân, người thân và họ hàng của ta 
đã từng đứng xung quanh ta, và nghĩ: 'Chắc Vua Koravya sắp chết rồi, giờ 


Vua Koravya sắp chết rôi!°” 


KINH RATTHAPALA * 325 


“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Liệu ngài có thê ra lệnh cho họ: “Này 
những bạn bè và cận thần, những người thân và họ hàng của ta. Tất cả ai 
đang có mặt hãy chia sớt sự đau bệnh của ta để ta bớt đau đớn, được hay 
không? Hay ngài phải tự mình chịu đựng sự khổ đau của mình?” 


“Ta đâu thể ra lệnh bắt những bạn bè và cận thần, người thân và họ 
hàng của ta chia sớt như vậy được, thưa Thầy Ratthapäla. Ta phải tự mình 
chịu đựng sự đau đón của mình.” 


“Đại vương, chính vì điều này nên đức Thế Tôn, người biết và thấy, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đã nói: '[Sự sống ở] mọi thế gian không có 
chỗ trú ân và không có người bảo vệ”; và sau khi đã biết, đã thấy và đã 
nghe điều này, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành.” 

“Thật kỳ diệu, Thầy Ratthapala, thật kỳ diệu điều đó đã được giảng 
dạy một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: 
“[Sự sống ở] mọi thế gian không có chỗ trú ân và không có người bảo vệ. ° 
Đúng thực như vậy! 


40. (3) “Thưa Thầy Ratthapäla, ở triều đình còn rất nhiều vàng bạc và 
châu báu được cất trong các gian hầm và gian lầu. Nhưng Thầy Ratthapäla 
lại nói: '[Sự sống ở] mọi thế gian là chẳng có gì; ai cũng bỏ lại tất cả và ra 


đi.” Vậy ý nghĩa của lời khẳng định này nên được hiểu ra sao?” 


“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Ngài thụ hưởng bản thân, được chu 
cấp và được ưu đãi đầy đủ năm thứ (dây) khoái-lạc giác quan (dục lạc), 
nhưng liệu ngài có chắc chăn trong kiếp sau ngài vẫn còn được thụ hưởng 
bản thân, được chu cấp và được ưu đãi đầy đủ năm thứ khoái-lạc giác 
quan giống như vậy hay không? Hay (sau khi ngài chết) những người 
khác sẽ lấy hết tài sản cơ ngơi này của ngài, trong khi ngài phải chịu trả 
giá cho những nghiệp mình đã làm?” 


“Ta không thể chắc chắn về những gì sẽ xảy ra trong kiếp sau, thưa 
Thầy Ratthapala. Ngược lại, chắc chắn những người khác sẽ lấy hết tài sản 


326 * Chương 4 


cơ ngơi của ta, trong khi ta phải trả giá cho những nghiệp mình đã làm.” 


“Này đại vương, chính vì điều đó nên đức Thế Tôn, người biết và thấy, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đã nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian là chẳng có 
gì; ai rồi cũng phải bỏ lại tất cả và ra đi.; và sau khi tôi đã biết, đã thấy và 
đã nghe điều này, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia 
tu hành.” 

“Thật kỳ diệu, Thầy Ratthapäla, thật kỳ diệu điều đó đã được giảng 
dạy một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: 
“[Sự sống ở] mọi thế gian là chắng có gì; ai rồi cũng phải bỏ lại tất cả và 


ra đi.` Đúng thực như vậy! 


41. (4) “Còn bây giờ, Thầy Ratthapala lại nói: “[Sự sống ở| mọi thế gian 
là không đủ, chăng bao giờ thỏa mãn, là nô lệ cho dục-vọng.” Vậy ý nghĩa 


của lời khăng định này nên được hiệu ra sao? 


“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Ngài có cai trị nước Kuru giàu có này 
không?” 


“Có, ta cai trị, thưa Thầy Ratthapala.” 


“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Giả sử có một người đáng tin tưởng và 
đáng tin cậy đến từ phía đông, và nói: 'Bẩm báo đại vương, ngài nên biết, 
tôi tới từ phía đông, ở đó tôi thấy một đất nước rộng lớn, hùng mạnh và 
giàu có, rất sầằm uất và đông dân. Có nhiều đoàn voi chiến, nhiều đoàn ky 
binh, xe chiến, và lính chiến; ở đó có nhiều vàng bạc và châu báu gồm loại 
còn thô và loại đã luyện chế, và có nhiều phụ nữ để lây làm vợ. Với sức 
mạnh của nhà vua, ngài có thể chinh phục nước đó. Vậy ngài hãy chinh 
phục lấy nước đó đi, bâm đại vương.” Nếu nghe vậy ngài sẽ làm gì?” 

“Thì chúng tôi sẽ chinh phục lấy nước đó và cai trị nó, thưa Thầy 
Ratthapala.” 

“Ngài nghĩ sao, này đại vương? Giả sử có một người đáng tin tưởng và 
đáng tin cậy đến từ phía tây ... từ phía nam ... từ phía bắc ... từ bên kia 


bờ biên, và nói: “Bâm báo đại vương, ngài nên biết, tôi tới từ phía tây ... 


KINH RATTHAPALA * 327 


từ phía nam ... từ phía bắc ... từ bên kia bờ biển, ở đó tôi thấy một đất 
nước rộng lớn, hùng mạnh và giàu có ... Vậy ngài hãy chinh phục lấy 


nước đó đi, bâm đại vương.” Nêu nghe vậy ngài sẽ làm gì?” 


“Thì chúng tôi sẽ chinh phục lấy nước đó và cai trị nó, thưa Thầy 
Ratthapala.” (lòng tham và dục vọng ở thế gian là không đáy) 


“Này đại vương, chính vì điều đó nên đức Thế Tôn, người biết và thấy, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác đã nói: “[Sự sống ở] mọi thế gian là không 
đủ, chăng bao giờ thỏa mãn, là nô lệ cho dục-vọng.”; và sau khi tôi đã biết, 
đã thấy và đã nghe điều này, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành.” 

“Thật kỳ diệu, Thầy Ratthapäla, thật kỳ diệu điều đó đã được giảng 
dạy một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: 
ISự sống ở] mọi thế gian là không đủ, chẳng bao giờ thỏa mãn, là nô lệ 


cho dục-vọng.ˆ Đúng thực như vậy! 


42. Đó là lời thầy Ratthapäla đã nói. Và sau khi nói xong, thầy ấy nói 
thêm (thi kệ): 


“Tôi nhìn thấy những người giàu có trong thế gian, 
Nhưng do vô-minh không cho đi tài sản được tích lũy, 
Quá tham lam ôm giữ của cải của mình, 

Còn khao khát thêm nhiều dục-lạc. 


Một nhà vua đã chinh phục trái đất bằng vũ lực, 

Và cai trị cả lãnh địa tới tận bờ đại dương, 

Không thỏa mãn với bờ bên này của biến, 

Và thèm khát chiếm luôn bờ bên kia. 

Hầu hết thiên hạ cũng như vậy, đâu chỉ riêng nhà vua, 

Đối mặt với cái chết mà dục-vọng không vơi giảm; 

Đến khi lìa khỏi xác vẫn còn [những toan tính] chưa làm xong; 


Những tham-muốn vẫn chưa được thỏa mãn trong thế gian. 


Người thân thuộc của người chết thì ai oán và vò nát đâu tóc, 


328 s Chương 4 


Họ khóc la: “Ôi trời! Người thân yêu của chúng tôi đã chết! 

Họ mang xác chết được quấn trong vải liệm, 

Đưa tới giàn thiêu để thiêu rụi nó. 

Bị quấn trong vải liệm, người chết đề lại hết của cải, 

BỊ thọc bằng những cây nhọn, người đó cháy rụi [trên giàn thiêu]. 
Khi người đó chết, không người thân hay bạn bẻ nào 


Có thể cho người đó một chỗ ấn trú và nương tựa ở đây. 


Trong khi những người thừa tự chia chác của cải của người chết, 
Thì ông ta chết đi theo những nghiệp của mình; 

Và khi ông ta chết chăng thứ gì có thể theo ông được; 

Không vợ, con, của cải, hay tài sản hoàng gia. 

Tuổi thọ không kéo dài nhờ của cải, 

Sự giàu có không đuổi được tuôi già, như thánh hiền đã nói, 
Không có sự bắt tử, chỉ có sự vô thường đổi thay. 

Người giàu hay kẻ nghèo đều cảm nhận [Thần Chết] chạm tới mình, 
Kẻ ngu hay người trí cũng đều cảm nhận như vậy; 

Nhưng kẻ ngu thì hoảng sợ với sự ngu s1 của mình, 

Người có trí sẽ không run rầy khi chạm tới mình. 


Ở đây trí-tuệ thì tốt hơn mọi của cải, 

Vì nhờ có trí-tuệ người đạt tới mục-tiêu cuối cùng. 

Bởi con người do vô-minh cứ làm những điều xấu ác, 
Trong bao nhiêu truyền kiếp chắng đạt tới mục-tiêu nào. 
Khi người đó chui vào bào thai và cõi giới kế tiếp, 

Luân hồi liên tục trong vòng tái-sinh, 

Người khác có ít trí và tin tưởng theo người đó, 

Nên cũng chui vào bảo thai và cõi giới kế tiếp. 

Giống như một kẻ cướp bị bắt khi hành sự, 

Sẽ bị làm cho khổ sở vì việc ác của mình, 


Cũng vậy những người sau khi chết, trong cõi giới tiếp theo, 


KINH RATTHAPALA * 329 


Sẽ bị làm cho thông khổ vì những điều ác của mình. 


Những dục-lạc, đủ loại, ngon ngọt, khoái thú, 
Bằng nhiều cách phá quấy cái tâm: 
Nhìn thấy những nguy-hại trong những trói-buộc tham dục, 


Tôi đã chọn sông đời sông xuât gia, này Bệ Hạ. 


Như trái cây đều rụng rớt khỏi cây, con người cũng vậy, 
Người già người trẻ cũng rụng rớt khi thân này thân rã. 
Do cũng nhìn thấy điều này, này Bệ Hạ, nên tôi đã xuất gia: 


Đời sông sa-môn được bảo đảm là tôt hơn.” 


330 s Chương 4 


83. KINH MAKHADEVA 
(Makhadeva Suftta) 


1. Tôi nghe như vây.®! Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Mithilã 
trong khu Vườn Xoài Makhãdeva.®! 

2. Rồi, tới một chỗ đức Thế Tôn đã mỉm cười. Ý nghĩ này đã xảy đến 
với Ngài Änanda: “Cái gì là lý do, cái gì là nguyên nhân đức Thế Tôn 
mỉm cười? Những Như Lai không mỉm cười nếu không có ý do.” Vì vậy 
thầy ấy chỉnh lại phần y áo trên một vai và chấp tay kính lễ về phía đức 
Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn: “Cái gì là lý do, cái gì là nguyên nhân đức 
Thế Tôn mỉm cười? Những Như Lai không mỉm cười nếu không có ý do.” 

3. “Này Änanda, thuở xưa tại chính nơi Mithilã này có một vị vua tên là 
Makhäãdeva. Ông là một nhà vua chân chánh, người trị vì bằng Giáo Pháp, 
là một vị vua lớn được thiết lập trong Giáo Pháp.Š!8 Ông ta dẫn dắt bản 
thân (hành xử) theo Giáo Pháp giữa những bà-la-môn và gia chủ, giữa 
những người thành thị và nông thôn, và ông ta giữ giới trong những ngày 
Bồ-tát [Uposatha] là ngày thứ mười bốn, ngày rằm, và ngày mông tám của 


tháng.®! 


4. “Bấy giờ, vào cuối nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, Vua 
Makhãdeva đã nói với người thợ cắt tóc: “Này anh thợ cắt tóc, khi nào anh 
thấy có tóc bạc trên đầu ta, hãy nói ta biết.—“Dạ, thưa bệ hạ”, anh ta đáp 
lại. Và sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, người thợ cát tóc 
thấy tóc bạc trên đầu vua King Makhãdeva.?? Khi nhìn thấy chúng, anh ta 
nói với nhà vua: “Những thiên sứ đã xuất hiện, thưa bệ hạ: tóc bạc được 
nhìn thấy đang mọc trên đầu bệ hạ.—“Này anh thợ hớt tóc, vậy hãy lẫy 
nhíp cân thận nhồ chúng và để chúng lên lòng bàn tay của ta.`——“Dạ, thưa 
thưa bệ hạ”, anh ta đáp lại, và anh ta dùng nhíp cần thận nhồ chúng và đặt 


lên lòng bàn tay của nhà vua. 


“Rồi vua Makhãdeva đã ban thưởng ân huệ bằng một ngôi làng cho 
người thợ cắt tóc, và vua gọi hoàng tử lớn nhất, tức thái tử, và nói với thái 


332 s Chương 4 


tử: “Này hoàng tử, những thiên sứ đã xuất hiện;?! tóc bạc đã được thấy 
đang mọc trên đầu ta. Ta đã thụ hưởng những khoái-lạc giác quan (dục 
lạc); giờ đến lúc đi tìm những khoái-lạc giác quan ở cõi trời. Này hoàng tử 
yêu dấu, hãy lên nắm vương quyên. Ta sẽ cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa 
màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 
Và giờ, này hoàng tử yêu dấu, đến khi con thấy tóc bạc trên đầu của con, 
thì sau khi ban thưởng ân huệ bằng một ngôi làng cho người thợ cắt tóc, 
và sau khi đã đặn dò kỹ lưỡng cho hoàng tử lớn nhất, tức thái tử của con, 
về việc lên năm vương quyên, con cũng cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu 
vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuât gia tu hành. Hãy 
tiếp tục sự thực-hành tốt lành này đã được thiết lập bởi ta và đừng làm 
người cuối cùng thực hiện nó. Này hoàng tử yêu dấu, khi nào có hai người 
đang sống, người kế thừa mà vi phạm (không thực hiện, kế thừa mà không 
kế truyền) sự thực-hành tốt lành này—thì người đó là người cuối cùng. Vì 
vậy, này hoàng tử yêu dấu, ta nói với con rằng: Hãy kế tục sự thực-hành 


tốt lành này đã được thiết lập bởi ta và đừng là người cuối cùng.” 


5. “Rồi, sau khi đã ban thưởng ân huệ bằng một ngôi làng cho người thợ 
cắt tóc, và sau khi đã đặn dò cần thận cho hoàng tử lớn nhất, tức thái tử, 
về việc lên năm vương quyên, ngay trong khu Vườn Xoài Makhãdeva này 
nhà vua đã cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 


“Nhà vua an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự 
từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, 
phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mỌI nơi, và đối 
với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn 
thế giới với một cái tâm thâm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, 
không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 

“Nhà vua an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự bi- 
mãn (tâm bi) ... sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... sự buông-xả (tâm xả); cũng giống 
như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, 


KINH MAKHADEVA * 333 


trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với 
bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thấm 
đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, 
không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 


6. “§0 ngàn năm Vua Makhädeva chơi những trò chơi trẻ con; 80 ngàn 
năm ông làm phó vương nhiếp chính; §0 ngàn năm ông cai trị vương 
quốc; 80 ngàn năm ông sống đời sống tâm linh trong khu Vườn Xoài Ma- 
khãdeva này sau khi cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sông xuất gia tu hành. Băng sự tu tập bốn sự 
an trú cõi trời (phạm trú), khi thân tan rã, sau khi chết, ông đã tái sinh 


trong cõi trời Brahma (phạm thiên giới). 


7.9. “Bấy giờ, vào cuối nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, 
thái tử của Vua Makhãdeva đã nói với người thợ cắt tóc: ... [ép fục nội 
dung như các mục 4-6, chỉ thay bằng “thái tử của Vua Makhädeva”, cho 
đến:].... Bằng sự tu tập bốn sự an trú cõi trời (phạm trú), khi thân tan rã, 
sau khi chết, thái tử của Vua Makhadeva đã tái sinh trong cõi trời Brahma 
(phạm thiên giới). 


10. “Những người kế tục của thái tử (cháu nội, cháu cô ...) của Vua Ma- 
khãdeva tính thành đến 80 ngàn vua kế tục, sau khi cạo bỏ râu tóc, khoát y 
cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành cũng ngay trong khu Vườn Xoài Makhadeva này. Họ cũng an trú 
bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái (tâm từ)... sự 
bi-mẫn (tâm bi) ... sự tùy-hý (tâm hỷ) ... sự buông-xả (tâm xả) ... không 
còn ác-ý. 

11. “§0 ngàn năm họ chơi những trò chơi trẻ con; 80 ngàn năm họ làm 
phó vương nhiếp chính; 80 ngàn năm họ cai trị vương quốc; 80 ngàn năm 
họ sống đời sống tâm linh cũng trong khu Vườn Xoài Makhãdeva này sau 
khi cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để 
đi vào đời sống xuất gia tu hành. Bằng sự tu tập bốn sự an trú cõi trời 
(phạm trú), khi thân tan rã, sau khi chết, họ cũng đã tái sinh trong cõi trời 


334 s Chương 4 


Brahma (phạm thiên giớ!). 


12. “Vua Nimi là người cuối cùng trong số vua đó. Ông là một nhà vua 
chân chánh, người trị vì bằng Giáo Pháp, là một vị vua lớn được thiết lập 
trong Giáo Pháp. Ông ta dẫn dắt bản thân theo Giáo Pháp giữa những bà- 
la-môn và gia chủ, giữa những người thành thị và nông thôn, và ông ta giữ 
giới trong những ngày Bồ-tát [Uposatha] là ngày thứ mười bốn, ngày rằm, 


và ngày mông tám của tháng. 


13. “Có lần, này Ananda, khi những thiên thần ở cõi trời Ba Mươi Ba 
(Đao-lợi) đã gặp nhau và cùng ngôi với nhau trong Hội Trường Sud- 
hamma (Thiện Pháp), sự thảo luận này đã khởi sinh trong số họ: “Thưa 
quý vị, đó là một ích lợi cho dân chúng ở Videha, đó là một ích lợi lớn lao 
cho dân chúng Videha rằng Vua Nimi là một nhà vua chân chánh, người 
trị vì bằng Giáo Pháp, là một vị vua lớn được thiết lập trong Giáo Pháp. 
Ông ta dẫn dắt bản thân theo Giáo Pháp giữa những bà-la-môn và gia chủ, 
giữa những người thành thị và nông thôn, và ông ta giữ giới trong những 
ngày Bồ-tát [Uposatha] là ngày thứ mười bốn, ngày rằm, và ngày mồng 


tám của tháng.” 


“Rôi Đê-thích [Sakka], vua của những thiên thân, đã nói với các thiên 
thân ở cõi trời Ba Mươi Ba: “Này các tiên, các tiên có muôn gặp Vua Ñimi 


không?'—“Thưa trời, chúng tôi muốn gặp Vua Nimi.) 


“Bấy giờ, vào lúc đó, nhằm ngày rằm Bồ-tát, Vua Nimi đã gội đầu tóc 
và bước lên gội sạch đầu tóc và đi lên mái sân thượng của cung điện, ở đó 
ông ta ngồi xuống vì lễ trai giới Bố-tát. Rồi, nhanh như một người khỏe 
mạnh co hay duỗi cánh tay, vua trời Đế-thích, vua của những thiên thần, 
đã biến mất khỏi cõi trời Ba Mươi Ba và hiện ra trước mặt Vua Nimi. Vua 
trời nói rằng: “Đó là một íc lợi cho ngài, này đại vương, đó là một ích lợi 
lớn lao cho ngài, này đại vương. Khi những thiên thần ở cõi trời Ba Mươi 
Ba (Đao-lợi) đã gặp nhau và cùng ngôi với nhau trong Hội Trường Sud- 
hamma (Thiện Pháp), sự thảo luận này đã khởi sinh trong số họ: “Thưa 


quý vị, đó là một ích lợi cho dân chúng ở Videha ... và ngày mông tám 


KINH MAKHADEVA * 335 


của tháng.” Này đại vương, những thiên thần muốn gặp ngài. Tôi sẽ cử 
một xe ngựa được trạng bị với một ngàn con ngựa thuần chủng cho ngài, 
này đại vương. Này đại vương, hãy leo lên cỗ xe thiên thánh đó với không 
chút hoài ngh1. ` 

“Vua Nimi đồng ý trong im lặng. Rồi, nhanh như một người khỏe 
mạnh co hay duỗi cánh tay, vua trời Đế-thích, vua của những thiên thần, 
đã biến mất tại chỗ Vua Nimi và hiện ra trước những thiên thần của cõi 
trời Ba Mươi Ba. 


14. “Rồi vua trời Đế-thích, vua của những thiên thần, đã nói với người 
lái xe ngựa Mãtali: “Này tiên Mãtali, hãy chuẩn bị cỗ xe được trang bị một 
ngàn con ngựa thuần chủng, và đến gặp Vua Nimi và nói: “Này đại 
vương, cỗ xe này với một ngàn con ngựa thuần chủng đã được cử đến cho 
ngài bởi vua trời Đế-thích, vua của những thiên thần. Này đại vương, hãy 


3292 


leo lên cỗ xe thiên thánh này với không chút hoài nghi. 


“*Dạ, thưa trời”, người lái xe Matali đáp lại. Và sau khi đã chuẩn bị 
một cỗ xe với một ngàn con ngựa thuần chủng, tiên Mãtali đã đến chỗ 
Vua Nimi và nói: “Này đại vương, cỗ xe này với một ngàn con ngựa thuần 
chủng đã được cử đến cho ngài bởi vua trời Đế-thích, vua của những thiên 
thần. Này đại vương, hãy leo lên cỗ xe thiên thánh này với không chút 
hoài nghi. Nhưng, này đại vương, tôi sẽ lái đại vương theo đường nào: 
theo đường mà trên đó những người làm điều ác sẽ nếm trải những nghiệp 
quả ác, hay theo đường mà trên đó những người làm điều thiện sẽ trải 
nghiệm những nghiệp quả thiện?——“Hãy lái qua cả hai đường đó, này tiên 
Matali.°3?? 


15. “Mãtali đưa Vua Nimi đến Hội Trường Sudhamma. Vua trời Đế- 
thích, vua của những thiên thần, nhìn thấy Vua Nimi đang đến từ xa và 
nói với nhà vua: “Mời vảo, này đại vương! Xin đón chào, này đại vương! 
Những thiên thần của cõi trời Ba Mươi Ba, đã ngồi trong Hội Trường 
Sudhamma, sự thảo luận này đã khởi sinh trong số họ: “Thưa quý vị, đó là 


một ích lợi cho dân chúng ở Videha ... và ngày mông tám của tháng.” 


336 s Chương 4 


Này đại vương, những thiên thần của cõi trời Ba Mươi Ba muốn gặp ngài. 


Này đại vương, hãy thụ hưởng uy lực cõi trời giữa những thiên thần.) 


“*Đủ rồi, này vua trời. Hãy cho người lái xe chở ta về lại Mithilã. Ở đó 
ta sẽ dẫn dắt bản thân theo Giáo Pháp giữa những bà-la-môn và gia chủ, 
giữa những người thành thị và nông thôn, và ở đó ta sẽ giữ giới trong 
những ngày Bồ-tát [Uposatha] là ngày thứ mười bốn, ngày rằm, và ngày 


mông tám của tháng.” 


16. “Rồi Vua trời Đế-thích, vua của những thiên thần, đã nói với người 
lái xe Mãtali: “Này tiên Maãtali, hãy chuẩn vị xe ngựa được trang bị một 


ngàn con ngựa thuần chủng và chở Vua Nimi trở về Mithilã.) 


““Dạ, thưa trời”, người lái xe Mãtali đáp lại. Và sau khi đã chuẩn bị cỗ 
xe với một ngàn con ngựa thuần chủng, tiên Maãtali đã chở Vua NÑimi trở 
lại Mithilã. Và ở đó, thực sự, Vua Nimi đã dẫn dắt bản thân theo Giáo 
Pháp giữa những bả-la-môn và gia chủ, giữa những người thành thị và 
nông thôn, và ông ta giữ giới trong những ngày Bồ-tát [Uposatha] là ngày 


thứ mười bôn, ngày răm, và ngày mông tám của tháng." 


T17. —19. “Rồi, vào cuối nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, 
thái tử của Vua Nimi đã nói với người thợ cắt tóc: ... [ép fục nội dung 
như các mục 4-6, chỉ thay bằng “Vua Nimi”, cho đến:].... Bằng sự tu tẬp 
bốn sự an trú cõi trời (phạm trú), khi thân tan rã, sau khi chết, ông ta đã tái 
sinh trong cõi trời Brahma (phạm thiên giới). 

2) “Bấy giờ Vua Nimi có một thái tử tên là Kalãrajanaka. Thái tử này 
đã không xuất gia tu hành. Thái tử đã phá vỡ sự thực-hành tốt lành đó. 
Vậy là Vua Nimi là người cuối cùng trong số những vị vua đã xuất gia tu 
hành. 

2I. “Bây giờ, này Änanda, có thể thầy nghĩ như vây: “Chắc chăn là, vào 
thời kiếp đó Vua Makhädeva, người thiết lập sự thực-hành tốt lành đó, là 
một người nào khác.” Nhưng thầy không nên nghĩ vậy. Chính ta là Vua 
Makhädeva trong thời kiếp đó. Ta đã thiết lập sự thực-hành tốt lành đó và 


KINH MAKHADEVA * 337 


những thế hệ sau đó đã kế tục sự thực-hành tốt lành đã được thiết lập bởi 
ta trong thời kiếp đó. Nhưng loại sự thực-hành tốt lành đó không dẫn tới 
sự tỉnh-ngộ [không còn mê-thích], sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, 
trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn, mà chỉ dẫn tới sự tái sinh trong cõi 
trời Brahma (phạm thiên giới). Nhưng có loại sự thực-hành tốt lành này đã 
được thiết lập bởi ta trong thời kiếp này, nó sẽ dẫn tới sự tỉnh-ngộ, sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-a, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 
Và cái gì là sự thực-hành tốt lành đó? Đó là con đường Bát Thánh Đạo; đó 
gồm: cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động 
đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự chú-tâm đúng 
đắn, sự định-tâm đúng đắn. Đây là sự thực-hành được thiết lập bởi ta 
trong thời này, nó dẫn tới sự tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình- 
an, trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


“Này Änanda, ta nói với thầy: hãy kế tục sự thực-hành tốt lành này đã 
được thiết lập bởi ta và đừng làm người cuối cùng. Này Änanda, khi nào 
có hai người đang sống, người kế thừa mà vi phạm (không thực hiện, kế 
thừa mà không kế truyền) sự thực-hành tốt lành này—thì người đó là 
người cuối cùng. Vì vậy, này Änanda, ta nói với thầy rằng: Hãy kế tục sự 
thực-hành tốt lành này đã được thiết lập bởi ta và đừng là người cuối 


cũng." 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda đã hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 


338 s Chương 4 


84. KINH MADHURA 
(Madhura Sutta) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên [Mahã 


Kaccãna] đang sống ở Madhurã trong Khu Vườn Gundã.3⁄ 


2. Vua Avantiputta của xứ Madhura đã nghe tin: “Sa-môn Ca-chiên-diên 
đang sống ở Madhurã trong Khu Vườn Gundã. Giờ tin tốt lành về Thầy 
Ca-chiên-diên đã được lan truyền như vây: “Thầy ấy là có trí, sáng suốt, 
khôn ngoan, học hiểu nhiều, nói năng rành mạch, và khả năng hùng biện; 
thầy ấy là trưởng lão và thầy ấy là một A-la-hán. Sẽ tốt lành nếu đi gặp 


những vị A-la-hán.”” 


3. Rồi Vua Avantiputta của xứ Madhurã cho chuẩn bị mấy cỗ xe hoàng 
gia, và lên một cỗ xe, đi ra khỏi thành Madhurã với đầy đủ sự uy nghi của 
hoàng gia để đến gặp thầy Đại Ca-chiên-diên. Nhà vua đi hết con đường 
có thê đi bằng xe, rồi ông xuống khỏi xe và đi bộ đến chỗ gặp thầy Đại 
Ca-chiên-diên. Ông chảo hỏi qua lại với thầy ấy, và sau khi họ xong phần 
chảo hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên và nói: 

4. “Thầy Ca-chiên-diên, những bà-la-môn nói như vây: “Những bà-la- 
môn là giai cấp cao nhất, những người thuộc giai cấp khác là thấp kém 
hơn; những bả-la-môn là giai cấp trắng trẻo nhất, những người thuộc giai 
cấp khác là đen đủi; chỉ những bà-la-môn được thanh lọc, những người 
không phải bà-la-môn thì không; chỉ những bà-la-môn là con của trời 
Brahma, dòng dõi của trời Brahma, được sinh từ miệng của trời Brahma, 
được sinh từ trời Brahma, được tạo ra bởi trời Brahma, là những con cháu 


kê thừa của trời Brahma.` Thây Ca-chiên-diên nói sao về điêu này?” 


5. “Này đại vương, đó chỉ là một lời nói (tiếng nói, âm thanh, lời tuyên 
truyền, lời ca tụng, lời vô thực) trong thế gian, rằng “Những bà-la-môn là 
giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa của trời Brahma.' Và có 
một cách nhờ đó có thể hiểu được lời khăng định đó của những bà-la-môn 
chỉ là một lời nói trong thế gian mà thôi. 


340 s Chương 4 


(1) “Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu một người quý-tộc [giai cấp 
chiến-sĩ] phát giàu về của cải, lúa gạo, bạc, vàng thì sẽ có những quý-tộc 
khác thức dậy trước ông ta và ngủ nghỉ sau ông ta, là những người hăng 
hái phục tùng ông ta, tìm cách làm vui lòng ông ta và nói lời ngon ngọt 
với ông ta, và cũng sẽ có những bả-la-môn, những thương-nông, và những 
bằn-lao hạ tiện phục tùng giống vậy, có phải không?” 


“Sẽ có những người như vậy, Thầy Ca-chiên-diên.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu một bả-la-môn phát giàu về của 
cải, lúa gạo, bạc, vàng thì sẽ có những bà-la-môn khác thức dậy trước ông 
ta và ngủ nghỉ sau ông ta, là những người hăng hái phục tùng ông ta, tìm 
cách làm vui lòng ông ta và nói lời ngon ngọt với ông ta, và cũng sẽ có 
những thương-nông, những bằn-lao hạ tiện, và những quý-tộc phục tùng 
giống vậy, có phải không?” 

“Sẽ có những người như vậy, Thầy Ca-chiên-diên.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu một thương-nông phát giàu về của 
cải, lúa gạo, bạc, vàng thì sẽ có những thương-nông khác thức dậy trước 
ông ta và ngủ nghỉ sau ông ta, là những người hăng hái phục tùng ông ta, 
tìm cách làm vui lòng ông ta và nói lời ngon ngọt với ông ta, và cũng sẽ 
có những bằn-lao hạ tiện, những quý-tộc, và những bả-la-môn, phục tùng 
giống vậy, có phải không?” 

“Sẽ có những người như vậy, Thầy Ca-chiên-diên.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu một bằn-lao hạ tiện phát giàu về 
của cải, lúa gạo, bạc, vàng thì sẽ có những bằn-lao hạ tiện khác thức dậy 
trước ông ta và ngủ nghỉ sau ông ta, là những người hăng hái phục tùng 
ông ta, tìm cách làm vui lòng ông ta và nói lời ngon ngọt với ông ta, và 
cũng sẽ có những những quý-tộc, những bà-la-môn, và những thương- 


nông phục tùng giống vậy, có phải không?”825 


“Sẽ có những người như vậy, Thầy Ca-chiên-diên.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu đã như vậy, thì có phải bốn giai 


KINH MADHURẢA ° 341 


cấp này đều như nhau, hoặc nếu không thì theo ý nhà vua thấy ra sao 


trong trong trường hợp này?” 


'“Thây Ca-chiên-diên, chắc chăn răng, nêu đã như vậy, thì bôn giai câp 


nảy đều như nhau: ta không nhìn thấy sự khác nhau nào giữa chúng.” 


“Này đại vương, đó là một cách nhờ đó có thể hiểu được lời khắng 
định đó của những bà-la-môn chỉ là một lời nói trong thế gian mà thôi. 


(2) “Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ một quý-tộc sát-sinh, gian- 
cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời ma-mãnh hiểm độc, nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ, nói lời tầm-phào tán dóc, còn thèm-khát (tham), có một cái 
tâm ác-ý (sân), và nắm giữ quan-điểm sai lạc (tà kiến, si). Khi thân tan rã, 
sau khi chết, thì có phải người đó [chắc sẽ] bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục, 
hoặc nếu không thì theo ý nhà vua thấy ra sao trong trong trường hợp 
này?” 

“Thầy Ca-chiên-diên, nếu một quý-tộc làm như vậy, thì ông ta [chắc 
sẽ] bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi 
dưới, thậm chí trong địa ngục. Theo ý ta thấy là vậy trong trường hợp nảy, 
và ta cũng đã nghe như vậy từ những A-la-hán.” 


“Tốt, tốt, này đại vương! Này đại vương, điều ngài nghĩ là tốt và điều 
ngài đã nghe từ những A-la-hán là tốt. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví 
dụ một bà-la-môn ... một thương-nông ... một bằn-lao hạ tiện sát-sinh, 
gian-cắp ... năm giữ quan-điểm sai lạc (tà kiến). Khi thân tan rã, sau khi 
chết, thì có phải người đó [chắc sẽ] bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục, hoặc 


nếu không thì theo ý nhà vua thấy ra sao trong trong trường hợp này?” 


“Thầy Ca-chiên-diên, nếu một bà-la-môn ... một thương-nông ... một 
bằn-lao hạ tiện làm như vậy, thì ông ta [chắc sẽ] bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 


ngục. Theo ý ta thấy là vậy trong trường hợp này, và ta cũng đã nghe như 


342 s Chương 4 


vậy từ những A-la-hán.” 


“Tốt, tốt, này đại vương! Này đại vương, điều ngài nghĩ là tốt và điều 
ngài đã nghe từ những A-la-hán là tốt. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu 
đã như vậy, thì có phải bốn giai cấp này đều như nhau, hoặc nếu không thì 
theo ý nhà vua thấy ra sao trong trong trường hợp này?” 


““Fhây Ca-chiên-diên, chắc chăn răng, nêu đã như vậy, thì bôn giai câp 


nảy đều như nhau: ta không nhìn thấy sự khác nhau nào giữa chúng.” 


“Này đại vương, đó cũng là một cách nhờ đó có thể hiểu được lời 
khăng định đó của những bả-la-môn chỉ là một lời nói trong thế gian mà 
thôi. 

6. (3) “Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ một quý-tộc kiêng cữ sát- 
sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo, 
nói lời ma-mãnh hiểm độc, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm-phào tán 
dóc, không thèm-khát (vô tham), có một cái tâm không ác-ý (vô sân), và 
nắm giữ quan-điểm đúng đắn (chánh kiến, vô si). Khi thân tan rã, sau khi 
chết, thì có phải người đó [chắc sẽ] được tái sinh trong một nơi-đến tốt 
lành, thậm chí trong một cõi trời, hoặc nêu không thì theo ý nhà vua thấy 


ra Sao trong trong trường hợp này?” 


“Thầy Ca-chiên-diên, nếu một quý-tộc làm như vậy, thì ông ta [chắc 
sẽ] được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. 
Theo ý ta thấy là vậy trong trường hợp này, và ta cũng đã nghe như vậy từ 
những A-la-hán.” 


“Tốt, tốt, này đại vương! Này đại vương, điều ngài nghĩ là tốt và điều 
ngài đã nghe từ những A-la-hán là tốt. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví 
dụ một bà-la-môn ... một thương-nông ... một bằn-lao hạ tiện kiêng cữ 
sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp ... nắm giữ quan-điểm đúng đắn (chánh kiến). 
Khi thân tan rã, sau khi chết, thì có phải người đó [chắc sẽ] được tái sinh 
trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời, hoặc nếu không 


thì theo ý nhà vua thấy ra sao trong trong trường hợp này?” 


KINH MADHURẢ ° 343 


“Thầy Ca-chiên-diên, nếu một bà-la-môn ... một thương-nông ... một 
bằn-lao hạ tiện làm như vậy, thì ông ta [chắc sẽ] được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Theo ý ta thấy là vậy trong 


trường hợp này, và ta cũng đã nghe như vậy từ những A-la-hán.” 


“Tốt, tốt, này đại vương! Này đại vương, điều ngài nghĩ là tốt và điều 
ngài đã nghe từ những A-la-hán là tốt. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu 
đã như vậy, thì có phải bốn giai cấp này đều như nhau, hoặc nếu không thì 


theo ý nhà vua thấy ra sao trong trong trường hợp này?” 


““Thây Ca-chiên-diên, chăc chăn răng, nêu đã như vậy, thì bôn gia1 câ 
y dy 


nảy đều như nhau: ta không nhìn thấy sự khác nhau nào giữa chúng.” 


“Này đại vương, đó cũng là một cách nhờ đó có thể hiểu được lời 
khăng định đó của những bà-la-môn chỉ là một lời nói trong thế gian mà 
thôi. 

7. (4) “Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ một quý-tộc đột nhập nhà 
cửa, cướp bóc của cải, làm nghề trộm cướp, cướp đường, hoặc dụ dỗ vợ 
người khác, và nếu người của đại vương bắt được ông ta và giải ông ta tới, 
và thưa: “Thưa bệ hạ, đây là thủ phạm; hãy ra lệnh trừng trị ông ta theo ý 


bệ hạ", thì ngài sẽ xử ông ta ra sao?” 


“Thầy Ca-chiên-diễn, chúng ta sẽ xử tử ông ta, hoặc chúng ta hình phạt 
ông ta, hoặc lưu đày ông ta, hoặc sẽ xử ông ta cho xứng tội. Vì sao vậy? 
Bởi vì ông ta đã mất tư cách trước đây của mình là một quý-tộc, và giờ chỉ 


được col là một tên trộm cướp.” 


§. “Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ một bà-la-môn ... một thương- 
nông ... một bằn-lao hạ tiện đột nhập vào nhà cửa ... hoặc dụ đỗ vợ người 
khác, và nếu người của đại vương bắt được ông ta và giải ông ta tới, và 
thưa: “Thưa bệ hạ, đây là thủ phạm; hãy ra lệnh trừng trị ông ta theo ý bệ 


hạ”, thì ngài sẽ xử ông tar a sao?” 


“Thầy Ca-chiên-diễn, chúng ta sẽ xử tử ông ta, hoặc chúng ta hình phạt 


ông ta, hoặc lưu đày ông ta, hoặc sẽ xử ông ta cho xứng tội. Vì sao vậy? 


344 s Chương 4 


Bởi vì ông ta đã mất tư cách trước đây của mình là một bà-la-môn ... một 
thương-nông ... một bằn-lao hạ tiện, và giờ chỉ được coI là một tên trộm 
CưỚp. ” 

“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu đã như vậy, thì có phải bốn giai 
cấp này đều như nhau, hoặc nếu không thì theo ý nhà vua thấy ra sao 
trong trong trường hợp này?” 


'“Thây Ca-chiên-diên, chắc chăn răng, nêu đã như vậy, thì bôn giai câp 


nảy đều như nhau: ta không nhìn thấy sự khác nhau nảo giữa chúng.” 


“Này đại vương, đó cũng là một cách nhờ đó có thể hiểu được lời 
khăng định đó của những bả-la-môn chỉ là một lời nói trong thế gian mà 
thôi. 

9. (5) “Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ một quý-tộc, sau khi cạo bỏ 
râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
sống xuất gia tu hành, người đó kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, 
kiêng cữ tà-dâm tả dục, kiêng cữ nói-dối nói láo. Sau khi kiêng cữ ăn vào 
ban đêm, người đó chỉ ăn một bữa mỗi ngày, và sống độc-thân, có đức- 


hạnh, thuộc tính cách thiện. Ngài sẽ đôi xử người đó ra sao?” 


“Thầy Ca-chiên-diên, chúng tôi sẽ kính lễ người đó, hoặc chúng tôi sẽ 
đứng dậy (lễ phép) vì người đó, hoặc mời người đó chỗ ngồi; hoặc chúng 
tôi sẽ mời người đó nhận những y-phục, thức ăn, chỗ ở, và thuốc thang 
với chu cấp cho người bệnh; hoặc chúng tôi sẽ thu xếp cho người đó sự 
bảo hộ hợp pháp, sự canh phòng, và sự bảo vệ. Vì sao vậy? Bởi vì người 
đó đã mắt tư cách trước đây của mình là một quý-tộc, và giờ chỉ được coi 
là một sa-môn.” 

“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ví dụ một bả-la-môn ... một thương- 
nông ... một bằn-lao hạ tiện, sau khi cạo bỏ râu tóc ... có đức-hạnh, thuộc 
tính cách thiện. Ngài sẽ đối xử người đó ra sao?” 

“Thầy Ca-chiên-diên, chúng tôi sẽ kính lễ người đó, hoặc chúng tôi sẽ 


đứng dậy vì người đó, hoặc mời người đó chỗ ngôi; hoặc chúng tôi sẽ mời 


KINH MADHURẢ ° 345 


người đó nhận những y-phục, thức ăn, chỗ ở, và thuốc thang với chu cấp 
cho người bệnh; hoặc chúng tôi sẽ thu xếp cho người đó sự bảo hộ hợp 
pháp, sự canh phòng, và sự bảo vệ. Vì sao vậy? Bởi vì người đó đã mất tư 
cách trước đây của mình là một bà-la-môn ... một thương-nông ... một 


bân-lao hạ tiện, và giờ chỉ được coi là một sa-môn.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Nếu đã như vậy, thì có phải bốn giai 
cấp này đều như nhau, hoặc nếu không thì theo ý nhà vua thấy ra sao 


trong trong trường hợp này?” 


““Thây Ca-chiên-diên, chăc chăn răng, nêu đã như vậy, thì bôn gia1 câ 
y dy 


nảy đều như nhau: ta không nhìn thấy sự khác nhau nào giữa chúng.” 


“Này đại vương, đó cũng là một cách nhờ đó có thể hiểu được lời 
khăng định đó của những bả-la-môn chỉ là một lời nói trong thế gian mà 
thôi. 

10. Sau khi điều này được nói ra, Vua Avantiputta của xứ Madhuräa đã 
nói với thầy Đại Ca-chiên-diên: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Ca-chiên-diên! 
Thật kỳ diệu, thưa Thầy Ca-chiên-diên! Thầy Ca-chiên-diên đã làm rõ 
Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy đã dựng đứng lại những thứ bị 
quăng ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc 
soi đèn trong đêm tối cho những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay 
con xin quy y nương tựa theo Thầy Ca-chiên-diên và theo Giáo Pháp và 
theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính mong Thầy Ca-chiên- 
diên ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


“Đừng quy y nương tựa vào tôi, này đại vương. Hãy quy y nương tựa 
vào đức Thế Tôn là bậc mà tôi đã quy y nương tựa.” 


“Thầy Ca-chiên-diên, đức Thế Tôn đó, bậc A-la-hán, bậc toàn giác, giờ 
đang sống ở đâu?” 


“Này đại vương, đức Thế Tôn đó, bậc A-la-hán, bậc toàn giác, giờ đã 
bát Niết-bàn.” 


11. “Nếu chúng tôi nghe được đức Thế Tôn đó ở trong vòng mười do- 


346 s Chương 4 


tuần (đặm Ấn), chúng tôi sẽ đi mười do-tuân để gặp đức Thế Tôn đó, bậc 
A-la-hán, bậc toàn giác. Nếu chúng tôi nghe được đức Thế Tôn đó ở trong 
vòng hai mươi ... ba mươi ... bốn mươi ... năm mươi do-tuần, chúng tôi 
sẽ đi mười do-tuần để gặp đức Thế Tôn đó, bậc A-la-hán, bậc toàn giác. 
Nhưng vì đức Thế Tôn đó đã bát Niết-bàn, chúng tôi quy y nương tựa vào 
đức Thế Tôn, vào Giáo Pháp, và vào Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Kế từ 
hôm nay, mong Thầy Ca-chiên-diên ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã 


quy y nương tựa suốt đời.” 


85. KINH HOÀNG TỬ BÒ-ĐÈ 
(Bodhirajakumara Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đang sống ở xứ 
Bhagga, ở Surnsumaäragrra, trong Vườn Bhesakala, trong khu Vườn Nai. 


2. Bấy giờ, lúc đó một cung điện được gọi là Dinh Kokanada mới được 
xây xong cho Hoàng tử Bồ-Đề [Bodhi], và nó chưa được trú ở bởi một sa- 
môn hay bà-la-môn nào hay bất cứ người nào. 

3. Rồi Hoàng tử Bồ-Đề đã nói với môn sinh bà-la-môn Sañjikãputta như 
vây: “Này Sañjikãputta thân mến, hãy nhân danh ta đến gặp đức Thế Tôn 
và kính lễ với đầu cúi xuống bàn chân đức Thế Tôn để kính lễ, và hỏi 
thăm đức Thế Tôn đã hết bệnh và hết đau và khỏe, mạnh, an trú thư thái 
hay chưa, thưa răng: “Thưa Thế Tôn, Hoàng tử Bồ-Đề xin kính lễ đức Thế 
Tôn với đầu cúi xuống bàn chân đức Thế Tôn, và hỏi thăm đức Thế Tôn 
đã hết bệnh ... và an trú thư thái hay chưa.” Rồi thưa điều này: “Thưa Thế 
Tôn, kính mong đức Thế Tôn cùng với Tăng Đoàn các Tỳ kheo đồng ý 
nhận lời mời dùng bữa cơm ngày mai từ Hoàng tử Bồ-Đà.'” 

“Dạ, thưa hoàng tử”, Sañjikãputta đáp lại, và anh ta đi đến gặp đức Thế 
Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phân chào hỏi 
thân thiện, anh ta ngồi xuống một bên, và thưa lại... (/oàn bộ nội dung 


hoàng tử đã dặn).” 


4. Đức Thế Tôn đã đồng ý trong im lặng. Rồi, sau khi biết đức Thế Tôn 
đã đồng ý, Sañjikãputta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về, và đến gặp 


Hoàng tử Bô-Đê, kê lại và nói thêm: “Sa-môn Cô-đàm đã đông ý.” 


5. Rồi đêm đã qua, Hoàng tử Bồ-Đề cho chuẩn bị nhiều món ăn ngon 
khác nhau ngay trong tư dinh của mình, và hoàng tử cho trải vải trắng phủ 
hết cầu thang cho đến bậc thang thấp nhất. Và hoàng tử nói với môn sinh 
bà-la-môn Sañjikãputta: “Này Sañjikãputta thân mến, hãy đến chỗ đức 
Thế Tôn và thông báo thời gian như vầy: “Thưa Thế Tôn, đã đến lúc, bữa 


348 s Chương 4 


come đã săn sàng.” 


“Dạ, thưa hoàng tử”, Sañjikãputta đáp lại, và anh ta đến gặp đức Thế 


Tôn đề thông báo như vậy. 


6. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi đến tư dinh của Hoàng tử Bồ-Đè. 


7. Bấy giờ Hoàng tử Bồ-Đề đang đứng bên ngoài mái hiên chờ đức Thế 
Tôn. Khi hoàng tử nhìn thấy đức Thế Tôn đang đến từ xa, hoàng tử bước 
ra gặp và kính lễ đức Thế Tôn; và rồi, để đức Thế Tôn đi trước, họ tiến 
vào Dinh Kokanada. Nhưng đức Thế Tôn đã dừng lại chỗ bậc thang thấp 
nhất. Hoàng tử Bồ-Đề đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, đức Thế 
Tôn cứ bước lên vải trắng, điều đó sẽ mang lại ích lợi và hạnh phúc dài 
lâu cho con, bậc Phúc Lành cứ bước lên vải trắng, điều đó sẽ mang lại ích 
lợi và hạnh phúc dải lâu cho con.” Sau khi điều này được nói ra, đức Thế 


Tôn đã im lặng.” 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba Hoàng tử Bồ-Đề đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn cứ bước lên vải trắng, điều đó sẽ mang lại 
ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho con, bậc Phúc Lành cứ bước lên vải trắng, 


điều đó sẽ mang lại ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho con.” 


Đức Thế Tôn nhìn qua Ngài Änanda. Thầy Änanda nói với Hoàng tử 
Bồ-Đè: “Này hoàng tử, hay cho gỡ tấm vải đi. Đức Thế Tôn không bước 
lên một tắm vải; Như Lai có sự quan-tâm dành cho những thế hệ sau 


11) 085 


§. Vậy là Hoàng tử Bồ-Đề đã cho gỡ tắm vải đi và dọn những chỗ ngồi 
ở những gian trên của Dinh Kokanada. Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn các 
Tỳ kheo đã bước lên Dinh Kokanada và ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn 
sẵn. 

9. Rồi, Hoàng tử Bồ-Đề đã tự tay mình phục vụ và làm hài lòng Tăng 
Đoàn các Tỳ kheo được dẫn đầu bởi đức Thế Tôn bằng nhiều món ăn 


ngon khác nhau. Sau khi đức Thế Tôn đã ăn xong và dẹp bình bát qua một 


KINH HOÀNG TỬ BÔ-ĐẺ ° 349 


bên, Hoàng tử Bồ-Đề chọn chỗ ngồi thấp hơn, ngồi xuống một bên, và 
thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, chúng con có ý nghĩ như vầy: “Sự 
hạnh-phúc (sướng, lạc) sẽ không đạt được thông qua sự hạnh-phúc; sự 


hạnh-phúc sẽ đạt được thông qua sự đau-khô.'”822 


10. “Này hoàng tử, trước khi giác-ngộ, khi ta còn là một Bồ-tát, chưa 
giác-ngộ hoàn toàn, ta cũng từng nghĩ như vậy: “Sự hạnh-phúc (sướng, 
lạc) sẽ không đạt được thông qua sự hạnh-phúc; sự hạnh-phúc sẽ đạt được 
thông qua sự đau-khổ.) 


II.—14. “Sau đó, này hoàng tử, khi ta còn trẻ, là một người trẻ tóc đen 
còn được phú cho tuổi trẻ, đang trong thời xuân sắc của cuộc đời ... [7iép 
tục như kinh MN 26, mục 15-17]... Và ta ngồi xuống đó và nghĩ rằng: 
“Chỗ này sẽ được dùng cho sự chuyên-cần tu. 


15.—42. “Bấy giờ có ba ví dụ này khởi lên trong ta một cách tự phát, ta 
chưa từng nghe trước đó ... [Tiếp tục như kinh MN 36, mục 17-44, nhưng 
trong kinh này các mục I8§-23—tương ứng với các mục 20-25 của kinh MN 
3ó——thì câu “Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm 
chiếm tâm ta và ở lại trong đó” không có: và trong kinh này các mục 37, 39 
và 42—twơng ứng với các mục 39, 4l, và 44 của kinh MN 36—thì câu 
“Nhưng cảm-giác vui sướng đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm 
tâm ta và ở lại trong đó” không cớ]... điều đó xảy ra trong một người sông 
chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định. Nhưng cảm-giác vui sướng đó khởi 


sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm và ở lại trong đó” 


43.53 “Ta đã đã suy xét: “Giáo Pháp này ta đã chứng ngộ là thâm sâu 
NỊ [Tiếp tục như kinh MN 26, mục 19-29]... và sáu người chúng ta đã sống 
nhờ những thức ăn do hai Tỳ kheo đó đi khất thực mang về. 


5. “Rồi nhóm năm vị Tỳ kheo, không lâu sau khi đã được ta chỉ dạy và 
hướng dẫn như vậy, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, 
ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối thượng 
của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu đó) những người họ tộc đã đúng 
đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.” 


350 * Chương 4 


55. Sau khi điều này được nói ra, Hoàng tử Bồ-Đề đã nói với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, sau khi một Tỳ kheo chấp nhận Như Lai giáo giới 
cho mình, thì sau bao lâu thì người đó sẽ: “bằng cách tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong 
mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu đó) những 
người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành?”” 

“Này hoàng tử, về vẫn đề đó, ta sẽ hỏi lại hoàng tử một câu hỏi. Cứ trả 
lời nếu thấy được. Hoàng tử nghĩ sao, này hoàng tử? Hoàng tử có thiện 
thạo về kỹ thuật dùng giáo nhọn khi đang cưỡi voi hay không?” 


“Có, thưa Thế Tôn.” 


5. “Hoàng tử nghĩ sao, này hoàng tử? Ví dụ có người đến đây nghĩ 
rằng: “Hoàng tử Bồ-Đề biết kỹ thuật dùng giáo nhọn khi đang cưỡi voi; tôi 
sẽ theo hoàng tử học luyện kỹ thuật đó.” Nếu người đó không có niềm-tin, 
thì người đó không thê đạt được điều có thể đạt được bởi người có niềm- 
tin; nếu người đó có nhiều bệnh tật, thì người đó không thê đạt được điều 
có thê đạt được bởi người không bị bệnh tật; nếu người đó là giả dối và 
lừa lọc, thì người đó không thể đạt được điều có thể đạt được bởi người 
chân thật và chân thành; nếu người đó là lười biếng, thì người đó không 
thể đạt được điều có thể đạt được bởi người siêng năng nỗ lực; nếu người 
đó không có trí, thì người đó không thê đạt được điều có thể đạt được bởi 
người có trí. Hoàng tử nghĩ sao, này hoàng tử? Một người như vậy có thê 
theo hoàng tử học luyện kỹ thuật dùng giáo nhọn khi đang cỡi voi hay 
không?” 


“Thưa Thế Tôn, ngay cả khi người đó chỉ có một trong những khuyết- 
điểm nói trên, thì người đó cũng không thể theo con học luyện kỹ thuật 
đó, vậy nói chi tới người có cả năm khuyết-điểm đó?” 

57. “Hoàng tử nghĩ sao, này hoảng tử? Ví dụ có người đến đây nghĩ 
rằng: “Hoàng tử Bồ-Đè biết kỹ thuật dùng giáo nhọn khi đang cưỡi voi; tôi 


sẽ theo hoàng tử học luyện kỹ thuật đó." Nếu người đó có niềm-tin, thì 


KINH HOÀNG TỬ BÔ-ĐẺ * 351 


người đó có thể đạt được điều có thể đạt được bởi người có niềm-tin; nếu 
người đó không có bệnh tật, thì người đó có thê đạt được điều có thể đạt 
được bởi người không bệnh tật; nếu người đó là chân thật và chân thành, 
thì người đó có thể đạt được điều có thể đạt được bởi người chân thật và 
chân thành; nếu người đó siêng năng nỗ lực, thì người đó có thể đạt được 
điều có thể đạt được bởi người siêng năng nỗ lực; nếu người đó có trí, thì 
người đó có thể đạt được điều có thể đạt được bởi người có trí. Hoàng tử 
nghĩ sao, này hoảng tử? Một người như vậy có thể theo hoàng tử học 
luyện kỹ thuật dùng giáo nhọn khi đang cỡi voi hay không?” 


“Thưa Thế Tôn, ngay cả khi người đó chỉ có một trong những phẩm- 
chất nói trên, thì người đó cũng có thể theo con học luyện kỹ thuật đó, vậy 
nói chỉ tới người có cả năm phẩm-chất đó?” 

58. “Cũng giống như vậy, này hoàng tử, có năm yếu-tố của sự chuyên- 


cần tu (năm chi tinh-cần). Năm đó là gì? 


(1) Ở đây, một Tỳ kheo có niềm-tin, người đó đặt niềm-tin vào sự giác- 
ngộ của Như Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán [đã tu thành] và 
bậc toàn-giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành tựu về trí-biết đích thực 
(chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu-biết (những) thế 
giới, là người dẫn-dắt tối cao (vô song) của những người cần được thuần 
hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc giác-ngộ [Phật], bậc thế 
tôn'ˆ 

(2) “Rồi người đó không bị bệnh tật và đau đớn, có được hệ tiêu hóa 
điều hòa tốt, không bị quá nóng ruột hay quá lạnh ruột, và có khả năng 
chịu được sự căng thăng khó nhọc của sự chuyên-cần tu. 

(3) “Rồi người đó là chân thật và chân thành, và thể hiện bản thân 
mình đúng như nó thực là trước mặt vị Sư Thầy và những đồng đạo của 
mình trong đời sống tâm linh. 

(4) “Rồi người đó là siêng năng nỗ-lực trong sự dẹp bỏ những trạng 


thái bất thiện và trong sự đảm nhận những trạng thái thiện, kiên định, phát 


352 s Chương 4 


khởi sự nỗ-lực (tính tân) với sự kiên cố, và kiên trì trong sự tu dưỡng 


những phẩm chất thiện. 


(5) “Rồi người đó là có trí; người đó có được trí-tuệ nhận biết sự sinh 
và sự diệt, (loại trí-tuệ) đó là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn 


tới sự hoàn toàn diệt-khô. Đây là năm yêu-tô của sự chuyên-cân tu. 


59. “Này hoàng tử, khi một Tỳ kheo có được năm yếu-tố này của sự 
chuyên-cần tu chấp nhận Như Lai giáo giới cho mình, thì trong bảy năm 
người đó sẽ: bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay 
trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối thượng của đời 
sống tâm linh mà vì (mục tiêu đó) những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ 


đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 


“Nói chi tới bảy năm, này hoàng tử. Khi một Tỳ kheo có được năm 
yếu-tô này của sự chuyên-cần tu chấp nhận Như Lai giáo giới cho mình, 
thì trong sáu năm ... năm năm ... bốn năm ... ba năm ... hai năm ... một 
năm ....... Nói chi tới một năm, này hoàng tử ... thì trong bảy tháng ... 
sáu tháng ... năm tháng ... bốn tháng ... ba tháng ... hai tháng ... một 
tháng ... nửa tháng ...... Nói chi tới nửa tháng, này hoàng tử ... thì trong 
bảy ngày đêm ... sáu ngày đêm ... năm ngày đêm ... bốn ngày đêm ... ba 
ngày đêm ... hai ngày đêm ... một ngày đêm... ... 


“Nói chi tới một ngày đêm, này hoàng tử. Khi một Tỳ kheo có được 
năm yếu-tố này của sự chuyên-cần tu chấp nhận Như Lai giáo giới cho 
mình, thì sau khi được chỉ dẫn trong buổi tối, người đó có thể đạt tới sự 
khác-biệt vào sáng mai; sau khi được chỉ dẫn vào buổi sáng, người đó có 


thê đạt tới sự khác-biệt vào buôi chiêu.” 


60. Sau khi điều này được nói ra, Hoàng tử Bồ-Đề đã nói với đức Thế 
Tôn: “Tuyệt vời là Đức Phật! Tuyệt vời là Giáo Pháp! Tuyệt vời là cách 
Giáo Pháp đã được tuyên thuyết một cách hay khéo! Bởi vì một người 
được chỉ dạy bữa tối có thể đạt đến sự khác-biệt vào sáng mai, và một 


người được chỉ dạy buôi sáng có thê đạt tới sự khác-biệt vào buôi chiêu.” 


KINH HOÀNG TỬ BÔ-ĐẺ * 353 


61. Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Sañjikãputta đã 
nói với Hoàng tử Bồ-Đè: “Thầy Bồ-Đề nói: “Tuyệt vời là Đức Phật! Tuyệt 
vời là Giáo Pháp! Tuyệt vời là cách Giáo Pháp đã được tuyên thuyết một 
cách hay khéo!” Nhưng Thầy Bồ-Đề không nói: “Tôi sẽ quy y nương tựa 
theo Thầy Cồ-Đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo.”” 


“Đừng nói vậy, này Sañjikãputta thân mến, chớ nói như vậy. Tôi đã 
nghe và biết được từ chính miệng mẹ của tôi rằng: Có một lần khi đức Thế 
Tôn đang sống ở Kosambiï trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) 
Ghosita. Lúc đó mẹ ta, bà đang mang thai, đã đến gặp đức Thế Tôn, và 
sau khi kính lễ đức Thế Tôn, bà ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, hoàng tử hay công chúa trong thai con, là ai cũng 
vậy, sẽ quy y nương tựa theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo. Mong đức Thế Tôn ghi nhớ [đứa trẻ] là một đệ tử 
tại gia đã quy y theo đức Thế Tôn suốt đời.” Cũng có một lần khi đức Thế 
Tôn đang sống ở xứ dân Bhagga, ở Surhsumãragira, trong Khu Vườn 
Bhesakalã, ở khu Vườn Nai. Rồi người bảo mẫu của ta, ắm ta bên hông cô 
ấy, đã đến gặp đức Thế Tôn, và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, cô ấy đứng 
qua một bên, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, Hoàng tử Bò-Đề 
này quy y nương tựa theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, và theo Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo. Mong đức Thế Tôn ghi nhớ [đứa trẻ] là một đệ tử 
tại gia đã quy y theo đức Thế Tôn suốt đời. Bây giờ, này Sañjikãputta 
thân mến, đây là lần thứ ba ta quy y nương tựa theo đức Thế Tôn, theo 
Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Kính mong đức Thế Tôn 
ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


354 s Chương 4 


86. KINH ANGULIMALA 
(Angulimala Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Bấy giờ, vào thời đó có một tên cướp trong lãnh địa của Vua Pa- 
senadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều-tất-la) tên là Angulimäla, là kẻ 
giết người, tay nhuốm máu, đấm đá và bạo lực, tàn nhẫn với chúng sinh. 
Những làng mạc, thị trấn, và quận huyện bị giảm dân số bởi hắn. Hắn 
thường xuyên giết người và hắn đeo một vòng hoa làm bằng những ngón 


tay (của người bị hắn giết).339 


3. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Sãvatthï (Xá-vệ) để khất thực. Sau khi đã đi khất thực 
trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, Phật tu xếp chỗ ở của mình, rồi mang theo bình bát và cà sa, lên 
đường dẫn tới chỗ Angulimaäla. Những người chăn bò, người chăn cừu, 
người cày ruộng, và người đi lại nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi trên 
đường dẫn tới chỗ Angulimäla, họ đã nói với đức Thế Tôn: “Này sa-môn, 
đừng đi đường này. Trên đường này có tên cướp Angulimäla, là kẻ giết 
người, tay nhuốm máu, đấm đá và bạo lực, tàn nhẫn với chúng sinh. 
Những làng mạc, thị trấn, và quận huyện bị giảm dân số bởi hắn. Hắn 
thường xuyên giết người và hắn đeo một vòng hoa làm bằng những ngón 
tay. Những người đã đi đường này thành nhóm mười, hai mươi, ba mươi, 
thậm chí bốn mươi, nhưng đều bị rớt vào tay tên cướp Angulimala.” Sau 
khi điều này được nói ra, đức Thế Tôn im lặng đi tiếp. 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba những người chăn bò, người chăn cừu, 
người cày ruộng, và người đi lại nói với đức Thế Tôn điều này, nhưng đức 
Thế Tôn vẫn im lặng và đi tiếp. 

4. Tên cướp Angulimala nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi đến từ xa. Sau 
khi nhìn thấy đức Thế Tôn, hắn nghĩ: “Thật kỳ diệu, thật tuyệt vời! Những 


356 * Chương 4 


người đi đường này thành nhóm mười, hai mươi, ba mươi, thậm chí bốn 
mươi, nhưng họ đều bị rớt vào tay ta. Nhưng giờ sa-môn này đi một mình, 
không aI đi cùng, cứ như tự ép mình (đi nộp mạng) vậy. Vậy sao ta không 
lấy mạng sa-môn này cho rồi?” Rồi Angulimäla mang kiếm và khiên, 


gòng tay kéo cung và run run, và đi theo sát đức Thế Tôn. 


5. Rồi đức Thế Tôn đã thực hiện một màn thần thông khiến cho tên 
cướp Angulimãla, mặc dù đã chạy nhanh hết mức có thể vẫn không bắt 
kịp đức Thế Tôn đang đi bộ bình thường. Rồi tên cướp Angulimala nghĩ: 
“Thật kỳ diệu, thật tuyệt vời! Trước giờ ta có thê bắt kịp cả con voi phóng 
nhanh và tóm lấy nó; ta có thể bắt kịp cả con ngựa phóng nhanh và tóm 
lấy nó. Ta có thê bắt kịp cả chiếc xe ngựa phóng nhanh và tóm lấy nó. Ta 
có thể bắt kịp con hươu phóng nhanh và tóm lấy nó; nhưng bây giờ ta 
đang chạy nhanh hết mức có thể nhưng ta không thê bắt kịp sa-môn này 


lái 


đang đi bộ bình thường!” Hắn đứng lại và gọi to: “Dừng lại, sa-môn kia! 


Dừng lại, sa-môn kia!” 
“Ta đã dừng rồi, này Angulimäla, ngươi cũng dừng lại đi.” 


Rồi tên cướp Angulimäla nghĩ: “Những sa-môn này, là những người 
con của họ tộc Thích-Ca, chỉ nói sự thật, khăng định sự thật; nhưng sa- 
môn này khi vẫn đang đi mà ông ta lại nói: “Ta đã dừng rồi, này Angulim- 


ala, ngươi cũng dừng lại đi.` Hay ta thử hỏi sa-môn này.” 


6. Rồi tên cướp Angulimãla nói với đức Thế Tôn bằng mấy dòng kệ 
này: 
“Này sa-môn, khi ông đang đi, ông lại nói ông đã dừng; 
Nhưng giờ, khi tôi đã dừng, ông lại nói tôi chưa dừng. 
Này sa-môn, tôi hỏi ông về ý nghĩa: 
Theo cách nào ông nói ông thì đã dừng và tôi thì chưa dừng?” 
“Này Angulimäla, ta thì đã dừng mãi mãi, 
Ta kiêng cữ bạo lực đối với chúng sinh; 
Nhưng ngươi thì không kiềm chế bạo lực đối với chúng sinh: 


KINH ANGULIMALA * 351 


Do vậy ta thì đã dừng và ngươi thì chưa dừng.” 


“Ôi, sau bao lâu rồi vị sa-môn này, bậc hiền triết được tôn kính 
Đã đến khu rừng lớn này vì tôi.83! 

Sau khi nghe mấy dòng kệ chỉ dạy Giáo Pháp, 

Tôi sẽ thực sự từ bỏ điều ác mãi mãi.” 

Sau khi nói vậy, tên cướp lây kiếm dao và vũ khí của mình 
Quăng chúng xuống vực sâu 

Tên cướp kính lạy dưới chân bậc Phúc Lành, 

Và xin được xuất gia đi tu. 


Bậc Giác-Ngộ, Bậc Thánh Hiền Đại Bi, 

Vị Thầy của thế gian này có những thiên thần 

Đã nói với tên cướp lời này: “Hãy đến đây, này Tỳ kheo.” 
Và đó là cách tên cướp đã trở thành một Tỳ kheo. 

7. Rồi đức Thế Tôn lên đường trở lại Sãvatthĩ cùng với Angulimäla là 
người hầu cận của mình. Sau khi đi thành nhiều chặng, cuối cùng đức Thế 
Tôn đã đến, và ở đó đức Thế Tôn sống ở SãvatthI trong Khu Vườn Jeta, 
trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


§. Rồi, bấy giờ đám rất đông người tụ tập trước cổng nội cung của Vua 
Pasenadi của xứ Kosala, rất ồn ào và lớn tiếng, họ la lên: “Thưa đức vua, 
tên cướp Angulimäla đang ở trong lãnh địa của đức vua; hắn là kẻ giết 
người, tay nhuốm máu, đấm đá và bạo lực, tàn nhẫn với chúng sinh! 
Những làng mạc, thị trấn, và quận huyện bị giảm dân số bởi hắn! Hắn 
thường xuyên giết người và hắn đeo một vòng hoa làm bằng những ngón 


tay! Đức vua phải tiêu diệt hắn!” 


9. Rồi, vào giữa trưa Vua Pasenadi của xứ Kosala đánh xe ra khỏi 
thành Sãvatthï cùng với đội ky binh gồm năm trăm người lên đường tới 
khu tịnh xá. Nhà vua đi hết phần đường có thể đi bằng xe, rồi sau đó 
xuống khỏi xe và đi bộ đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức Thế 


Tôn, nhà vua ngôi xuông một bên, và đức Thê Tôn mới hỏi nhà vua: “Có 


358 * Chương 4 


chuyện gì vậy, đại vương? Có phải Vua Seniya Bimbisãra (Tần-bà-sa-la) 
của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) đang tấn công đại vương, hay những người 
Licchavi ở Vesalï (Tỳ-xá-ly), hay những ông vua hung bạo khác? 


10. “Thưa Thế Tôn, không phải Vua Seniya Bimbisãra của xứ 
Magadha đang tấn công con, cũng không phải những người Licchavi ở 
VesalI, hay những ông vua hung bạo khác. Nhưng có một tên cướp đang ở 
trong lãnh địa của con tên là Angulimäla, hắn là kẻ giết người, tay nhuốm 
máu, đấm đá và bạo lực, tàn nhẫn với chúng sinh. Những làng mạc, thị 
trần, và quận huyện bị giảm dân số bởi hắn. Hắn thường xuyên giết người 
và hắn đeo một vòng hoa làm bằng những ngón tay. Con cần phải tiêu diệt 


hăn.” 


11. “Này đại vương, ví dụ đại vương gặp tên Angulimaäla đó giờ đã cạo 
bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành; rằng người đó nay đã kiêng cữ sát-sinh, kiêng 
cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo. Sau khi 
kiêng cữ ăn vào ban đêm, người đó chỉ ăn một bữa mỗi ngày, và sống độc- 


thân, có đức-hạnh, thuộc tính cách thiện. Ngài sẽ đối xử người đó ra sao?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu vậy chúng con sẽ kính lễ người đó, hoặc chúng 
con sẽ đứng dậy (lễ phép) vì người đó, hoặc mời người đó chỗ ngồi; hoặc 
chúng con sẽ mời người đó nhận những y-phục, thức ăn, chỗ ở, và thuốc 
thang với chu cấp cho người bệnh; hoặc chúng con sẽ thu xếp cho người 
đó sự bảo hộ hợp pháp, sự canh phòng, và sự bảo vệ. (Vì sao vậy? Bởi vì 
người đó đã mất tư cách trước đây của mình là một tên cướp, và giờ chỉ 
được coi là một sa-môn). Nhưng, thưa Thế Tôn, làm sao một tên thất đức, 
một kẻ thuộc tính cách ác như vậy mà có thể có được giới-hạnh và sự 


kiêm-chê như vậy?” 


12. Lúc đó ngài Angulimãla đang ngôi không xa đức Thế Tôn. Rồi đức 
Thế Tôn mới chỉ bằng tay phải và nói với Vua Pasenadi của xứ Kosala: 


“Này đại vương, đây chính là Angulimala.” 


Vua Pasenadi đã sợ hãi, hoảng hôt, và hoảng sợ. Biệt điêu này, đức 


KINH ANGULIMALA * 359 


Thế Tôn đã nói với ông: “Này đại vương, đừng sợ. Chăng có gì để đại 


vương sợ hãi từ người đó.” 


Rồi sự sợ hãi, sự hoảng hốt, và sự hoảng sợ của nhà vua đã lắng xuống. 
Nhà vua đến chỗ thầy Angulimäla và hỏi: “Thưa thầy, có phải thánh tăng 


đây thực sự là Angulimala?” 
“Dạ đúng, thưa đại vương.” 


“Thưa thầy, cho hỏi cha thầy thuộc gia đình nào? Mẹ thầy thuộc gia 


đình nào?” 


“Thưa đại vương, cha tôi là một người họ Gagøa; mẹ tôi là một người 


họ MantänI.” 


“Chúc cho “con trai của Gagga và Mantamˆ [Gagga Mantaniputta; tức 
là Angulimala| nghỉ ngơi vui lòng. Tôi sẽ cúng dường y-phục, thức ăn, 


+3. 99 


chỗ ở, và thuộc thang cho “con trai của Gagga và Mantãni'. 


13. Ngay lúc đó thầy Angulimäla đã là một người sống tu trong rừng, 
người chỉ ăn thức ăn khất, người mặc y-phục làm từ giẻ rách, và chỉ có tối 
đa ba bộ y. Nên thây ấy trả lời: “Đã đủ rồi, thưa đại vương, ba bộ y của tôi 
là đầy đủ rồi.” 

Rồi Vua Pasenadi quay lại đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và thưa: 
“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn, thật tuyệt vời là cách đức Thế Tôn đã thuần 
hóa những người không được thuần hóa, mang lại sự bình an cho những 
người không được bình an, và dẫn tới Niết-bàn những người chưa đi tới 
Niết-bàn. Thưa Thế Tôn, bản thân chúng con không thê thuần hóa tên 
cướp đó bằng vũ lực và vũ khí, nhưng đức Thế Tôn đã thuần hóa tên cướp 
mà không cần vũ lực hay vũ khí. Và giờ, thưa Thế Tôn, chúng con xin 


phép đi về. Chúng con bận bịu và có nhiêu việc phải làm.” 
“Này đại vương, ngài cứ tùy tiện mà đi.” 


Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào 


đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi ra. 


360 * Chương 4 


14. Rồi, vào buổi sáng, thầy Angulimäla mặc y-phục, mang theo bình 
bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï để khát thực. Khi thầy đang đi bộ khất 
thực từ nhà này sang nhà kia trong thành SãvatthT, thầy nhìn thấy một phụ 
nữ đang khó đẻ, đang đau đớn vì khó đẻ. Khi nhìn thấy vậy, thầy ấy nghĩ: 
“Chúng sinh sao mà đau khổ! Thực sự, chúng sinh sao mà đau khổ!”332 


Sau khi đã đi khất thực trong thành SãvatthT, sau khi trở về sau một 
vòng khất thực, sau khi ăn trưa, thầy ấy đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 
Thế Tôn và ngồi xuống một bên, và thưa: “Thưa Thế Tôn, vào buổi sáng 
này, con mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï để 
khất thực. Khi con đang đi bộ khất thực từ nhà này sang nhà kia trong 
thành SãvatthT, con nhìn thấy một phụ nữ đang khó đẻ, đang đau đớn vì 
khó đẻ. Khi nhìn thấy vậy, con nghĩ: “Chúng sinh sao mà đau khổ! Thực 


sự, chúng sinh sao mà đau khô!” 


15. “Này Angulimäla, trong trường hợp này thầy hãy vô lại thành 
SävatthT và nói với người phụ nữ đó: “Này chị, từ lúc sinh ra tới giờ tôi 
không nhớ mình đã cố ý giết hại một chúng sinh nào. Bằng sự thật này, 
cầu cho chị được khỏe mạnh và đứa bé được khỏe mạnh!?” 


“Thưa Thê Tôn, nói vậy chăng phải con đã cô ý nói dôi hay sao, bởi vì 


con đã từng cô ý giêt rât nhiêu người mà?” 


“Vậy thì, này Angulimala, hãy đi vô thành Savatth1 và nói với người 
phụ nữ đó: “Này chị, từ lúc sinh ra tới giờ tôi không nhớ mình đã có ý giết 
hại một chúng sinh nào. Bằng sự thật này, cầu cho chị được khỏe mạnh và 
đứa bé được khỏe mạnh!?”833 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Angulimäla đáp lại, và sau khi vô lại thành 
Sãvatthi, thầy nói với người phụ nữ đó: “Này chị, từ lúc sinh ra tới giờ tôi 
không nhớ mình đã cô ý giết hại một chúng sinh nào. Bằng sự thật này, 
cầu cho chị được khỏe mạnh và đứa bé được khỏe mạnh!” Rồi người phụ 


nữ và đứa bé đêu khỏe mạnh sau khi sinh ra. 


16. Không lâu sau đó, sau khi sống một mình, thu mình, chuyên chú, 


KINH ANGULIMALA ° 361 


nhiệt thành, và kiên định (tu tập), thầy Angulimäla, bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và 
an trú trong mục-tiêu tối thượng của đời sống tâm linh mà vì (mục tiêu) đó 
những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sông 
xuất gia tu hành. Thầy ấy đã trực tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh 
đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Và thầy Angulimäla đã trở thành một trong 


những vị A-la-hán. 


17. Sau đó, vào một buổi sáng, thầy Angulimala mặc y-phục, mang 
theo bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï để khất thực. Bấy giờ, lúc đó 
có mấy người quăng đá cục vào người thầy Angulimäla, mấy người khác 
quăng gậy gọc vào người thầy ấy, và mấy người khác quăng miếng chậu 
vào người thầy ấy. Rồi, với máu chảy từ đầu bị chảy máu, bình bát bị đập 
bể, cà sa bị xé rách, thầy Angulimala đã đến chỗ đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn nhìn thấy thầy ấy đi đến từ xa và nói với thầy ấy: “Hãy chịu đựng, 
này bà-la-môn! Hãy chịu đựng, này bà-la-môn! Ngay tại đây và bây giờ 
thầy đang nếm trải quả của những nghiệp mà lẽ ra vì chúng thầy đã sẽ 
phải bị tra tấn trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn 


năm, ”53 


18. Sau đó, trong khi thầy Angulimãla đang ở một mình trong nơi ấn 
thiền trải nghiệm niềm chân-phúc của sự giải-thoát, thầy ấy đã thốt lên lời 
cảm khái này:°Š 

“Ai đã từng sống lơ tâm phóng dật 

Và sau đó không còn lơ tâm phóng dật, 
Thì người đó chiếu sáng thế giới này, 
Như mặt trăng không còn bị mây mờ. 

Ai kiêm điểm những điều ác mình đã làm, 
Bằng cách làm những điều thiện, 

Thì người đó chiếu sáng thế giới này, 


Như mặt trăng không còn bị mây mờ. 


362 * Chương 4 


Tỳ kheo trẻ là người dành hết mọi nỗ-lực 

Đề tu theo giáo lý của Phật, 

Thì người đó chiếu sáng thế giới này, 

Như mặt trăng không còn bị mây mờ. 

Mong những kẻ thù của tôi nghe kinh về Giáo Pháp, 

Mong họ dành hết ưu tiên theo giáo lý của Phật, 

Mong những kẻ thù của tôi biết chờ đợi những bậc thiện nhân, 
Là người dẫn dắt người khác nhận lấy Giáo Pháp. 


Mong những kẻ thù của tôi thường xuyên biết lắng nghe, 

Và nghe Giáo Pháp của những bậc thuyết giảng về sự nhẫn-nhịn, 
Những aI nói lời khen ngợi sự tự-t, 

Mong họ sống theo những hành động tử-tế. 


Bởi vì như vậy sẽ không muốn hại người nào, 

Họ cũng không nghĩ làm hại chúng sinh khác, 

Đó là những người bảo vệ tất cả chúng sinh, dù yếu hay mạnh, 
Mong họ đạt được sự bình-an bao trùm. 

Người làm ống thì dẫn dắt nước, 

Người làm cung vót thẳng tên, 


Người thợ mộc bào thắng gỗ, 





Nhưng bậc hiền trí thì tìm cách thuần phục bản thân. 


Có người thuần phục bằng sự đánh đấm, 

Có người thuần phục bằng gậy gọc, có người bằng roi vọt; 
Nhưng tôi đã được thuần phục bởi một người, 

Là người không dùng gậy gộc hay vũ khí. 
“Vô-hại' là tên thật của tôi, 

Cho dù tôi đã quá nguy-hiểm trong quá khứ.53% 
Tên thật hôm nay tôi mang mới đúng thực: 


Vì tôi không còn hại chúng sinh nào nữa. 


Mặc dù tôi từng sống làm tên cướp 


KINH ANGULIMALA * 363 


Với biệt danh là “Vòng đeo làm bằng ngón tay”, 

“Kẻ tàn ác” đó đã bị đại lũ cuốn đi rồi, 

Còn tôi đã quy y theo Phật. 

Mặc dù tôi từng tay nhuốm máu 

Với biệt danh “Vòng đeo làm bằng ngón tay", 

Hãy nhìn chỗ nương-tựa tôi đã tìm thấy: 

Sự trói-buộc hiện-hữu đã được cắt đứt. 

Trong khi tôi đã làm nhiều điều ác 

Dẫn tới sự tái sinh trong những cõi dữ, 

Nhưng nghiệp quả đã xảy đến với tôi ngay trong kiếp này, 


Nên giờ tôi ăn (thức ăn của thí chủ) mà không mang nợ.®°7 


Số đông là những người ngu và không có sự khôn ngoan, 
Họ buông thả bản thân cho sự lơ tâm phóng dật. 

Nhưng những người có trí thì phòng hộ sự chuyên chú, 
Và coi đó là điều thiện lớn lao nhất của mình. 

Đừng buông thả theo sự lơ tâm phóng dật 

Đừng tìm kiếm khoái lạc trong những khoái-lạc giác quan, 
Mà hãy thiền định với sự chuyên chú 

Làm vậy mới đạt tới niềm chân phúc hoàn hảo. 

Vậy xin mời đến với đường tôi đã chọn, 

Và giữ vững nó, nó không phải là lựa chọn tôi tệ; 

Trong tất cả mọi giáo lý có thể nương tựa, 

Tôi đã gặp được chính loại tốt nhất. 

Vậy xin mời đến với đường tôi đã chọn, 

Và giữ vững nó, nó không phải là lựa chọn tôi tệ; 

Tôi đã chứng ngộ ba loại trí-biết (tam minh), 

Và đã làm xong tất cả những điều Phật đã dạy.” 


364 s Chương 4 


87. KINH ÁI SINH 
(Piyajatika Suffa) 


1. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Bây giờ, vào lúc đó có một đứa con trai yêu dâu duy nhât của một 
gia chủ mới chêt. Sau khi con ông chêt, ông chăng còn muôn làm việc hay 
ăn uông gì. Ông cứ đi vô nghĩa địa và khóc than: “Đứa con duy nhât của 


cha, con ở đâu rôi? Đứa con duy nhât của cha, con ở đâu rôi?” 


3. Rôi gia chủ đó đã đên gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngôi 
xuông một bên. Rôi đức Thê Tôn đã nói với ông: “Này gia chủ, các căn 
của chú không như các căn của một người đang làm chủ tâm của mình. 


Các căn của chú bị rôi loạn.” 


“Thưa thây, làm sao các căn của tôi không bị rôi loạn? Vì con trai yêu 
dâu duy nhât của tôi đã chêt. Từ khi nó chêt tôi không còn muôn làm việc 
hay ăn uông gì. Tôi cứ đi vô nghĩa địa và khóc than: “Đứa con duy nhât 


của cha, con ở đâu rôi? Đứa con duy nhât của cha, con ở đâu rôi?” 


“Đúng là vậy, này gia chủ, đúng là vậy! Sự buôn sầu, than khóc, đau 
khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng được sinh ra từ những người mình yêu dấu, 
khởi sinh từ những người mình yêu dấu (do ái sinh khổ; tình cảm luyến ái 
sinh khổ).” 


“Thưa thầy, ai lại nghĩ (đỗ thừa) răng “sự buồn sầu, than khóc, đau 
khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng được sinh ra từ những người mình yêu dấu, 
khởi sinh từ những người mình yêu dấu. Thưa thầy, (nên nói) chỉ có sự 
hạnh phúc và vui sướng được sinh ra từ những người mình yêu dấu, khởi 
sinh từ những người mình yêu dấu.” Rồi, do không hài lòng với lời nói 
của đức Thế Tôn, không chấp nhận điều đó, gia chủ đã đứng dậy khỏi chỗ 


ngÔi và ra vê. 


4. Bây giờ, lúc đó có mây người cờ bạc đang chơi xí ngâu xúc xắc 


366 * Chương 4 


không xa chỗ đức Thế Tôn đang ở. Rồi gia chủ đó đến chỗ mấy người cờ 
bạc và nói: “Này các ông, tôi đã đến chỗ sa-môn Côồ-đàm, và sau khi kính 
lễ ông ta, tôi ngồi xuống một bên. Sau khi tôi đã ngồi, sa-môn Cô-đàm đã 
nói với tôi: “Này gia chủ, các căn của chú không như các căn của người 
làm chủ tâm của mình' ... [nu mục 3 kế trên] ...” Rồi, do không hài lòng 
với lời nói của sa-môn Cổ-đàm, không chấp nhận điều đó, tôi đã đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi và ra về.” 

“Đúng là vậy, này gia chủ, đúng là vậy! (Nên nói) chỉ có sự hạnh phúc 
và vui sướng được sinh ra từ những người mình yêu dấu, khởi sinh từ 


những người mình yêu dâu.” 
Rôi gia chủ ra về nghĩ răng: “ “Fa đông ý với mây người cờ bạc.” 


5. Chuyện này cuối cùng cũng đồn tới hoàng cung. Rồi Vua Pasenadi 
của xứ Kosala mới nói với Hoàng Hậu Mallikã: “Này Mallikã, điều này đã 
được nói bởi sa-môn Cô-đàm: “sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, 
và tuyệt vọng được sinh ra từ những người mình yêu dấu, khởi sinh từ 
những người mình yêu dấu.”” 


“Thưa bệ hạ, nếu điều đó do đức Thế Tôn nói, thì đúng là như vậy.” 


“Cho dù sa-môn Côổ-đàm nói điều gì Mallikã cũng luôn ngưỡng mộ tán 
thành như vây: “Thưa bệ hạ, nếu điều đó do đức Thế Tôn nói, thì đúng là 
như vậy.” Giống như một học sinh luôn ngưỡng mộ tán thành bất cứ điều 
gì thầy của nó nói: “Đúng là vậy, thưa thầy, đúng là vậy!”; tương tự như 
vậy, này Mallikã, dù sa-môn Cồ-đàm nói điều gì, Mallikã cứ luôn ngưỡng 
mộ tán thành như vây: “Thưa bệ hạ, nếu điều đó do đức Thế Tôn nói, thì 
đúng là như vậy." Thôi hãy đi chỗ khác đi, này Mallikã!” 


6. Rồi Hoàng Hậu Mallikã mới nói với bà-la-môn Nã|ijangha: “Này bà- 
la-môn, ông hãy nhân danh ta đến gặp đức Thế Tôn và kính lễ với đầu cúi 
xuống bàn chân đức Thế Tôn để kính lễ, và hỏi thăm đức Thế Tôn đã hết 
bệnh và hết đau và khỏe, mạnh, an trú thư thái hay chưa, thưa rằng: “Thưa 


Thế Tôn, Hoàng Hậu Mallikã xin kính lễ đức Thế Tôn với đầu cúi xuống 


KINH ÁI SINH ° 367 


bàn chân đức Thế Tôn, và hỏi thăm đức Thế Tôn đã hết bệnh ... và an trú 
thư thái hay chưa. Rồi thưa điều này: “Thưa Thế Tôn, có phải đây là lời 
do đức Thế Tôn nói ra hay không: “Sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng được sinh ra từ những người mình yêu dấu, khởi sinh 
từ những người mình yêu dấu.”?° Rồi hãy nghe kỹ điều đức Thế Tôn trả 
lời và về báo lại với ta; vì những Như Lai không nói điều không thật.” 


”? 


“Dạ, thưa hoàng hậu”, bà-la-môn đáp lại, và ông ta đi đến gặp đức Thế 
Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi 
thân thiện, ông ngồi xuống một bên, và thưa lại ... (/oàn bộ nội dung hoàng 


tử đã dặn).” 


7. “Đúng là vậy, này bà-la-môn, đúng là vậy! Sự buồn sầu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng được sinh ra từ những người mình yêu 
dấu, khởi sinh từ những người mình yêu dấu.” 

“Này bà-la-môn, từ câu chuyện này có thể hiểu được cách mà “sự buồn 
sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng được sinh ra từ những 
người mình yêu dấu, khởi sinh từ những người mình yêu dấu.” Một lần nọ 
cũng ở xứ Sävatth1 này có một phụ nữ có mẹ chết. Vì mẹ cô ta chết, cô ta 
trở nên điên tiếc, mắt trí, và cứ đi lang thang khắp đường xá, khắp ngã ba 
ngã tư, và gặp ai cũng hỏi: “Ông có thấy mẹ tôi không? Chị có thấy mẹ tôi 
không?” 

8.—14. “Và từ câu chuyện này cũng có thể hiểu được cách mà “sự buồn 
sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng được sinh ra từ những 
người mình yêu dấu, khởi sinh từ những người mình yêu dấu.” Một lần nọ 
cũng ở xứ Sãvatthï này có một phụ nữ có cha chết ... có anh chết ... có 
chị chết ... có con gái chết ... có con trai chết ... có chồng chết. Vì chồng 
ta chết, cô ta trở nên điên tiếc, mất trí, và cứ đi lang thang khắp đường xá, 
khắp ngã ba ngã tư, và gặp ai cũng hỏi: “Ông có thấy chồng tôi không? 
Chị có thấy chồng tôi không?” 


15.—21. “Và từ câu chuyện này cũng có thê hiểu được cách mà “sự buồn 


sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng được sinh ra từ những 


368 * Chương 4 


người mình yêu dấu, khởi sinh từ những người mình yêu dấu.” Một lần nọ 
cũng ở xứ Sãvatthï này có một đàn ông có cha chết ... có anh chết ... có 
chị chết ... có con gái chết ... có con trai chết ... có vợ chết. Vì vợ ông ta 
chết, ông ta trở nên điên tiếc, mất trí, và cứ đi lang thang khắp đường xá, 
khắp ngã ba ngã tư, và gặp ai cũng hỏi: “Ông có thấy vợ tôi không? Chị có 
thấy vợ tôi không?” 


22. “Và từ câu chuyện này có thê hiểu được cách mà “sự buôn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng được sinh ra từ những người mình 
yêu dấu, khởi sinh từ những người mình yêu dấu. Một lần nọ cũng ở xứ 
SãvatthT này có một phụ nữ đến sống chung với gia đình người thân của 
cô ta. Những người thân của cô ta muốn cô li dị với chồng cô ta và họ 
muốn gả cô ta cho một người khác mà cô không muốn. Rồi cô ta mới nói 
với chồng cô ta: 'Này chồng, những người thân của tôi muốn tôi li dị 
chồng và họ gả tôi cho một người khác tôi không muốn." Rồi người chồng 
(vì yêu dấu vợ, muốn giữ vợ cho mình) đã chặt vợ thành hai khúc và tự 
mồ bụng mình chết theo, anh ta nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ tái ngộ trong kiếp 
sau." Từ câu chuyện này cũng có thể hiểu được cách mà “sự buôn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng được sinh ra từ những người 
mình yêu dấu, khởi sinh từ những người mình yêu dấu.” 

23. Rồi, sau khi hài lòng và vui mừng với lời nói của đức Thế Tôn, bà- 
la-môn Nãlijangha đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và đi về gặp Hoàng Hậu Mal- 
likã, và kế lại toàn bộ cuộc nói chuyện với đức Thế Tôn. 

24. Rồi Hoàng Hậu Mallikã đến gặp Vua Pasenadi của xứ Kosala và 
hỏi nhà vua: “Ngài nghĩ sao, này bệ hạ? Công chúa VajTrT là người ngài 
yêu dấu phải không?” 

“Đúng vậy, này Mallikã, Công chúa VajTrï là người ta yêu dấu.” 
“Ngài nghĩ sao, này bệ hạ? Nếu có sự thay đổi và biến có??° nào xảy ra 
trong Công chúa Vaj1r1, thì “sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và 


tuyệt vọng” có khởi sinh trong ngài không?” 


KINH ÁI SINH ° 369 


“Sự thay đôi và biên cô trong Công chúa VajTrT có nghĩa là sự biên đôi 
trong cuộc đời của ta. Làm sao mà “sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu 


phiền, và tuyệt vọng” không khởi sinh trong ta?” 


“Này đại vương, chính vì vậy, chính vì chiêu theo điêu này, nên đức 
Thê Tôn, người biệt và thây, bậc A-la-hán, bậc toàn giác, mới nói răng: 
“Sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng được sinh ra từ 


những người mình yêu dấu, khởi sinh từ những người mình yêu dấu.) 


25.—28. “Ngài nghĩ sao, này bệ hạ? Thánh Hoàng Hậu Vãsabha là người 
ngài yêu dấu phải không?”... Tướng quân (hoàng tử) Vidũdabha là người 
ngài yêu dấu phải không?”... Thiếp đây là người ngài yêu dấu phải 
không? ... Kãsi và Kosala là xứ sở ngài yêu dấu phải không?”8° 

“Đúng vậy, này Mallikã, Kãsi và Kosala là xứ sở ta yêu dấu. Nhờ có 
Kãsi và Kosala chúng ta dùng gỗ đàn hương Kãsi và mang vòng hoa, dầu 


thơm, và phân sáp.” 


“Ngài nghĩ sao, này bệ hạ? Nêu có sự thay đôi hay biên cô nào xảy ra 
ở Kãsi và Kosala, thì “sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt 


vọng” có khởi sinh trong ngài không?” 


“Sự thay đôi và biên cô ở Kãsi và Kosala có nghĩa là sự biên đôi trong 
cuộc đời của ta. Làm sao mà “sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, 


và tuyệt vọng” không khởi sinh trong ta?” 


“Này đại vương, chính vì vậy, chính vì chiếu theo điều này, nên đức 
Thế Tôn, người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc toàn giác, mới nói rằng: 
“Sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng được sinh ra từ 
những người (và những thứ) mình yêu dấu, khởi sinh từ những người (và 
những thứ) mình yêu dấu.”” 

29. “Thật kỳ diệu, này Mallika, thật tuyệt vời là cách đức Thế Tôn đã 
thâm nhập bằng trí-tuệ và nhìn thấy bằng trí-tuệ! Hãy đến đây, này Mal- 


likã, hãy mang cho ta nước thanh tây.”%49 


Rôi Vua Pasenadi của xứ Kosala đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và 


370 s Chương 4 


xếp lại phần y trên một vai, nhà vua chấp tay kính lễ về hướng đức Thế 
Tôn đang ở, và đọc lời cảm thán này ba lần: “Tôn vinh đức Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, bậc toản giác! Tôn vinh đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn 


|?? 


giác! Tôn vinh đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn giác 


88. KINH TÁM VẢI NGOẠI NHẬP 
(Bahitika Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Rồi, vào buồi sáng, ngài Änanda mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Sãävatthï (Xá-vệ) để khất thực. Sau khi đã đi khất thực 
trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, thầy ấy đến Khu Vườn Phía Đông, trong khu Lâu Đài của Mẹ của 
Migara, để an trú qua ngày. 


3. Bấy giờ, vào lúc đó Vua Pasenadi của xứ Kosala đã cỡi voi 
Ekapundarika và đi ra khỏi thành SãvatthT vào giữa trưa. Nhà vua nhìn 
thấy thầy Ananda đang đi đến từ xa, và nhà vua hỏi quan thượng thư 
Sirivaddha: “Đó là thầy Änanda, có phải không?”—“Dạ đúng, thưa đại 
vương, đó là thầy Änanda.” 


4. Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala nói với một người vủa ông: “Này 
thiện hữu, hãy đến chỗ thầy Änanda và nhân danh ta kính lễ với đầu cúi 
xuống chân thầy ấy và thưa: “Thưa thầy, Vua Pasenadi của xứ Kosala kính 
lễ với đầu nhà vua cúi xuống chân thầy Ananda.? Rồi thưa điều này: 
“Thưa thầy Änanda, nếu thầy không có công việc gấp, xin thầy nán lại 


chôc lát, vì lòng bi-mân.”” 


5. “Dạ, thưa đại vương”, người đó đáp lại, và đi đến gặp thầy Änanda 
... (làm đúng như nhà vua dặn) ... Rồi thưa điều này: “Thưa thầy Ãnanda, 
nếu thầy không có công việc gấp, xin thầy nán lại chốc lát, vì lòng bi- 


mãn.” 


6. Thầy Änanda đồng ý trong im lặng. Rồi Vua Pasenadi đã cỡi voi đi 
hết đoạn đường voi có thể đi được, sau đó nhà vua xuống voi và đi bộ đến 
chỗ thầy Änanda. Sau khi kính lễ, nhà vua đứng qua một bên, và thưa với 
thầy Ananda: “Thưa thầy Änanda, nếu thầy không có công việc gấp, xin 


372 s Chương 4 


thầy ghé lại chỗ bờ sông Aciravafi, vì lòng bi-mẫn.” 


7. Thầy AÃnanda đồng ý trong im lặng. Thầy ấy đi đến chỗ bờ sông 
Aciravati và ngồi xuống dưới gốc cây trên chỗ ngồi đã dọn sẵn. Rồi vua 
Pasenadi đến gặp. Sau khi kính lễ, nhà vua đứng quan một bên, và thưa 
với thầy Änanda: “Thưa thầy, đây là tấm thảm của voi. Mời thầy Änanda 
ngồi lên đó.” 

“Không cần đâu, này đại vương. Đại vương ngồi xuống đi. Tôi đang 
ngồi trên tắm lót của tôi rồi.” 

§. Vua Pasenadi của xứ Kosala ngồi xuống chỗ ngồi đã được lót sẵn và 
nói: “Thưa thầy Änanda, liệu đức Thế Tôn có hành vi bằng thân theo cách 
mà đức Thế Tôn có thể bị chỉ trích (quở trách, bài bác) bởi những tu sĩ và 
bà-la-môn hay không?” 


“Này đại vương, đức Thế Tôn không hành vi bằng thân theo cách nào 


mà đức Thê Tôn có thê bị chỉ trích bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí.” #! 


“Thưa thầy Änanda, liệu đức Thế Tôn có hành vi bằng lời-nói ... hành 
vi bằng tâm theo cách mà đức Thế Tôn có thê bị chỉ trích bởi những tu sĩ 


và bà-la-môn hay không?” 


“Này đại vương, đức Thế Tôn không hành vi bằng lời-nói ... hành vi 
bằng tâm theo cách nảo mà đức Thế Tôn có thê bị chỉ trích bởi những tu sĩ 


và bà-la-môn có trí.” 


9. “Thật kỳ diệu, thưa thầy, thật tuyệt vời! Vì cái điều chúng tôi không 
thê diễn đạt đầy đủ bằng câu hỏi giờ đã được giải đáp đầy đủ bởi thầy 
Änanda băng câu trả lời cho câu hỏi đó. Chúng tôi không công nhận giá trị 
nào trong lời chê bai chỉ trích người khác được nói ra bởi những người 
ngu ngốc vô minh, những người nói mà không điều tra và đánh giá; nhưng 
chúng tôi công nhận giá trị của lời chê trách chỉ trích người khác được nói 
ra bởi những người có trí, thông minh và hiểu biết sau khi đã điều tra và 
đánh giá. 


10. “Giờ, thưa thầy Ananda, loại hành vi thân (thân hành) nào sẽ bị chỉ 


KINH TÁM VẢI NGOẠI NHẠP s 373 


trích bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí?” 
“Bắt kỳ hành vi thân nào là bất thiện, này đại vương.” 
“Giờ, thưa thầy Änanda, loại hành vi thân nào là bất thiện?” 
“Bất kỳ hành vi thân nảo là tội lỗi [đáng chê trách], này đại vương.” 
“Giờ, thưa thầy Ananda, loại hành vi thân nào là tội lỗi?” 
“Bất kỳ hành vi thân nào là đưa đến khổ đau, này đại vương.” 
“Giờ, thưa thầy Ananda, loại hành vi thân nào là đưa đến khô đau?” 
“Bất kỳ hành vi thân nào có những kết quả khổ đau, này đại vương.” 


“Giờ, thưa thầy Änanda, loại hành vi thân nào có những kết quả khổ 
đau?” 


“Bất cứ hành vi thân nào dẫn đến khổ đau cho mình, hay khổ đau cho 
người (chúng sinh) khác, hay khổ đau cho cả mình và người khác, và bởi 
do hành vi đó những trạng thái bất thiện gia tăng và những trạng thái thiện 
gia giảm. Hành vi thân như vậy sẽ bị chỉ trích bởi những tu sĩ và bà-la- 


môn có trí, này đại vương.”? 


11. “Giờ, thưa thầy Ananda, loại hành vi lời-nói nào sẽ bị chỉ trích bởi 
những tu sĩ và bà-la-môn có trí?” 


“Bất kỳ hành vi lời-nói nào là bất thiện, này đại vương ... [7é? ứục 


1? 


tương tự như mục 10 kế trên, chỉ thay “thân” bằng “lời-nói”]...” 
12. “Giờ, thưa thầy Ananda, loại hành vi tâm nào sẽ bị chỉ trích bởi 
những tu sĩ và bà-la-môn có trí?” 
“Bất kỳ hành vi tâm nào là bất thiện, này đại vương ... [7ié? fục fương 


^ a3 


tự như mục 10 kế trên, chỉ thay “thân” bằng “tâm”]... ” 


13. “Giờ, thưa thầy Änanda, có phải đức Thế Tôn chỉ đề cao sự dẹp bỏ 
tất cả mọi trạng thái bắt thiện?” 


“Này đại vương, Như Lai đã dẹp bỏ tất cả những trạng thái bất thiện và 


374 s Chương 4 


bậc ấy có được những trạng thái thiện.”88 


14. “Giờ, thưa thầy Ananda, loại hành vi thân nào không bị chỉ trích 


bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí?” 
“Bất kỳ hành vi thân nảo là thiện, này đại vương.” 
“Giờ, thưa thầy Ananda, loại hành vi thân nào là thiện?” 
“Bất kỳ hành vi thân nào là không tội lỗi, này đại vương.” 
“Giờ, thưa thầy AÄnanda, loại hành vi thân nào là không tội lỗi?” 
“Bắt kỳ hành vi thân nào là không đưa đến khổ đau, này đại vương.” 


“Giờ, thưa thầy Änanda, loại hành vi thân nào là không đưa đến khổ 
đau?” 


“Bắt kỳ hành vi thân nào có những kết quả an lạc, này đại vương.” 


“GIờ, thưa thầy Ananda, loại hành vi thân nào có những kết quả an 
lạc?” 


“Bất cứ hành vi thân nào không dẫn đến khổ đau cho mình, hay khổ 
đau cho người (chúng sinh) khác, hay khổ đau cho cả mình và người khác, 
và bởi do hành vi đó những trạng thái bất thiện gia giảm và những trạng 
thái thiện gia tăng. Hành vi thân như vậy sẽ không bị chỉ trích bởi những 
tu sĩ và bà-la-môn có trí, này đại vương.” 

15. “Giờ, thưa thầy Änanda, loại hành vi lời-nói nào không bị chỉ trích 
bởi những tu sĩ và bà-la-môn có trí?” 

“Bất kỳ hành vi lời-nói nào là thiện, này đại vương ... [7ié? tục tương 


^ a3 


tự nhự mục 14 kế trên, chỉ thay “thân” bằng “lời-nói"”]....” 
16. “Giờ, thưa thầy Ananda, loại hành vi tâm nào không bị chỉ trích bởi 
những tu sĩ và bà-la-môn có trí?” 
“Bất kỳ hành vi tâm nảo là thiện, này đại vương ... [7/ếp fục tương fự 


như mục 14 kế trên, chỉ thay “thân” bằng “tâm”]... ” 


KINH TÁM VẢI NGOẠI NHẬẠP s 315 


17. “Giờ, thưa thầy Änanda, có phải đức Thế Tôn chỉ đề cao sự tích 


tạo tất cả những trạng thái thiện?” 


“Này đại vương, Như Lai đã dẹp bỏ tất cả những trạng thái bất thiện và 
bậc ấy có được những trạng thái thiện.” 


18. “Thật kỳ diệu, thưa thầy, thật tuyệt vời là cách điều đó đã được 
giảng giải một cách hay khéo bởi thầy Änanda! Và chúng tôi hài lòng và 
vui lòng bởi điều đã được giảng giải một cách hay khéo bởi thầy. Thưa 
thầy, chúng tôi càng hài lòng và vui lòng như vậy bởi điều đã được giảng 
giải một cách hay khéo bởi thầy Änanda nếu thầy nhận lấy voi báu này, 
chúng tôi xin tặng cho thầy; nếu thầy nhận lây ngựa báu này, chúng tôi xin 
tặng cho thây; nếu thầy nhận lẫy huê lợi của một ngôi làng, chúng tôi xin 
tặng cho thầy. Nhưng, thưa thầy, chúng tôi biết những thứ này thầy Änan- 
da không thể nhận lẫy. Nhưng, thưa thầy, có một tắm vải ngoại nhập này 
của tôi,” nó được cuộn trong cán cây dù và gửi tới cho tôi bởi Vua A-xà- 
thế (Ajãtasattu) của xứ Ma-kiệt-đà (Magadha), nó dài mười sáu sải tay và 


rộng tám sải tay. Mong thầy Änanda hãy nhận nó vì lòng bi-mẫn.” 
“Không cần đâu, này đại vương. Tôi đã có đủ ba bộ y rồi.” 


19. “Thưa thầy, sông Aciravati cả thầy Änanda và chúng tôi đều thấy 
khi có mây lớn mưa trên núi nguồn thì nước của sông chảy tràn hai bên 
bờ. Cũng giống như vậy, thưa thầy Änanda, thầy có thể dùng tắm vải này 
làm ba bộ y cho thầy, còn ba bộ y cũ thầy có thể chia cho những người 
đồng đạo của thầy trong đời sống tâm linh. Theo cách này, sự cúng dường 
của chúng tôi sẽ chảy tràn hai chỗ. Thưa thầy Änanda, mong thầy chấp 
nhận tắm vải này.” 

20. Thầy Änanda nhận tâm vải. Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala nói: 
“Và giờ, thưa thầy, chúng tôi đi đây. Chúng tôi bận bịu và có nhiều việc 
phải làm.” 

“Ngài cứ tùy tiện đi, này đại vương.” 


Rôi Vua Pasenadi của xứ Kosala, sau khi đã hài lòng và vui mừng với 


376 s Chương 4 


lời dạy của thầy Änanda, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau khi kính chào 
thầy Änanda, giữ thầy ở hướng bên phải họ và đi về. 


21. Rồi không lâu sau khi nhà vua đi khỏi, thầy Ananda đã đến gặp đức 
Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, và kể lại toàn bộ 
cuộc đối thoại với Vua Pasenadi của xứ Kosala, và trình tắm vải cho đức 
Thế Tôn thấy. 

22. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, đó là 
là một ích lợi cho Vua Pasenadi của xứ Kosala, đó là một ích lợi lớn lao 
cho Vua Pasenadi của xứ Kosala rằng nhà vua đã có được cơ hội gặp và tỏ 
lòng kính trọng đối với thầy Änanda.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


89. KINH NHỮNG BẢO THÁP GIÁO PHÁP 
(Dhamưmnacetiya Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ dân 


Thích-Ca (Sakya) ở chỗ có một thị trần của họ tên là Medalumpa. 


BÀ Bấy giờ, lúc đó có Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều- 
tất-la) đã đến Nagaraka vì công việc hay lý do khác. Rồi nhà vua đã nói 


với Digha Kärayana:Ÿ# 


“Này Kãrãyana thân mến, hãy cho chuẩn bị xe ngựa hoàng gia. Chúng 


ta cùng đi đến vườn ngự viên đề xem một chỗ thú vị trong đó.” 


“Dạ, thưa bệ hạ”, Digha Kãrãyana đáp lại. Sau khi những cỗ xe hoàng 
gia đã chuẩn bị sẵn sàng, ông ta báo cho nhà vua: “Thưa bệ hạ, những xe 


ngựa hoàng gia đã sẵn sàng. Bệ hạ hãy tùy tiện đi.” 


3. Rồi Vua Pasenadi đã leo lên một cỗ xe hoàng gia, được hộ tống bởi 
những cỗ xe khác, ra khỏi Nagaraka với đầy đủ uy nghi hoàng gia và tiễn 
tới chỗ ngự viên. Nhà vua đi hết đoạn đường có thể đi bằng xe, sau đó 


xuông xe và đi bộ vô khu vườn ngự viên. 


4. Khi đang đi đạo mát trong khu vườn, Vua Pasenadi nhìn thấy những 
gốc cây đẹp mát và đáng thích, yên tĩnh và không bị quấy rầy tiếng người, 
với một không khí tách-ly (ân dật), lánh xa mọi người, đáng dùng làm nơi 
an dưỡng tĩnh tọa. Cảnh trí ở đây làm nhà vua nhớ đến đức Thế Tôn như 
vầy: “Những gốc cây này đẹp mát và đáng thích, yên tĩnh và không bị 
quấy rầy bởi tiếng người, với một không khí tách-ly, lánh xa mọi người, 
đáng dùng làm nơi an dưỡng tĩnh tọa, giống những nơi chúng ta đã dùng 
để kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn giác.” Rồi nhà vua nói với 
Digha Kãrãyana và hỏi ông ta: “Giờ bậc ấy đang ở đâu, đức Thế Tôn, bậc 


A-la-hán, bậc toàn giác?” 


5. “Thưa bệ hạ, có một thị trấn của dân Thích-Ca tên là thị trấn 


Medalumpa. Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn giác, giờ đang ở đó.” 


378 s Chương 4 


“Từ Nagaraka đến Medalumpa bao xa?” 

“Không xa lắm, thưa bệ hạ, ba do-tuần.3 Giờ vẫn còn ban ngày đủ 
thời gian đề đi đến đó.” 

“Vậy thì, này Kãrãyana thân mến, hãy cho chuẩn bị những xe ngựa. 


Chúng ta hãy đến gặp đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn giác.” 


“Dạ, thưa bệ hạ”, ông ta đáp lại. Sau khi những cỗ xe hoàng gia đã 
chuẩn bị sẵn sàng, ông ta báo cho nhà vua: “Thưa bệ hạ, những xe ngựa 


hoàng gia đã sẵn sàng. Bệ hạ hãy tùy tiện đi.” 


6. Rồi Vua Pasenadi đã leo lên một cỗ xe hoàng gia, được hộ tống bởi 
những cỗ xe khác, ra khỏi Nagaraka với đầy đủ uy nghi hoàng gia và đi 
tới thị trấn Medalumpa của những người Thích-Ca. Nhà vua đến đó khi 
trời vẫn còn sáng và tiến tới tịnh xá. Nhà vua đi hết đoạn đường có thể đi 


băng xe, sau đó xuông khỏi xe và đi bộ vô khu tịnh xá. 


7. Lúc đó có một số Tỳ kheo đang đi qua đi lại ở ngoài trời. Rồi Vua 
Pasenadi đến gặp họ và hỏi: “Thưa quý thầy, bậc ấy đang sống ở đâu, đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn giác? Chúng tôi muốn gặp đức Thế Tôn, 


bậc A-la-hán, bậc toàn giác.” 


§. “Này đại vương, kia là nơi ở của đức Thế Tôn, có cửa đang đóng. 
Hãy lên đó yên lặng, không vội vã, bước vô mái hiên, tăng hăng giọng, và 
gõ nhẹ lên tắm cửa. Đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho ngài.” Vua Pasenadi đưa 
kiếm và khăn đóng cho Dĩigha Kãrãyana giữ. Rồi Digha Kãrãyana nghĩ: 
“Vậy là nhà vua đi vào cuộc gặp bí mật! Và ta chờ ở đây một mình!”# 
Không vội vã, Vua Pasenadi yên lặng đi lên nơi ở đó với cửa đang đóng, 
bước vô mái hiên, tằng hằng giọng, và gõ nhẹ lên tấm cửa. Đức Thế Tôn 
mở cửa. 

9. Rồi Vua Pasenadi bước vào nơi ở. Đầu cúi lạy với dưới chân đức 
Thế Tôn, nhà vua hôn bàn chân và dùng hai tay xoa nhẹ bàn chân, đọc tên 
mình: “Thưa Thế Tôn, con là Vua Pasenadi của xứ Kosala; thưa Thế Tôn, 


con là Vua Pasenadi của xứ Kosala.—“Nhưng, này đại vương, lý do gì 


KINH NHỮNG BẢO THÁP GIÁO PHÁP * 379 


ngài đến gặp đề thực hiện sự đích thân tôn vinh cao nhất như vậy và thể 
hiện sự thân hữu như vậy?” 


10. (1) “Thưa Thế Tôn, con suy luận theo Giáo Pháp về đức Thế Tôn: 
“Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ toàn thiện, Tăng Đoàn những đệ tử của đức 
Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành.” Giờ, thưa Thế Tôn, con thấy có 
những tu sĩ và bà-la-môn sống đời sống tâm linh giới hạn trong mười năm, 
hai mười năm, ba mươi năm, hay bốn mươi năm, rồi sau đó con thấy họ 
ăn mặc chải cuốt và xức dầu thơm nước hoa, với râu tóc được cắt tỉa, thụ 
hưởng bản thân được cung cấp và chu cấp đầy đủ năm dây khoái-lạc giác 
quan (dục lạc). Nhưng con thấy những Tỳ kheo sống đời sống tâm linh 
toàn thiện và tỉnh khiết suốt đời cho đến hơi thở cuối cùng. Thật sự, con 
không thấy đời sống tâm linh ở đâu khác được toàn thiện và tinh khiết như 
ở đây. Thưa Thế Tôn, đó là lý do con suy luận theo Giáo Pháp về đức Thế 
Tôn: “Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ toàn thiện, Tăng Đoàn những đệ tử 
của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành. 


11. (2) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, con thấy các vua chúa tranh chấp nhau, 
những người giai cấp chiến-sĩ tranh chấp nhau, các bà-la-môn tranh chấp 
nhau, các gia-chủ tranh chấp nhau; mẹ tranh chấp con, con tranh chấp mẹ, 
cha tranh chấp con, con tranh chấp cha; anh em tranh chấp nhau, chị em 
tranh chấp nhau; bạn bè tranh chấp nhau.#“° Nhưng ở đây con thấy những 
Tỳ kheo sống trong sự hòa hợp, không có những tranh chấp, hòa hiền với 
nhau như sữa với nước, nhìn nhau bằng những ánh mắt thân từ. Thật sự, 
con không thấy hội chúng ở đâu khác có sự hòa hợp như vậy. Thưa Thế 
Tôn, đó cũng là lý do con suy luận theo Giáo Pháp về đức Thế Tôn: “Đức 
Thế Tôn là bậc giác ngộ toàn thiện, Tăng Đoàn những đệ tử của đức Thế 
Tôn đang tu tập cách thức tốt lành. 

12. (3) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, con đã đi dạo thăm từng khu ở (tịnh xá) 
này đến khu ở khác, từ khu vườn (chỗ tạm trú, khu ở) này đến khu vườn 
khác. Ở đó con thấy một số những tu sĩ và bà-la-môn quá gầy ốm, khắc 


khô, khó coi, vàng da, những gân máu nôi rõ trên tay chân, đên mức người 


380 * Chương 4 


ta không muốn nhìn lại họ nữa. Con đã nghĩ: “Chắc những vị này đang 
sống đời sống tâm linh trong sự bất mãn, hoặc họ đã làm nghiệp ác và 
(nghiệp quả) đang thể hiện (hiển lộ) nó ra, cho nên họ gầy ốm ... đến nỗi 
người ta không muốn nhìn lại họ nữa.” Con đến gặp họ và hỏi: “Lại sao 
các vị quá gầy ốm và khắc khổ ... đến nỗi người ta không muốn nhìn lại 
các vị nữa.” Họ trả lời: 'Chúng tôi bị bệnh vàng gia do di truyền.” Nhưng 
ở đây con thấy những Tỳ kheo sống mỉm cười và phần khởi, thật lòng ho- 
an hỷ, chỉ vui vầy, các căn của họ tươi tắn, sống thư thái, điềm tĩnh, sống 
dựa vào những thứ được bố thí, an trú với cái tâm [lánh trần] như tâm con 
hươu rừng. Con đã nghĩ: “Chắc những vị này nhận thấy (chứng ngộ) một 
trạng thái khác biệt cao siêu trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn, là một sự 
thành tựu tiến dần, cho nên họ sống mỉm cười và phấn khởi ... với tâm 
như tâm của con hươu rừng.” Thưa Thế Tôn, đó cũng là lý do con suy luận 
theo Giáo Pháp về đức Thế Tôn: “Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ toàn thiện, 
Tăng Đoàn những đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành.” 


13. (4) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đương kim là một vị vua được phong 
vương [được xức dầu lên đầu], con có khả năng xử tử những người nên bị 
xử tử, xử phạt những người nên bị xử phạt, lưu đầy những người nên bị 
lưu đày. Nhưng khi con đang ngôi ở pháp đình, mọi người cứ xía vô ngắt 
lời con. Mặc dù con nói họ: “Này các quan thần, đừng xía vô ngắt lời ta 
khi ta đang ngôi trong pháp đình; hãy đợi đến lúc ta nói xong”, nhưng họ 
vẫn cứ xía vô ngắt lời con. Nhưng ở đây con thấy những Tỳ kheo, trong 
khi đức Thế Tôn đang chỉ dạy Giáo Pháp cho một hội chúng gồm mấy 
trăm đệ tử, thì có một đệ tử lỡ tằng hắng giọng. Ngay đó một trong những 
đồng đạo của người đó đã hắc vào ống chân người đó [như để nhắc răng]: 
“Này thầy, hãy yên lặng, đừng làm ồn; đức Thế Tôn, vị Sư Thầy, đang chỉ 
dạy Giáo Pháp cho chúng ta.°*“? Con nghĩ: “Thật kỳ diệu, thật tuyệt vời là 
cách một hội chúng có thể được kỹ luật một cách hay khéo mà không cần 
vũ lực hay vũ khí gì! Thật sự, con không thấy hội chúng nào khác được 
kỷ luật hay khéo như vậy. Thưa Thế Tôn, đó cũng là lý do con suy luận 


theo Giáo Pháp về đức Thế Tôn: “Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ toàn thiện, 


KINH NHỮNG BẢO THÁP GIÁO PHÁP * 381 


Tăng Đoàn những đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành.” 


14. (5) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, con đã thấy nhiều bậc thánh nhân 
thông thái, những người rất khôn khéo, có hiểu biết về những triết lý của 
những người khác, biện lý sắc xảo như chẻ được sợi tóc;®? thông thái, 
những người rất khôn khéo, có hiểu biết về những giáo thuyết của những 
người khác, biện lý sắc xảo như chẻ được sợi tóc; họ đến đây đến đó, đả 
kích những quan-điểm của những người khác bằng trí khôn sắc xảo của 
họ. Khi họ nghe tin: 'Sa-môn Côổ-Đảm sẽ tới một ngôi làng hay một thị 
trần nào đó”, họ sắp đặt (chuẩn bị) một vấn đề như vầy: “Chúng ta sẽ tới 
gặp sa-môn Cồ-Đàm để hỏi ông ta câu hỏi này. Nếu bị hỏi như vẫy, ông ta 
sẽ trả lời như vây, thì chúng ta sẽ bác bỏ triết lý của ông ta theo cách này; 
còn nếu bị hỏi như vậy, ông ta sẽ trả lời như vậy, thì chúng ta sẽ bác bỏ 


triết lý của ông ta theo cách kia.” 


“Rồi họ nghe tin: “Sa-môn Cồ-Đàm đã tới một ngôi làng hay thị trấn. 
Họ đi tới gặp đức Thế Tôn, và đức Thế Tôn đã hướng dẫn, khởi xướng, 
phát khởi, và làm hoan hỷ họ bằng bài nói chuyện về Giáo Pháp. Sau khi 
họ được hướng dẫn, được khởi xướng, được phát khởi, và được làm hoan 
hỷ như vậy bằng bài nói chuyện về Giáo Pháp, họ thậm chí không còn 
muốn hỏi đức Thế Tôn những câu hỏi như họ đã dự tính, lấy đâu họ còn 
muốn bác bỏ giáo thuyết của đức Thế Tôn? Sự thật là, họ đã trở thành 
những đệ tử của đức Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, đó cũng là lý do con suy 
luận theo Giáo Pháp về đức Thế Tôn: “Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ toàn 
thiện, Tăng Đoàn những đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt 


lành.' 


15. (6) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, con đã thấy nhiều bà-la-môn thông 
thái, những người rất khôn khéo ... Sự thật là, họ cũng trở thành những đệ 
tử của đức Thế Tôn ... 

16. (7) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, con đã thấy nhiều gia chủ thông thái, 
những người rất khôn khéo ... Sự thật là, họ cũng trở thành những đệ tử 


của đức Thê Tôn...” 


382 s Chương 4 


17. (8) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, con đã thấy nhiều tu sĩ (sa-môn) thông 
thái, những người rất khôn khéo ... họ thậm chí không còn muốn hỏi đức 
Thế Tôn những câu hỏi như họ đã dự tính, lấy đâu họ còn muốn bác bỏ 
giáo thuyết của đức Thế Tôn? Sự thật là, họ đã hỏi xin đức Thế Tôn cho 
phép họ từ bỏ đời sống gia đình để đi sống đời xuất gia, và đức Thế Tôn 
đã cho phép họ xuất gia tu hành. Sau một thời gian, sau khi họ đã xuất gia, 
sống một mình, lui về (thu mình), chuyên chú (tu tập), nhiệt thành, và kiên 
định, bằng cách tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp nên ngay trong kiếp 
này [ngay bây giờ và tại đây] họ chứng nhập và an trú trong những mục- 
tiêu tối thượng đó của đời sống tâm linh (sự giác ngộ, sự giải thoát), mà vì 
(mục tiêu) đó những người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại g1ia để đi 
vào đời sông đời xuất gia tu hành. Họ đã nói như vầy: “Chúng tôi đã từng 
quá lầm lạc, chúng tôi đã từng quá điêu tàn, bởi trước kia chúng tôi cứ 
tuyên bố mình là tu sĩ (sa-môn) dù lúc đó chúng tôi không thực sự là 
những tu sĩ; chúng tôi cứ tuyên bố mình là những bả-la-môn dù lúc đó 
chúng tôi không thực sự là những bà-la-môn; chúng tôi cứ tuyên bố mình 
là những A-la-hán dù lúc đó chúng tôi không thực sự là những A-la-hán. 
Nhưng bây giờ chúng tôi mới là những tu sĩ, giờ chúng tôi mới là những 
bà-la-môn (đích thực), giờ chúng tôi mới là những A-la-hán. Thưa Thế 
Tôn, đó cũng là lý do con suy luận theo Giáo Pháp về đức Thế Tôn: “Đức 
Thế Tôn là bậc giác ngộ toàn thiện, Tăng Đoàn những đệ tử của đức Thế 
Tôn đang tu tập cách thức tốt lành.) 


18. (9) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, Isidatta và Purãna, hai quan thị sát 
(thanh tra, thị vệ) của con, ăn thức ăn của con và dùng xe ngựa của con; 
con chu cấp nghè nghiệp cho họ và đưa họ tới vinh danh. Nhưng cho dù 
như vậy, họ cũng không tôn vinh con cho bằng họ tôn vinh đức Thế Tôn. 
Một lần con ra ngoài dẫn theo một đạo quân và trong khi đang kiểm tra 
hai quan thị sát, Isidatta và Purana, con đã tình cờ ở trong một doanh trại 
chật chội. Rồi hai quan thị sát, Isidatta và Purãna, sau khi gần cả đêm đàm 
đạo về Giáo Pháp, họ nằm xuống với đầu họ đặt theo hướng mà họ nghe 


đức Thế Tôn đang ở, còn chân họ hướng về phía con. Con đã nghĩ: “Thật 


KINH NHỮNG BẢO THÁP GIÁO PHÁP * 383 


kỳ diệu, thật tuyệt vời! Hai quan thị sát này, Isidatta và Purana, ăn thức ăn 
của con và dùng xe ngựa của con; con chu cấp nghề nghiệp cho họ và đưa 
họ tới vinh danh. Nhưng cho dù như vậy, họ vẫn ít kính trọng con hơn 
kính trọng đức Thế Tôn. Chắc những người tốt này nhận thấy (chứng ngộ) 
một trạng thái khác biệt cao siêu trong Giáo Pháp của đức Thế Tôn, đó là 
một sự thành tựu tiến dần (một bậc chứng ngộ).'8Š! Thưa Thế Tôn, đó 
cũng là lý đo con suy luận theo Giáo Pháp về đức Thế Tôn: “Đức Thế Tôn 
là bậc giác ngộ toàn thiện, Tăng Đoàn những đệ tử của đức Thế Tôn đang 
tu tập cách thức tốt lành. 


19. (10) “Lại nữa, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn là một quý-tộc [gia1 cấp 
chiến-sĩ] và con là một quý-tộc; đức Thế Tôn là một người Kosala và con 
là một người Kosala; đức Thế Tôn nay tám mươi tuổi và con nay tám 
mươi tuổi.5Š2 Vì điều đó là như vậy, con nghĩ rằng việc thực hiện sự đích 
thân tôn vinh cao nhất như vậy đối với đức Thế Tôn và thể hiện sự thân 


hữu như vậy là đúng đắn nên làm. 


20. ““Và giờ, thưa Thế Tôn, chúng con đi đây. Chúng con bận bịu và có 
nhiều việc phải làm.” 
“Ngài cứ tùy tiện mà đi, này đại vương.” 
Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào 
đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi về.5°3 
21. Rồi ngay sau khi nhà vua đã đi, đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 
“Này các Tỳ kheo, trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về, Vua Pa- 
senadi này đã tuyên bố những bảo tháp đối với Giáo Pháp." Này các Tỳ 
kheo, hãy học những bảo tháp đối với Giáo Pháp; hãy nắm vững những 
bảo tháp đối với Giáo Pháp; hãy ghi nhớ những bảo tháp đối với Giáo 
Pháp. Này các Tỳ kheo, những bảo tháp đối với Giáo Pháp là ích lợi, và 
chúng thuộc những căn bản (nên tảng) của đời sống tâm linh.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


384 s Chương 4 


90. KINH KANNAKATTHALA 
(Kanunakatthala Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Ujuññã, 
trong khu Vườn Nai Kannakatthala. 


BI Bấy giờ, lúc đó có Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều- 
tất-la) đã đến Ujuññã vì công việc hay lý do khác. Rồi nhà vua nói với 
một người: “Này người tốt, hãy nhân danh ta đến gặp đức Thế Tôn và 
kính lễ với đầu cúi xuống bàn chân đức Thế Tôn đề kính lễ, và hỏi thăm 
đức Thế Tôn đã hết bệnh và hết đau và khỏe, mạnh, an trú thư thái hay 
chưa, thưa rằng: “Thưa Thế Tôn, Vua Pasenadi của xứ Kosala xin kính lễ 
đức Thế Tôn với đầu cúi xuống bàn chân đức Thế Tôn, và hỏi thăm đức 
Thế Tôn đã hết bệnh ... và an trú thư thái hay chưa.” Và thưa điều này: 
“Thưa Thế Tôn, Vua Pasenadi của xứ Kosala xin đến gặp đức Thế Tôn sau 


khi dùng bữa sáng. ”” 


“Dạ, thưa đại vương”, người đó đáp lại, và anh ta đến gặp đức Thế 
Tôn, và kính chảo đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và chuyền lại lời 


của nhà vua. 


3. Các chị Soma và Sakulä°°Š đã nghe: “Hôm nay Vua Pasenadi của xứ 


Kosala sẽ đi gặp đức Thế Tôn sau khi nhà vua dùng bữa sáng.” 


Rồi, trong khi bữa ăn sáng đang được phục vụ, hai chị đã đến gặp nhà 
vua và nói: “Thưa bệ hạ, kính xin bệ hạ hãy nhân danh hai thiếp đến gặp 
đức Thế Tôn và kính lễ với đầu cúi xuống bàn chân đức Thế Tôn để kính 
lễ, và hỏi thăm đức Thế Tôn đã hết bệnh và hết đau và khỏe, mạnh, an trú 
thư thái hay chưa, thưa rằng: “Thưa Thế Tôn, các chị Somã và Sakulã xin 
kính lễ đức Thế Tôn với đầu cúi xuống bàn chân đức Thế Tôn, và hỏi 
thăm đức Thế Tôn đã hết bệnh ... và an trú thư thái hay chưa.”” 

4. Rồi, sau khi đã dùng xong bữa sáng, Vua Pasenadi của xứ Kosala đã 


đến gặp đức Thế Tôn, và sau khi kính lễ đức Thế Tôn, ông ngồi xuống 


386 * Chương 4 


một bên, và chuyên lại lời nhăn của các chị Soma và Sakulä. 


“Nhưng, này đại vương, các chị Somä và Sakulã không thể tìm người 


khác đề chuyền tin hay sao?” 


“Thưa Thế Tôn, hai thiếp Somä và Sakulã nghe được: 'Hôm nay Vua 
Pasenadi của xứ Kosala sẽ đến gặp đức Thế Tôn sau khi nhà vua dùng 


xong bữa sáng"... (nên đã đến nhờ chuyển lời kính lễ với Thế Tôn) ...” 
“Mong các chị Soma và Sakulä được an lạc, này đại vương.” 


5. Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala đã nói với đức Thế Tôn: (¡) “Thưa 
Thế Tôn, con đã nghe được điều này: “Sa-môn Cồ-đàm nói rằng: “Không 
có tu sĩ hay bả-la-môn nào là toàn-trí và nhìn thấy tất-cả, là người có thể 
tuyên bố có được sự-biết và sự-thấy toàn vẹn; điều đó là không thể.”” 
Thưa Thế Tôn, những người nói như vậy có phải là nói điều được nói bởi 
đức Thế Tôn và không diễn dịch sai lời của đức Thế Tôn bằng những điều 
trái với điều đã nói? Có phải họ đã giải thích đúng theo Giáo Pháp theo 
một cách đề không tạo cơ sở lý lẽ nào để bị (người khác) phê phán?” 

“Này đại vương, những người nói như vậy là không nói điều đã được 
nói bởi ta, mà diễn dịch sai lời của ta bằng điều không đúng và trái với 
điều đã nói.” 

6. Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala nói với tướng quân (hoàng tử) 
Vidũdabha: “Này tướng quân, ai đã truyền chuyện này vào cung đình 


vậy?” 
“Thưa bệ hạ, đó là Sañjaya, bà-la-môn họ tộc Äkãsa.” 


7. Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala đã nói với một người: “Này anh 
đây, hãy nhân danh ta đến gặp Sañjaya, bà-la-môn họ tộc Äkãsa, và nói: 
“Thưa ngài, Vua Pasenadi của xứ Kosala cho gọi ngài.” 

“Dạ, thưa bệ hạ”, người đó đáp lại. Anh ta đến gặp Sañjaya ... (và 


chuyên lời nhà vua) ... 


§. Trong thời gian đó, Vua Pasenadi của xứ Kosala mới hỏi đức Thế 


KINH KANNAKATTHALA * 357 


Tôn: “Thưa Thê Tôn, có thê một điêu khác đã được nói bởi đức Thê Tôn 
khi đê cập đên vân đê đó, và người nghe đã hiệu sai? Đức Thê Tôn nhớ lại 


đã nói ra điêu đó theo cách nào?” 


“Này đại vương, ta nhớ lại ta đã thực sự tuyên bố điều đó theo cách 
này: “Không có tu sĩ hay bà-la-môn nào là người đồng một thời biết tất-cả, 
thấy tất-cả; điều đó là không thể.””856 

“Điều đức Thế Tôn đã nói thể hiện hữu lý, điều đức Thế Tôn đã nói thê 
hiện được dựa trên lý do: “Không có tu sĩ hay bả-la-môn nào là người 
đồng một thời biết tất-cả, thấy tất-cả; điều đó là không thê.”” 


9. (¡¡) “Thưa Thế Tôn, có bốn giai cấp: quý-tộc [giai cấp chiến-sĩ], bà- 
la-môn, thương-nông, và bằn-lao hạ tiện. Có sự khác biệt hay khác nhau 
nào giữa họ?” 


“Này đại vương, có bôn giai câp: quý-tộc, bà-la-môn, thương-nông, và 
bân-lao hạ tiện. Trong đó hai giai câp, quý-tộc và bà-la-môn, được cho là 
cao siêu hơn vì người ta kính chào họ, đứng dậy vì họ, và thực hiện sự 


kính lễ họ và sự phục vụ cho họ.” 


10. “Thưa Thế Tôn, con không hỏi về kiếp này; con đang hỏi về kiếp 
tương lai.3Š” Thưa Thế Tôn, có bốn giai cấp: quý-tộc, bà-la-môn, thương- 
nông, và bằn-lao hạ tiện. Có sự khác biệt hay khác nhau nào giữa họ?” 


“Này đại vương, có năm yêu-tô của sự chuyên-cân tu (năm chi tinh 


cần).3°8 Năm đó là gì? 


(1) Ở đây, một Tỳ kheo có niễm-tin, người đó đặt niềm-tin vào sự giác- 
ngộ của Như Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán [đã tu thành] và 
bậc toàn-giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành tựu về trí-biết đích thực 
(chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu-biết (những) thế 
giới, là người dẫn-dắt tối cao (vô song) của những người cần được thuần 
hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc giác-ngộ [Phật], bậc thế 
tôn” 


(2) “Rồi người đó không bị bệnh tật và đau đớn, có được hệ tiêu hóa 


388 * Chương 4 


điều hòa tốt, không bị quá nóng ruột hay quá lạnh ruột, và có khả năng 


chịu được sự căng thăng của sự chuyên-cân tu. 


(3) “Rồi người đó là chân thật và chân thành, và thể hiện bản thân 
mình đúng như nó thực là trước mặt vị Sư Thầy và những đồng đạo của 


mình trong đời sống tâm linh. 


(4) “Rồi người đó là siêng năng nỗ-lực trong sự dẹp bỏ những trạng 
thái bất thiện và trong sự đảm nhận những trạng thái thiện, kiên định, phát 
khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) với sự kiên cố, và kiên trì trong sự tu dưỡng 


những phẩm chất thiện. 


(5) “Rồi người đó là có trí; người đó có được trí-tuệ nhận biết sự sinh 
và sự diệt, (loại trí-tuệ) đó là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn 


tới sự hoàn toàn diệt-khô. Đây là năm yêu-tô của sự chuyên-cân tu. 


“Này đại vương, có bôn giai câp: quý-tộc, bà-la-môn, thương-nông, và 
bân-lao hạ tiện. Giờ nêu ai trong họ có được năm yêu-tô của sự chuyên- 
cân tu (năm chi tinh cân) này, điêu đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài 


lâu cho họ.” 


11. “Thưa Thê Tôn, có bôn giai câp: quý-tộc, bà-la-môn, thương-nông, 
và bân-lao hạ tiện. (11) Giờ nêu họ đêu có được năm yêu-tô của sự 
chuyên-cân tu (năm chi tinh cân) này, thì có sự khác nhau nào giữa họ vê 


phương diện đó hay không?” 


“Ở đây, này đại vương, ta nói sự khác nhau giữa họ nằm ở chỗ sự 
khác-nhau về sự chuyên-cần tu (tinh cần) của họ. Ví dụ, (a) có hai con voi 
[hay hai con ngựa hay hai con bò] có thể được thuần phục (và) đã được 
thuần hóa tốt và được kỷ cương tốt, và (b) có hai con voi có thể được 
thuần phục (nhưng) đã không được thuần hóa và không được kỷ cương. 
Này đại vương, ngài nghĩ sao? Hai con voi (a) có thể được thuần phục 
(và) đã được thuần hóa tốt và được kỷ cương (huấn luyện) tốt là (coi như) 
đã được thuần hóa, đã đạt được cách hành xử của những con vật đã được 


thuần hóa, chúng đã đạt tới phẩm cấp của những con vật đã được thuần 


KINH KANNAKATTHALA * 389 


hóa, đúng không?” 
“Đúng, thưa Thế Tôn.” 


“Còn hai con voi (b) có thể được thuần phục (nhưng) đã không được 
thuần hóa và không được kỷ cương là (coi như) đã được thuần hóa, đã đạt 
được cách hành xử của những con vật đã được thuần hóa, chúng đã đạt tới 
phẩm cấp của những con vật đã được thuần hóa, đúng không?” 


“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này đại vương, không thể nào điều có thể thành 
tựu được bởi người có niềm-tin, người không bị bệnh đau, người chân thật 
và chân thành, người siêng năng nỗ-lực và người có trí lại có thể thành tựu 
được bởi người không có niềm-tin, người bị bệnh đau, người giả dối và 
lừa lọc, người lười biếng và người không có trí.” 

12. “Điều đức Thế Tôn đã nói thể hiện hữu lý, điều đức Thế Tôn đã nói 
thê hiện được dựa trên lý do.” 

“Có bốn giai cấp: quý-tộc, bà-la-môn, thương-nông, và bằn-lao hạ tiện. 
(iv) Giờ nếu họ đều có được năm yếu-tố của sự chuyên-cần tu (năm chi 
tỉnh cần) này, và nếu sự chuyên-cần tu của họ là đúng đắn, thì có sự khác 


nhau nào giữa họ về phương diện đó hay không?” 


“Ở đây, này đại vương, về phương diện này, ta nói, không có sự khác 
nhau nào giữa họ, đó là, giữa sự giải-thoát của người này và sự giải-thoát 
của người kia. Ví dụ một người lấy cây củi cây sãka khô, đốt lửa, và tạo 
nhiệt; và một người khác cũng làm vậy; và rồi một người khác nữa lấy củi 
xoài khô, đốt lửa, và tạo nhiệt; và một người khác nữa cũng làm vậy. Ngài 
nghĩ sao, này đại vương? Có sự khác nhau nào giữa các lửa được đốt bằng 
những loại củi khác nhau, đó là, lửa của người này và lửa của người khác, 
hoặc giữa màu lửa của người này và màu lửa của người khác, hoặc giữa 
sự phát nhiệt của người này và sự phát nhiệt của người khác?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn.” 


390 s Chương 4 


“Cũng giống như vậy, này đại vương, khi lửa [tâm linh] được thắp lên 
bởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn), được đốt sáng bởi sự chuyên-cần tu (tỉnh cần), 
thì, ta nói, không có sự khác nhau giữa sự giải-thoát của người này và sự 
giải-thoát của người khác.” 

13. “Điều đức Thế Tôn đã nói thể hiện hữu lý, điều đức Thế Tôn đã nói 
thể hiện được dựa trên lý do. (v) Nhưng, thưa Thế Tôn, giờ thì sao, có 
những thiên thần hay không? 


“Này đại vương, sao ngài hỏi vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, con đang hỏi liệu những thiên thần có quay trở lại 


trạng thái [con người] này hay không.” 


“Này đại vương, những thiên thần nào vẫn còn dính sự ác-ý thì sẽ quay 
trở lại trạng thái [con người], còn những thiên thần nào không còn dính sự 


ác-ý thì sẽ không trở lại trạng thái con người.”%52 


14. Sau khi điều này được nói ra, tướng quân Vidũdabha mới hỏi đức 
Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, liệu những thiên thần (là chúng sinh) vẫn còn 
dính sự ác-ý và còn quay trở lại trạng thái [con người] có thê đánh đồ hoặc 
trục xuất ra khỏi cõi đó những thiên thần không còn dính sự ác-ý và không 


còn quay lại trạng thái [con người] này, hay không?” 


Rồi Ngài Änanda đã nghĩ: “Tướng Vidũdabha là con của Vua Pasenadi 
của xứ Kosala, và ta là con của đức Thế Tôn. Giờ là lúc con trai này nói 
với con trai kia.” Thầy ấy nói với tướng Vidũdabha: 

“Này tướng quân, giờ tôi sẽ hỏi lại tướng quân một câu hỏi. Cứ trả lời 
nếu tướng quân thấy được. Này tướng quân, ngài nghĩ sao? Có toàn cõi 
Vua Pasenadi của xứ Kosala trị vì, trong đó nhà vua thực thi vương quyền 
Và SỰ thống trị; giờ liệu Vua Pasenadi của Kosala có thể đánh đồ hay trục 
xuất tu sĩ (sa-môn) hay bà-la-môn nào ra khỏi cõi đó hay không, bất kê đó 
là tu sĩ hay bà-la-môn có công đức hay thất đức, hay có sông hay không 


sông đời sông tâm linh?” 


“Nhà vua có thể làm được, thưa thầy.” 


KINH KANNAKATTHALA * 391 


“Ngài nghĩ sao, này tướng quân? Có toàn cõi Vua Pasenadi của xứ 
Kosala không trị vì, trong đó nhà vua không thực thi vương quyền và sự 
thống trị; giờ liệu Vua Pasenadi của Kosala có thể đánh đồ hay trục xuất 
tu sĩ hay bả-la-môn nảo ra khỏi cõi đó hay không, bất kế đó là tu sĩ hay 
bà-la-môn có công đức hay thất đức, hay có sống hay không sống đời 


sống tâm linh?” 
“Nhà vua không thẻ, thưa thầy.” 


“Này tướng quân, ngài nghĩ sao? Ngài đã nghe về những thiên thần của 
cối trời Ba Mươi Ba (Đao-lợi) hay chưa?” 


“Có, thưa thây, tôi đã nghe về họ. Và Vua Pasenadi của xứ Kosala 


cũng đã nghe về họ.” 


“Này tướng quân, ngài nghĩ sao? Liệu Vua Pasenadi của xứ Kosala có 
thê đánh đồ hay trục xuất họ ra khỏi cõi đó, hay không?” 


“Thưa thầy, Vua Pasenadi của xứ Kosala còn không thấy được những 
thiên thần của cõi trời Ba Mươi Ba, lấy đâu nhà vua có thể đánh đồ hay 


trục xuât họ ra khỏi cõi đó?” 


“Cũng giống như vậy, này tướng quân, những thiên thần (là chúng 
sinh) vẫn còn dính sự ác-ý và còn quay trở lại trạng thái [con người] còn 
không thấy được những thiên thần không còn dính sự ác-ý và không còn 
quay lại trạng thái [con người] này, lẫy đâu họ có thể đánh đỗ hoặc trục 
xuất những thiên thần đó ra khỏi cõi đó?” 

15. Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala đã hỏi đức Thế Tôn: “Thưa Thế 
Tôn, Tỳ kheo này tên là gì?” 

“Này đại vương, tên thầy ấy là Änanda.” 

“Thầy Änanda thực sự [hoan hỷ], thưa Thế Tôn, và thầy Änanda tỏ ra 
[hoan hỷ]. Điều thầy Ananda đã nói thể hiện hữu lý, điều thầy ấy đã nói 
được dựa trên lý do. (vi) Nhưng thưa Thế Tôn, có trời Brahmä (Phạm 
thiên) không?” 


392 s Chương 4 


“Này đại vương, sao đại vương hỏi vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, con đang hỏi liệu trời Brahmã có quay trở lại trạng 
thái [con người | này hay không.” 


“Này đại vương, trời Brahmã nào vẫn còn dính sự ác-ý thì sẽ quay trở 
lại trạng thái [con người |, còn trời Brahma nào không còn dính sự ác-ý thì 
sẽ không trở lại trạng thái con người.” 


16. Rôi có người vào bâm báo với Vua Pasenadi của xứ Kosala: “Thưa 


đại vương, ngài Sañjaya, bà-la-môn của họ tộc Äkãsa, đã đến.” 


Vua Pasenadi của Kosala mới hỏi Sañjaya, bà-la-môn họ tộc Akãsa: 


“Này bà-la-môn, ai đã truyền chuyện này vào trong cung đình?” 
““Thưa bệ hạ, đó là tướng quân Vidũdabha.” 


Còn tướng quân Vidũdabha lại nói: “Thưa bệ hạ, đó là SañJaya, bà-la- 


môn họ tộc Akãsa.” 


17. Rồi một người đến thưa với Vua Pasenadi của xứ Kosala: “Thưa bệ 
hạ, giờ tới lúc phải đi.” 

Vua Pasenadi của xứ Kosala: “Thưa Thế Tôn, (¡) chúng con đã hỏi đức 
Thế Tôn về sự toàn-trí, và đức Thế Tôn đã trả lời về sự toàn-trí; chúng con 
đồng ý và chấp nhận sự trả lời, và do vậy chúng con thỏa mãn. (ii), (iii), 
(iv) Chúng con đã hỏi đức Thế Tôn về sự thanh-lọc của bốn giai cấp, và 
đức Thế Tôn đã trả lời về sự thanh-lọc của bốn giai cấp; chúng con đồng ý 
và chấp nhận sự trả lời, và do vậy chúng con thỏa mãn. (v) Chúng con đã 
hỏi đức Thế Tôn về những thiên thần, và đức Thế Tôn đã trả lời về những 
thiên thần; chúng con đồng ý và chấp nhận sự trả lời, và do vậy chúng con 
thỏa mãn. (vi) Chúng con đã hỏi đức Thế Tôn về các vị trời Brahmã, và 
đức Thế Tôn đã trả lời về vị trời Brahmã; chúng con đồng ý và chấp nhận 
sự trả lời, và do vậy chúng con thỏa mãn. Và giờ, thưa Thế Tôn, chúng 


con phải đi. Chúng con bận bịu và có nhiêu việc phải làm.” 


“Này đại vương, ngài cứ tùy tiện mà đi.” 


KINH KANNAKATTHALA s 393 


1§. Rôi Vua Pasenadi của xứ Kosala, sau khi đã hài lòng và vui mừng 
với lời của đức Thế Tôn, đứng dậy chỗ ngồi, và sau khi kính lễ đức Thế 


Tôn, giữ đức Thê Tôn ở bên phải, nhà vua ổi ra. 


394 s Chương 4 


Chương 5S 
Chương “Những Bà-la-môn” 


(Brahmana-vagga) 


396 *s Chương 5 


91. KINH BRAHMAYU 
(BrahumäyH Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành trong 
xứ dân Videha cùng với một Tăng Đoàn lớn những Tỳ kheo, gồm năm 


trăm Tỳ kheo. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có bả-la-môn tên Brahmäyu đang sống ở 
Mithilã. Ông ta đã già, đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã vào 
buổi xế chiều của cuộc đời, và đã đến giai đoạn cuối; ông ta đang một 
trăm hai mươi tuổi. Ông ta là một bậc thầy thông thuộc ba bộ kinh Vệ-đà 
(Veda) với những phần từ vựng thuật ngữ, nghi lễ cúng tế, âm vị học, và 
nguyên từ của chúng, và thứ năm là các phần sử học; giỏi về ngữ văn và 
ngữ pháp, ông ta hoàn toàn tinh thông về triết học tự nhiên và về tướng số 


của một bậc Vĩ Nhân.?59 


3. Bà-la-môn Brahmäyu đã nghe tin: “Sa-môn Cồ-đàm, người con của 
dân tộc Thích-Ca (Sakya) là người đã xuất gia khỏi một họ tộc Thích-Ca, 
đang đi du hành giữa xứ dân Videha cùng với một Tăng đoàn lớn những 
Tỳ kheo. Giờ tin đồn tốt lành về sa-môn Cô-đàm đã được lan truyền như 
vầy: “Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã thành tựu về trí-biết 
đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết 
(những) thế giới, là người dẫn dắt tối thượng (vô song) của những người 
cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc giác-ngộ 
[Phật], bậc thế tôn Sau khi đã chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế 
gian này có những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong quần thể 
này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy 
đã công bồ lại cho người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở 
lúc đầu, tốt lành lúc giữa, và tốt lành lúc cuối, với ý nghĩa và câu chữ 
đúng đắn; bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh là toàn thiện và tỉnh 
khiết.” Giờ sẽ tốt lành nếu chúng ta đi gặp những vị A-la-hán đó.” 


4. Bấy giờ, thời đó bà-la-môn Brahmäyu có một môn sinh bà-la-môn 


398 s Chương 5 


trẻ tên là Uttara, cũng là một bậc thầy thông thuộc ba bộ kinh Vệ-đà 
(Veda) ... và về tướng số của một bậc Vĩ Nhân. Ông ta nói với môn sinh 
của mình: “Này Uttara thân mến, sa-môn Côổ-đàm, người con của dân tộc 
Thích-Ca (Sakya) ... bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh là toàn thiện 
và tinh khiết.” Giờ sẽ tốt lành nếu chúng ta đi gặp những vị A-la-hán đó.” 
Này, Uttara thân mến, hãy đến chỗ sa-môn Cồ-Đàm để tìm hiểu liệu tin 
đồn được lan truyền về ông ta có đúng thực hay không, và liệu sa-môn 
Cô-Đàm có đúng là một bậc như vậy hay không. Như vậy nhờ qua anh 


chúng ta sẽ biệt được về sa-môn Cô-Đàm.” 


5. “Nhưng, thưa ngài, làm cách nảo tôi có thể tìm ra tin đồn đó về sa- 
môn Côồ-Đàm là đúng thực hay không, và sa-môn Cô-Đàm có đúng là bậc 
như vậy hay không?” 


“Này Uttara thân mến, ba mươi hai đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ 
Nhân đã được truyền dạy trong những kinh chú của chúng ta, và bậc Vĩ 
Nhân là người được phú cho những đặc điểm tướng số đó thì chỉ có hai 
nơi-đến mà thôi, không có nơi-đến khác.5' Nếu bậc đó sống đời tại gia, 
thì bậc ấy trở thành một Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe (chuyển luân 
vương), là một vị vua chân chính trị vì bằng Giáo Pháp, là bậc thầy của 
bốn phương, bậc toàn-thắng, là người đã ồn định đất nước và có được bảy 
báu. VỊ vua đó có bảy báu: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, phụ 
nữ báu, quản gia báu, và quân sư báu là thứ bảy.®52 Con cái của bậc đó, 
vượt quá một ngàn người, đều đũng cảm và anh hùng, và nghiền nát quân 
đội của nước khác; khắp trái đất này được bao bọc bởi đại dương, vị vua 
đó trị vì không bằng gậy gộc, không băng vũ khí, chỉ bằng phương tiện là 
Giáo Pháp. Nhưng nếu bậc đó từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành, thì bậc đó trở thành một bậc A-la-hán (bậc tu thành), bậc 
Toàn Giác, là bậc vén mở bức màn trong thế gian.353 Nhưng, này Uttara 
thân mến, ta là người đã ban dạy những kinh chú đó; còn anh là người thụ 


nhận chúng.” 


6. “Dạ, thưa ngài”, anh ta đáp lại. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính 


KINH BRAHMAIYU s 399 


chào bà-la-môn Brahmäyu, giữ thầy mình ở hướng bên phải mình và đi ra, 
và lên đường đến xứ dân Videha, nơi có đức Thế Tôn đang du hảnh qua. 
Sau khi đã đi thành nhiều chặng, cuối cùng anh ta đến gặp đức Thế Tôn, 
và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi xong phần chào hỏi thân 
thiện, anh ta ngồi xuống một bên, và nhìn tìm ba mươi hai đặc điểm tướng 
số của một bậc Vĩ Nhân trên thân đức Thế Tôn. Anh ta đã nhìn thấy được, 
rõ nhiều hay rõ ít, ba mươi hai đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân 
trên thân của đức Thế Tôn, ngoại trừ hai đặc điểm; anh ta nghi ngờ và 
không chắc về hai đặc điểm đó, và anh ta không thể quyết định hay biết 
chắc về chúng: đó là về bộ phận giới tính được che đậy trong lớp vỏ bọc 
và độ lớn của lưỡi. 

Rồi ý nghĩ này xảy đến với đức Thế Tôn: “Môn sinh bà-la-môn Uttara 
này nhìn thấy, rõ nhiều hay rõ ít, ba mươi hai đặc điểm tướng số của một 
bậc Vĩ Nhân trên thân ta, ngoại trừ hai đặc điểm; anh ta nghi ngờ và 
không chắc về hai đặc điểm đó, và anh ta không thể quyết định hay biết 
chắc về chúng: đó là về bộ phận giới tính được che đậy trong lớp vỏ bọc 
và độ lớn của lưỡi.” 

7. Rồi đức Thế Tôn đã làm một màn thần thông để cho môn sinh bả-la- 
môn Uttara nhìn thấy bộ phận giới tính của đức Thế Tôn được che kín 
trong lớp vỏ bọc.“ Kế tiếp đức Thế Tôn đã thè lưỡi ra và liên tục dùng 
lưỡi chạm tới các lỗ tai và lỗ mũi, và dùng lưỡi che hết phần trán của 


` 


mình. 


§. Rồi môn sinh bà-la-môn Uttara nghĩ: “Sa-môn Cồ-đàm này được phú 
cho ba mươi hai đặc điểm tướng tốt của một bậc Vĩ Nhân. Phải chăng ta 


nên đi theo sa-môn Cô-đàm và quan sát hành vi của ông ta?” 


Rồi anh ta theo sát đức Thế Tôn suốt bảy tháng như bóng với hình, 
không bao giờ bỏ xa đức Thế Tôn. Rồi khi hết bảy tháng trời ở xứ người 
Videha, anh ta lên đường về lại Mithilã nơi có bà-la-môn Brahmãyu đang 
ở đó. Sau khi anh ta về tới, anh ta kính lễ thầy mình, và ngồi xuống một 


bên. Ngay đó bả-la-môn Brahmäyu liền hỏi anh ta: “Giỏi lắm, này Uttara 


400 * Chương Š 


thân mên, tin đôn đã được lan truyên vê sa-môn Cô-đàm có đúng thực hay 


không? Và sa-môn Cỗ-đàm có đúng là bậc như vậy hay không?” 


9, “Thưa ngài, tin đồn đã được lan truyền về sa-môn Cồ-đàm là đúng 
thực, và không sai khác; và Sa-môn Cô-đàm đúng là bậc như vậy, và 
không sai khác. Bậc đó có được ba mươi hai đặc điểm tướng số của một 
bậc Vĩ Nhân. 


I. Thầy Cồ-Đàm đặt bàn chân xuống một cách bằng phẳng (có bàn 
chân phăng)— đây là đặc điểm tướng tốt thứ nhất của một bậc Vĩ Nhân. 


2. Dưới lòng bàn chân bậc ây có những bánh xe ngàn căm và vành xe 


và trục xe đầy đủ ... 
3. Bậc ấy có gót chân thon dài ... 
4. Bậc ấy có ngón tay và ngón chân dài ... 
5. Bậc ấy có bàn tay và bản chân mềm mại ... 
6. Bậc ấy có bản tay và bàn chân có màn bên dưới ... 
7. Bậc ấy có mu bàn chân vòm lên ... 
8. Bậc ấy có chân dài như chân linh dương ... 


9. Khi bậc ấy đứng thắng không khom lưng, hai lòng bàn tay chạm 


được và xoa được hai đầu gối m 

10. Bộ phận giới tính được che kín trong vỏ bọc ... 

11. Bậc ấy có màu da vàng kim, da bậc ấy có ánh kim... 

12. Bậc ấy có da dẻ mịn láng, và nhờ có sự mịn láng của da nên thân 
không dính bụi và đất ... 

13. Lông mọc đơn lẻ, mỗi lông trên thân mọc đơn lẻ từ một lỗ chân 
lông riêng ... 

14. Đầu sợi lông dựng đứng: có lông mọc xoáy tròn thắng lên, mỗi sợi 


lông đều vậy, màu xanh đậm như thuôc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn 


KINH BRAHMAYU * 401 


nhỏ, và xoáy về hướng mặt ... 
15. Bậc ấy có tứ chỉ thắng của một vị trời Brahmäã (Phạm thiên) ... 
16. Bậc ấy có bảy chỗ lôi đầy ... 89 
17. Bậc ấy có thân mình của sư tử... 
18. Khe lõm giữa hai vai được lấp đây .... 


19. Bậc ấy sải tay (cân đối) của một cây đa đề; sải tay của bậc ấy bằng 
chiều cao của thân, và chiều cao của thân băng sải tay của bậc ấy... 
20. Bậc ấy hai vai cân bằng hai bên cô ... 
21. Vị giác của bậc ấy cực kỳ nhạy bén ... 56 
22. Bậc ấy có hàm của sư tử... 
23. Bậc ấy có bốn mươi răng ... 
24. Răng bậc ấy là đều cỡ như nhau... 
25. Răng bậc ấy không có kẻ hỡ ... 
26. Răng bậc ấy trắng muốt ... 
27. Bậc ấy có lưỡi to.... 


28. Bậc ấy có giọng nói thiên thánh, giống như tiếng gọi của chim 


Karavika ... 

29. Bậc ấy có mắt màu xanh thắm ... 

30. Bậc ấy có lông mi như lông mi của bò cái... 

31. Bậc ấy có lông mọc giữa hai chân mày, lông đó có màu trăng với 
ánh màu sợi bông vải mềm ... 


32. Bậc ấy có đầu có hình dạng như khăn đống— đây là một đặc điểm 


tướng tốt của một bậc Vĩ Nhân. 


Thầy Cô-Đàm được phú cho ba mươi hai đặc điểm tướng tốt của một 
bậc Vĩ Nhân. 


402 * Chương 5Š 


10. “Khi bậc ấy đi, bậc ấy bước chân phải trước. Bậc ấy không bước 
với quá xa hay bước chùn quá gần. Bậc ấy không không đi quá nhanh hay 
quá chậm. Bậc ấy đi hai đầu gối không chạm nhau. Bậc ấy bước đi hai 
ống chân không chạm nhau. Bậc ấy bước đi không đưa hai đùi lên cao hay 
hạ hai đùi xuống, không đưa chúng sát nhau hay tách chúng ra nhau. Khi 
bậc ấy bước đi, chỉ phần thân dưới là dao động, và bậc ấy không bước đi 
bằng cách có rướn thân. Khi bậc ấy quay lại nhìn, bậc ấy không quay băng 
cả thân. Bậc ấy không nhìn thắng ngước lên; không nhìn thăng gục xuống. 
Bậc ấy không vừa đi vừa nhìn bên này bên nọ. Bậc ấy bước đi nhìn trước 
mặt khoảng tầm một thân lưỡi cày; xa hơn đó bậc ấy đã có sự-biết và tầm- 
nhìn không bị cản trở. 


11. “Khi đi trong nhà, bậc ấy không rướn cao hay hạ thấp thân mình, 
không chỗồm tới hay ngã sau. Bậc ấy quay người không quá xa cũng không 
quá gần chỗ ngồi. Bậc ấy không chống tay lên chỗ ngồi (khi ngồi xuống). 


Bậc ấy không quăng mình xuống chỗ ngồi (khi ngồi xuống). 


12. “Khi đang ngồi trong nhà, bậc ấy không động đậy hai bàn tay. Bậc 
ấy không động đậy hai bàn chân. Bậc ấy không ngồi với hai đầu gối chéo 
nhau. Bậc ấy không ngồi với hai ống chân chéo nhau. Bậc ấy không ngồi 
với tay chống cằm. Khi ngồi trong nhà bậc ấy không sợ sệt, không run sợ 
và rung rấây, bậc ấy không hồi hộp. Do không sợ sệt, không run sợ hay 
rung rây, hay hồi hộp nên lông tóc bậc ấy không dựng đứng và bậc ấy chủ 
ý tách-ly (ân dật). 


13. “(Trước khi nhận thức ăn) khi bậc ấy nhận lấy nước đề rửa bình bát, 
bậc ấy không đưa bình bát lên hay xuống, không đưa tới hay đưa lui. Bậc 
ấy không nhận quá nhiều nước hay quá ít nước. Bậc ấy rửa bình bát không 
gây ra tiếng nước. Bậc ấy rửa bình bát không xoay quay bình bát. Bậc ấy 
không đặt bình bát xuống sàn để rửa tay: khi tay đã rửa sạch là bình bát 
cũng rửa sạch; và khi bình bát đã rửa sạch là tay cũng rửa sạch. Bậc ấy đồ 
nước khỏi bình bát không tạt quá xa, cũng không trút quá gần, cũng không 


hât nước văng vây. 


KINH BRAHMA1YU * 403 


14. “Khi bậc ấy nhận cơm, bậc ấy không đưa bình bát lên cao hay hạ 
thấp, cũng không đưa bình bát tới trước hay đưa lùi lại. Bậc ấy nhận cơm 
không quá ít hay quá nhiều. Bậc ấy chan thêm nước xốt vừa đủ; bậc ấy 
không chan quá nhiều nước xốt trong một muỗng ăn. Bậc ấy nhai trộn 
muỗng ăn hai hay ba lần sau đó nuốt xuống, và không có hạt cơm nào đi 
xuống thân mà chưa được nhai, và không có hột cơm nào còn sót lại trong 
miệng: sau đó bậc ấy ăn muỗng tiếp theo. Bậc ấy ăn thức ăn nếm trải mùi 
vị, cho dù không trải nghiệm sự tham muốn mùi vị. Thức ăn bậc ây ăn có 
tám yếu tố: (¡) không phải ăn để khoái thích giải trí, (ii) không phải ăn để 
say sưa, (ii) không phải ăn để có sắc đẹp hay (iv) để làm thân thể hấp 
dẫn— mà (v) (cho mục đích) chỉ để giúp duy trì và liên tục thân này, (vi) 
để kết thúc sự khó chịu (khi đói), và (vii) để trợ giúp đời sống tâm linh 
(nuôi thân để tu hành); (viii) người đó tâm niệm rằng: “Bằng cách như vậy 
tôi kết thúc cái cảm-giác (đói, khát, yếu, đuối) đã có trước đó, và không 
tạo ra cảm-giác mới. Và tôi sẽ được khỏe mạnh, và không bị chê trách 
[không tội lỗi] (vì ăn uống thiếu chánh niệm), và sống được an ổn thư 


thái ›868 


15. “Khi đã ăn xong và nhận nước để rửa bình bát, bậc ấy không đưa 
bình bát lên hay xuống hay đưa tới hay đưa lui. Bậc ấy không nhận quá 
nhiều nước hay quá ít nước. Bậc ấy rửa bình bát không gây ra tiếng nước. 
Bậc ấy rửa bình bát không xoay quay bình bát. Bậc ấy không đặt bình bát 
xuống sàn để rửa tay: khi tay đã rửa sạch là bình bát cũng rửa sạch; và khi 
bình bát đã rửa sạch là tay cũng rửa sạch. Bậc ấy đồ nước khỏi bình bát 


không tạt quá xa, cũng không trút quá gần, cũng không hất nước văng vẫy. 


16. “Sau đã ăn xong, bậc ấy đặt bình bát trên sàn nhà không quá xa 
cũng không quá gần; và bậc ấy không bất cần về bình bát cũng không quá 
bận tâm lo lắng về nó. 

17. “Sau khi đã ăn xong, bậc ấy ngồi im lặng một lúc, nhưng không im 
lặng lâu quá thời gian nói lời chúc phúc (tùy hỷ công đức).?'? Sau khi đã 


ăn xong vả sau khi nói lời chúc phúc, bậc ây không nói lời phê bình bữa 


404 s Chương Š 


ăn cũng không trông đợi bữa ăn khác; bậc ấy chỉ dạy, khởi xướng, phát 
khởi, và làm hoan hỷ những người nghe bằng bài nói chuyện chỉ nói về 
Giáo Pháp. Sau khi bậc ấy đã làm xong vậy, bậc ấy đứng dậy khỏi chỗ 
ngồi và ra về. 

18. “Bậc ấy không đi quá nhanh hay quá chậm, và bậc ấy không đi như 
người muốn bỏ đi khỏi đó. 

19. “Cà sa bậc ấy mặc trên thân không quá cao, không quá thấp, cũng 
không quá bó chặt thân thể, không quá rộng trên thân, và gió mạnh cũng 
không thổi bay cà sa trên thân bậc ấy. Bụi và đất không làm dơ thân bậc 
Ấy. 

20. “Sau khi bậc ấy trở về tịnh xá, bậc ấy ngồi xuống chỗ ngồi đã được 
dọn sẵn. Sau khi ngồi xuống, bậc ấy rửa hai bàn chân, cho dù bậc ấy 
không phải lo chải chuốc cho chân mình. Sau khi đã rửa chân, bậc ấy ngồi 
tréo chân, giữ thân thẳng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm ở trước mặt. 
Bậc ấy không bận (chiếm) tâm mình bằng sự làm khổ mình hay sự làm 
khổ người khác hay sự làm khổ cả mình và người; bậc ấy ngồi với tâm 
mình được thiết lập về phúc lợi của mình, về phúc lợi của người khác, và 


vê phúc lợi của mình và người, thậm chí vê phúc lợi của cả thê gian. 


21. “Sau khi bậc ấy trở về tịnh xá, bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp cho một 
hội chúng những người nghe. Bậc ấy không tâng bốc cũng không hạ thấp 
hội chúng đó; bậc ấy chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ 
những người nghe bằng bài nói chuyện chỉ nói về Giáo Pháp. Lời nói phát 
ra từ miệng của bậc ấy có tám tính chất: rõ rệt, dễ hiểu (rõ chữ), lôi cuốn, 
dễ nghe (rõ tiếng), ngân lên, êm tai, sâu sắc và vang vọng. Nhưng trong 
khi giọng nói của bậc ấy rõ chữ tới cuối hội chúng, lời nói của bậc ấy 
không phát ra xa quá phạm vi hội chúng. Sau khi những người nghe đã 
được chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ bởi bậc ấy, họ đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào bậc ấy, giữ bậc ấy ở hướng bên phải mình, 
và khi đi ra họ chỉ nhìn vào bậc ấy chứ không quan tâm thứ gì khác. 


22. “Thưa ngài, chúng tôi đã nhìn thấy Thầy Cồ-Đàm đi, chúng tôi đã 


KINH BRAHM.A1YU * 405 


nhìn thấy bậc ấy đứng, chúng tôi đã nhìn thấy bậc ấy đi vô trong nhà, 
chúng tôi đã nhìn thấy bậc ấy đang ngồi trong nhà, chúng tôi đã nhìn thấy 
bậc ấy ngồi trong nhà trong im lặng, chúng tôi đã nhìn thấy bậc ấy ăn 
trong nhà, chúng tôi đã nhìn thấy bậc ấy ngồi trong im lặng sau khi ăn, 
chúng tôi đã nhìn thấy bậc ấy đi về tịnh xá, chúng tôi đã nhìn thấy bậc ấy 
ngồi trong tịnh xá trong im lặng, chúng tôi đã nhìn thấy bậc ấy chỉ dạy 
Giáo Pháp cho hội chúng. Thầy Cồ-Đàm là như vậy; bậc ấy là như vậy, và 


nhiêu hơn vậy nữa.”?”9 


23. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Brahmãyu đã đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, xếp lại phần y áo trên một vai, và chấp tay kính lễ về 
hướng có đức Thế Tôn và thốt ra lời cảm thán này ba lần: “Tôn vinh đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn giác! Tôn vinh đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, bậc toàn giác! Tôn vinh đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn giác! 
Có lẽ một dịp nào chúng ta sẽ gặp Thầy Cồ-Đàm, có lẽ chúng ta sẽ có sự 
đàm đạo với bậc ấy.” 


24. Rồi, theo đường du hành, cuối cùng đức Thế Tôn đã đến Mithilã. Ở 
đó đức Thế Tôn sống trong khu Vườn Xoài (của vua) Makhãdeva. Những 
gia chủ bà-la-môn ở Mithilã đã nghe tin: “Sa-môn Cồ-đàm, người con của 
dân tộc Thích-Ca (Sakya) là người đã xuất gia khỏi một họ tộc Thích-Ca, 
đang đi du hành giữa xứ dân Videha cùng với một Tăng đoàn lớn những 
Tỳ kheo, gồm năm trăm Tỳ kheo, và giờ đang ở trong khu Vườn Xoài 
Makhädeva. Giờ tin tốt lành về Thầy Cô-Đàm đã được lan truyền ... [zz 


mục 3 ở trên]... Giờ sẽ tốt lành nếu đi gặp những vị A-la-hán đó.” 


25. Rồi những gia chủ bà-la-môn đã đến gặp đức Thế Tôn. Một số kính 
chảo và ngồi xuống một bên; một số chào hỏi qua lại và sau khi xong 
phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên; một số chấp tay kính lễ 
đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên; một số đọc tên họ của mình cho đức 
Thế Tôn và ngồi xuống một bên; một số chỉ im lặng và ngồi xuống một 


bên. 


26. Bà-la-môn Brahmãäyu đã nghe tin: “Sa-môn Cồ-đàm, người con của 


406 * Chương Š 


dân tộc Thích-Ca (Sakya) là người đã xuất gia khỏi một họ tộc Thích-Ca, 
đã đến Mithilã, và giờ đang ở trong khu Vườn Xoài Makhãdeva ở Mith- 
11a.” 

Rồi bà-la-môn Brahmãäyu đã đến khu Vườn Xoài Makhãdeva cùng với 
một số môn sinh bà-la-môn. Sau khi đến khu Vườn Xoài, ông ta nghĩ: “Sẽ 
không phù hợp nếu ta đến chỗ sa-môn Cô-đàm mà không thông báo 
trước.” Rồi ông nói với một môn sinh bà-la-môn: “Này môn sinh bà-la- 
môn, hãy nhân danh ta đến gặp sa-môn Côồ-đàm và hỏi thăm sa-môn Cồ- 
đàm đã hết bệnh và hết đau và khỏe, mạnh, an trú thư thái hay chưa. Và 
thưa điều này: “Thưa Thầy Cô-Đàm, bà-la-môn Brahmãäyu, đã già, già 
yếu, đã gánh nặng tuổi tác, đã qua nhiều tuổi đời, đang ở giai đoạn cuối 
của cuộc đời; ngài đang ở tuổi một trăm hai mươi của mình. Ngài là một 
bậc thầy về Ba Kinh Vệ-đà ... về những đặc điểm tướng số của một bậc 
Vĩ Nhân. Trong tất cả những bà-lamôn sống ở Mithilã, bà-la-môn 
Brahmãäyu được tuyên bố là bậc nhất về sự giàu có, về sự biết rõ những 
kinh chú, và về tuổi tác và danh tiếng. Ngài ấy muốn gặp Thầy Cồ-Đàm.”” 


“Dạ, thưa ngài”, môn sinh bà-la-môn đáp lại. Anh ta đến chỗ đức Thế 
Tôn và chảo hỏi qua lại với đức Thế Tôn, và sau khi xong phần chào hỏi 
thân thiện, anh ta đứng sang một bên và chuyền lời nhắn của thầy mình. 
[Đức Thế Tôn nói:] 

“Này môn sinh, hãy nói bà-la-môn Brahmãyu cứ tùy tiện đến gặp.” 


27. Rồi môn sinh bà-la-môn trở ra gặp bà-la-môn Brahmãyu và nói: 


“Sa-môn Cồ-đàm đã cho phép gặp. Ngài hãy tùy tiện đến gặp.” 


Bà-la-môn Brahmäyu đến gặp đức Thế Tôn. Hội chúng nhìn thấy ông 
đang đi đến từ xa, họ lập tức nhường lối cho ông, một người nỗi tiếng và 
danh tiếng. Rồi bà-la-môn Brahmãyu mới nói với hội chúng: “Được rồi, 
thưa quý thầy, mỗi người cứ ngồi xuống chỗ của mình. Tôi sẽ ngồi gần kế 


sa-môn Cô-đàm.” 


28. Rồi ông đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn, 


KINH BRAHMAYU * 407 


và sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và 
nhìn coi ba mươi hai đặc điểm tướng tốt của một bậc Vĩ Nhân trên thân 
đức Thế Tôn. Ông đã nhìn thấy được, rõ nhiều hay rõ ít, ba mươi hai đặc 
điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân trên thân của đức Thế Tôn, ngoại trừ 
hai đặc điểm; ông ta nghi ngờ và không chắc về hai đặc điểm đó, và ông ta 
không thể quyết định hay biết chắc về chúng: đó là về bộ phận giới tính 


được che đậy trong lớp vỏ bọc và độ lớn của lưỡi. 


29. Rồi bà-la-môn Brahmaäyu đã nói với đức Thế Tôn bằng những dòng 
thi kệ như sau: 


“Ba mươi hai đặc điểm tướng số tôi đã học 

Đó là những đặc điểm của một bậc Vĩ Nhân— 

Tôi vẫn chưa nhìn thấy hai bộ phận này, 

Trên thân của ngài, thưa Thầy Cồ-Đàm. 

Có phải thứ cần che đậy bằng vải, 

Che kín trong vỏ bọc là thuộc tướng của bậc đại vĩ nhân? 
Mặc dù lưỡi được gọi bằng chữ giống cái,8”! 

Những lưỡi của ngài chắc to lớn của giống đực? 

Có lẽ lưỡi của ngài cũng to lớn, 

Theo như những gì chúng tôi đã được dạy? 

Xin hãy thè lưỡi ra một chút, 

Và như vậy, ôi bậc Nhìn Thấy, sẽ giải hết nghỉ ngờ của chúng tôi. 
Vì phúc lợi ngay trong kiếp này 

Và vì hạnh phúc trong những kiếp sau. 

Và giờ chúng tôi khao khát xin phép được hỏi ngài 

Về điều chúng tôi khao khát muốn biết.” 

30. Rồi ý nghĩ này xảy đến với đức Thế Tôn: “Bà-la-môn Brahmäãyu 
này nhìn thấy, rõ nhiều hay rõ ít, ba mươi hai đặc điểm tướng số của một 
bậc Vĩ Nhân trên thân ta, ngoại trừ hai đặc điểm; ông ta nghi ngờ và 
không chắc về hai đặc điểm đó, và ông không thể quyết định hay biết chắc 


về chúng: đó là về bộ phận giới tính được che đậy trong lớp vỏ bọc và độ 


408 * Chương Š 


lớn của lưỡi.” 

Rồi đức Thế Tôn đã làm một màn thần thông để cho bà-la-môn 
Brahmäyu nhìn thấy bộ phận giới tính của đức Thế Tôn được che kín 
trong lớp vỏ bọc. Kế tiếp đức Thế Tôn đã thè lưỡi ra và liên tục dùng lưỡi 


chạm tới các lỗ tai và lỗ mũi, và dùng lưỡi che hết phân trán của mình. 


31. Rồi đức Thế Tôn đã nói những dòng thi kệ này để trả lời cho bà-la- 


môn Brahmaäyu: 


“Ba mươi hai đặc điểm tướng số bác đã học, 
Đó là những đặc điểm của một bậc Vĩ Nhân— 
Tất cả đều có thể tìm thấy trên thân ta: 

Vì vậy, này bà-la-môn, đừng nghi ngờ gì nữa. 
Những gì phải được biết ta đã trực-tiếp biết, 
Những gì phải được tu ta đã tu, 

Những gì phải được trừ bỏ ta đã trừ bỏ, 
Do vậy, này bà-la-môn, ta là một vị Phật.””? 
Vì phúc lợi ngay trong kiếp này 

Và vì hạnh phúc trong những kiếp sau. 

Và giờ sự xin phép đã được cho, vậy cứ hỏi, 
Về bất cứ điều gì bác khao khát muốn biết.” 


32. Rồi bà-la-môn Brahmäyu đã nghĩ: “Sự xin phép đã được cho phép 
bởi sa-môn Cô-đàm. Vậy ta nên hỏi bậc ấy về: điều thiện trong kiếp này 
hay điều thiện trong những kiếp sau?” Rồi ông nghĩ: “Mình đã giỏi về 
điều thiện trong kiếp này, và những người khác còn học hỏi mình về điều 
thiện trong kiếp này. Vậy sao mình không hỏi bậc ấy về điều thiện trong 
những kiếp sau?” Rồi ông đã nói với đức Thế Tôn bằng những dòng kệ 
Sau: 

““Theo cách nào một người trở thành một bà-la-môn? 
Và theo cách nào một người đạt được sự-biết?873 
Theo cách nào một người có ba loại trí-biết (tam minh)? 


Và theo cách nào một người được gọi là học giả thánh thiện? 


KINH BRAHMA1YU * 409 


Theo cách nào một người trở thành bậc A-la-hán? 
Theo cách nào người đạt tới sự toản-vẹn? 
Theo cách nào một người là trí giả im lặng (bậc mâu-n1)? 


Và theo cách nào một người được gọi là một vị Phật?”#“ 


33. Rồi đức Thế Tôn đã trả lời bằng những dòng kệ này: 


“Ai biết được những kiếp trước của mình, 
Nhìn thấy cõi trời và những cảnh giới đày đọa, 
Và đã đạt được sự tiêu diệt sự sinh—— 

Một bậc trí hiền biết bằng trí-biết trực tiếp, 
Người biết được tâm mình đã được thanh lọc, 
Đã sạch hết mọi tham-dục, 

Người đã trừ bỏ sự sinh-tử, 

Người đã toàn-vẹn trong đời sống tâm linh, 


Người đã siêu thoát khỏi mọi thứ—— 








Người như vậy được gọi là một vị Phật.”#”Š 


3⁄4. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
xếp lại phần y áo trên một vai, ông cúi lạy với đầu dưới chân đức Thế 
Tôn, và ông đã hôn hai bàn chân đức Thế Tôn và dùng tay xoa nhẹ chúng, 
rồi đọc tên mình: “Con là bà-la-môn Brahmäyu, thưa Thầy Cồ-Đàm; con 
là bà-la-môn Brahmäyu, thưa Thầy Cô-Đàm.” 

35. Những người trong hội chúng ở đó thấy ngạc nhiên và kỳ diệu, và 
họ nói: “Thật kỳ diệu, thưa các vị, thật tuyệt vời rằng sa-môn Cồ-Đàm có 
đại lực và đại uy, vì bà-la-môn nỗi tiếng và danh tiếng Brahmäyu đã thể 


làn 


hiện một sự khiêm nhường hạ mình đên vậy 
Rôi đức Thê Tôn mới nói với bà-la-môn Brahmaäyu: “Đủ rôi, này bả- 
la-môn, hãy đứng lên; hãy ngôi xuông chỗ ngôi của bác vì tâm của bác đã 


có niêm-tin vào ta.” 
Bà-la-môn Brahmãäyu đứng lên và ngôi xuông lại chỗ ngôi của mình. 


36. Rồi đức Thế Tôn đã ban cho ông ta sự chỉ dẫn để tu tiến,Š”° trong đó 


410 * Chương Š 


có sự chỉ dạy về sự bố-thí, về giới-hạnh, về những cõi trời; đức Thế Tôn 
giảng giải về sự nguy-hại, sự suy-đồi, và sự ô-nhiễm trong những khoái- 
lạc giác quan (dục lạc) và niềm chân-phúc của sự từ-bỏ (chúng). Sau khi 
đức Thế Tôn đã biết rằng tâm của bả-la-môn Brahmãyu đã sẵn sàng, dễ 
tiếp thu (dễ uốn nắn, nhu nhuyến), không còn những chướng-ngại, phân 
chắn, và tự tin, đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho ông về giáo pháp của 
riêng những vị Phật, đó là: “sự khổ, nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt khổ, và 
con-đường (dẫn tới sự chấm dứt khổ)”. Giống như một tâm vải sạch đã 
được tây sạch mọi vết bân thì sẽ tiếp nhận thuốc nhuộm đẹp đều; cũng 
giống như vậy, khi bà-la-môn Brahmäyu ngồi đó, tầm-nhìn trong sạch 
không tỳ vết về Giáo Pháp đã khởi sinh trong ông ấy như vây: “Mọi thứ 
có sinh thì có diệt.” Rồi bả-la-môn Brahmãäyu đã nhìn thấy Giáo Pháp, đã 
đạt tới Giáo Pháp Dhamma, đã hiểu Giáo Pháp, đã biết Giáo Pháp; ông đã 
vượt qua sự nghi-ngờ, là người đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn sự 
bối-rối, đã đạt được sự dạn-dĩ (can đảm, bản lĩnh), và không còn nhờ dựa 
(phụ thuộc) những người khác về (để hiểu, tin) Giáo Pháp của Vị Thầy. 


37. Rồi ông đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô- 
Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo 
Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng 
ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn 
trong đêm tối cho những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin 
quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con 
là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


“Kính mong đức Thế Tôn, cùng với Tăng Đoàn những Tỳ kheo, đồng 
ý nhận lời mời dùng cơm ngày mai từ con.” 

Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. Rồi, sau khi biết đức Thế Tôn đã 
đồng ý, bà-la-môn Brahmãyu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế 
Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi ra. 


3§. Rồi, khi đêm đã qua, bà-la-môn Brahmäyu đã cho chuẩn bị nhiều 


KINH BRAHMAYU * 411 


loại món ăn ngon trong tư gia của mình, và sau đó ông cũng báo thời gian 


cho đức Thế Tôn: “Thưa Thầy Cồ-Đàm, đã đến giờ, bữa ăn đã sẵn sàng.” 


Rồi, vào buồi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi cùng với Tăng Đoàn những Tỳ kheo đến nhà bà-la-môn 
Brahmäyu, và đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Rồi, 
suốt một tuần lễ, bà-la-môn Brahmäyu đã tự tay mình phục vụ và làm hài 


lòng Tăng Đoàn những Tỳ kheo bằng nhiều món ăn ngon khác nhau. 


39. Đến hết tuần đó, đức Thế Tôn lại lên đường đi du hành giữa xứ 
người Videha. Không lâu sau khi đức Thế Tôn đã đi, bà-la-môn 
Brahmäyu đã chết. Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 
chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: “Thưa Thế Tôn, bà-la- 
môn Brahmãyu đã chết. Nơi-đến của vị ấy là gì? Đường tương lai của vị 
ây là gì?” 

“Này các Tỳ kheo, bà-la-môn Brahmãäyu là hiền trí, bác ấy đã chứng 
nhập vào con đường của Giáo Pháp, và bác ấy đã không làm phiền ta 
trong sự diễn dịch về Giáo Pháp. Với sự (đã) tiêu diệt năm gông-cùm thấp 
hơn (hạ phần kiết sử), bác ấy đã tái sinh tự động [trong những Cõi Trời 
Trong Sạch (một trong năm cõi Tịnh cư thiên của những bậc thánh Bắất- 
lai)] và từ ở đó sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát Niết-bàn), không 
còn quay lại thế gian nữa.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 


412 * Chương 5 


92. KINH SELA 
(Sela Suffa) 


l. Tôi nghe như vày.Ÿ”” Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành 
giữa xứ dân Anguttarapa cùng với một Tăng Đoàn lớn những Tỳ kheo, 
gồm có hai trăm năm mươi Tỳ kheo, [102] và cuối cùng đã đến một thị 


trần của người Anguttarãpa tên là thị trắn Äpana. 


2. Tu sĩ tóc búi tên Keniya đã nghe tin: “Sa-môn Cồ-đàm, người con của 
dân tộc Thích-Ca (Sakya) là người đã xuất gia khỏi một họ tộc Thích-Ca, 
đang đi du hành giữa xứ dân Anguttarapa cùng với một Tăng đoàn lớn 
những Tỳ kheo, gồm có hai trăm năm mươi Tỳ kheo, [103] và đã đến thị 
trần Äpana. Giờ tin tốt lành về Thầy Cồ-Đàm đã được lan truyền ... [z/ 
mục 3, kinh MN 91 kế trên] ... Giờ sẽ tốt lành nêu đi gặp những vị A-la-hán 
độ” 

3. Rồi tu sĩ tóc búi Keniya đã đến gặp và và chào hỏi qua lại với đức 
Thế Tôn, và sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên. Rồi đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ 
ông ta bằng một bài nói chuyện về Giáo Pháp. Rồi, sau khi được chỉ dạy, 
khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ bằng một bài nói chuyện Giáo 
Pháp, tu sĩ tóc búi đã thưa với đức Thế Tôn: “Kính mong Thầy Cồ-Đàm 
cùng với Tăng Đoàn những Tỳ kheo đồng ý nhận lời mời dùng bữa cơm 
ngày mai từ tôi.” 

Sau khi điều này được nói ra, đức Thế Tôn đã nói với ông ta: “Này 
Keniya, Tăng Đoàn những Tỳ kheo này lớn, [104] gồm có hai trăm năm 


mươi Tỳ kheo, còn chú thì đặt toàn niềm-tin vào những bà-la-môn.” 

Lần thứ hai tu sĩ tóc búi Keniya ... (lặp lại lời mời) ... Lần thứ hai đức 
Thế Tôn ... (lặp lại lời từ chối) ... 

Lần thứ ba tu sĩ tóc búi Keniya ... (lặp lại lời mời) ... Đức Thế Tôn đã 


đồng ý trong im lặng. 


414 *s Chương 5Š 


4. Rồi, sau khi biết đức Thế Tôn đã đồng ý, tu sĩ tóc búi Keniya đã đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi, và đi về chỗ tịnh xá của mình, ở đó ông đã nói với 
những bạn bè và đồng đạo, những người thân và họ hàng như vây: “Này 
các vị, những bạn bè và đồng đạo, những người thân và họ hàng của tôi, 
hãy nghe tôi đây. Sa-môn Cô-đàm đã được tôi mời đến dùng bữa cơm 
ngày mai cùng với Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Hãy chuẩn bị mua đồ và 
nấu nướng giùm tôi.” 

“Được rồi”, họ đáp lại, và họ đào lò, một số chẻ củi, một số lo rửa đĩa, 
một số bày những khạp (lu) nước, một số dọn chỗ ngồi, trong khi tu sĩ búi 


tóc Keniya thì lo dựng rạp cổng chảo. 


5. Bấy giờ, vào lúc đó có bà-la-môn tên Sela đang ở tại thị trấn Äpana. 
[105] Ông ta một bậc thầy thông thuộc ba bộ kinh Vệ-đà (Veda) với 
những phần từ vựng thuật ngữ, nghi lễ cúng tế, âm vị học, và nguyên từ 
của chúng, và thứ năm là các phần sử học; giỏi về ngữ văn và ngữ pháp, 
ông ta hoàn toàn tinh thông về triết học tự nhiên và về tướng số của một 
bậc Vĩ Nhân. 


6. Lúc này tu sĩ tóc búi Keniya đã đặt toàn niềm-tin vào bà-la-môn Sela. 
Bà-la-môn Sela, trong khi đang đi dạo mát được hộ tống bởi ba trăm môn 
sinh bà-la-môn của ông ta, đã đến chỗ tịnh xá của tu sĩ tóc búi Keniya. Tới 
đó ông nhìn thấy có người đang đào lò, một số chẻ củi, một số lo rửa dĩa, 
một số bày những khạp nước, một số dọn chỗ ngồi, trong khi tu sĩ búi tóc 


Keniya thì lo dựng rạp công chảo. 


7. Sau khi nhìn thấy cảnh này, ông hỏi tu sĩ tóc búi Keniya: “Cái gì vậy, 
bộ Thầy Keniya đang tổ chức lễ rước dâu hay lễ đưa dâu? Hay có lễ cúng 
tế nào? Hay bộ có Vua Seniya Bimbisãra (Tần-bì-sa-la) của xứ Magadha 
(Ma-kiệt-đà) cùng với đoàn tùy tùng lớn đã được mời đến dùng bữa cơm 
ngày mai vậy?” 

8. “Thưa Thầy Sela, không phải tôi đang tô chức lễ rước dâu hay lễ đưa 
dâu, cũng không có Vua Seniya Bimbisãära (Tần-bì-sa-la) của xứ Magadha 


(Ma-kiệt-đà) cùng với đoàn tùy tùng lớn đã được mời đến dùng bữa cơm 


KINH SELA * 415 


ngày mai, mà tôi đang chuẩn bị một buổi lễ cúng dường lớn. Có Sa-môn 
Cồ-đàm, người con của dân tộc Thích-Ca, là người đã xuất gia khỏi một 
họ tộc Thích-Ca, đã đi du hành trong xứ người Anguttaräpa cùng với một 
Tăng Đoàn lớn các Tỳ kheo, gồm có hai trăm năm mươi Tỳ kheo, và đã 
đến thị trấn AÄpana. [106] Giờ tin tốt lành về Thầy Cô-Đàm đã được lan 
truyền như vầy: “Bậc Thế Tôn đó là bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã thành 
tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, 
bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của 
những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn.” Thầy Cô-Đàm đã được tôi mời đến 
dùng bữa cơm ngày mai cùng với Tăng Đoàn những Tỳ kheo.” 


9, “Này Keniya, có phải ông mới nói chữ “Phật”?” 
“Dạ, thầy Sela, tôi mới nói chữ “Phật”. 
“Này Keniya, có phải ông mới nói chữ “Phật”?” 
“Dạ, thầy Sela, tôi mới nói chữ “Phật”. 


10. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với bà-la-môn Sela: “Ngay cả cái tiếng 
“Phật” cũng hiếm được nghe trong thế gian này (lấy đâu ra có Phật thật để 
được gặp). Giờ ba mươi hai đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân đã 
được truyền dạy trong những kinh chú của chúng ta, và bậc Vĩ Nhân là 
người được phú cho những đặc điểm tướng số đó thì chỉ có hai nơi-đến 
mà thôi, không có nơi-đến khác. Nếu bậc đó sống đời tại gia, thì bậc ấy 
trở thành một Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe (chuyền luân vương), là một 
vị vua chân chính trị vì bằng Giáo Pháp, là bậc thầy của bốn phương, bậc 
toàn-thăng, là người đã ổn định đất nước và có được bảy báu. Vị vua đó 
có bảy báu: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, phụ nữ báu, quản 
gia báu, và quân sư báu là thứ bảy. Con cái của bậc đó, vượt quá một ngàn 
người, đều đũng cảm và anh hùng, và nghiền nát quân đội của nước khác; 
khắp trái đất này được bao bọc bởi đại dương, vị vua đó trị vì không bằng 
gậy gộc, không bằng vũ khí, chỉ bằng phương tiện là Giáo Pháp. Nhưng 


nếu bậc đó từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, thì 


416 * Chương 5Š 


bậc đó trở thành một bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, là bậc đã vén mở bức 


màn trong thế gian.” (giống trong mục 5 kinh MN 91 kế trên) 


11. [Bà-la-môn Sela nói]: “Này Keniya thân thiện, Thầy Cồ-Đàm, bậc 


A-la-hán, bậc Toàn Giác, giờ đang sông ở đâu?” 


Sau khi điều này được nói ra, tu sĩ tóc búi Keniya đưa tay phải chỉ 
hướng và nói: [107] “Ở hướng kia, chỗ đường ranh xanh của khu rừng, 
thưa Thầy Sela.” 


12. Rồi bà-la-môn đã đi cùng với ba trăm môn sinh bà-la-môn đến chỗ 
đức Thế Tôn. Ông ta nói với những môn sinh bà-la-môn: “Này các môn 
sinh, hãy đến im lặng, bước chân cân thận; vì những bậc Thế Tôn là khó 
tiếp cận được, giống như một con sư tử đang độc hành. Khi ta đang nói 
chuyện với sa-môn Cồ-đàm, các môn sinh đừng chen vào hay ngắt lời ta, 


hãy đợi đên khi cuộc nói chuyện của ta (với sa-môn Cô-đàm) đã xong.” 


13. Rồi bả-la-môn Sela đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn, 
và sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và 
và nhìn tìm ba mươi hai đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân trên thân 
đức Thế Tôn. Ông ta đã nhìn thấy được, rõ nhiều hay rõ ít, ba mươi hai 
đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân trên thân của đức Thế Tôn, ngoại 
trừ hai đặc điểm; ông ta nghi ngờ và không chắc về hai đặc điểm đó, và 
ông ta không thể quyết định hay biết chắc về chúng: đó là về bộ phận giới 


tính được che đậy trong lớp vỏ bọc và độ lớn của lưỡi. 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với đức Thế Tôn: “Môn sinh bà-la-môn Uttara 
này nhìn thấy, rõ nhiều hay rõ ít, ba mươi hai đặc điểm tướng số của một 
bậc Vĩ Nhân trên thân ta, ngoại trừ hai đặc điểm; ông ta nghi ngờ và 
không chắc về hai đặc điểm đó, và ông ta không thể quyết định hay biết 
chắc về chúng: đó là về bộ phận giới tính được che đậy trong lớp vỏ bọc 
và độ lớn của lưỡi.” 

14.Rồi đức Thế Tôn đã làm một mản thần thông để cho bả-la-môn Sela 


nhìn thấy bộ phận giới tính của đức Thế Tôn được che kín trong lớp vỏ 


KINH SELA * 417 


bọc. Kế tiếp đức Thế Tôn đã thè lưỡi ra và liên tục dùng lưỡi chạm tới các 


lỗ tai và lỗ mũi, và dùng lưỡi che hêt phân trán của mình. 


15. Rồi bà-la-môn Sela nghĩ: “Sa-môn Cồ-đàm này được phú cho ba 
mươi hai đặc điểm tướng tốt của một bậc Vĩ Nhân; chúng là đầy đủ, 
không phải không đầy đủ. Nhưng ta không biết ông ta đúng là Phật hay 
không. Tuy nhiên, ta đã từng nghe những bả-la-môn lão thành nói rằng 
theo dòng dõi truyền dạy các vị thầy, những ai là bậc A-la-hán (đã tu 
thành), bậc Toàn Giác, sẽ bộc lộ bản thân khi người ta nói lời khen ngợi 
những bậc ấy. Phải chăng ta thử trực diện khen ngợi sa-môn Cồ-đàm bằng 
những dòng kệ hay ho.” 


Rồi ông đã trực diện khen ngợi đức Thế Tôn bằng những dòng thi kệ 
hay ho như vầy: 


l6. Bà-la-môn Sela nói: 


“Ôi thân hoàn hảo, khéo được sanh phú, 

Hình dáng tốt và đẹp đẽ thật đáng nhìn; 

Ôi bậc Thế Tôn, da ngài vàng kim, 

Và răng trắng muốt; ngài thật khỏe mạnh. 

Những đặc điểm tướng nét được nhìn thấy tất cả một lần, 
Một người đặc biệt được khéo sanh; 

Tất cả những tướng tốt được tìm thấy trên thân ngài, 
Những đặc điểm này cho thấy một bậc Vĩ Nhân. 
Mới mắt sáng trong, diện mạo tươi sáng, 

Ôi bậc Hùng Vĩ, oai phong như một ngọn lửa, 

Ngay giữa hội chúng sa-môn này, 

Ngài chiều sáng như mặt trời chói lọi. 

Một Tỳ kheo thật đẹp đẽ đáng nhìn 


Với làn da óng ánh vàng kim—— 





Với sắc đẹp hiêm thay ngài có được, 
Sao ngài lại vui lòng với đời sông một sa-môn? 


Ngài quá hợp đê làm một vị vua, chúa tê của bậc điêu ngự, 


418 * Chương 5 


Làm một Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe, 

Chiến thắng khắp mọi phương 

Và làm để hoàng của Vườn Diêm-phù-nẻ (Jambu).#”8 [109] 
Với những binh lực và những đại hoàng tử, 

Tất cả đều công hiến phục vụ cho ngài, 

Ôi Cồ-Đàm, ngài nên thống trị 


H 


Như vị vua của loài người, như hoàng đê của tât cả vua chúa.” 
l7. Đức Phật nói: 


““[Fa đã là một vị vua, này Sela”, đức Thế Tôn đáp lại. 
“Ta là một vị vua tốt thượng của Giáo Pháp; 

Bằng phương tiện Giáo Pháp ta quay chuyền bánh xe, 
Bánh xe đó không aI có thể chặn lại.” 


18. Bà-la-môn Sela: 


“Ngài tuyên bố sự toàn-giác”, bà-la-môn Sela nói, 

“Ôi Cồ-Đàm, ngài mới nói với tôi, 

“Ta là một vị vua tốt thượng của Giáo Pháp; 

Bằng phương tiện Giáo Pháp ta quay chuyên bánh xe. 

AI là đại tướng của ngài, là đệ tử của ngài, 

Là người đã tu theo phương cách của Vị Thầy? 

Tức ai là người đã giúp ngài quay chuyên 

Cái Bánh Xe Giáo Pháp được thiết lập chuyền dịch bởi ngài?” 
19. Đức Phật: 


“Bánh xe được thiết lập dịch chuyên bởi ta”, đức Thế Tôn trả lời, 
“Đó chính là Bánh Xe Giáo Pháp tối thượng, 

Xá-lợi-phất, người con của Như Lai, 

Đã giúp ta trong cuộc quay chuyên bánh xe này. 

Những øì phải được biết đã được trực-tiếp biết, 

Những gì phải được tu tập đã được tu tập, 

Những gì phải được trừ bỏ đã được trừ bỏ, 


KINH SELA * 419 


Do vậy, này bà-la-môn, ta là một vị Phật. 


Do vậy hãy dẹp bỏ những sự nghỉ ngờ về ta, 
Và đề sự nhất quyết thay cho chúng, 
Bởi vì khó thay có dịp để có được 


Sự diện kiến với những bậc Toàn Giác. [110] 


Ta là bậc mà sự có mặt trong thế gian này 
Là hiếm thay hy hữu, 
Ta là một vị Phật Toàn Giác, 


Này bà-la-môn, ta là bậc lương y tối thượng. 


Ta là bậc thánh thiêng, vô song, 

Là bậc đã nghiền nát Ma Vương và đạo quân của hắn; 
Sau khi đã đánh bại mọi kẻ thù, 

Ta hoan hỷ và không còn sợ hãi.” 


24). Bà-la-môn Sela: 


“Này các môn sinh, hãy nghe, hãy nghe điều bậc ấy nói, 
Đó là người của tầm-nhìn, một bậc lương y, 
Bậc anh hùng uy dũng đã cất tiếng gầm, 


Như một sư tử giữa rừng. 


Ai là người, cho dù thuộc giai cấp hạ tiện, 
Mà không tin bậc ấy khi nhìn thấy bậc ấy: 
Rằng bậc ấy là bậc thánh thiêng, vô song, 


Là bậc đã nghiên nát Ma Vương và đạo quân của hăn? 


Giờ ai muốn theo ta thì theo ta, 

Và ai không muốn theo ta thì cứ bỏ đi. 
Bởi vì ta sẽ xuất gia theo bậc ấy, 

Bậc có trí-tuệ cao siêu này.” 


21. Các Môn Sinh nói: 


“Ôi thưa thầy, nếu thầy đã chấp thuận 


420 * Chương Š 


Giáo lý này của bậc Toàn Giác, 
Thì chúng tôi cũng sẽ xuất gia theo/dưới bậc ấy, 


Bậc trí-tuệ cao siêu này.” 
22. Bà-la-môn Sela: 


“Ở đây có ba trăm bà-la-môn, 

Là những người chấp tay lên khẩn cầu: 
“Chúng con sẽ sống đời sống tâm linh 
Theo/dưới đức Thế Tôn, thưa Thế Tôn.” 


233. Đức Phát: 


“Này Sela, đời sống tâm linh đã được tuyên thuyết hay khéo, 
Đề nó được nhìn thấy ngay tại đây, chứ không để trì hoãn; 
Người tu tập với sự chuyên-cần, 


Sẽ tìm thấy một sự xuất gia đầy chánh quả.” 


24. Rồi bà-la-môn và hội chúng (những môn sinh bả-la-môn) của ông ta 
đã thụ nhận giới xuất gia dưới đức Thế Tôn, và họ cũng thụ nhận toàn-bộ 
giới (đại thọ giới, thành Tỳ kheo). 


25. Rồi, khi đêm đã qua, tu sĩ tóc búi Keniya đã cho chuẩn bị nhiều món 
ăn ngon khác nhau trong tịnh xá của ông, [1III1] và có báo thời gian cho 
đức Thế Tôn: “Thưa thầy Cô-Đàm, giờ là lúc, bữa cơm đã sẵn sàng.” Rồi, 
vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đã 
đi cùng Tăng Đoàn những Tỳ kheo đến tịnh xá của tu sĩ tóc búi Keniya, và 
đến đó ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Rồi, tu sĩ tóc búi Keniya đã 
tự tay mình phục vụ và làm hài lòng Tăng Đoàn những Tỳ kheo bằng 
những món ăn ngon khác nhau. Sau khi đức Thế Tôn đã ăn xong và đã 
đẹp bình bát qua một bên, tu sĩ tóc búi Keniya đã chọn chỗ ngôi thấp hơn 
và ngồi xuống một bên. Ngay đó đức Thế Tôn đã ban cho ông một bài 
chúc phúc bằng những dòng thi kệ sau đây: 


26. “Sự cúng dường đèn đốt là huy hoàng của lửa, 
SãvitrT là huy hoàng của những kinh chú Vệ-đà, 


KINH SELA * 421 


Huy hoàng của loài người, vua chúa, 

Là huy hoàng của những dòng sông, biển cả; 

Mặt trăng là huy hoàng của những ngôi sao, 

Mặt trời là huy hoàng của tất cả mọi thứ chiếu sáng; 

Công đức là huy hoàng của những ai khát nguyện có được; 
Tăng Đoàn là huy hoàng của những ai bố thí.” 


Sau khi đức Thế Tôn đã ban bài chúc phúc cho ông, đức Thế Tôn đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. 

27. Rồi, không lâu sau khi thụ nhận toàn-bộ giới: nhờ sống tu một mình, 
lui về (thu mình), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, ngay trong kiếp 
nảy, với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, thầy Sela và hội chúng (những môn 
sinh) của thầy Ấy, 1151 bằng cách tự mình cứng ngộ bằng trí-biẾt trực 
tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối 
thượng của đời sống tâm linh mà (mục tiêu) đó những người họ tộc đã 
đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sông xuất gia tu hành. Họ đã 
trực-tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 
Và thầy Sela cùng với hội chúng của thầy ấy đã trở thành những vị bậc A- 
la-hán. 


28. Sau đó thầy Sela cùng với hội chúng của thầy ấy đã đến gặp đức Thế 
Tôn. Sau khi xếp lại phần y áo trên một vai, chấp tay kính lễ đức Thế Tôn, 


thầy ấy đã nói với đức Thế Tôn bằng những dòng thi kệ này: 


“Tám ngày đã qua, kính thưa bậc Nhìn Thấy Tất-Cả, 

Kể từ lúc chúng con quy y nương tựa theo Ngài. 

Trong bảy đêm rồi, ôi thưa đức Thế Tôn, 

Chúng con được thuần tu trong giáo lý của Ngài. 

Ngài là một vị Phật, ngài là vị Sư Thây, 

Ngài là bậc Trí Giả, là bậc chính phục Ma Vương. 

Sau khi đã cắt dứt mọi khuynh-hướng xấu ác (tính khí ác), 


Ngài đã vượt qua bờ và dẫn dắt nhân loại vượt qua. 


422 s Chương 5 


Ngài đã vượt qua tất cả mọi dính-chấp (chấp thủ), 
Ngài đã trừ bỏ tất cả mọi ô-nhiễm (lậu hoặc). 

Ngài là một sư tử không còn dính-chấp, 

Ngài đã dẹp bỏ sự sợ-hãi và khiếp-đảm. 

Ở đây ba trăm Tỳ kheo đang đứng, 

Với hai tay chấp lên tôn kính. 

Ôi bậc Anh Hùng, hãy sải dài hai bàn chân, 

Và đề những đại chúng sinh này tôn thờ vị Sư Thây.” 


93. KINH ASSALAYANA 
(Assalayana Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Rồi, bấy giờ có năm trăm bả-la-môn từ những tỉnh khác nhau cũng 
đang ở tại Sãvatthĩ vì công việc hay những lý do khác. Rồi những bà-la- 
môn đó nghĩ rằng: “Sa-môn Cô-Đàm mô tả sự thanh-lọc (về thân tâm, tâm 
linh) là làm được bởi tất cả bốn giai cấp (không phải chỉ dành riêng cho 
giai cấp bà-la-môn).??? Vậy nên có ai có thê tới để tranh cãi với ông ấy về 
sự khắng định đó hay không?” 


3. Lúc đó có một môn sinh bà-la-môn trẻ tên là Assalyaana cũng đang ở 
trong thành SãvatthI. Trẻ, đầu cạo trọc, mười sáu tuổi, anh ta là một bậc 
thầy về ba bộ kinh Vệ-đà, với những từ vựng thuật ngữ, nghi lễ cúng tế, 
âm vị học, và nguyên từ của chúng, và thứ năm là các phần sử học; giỏi về 
ngữ văn và ngữ pháp, anh ta hoàn toản tinh thông về triết học tự nhiên và 
về những đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân. Vì vậy các bả-la-môn 
nghĩ: “Có có môn sinh bà-la-môn trẻ tên là Assalyaana cũng đang ở trong 
thành SãvatthI. Trẻ... hoàn toản tính thông về triết học tự nhiên và về 
những đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân. Anh ta có thể tới tranh cãi 


với sa-môn Cô-đàm về sự khăng định đó.” 


4. Khi họ tới gặp môn sinh bà-la-môn tên Assalyäana và nói với anh ta: 
“Thầy Assalyãana, tu sĩ Cồ-đàm này mô tả sự thanh-lọc là làm được bởi 
tất cả bốn giai cấp. Vậy Thầy Assalyãana hãy đến đó để tranh cãi với sa- 


môn Cô-Đàm về sự khăng định đó.” 


Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Assalyãana trả lời 
rằng: “Thưa các ngài, sa-môn Cô-Đàm là người thuyết giảng Giáo Pháp. 
Giờ những ai nói Giáo Pháp thì khó mà tranh luận với họ. Tôi không thể 


tranh cãi với sa-môn Cô-Đàm về sự khăng định đó.” 


424 s Chương 5 


Lần thứ hai những bà-la-môn nói với anh ta: .... (nữ lần thứ nhất và 
thêm:) ... Bởi vì “sự tu tập của một du sĩ” đã được hoàn thành bởi Thầy 


Assalayana.”880 


Lần thứ hai môn sinh bà-la-môn Assalãyana vẫn trả lời: “Thưa các 
ngài, sa-môn Cồ-Đàm là người thuyết giảng Giáo Pháp. Giờ những ai nói 
Giáo Pháp thì khó mà tranh luận với họ. Tôi không thể tranh cãi với sa- 


môn Cô-Đàm về sự khăng định đó.” 


Lần thứ ba những bà-la-môn lại nói với anh ta: ... (như lần thứ hai và 


thêm:) ... Đừng để Thầy Assaläyana chưa ra trận mà đã chịu thất bại.” 


Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Assalãyana trả lời: 
“Thưa các ngài, chắc chắc tôi không thuyết phục được các ngài sau khi tôi 
đã nói: “Sa-môn Cô-đảm là người thuyết giảng Giáo Pháp. Giờ những ai 
nói Giáo Pháp thì khó mà tranh luận với họ. Tôi không thể tranh cãi với 
sa-môn Cồ-Đàm về sự khăng định đó.' Tuy nhiên, thưa các ngải, vì các 
ngài cứ nài thách nên tôi sẽ đi.” 

Rồi môn sinh bà-la-môn Assalyãana cùng một số đông các bà-la-môn 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, và chào hỏi qua lại. Và sau khi họ xong phần 
chảo hỏi thân thiện, anh ta ngồi xuống một bên và nói với đức Thế Tôn: 


“Thầy Cô-đàm, các bà-la-môn nói như vầy: “Những bà-la-môn là giai 
cấp cao nhất, những người thuộc giai cấp khác là thấp kém hơn; những bà- 
la-môn là giai cấp trắng trẻo nhất, những người thuộc giai cấp khác là đen 
đủi; chỉ những bà-la-môn được thanh lọc, những người không phải bà-la- 
môn thì không; chỉ những bà-la-môn là con của trời Brahma, dòng dõi của 
trời Brahma, được sinh từ miệng của trời Brahma, được sinh từ trời 
Brahma, được tạo ra bởi trời Brahma, là những con cháu kế thừa của trời 
Brahmä.” Thầy Cồ-đàm nói sao về điều đó?” 

5. [1] “Bây giờ, này Assalyaana, các phụ nữ bà-la-môn rõ ràng cũng có 
kỳ kinh nguyệt, có mang thai, sinh con, và cho con bú.?3! Và những bà-la- 


môn đó, mặc dù đã được sinh ra từ bào thai mà vân luôn nói răng: “Những 


KINH A1SSALAYANA * 425 


bà-la-môn là giai câp cao nhât ... là những con cháu kê thừa của trời 


232 


Brahmaã. 


6. “Mặc dù Thầy Cô-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
răng: “Những bả-la-môn là giai câp cao nhât ... là những con cháu kê thừa 
của trời Brahma.”” 


[2l “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Anh đã từng nghe ở vùng Yona và 
Kamboja#8? và ở những xứ nước ngoài khác chỉ có hai giai cấp, đó là chủ 
và nô lệ, và tùy theo thời cuộc có khi chủ trở thành nô lệ, và nô lệ trở 
thành chủ đó sao?” 


“Dạ thưa, tôi có nghe vậy.” 


“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì [luận cứ gì] hay căn cứ vào cái gì [thẩm 
quyền nảo] mà các bả-la-môn trong trường hợp nảy lại nói rằng: “Những 
bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa của trời 
Brahma?ˆ” 


7. “Mặc dù Thầy Cô-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


của trời Brahmäã?”” 


[3] “Này Assalyãana, anh nghĩ sao?883 Ví dụ một người giai cấp chiến- 
sĩ (khattiya) sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời ma 
mảnh độc ác, nói lời gắt gỏng nạt nộ, nói lời tầm phào tán dóc; thèm-khát 
(tham dục), có tâm ác-ý, và nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Khi thân 
tan rã, sau khi chết, chỉ có người đó mới bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục— 


còn những bà-la-môn nếu làm vậy thì không bị tái sinh xuống đó hay sao? 


“Ví dụ một người giai cấp thương-nông ... một người giai cấp hạ-tiện 
bần lao sát-sinh, gian-cắp ... năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Khi thân 
tan rã, sau khi chết, chỉ có người đó mới bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục— 


còn những bà-la-môn nếu làm vậy thì không bị tái sinh xuống đó hay sao? 


426 * Chương 5 


“Không phải vậy, Thầy Cồ-đàm. Cho dù đó là một người giai cấp 
chiến-sĩ, một bả-la-môn, một thương-nông, hay một người bằn-lao hạ 
tiện —ai trong bốn giai cấp đó nếu có sát-sinh, gian-cắp ... năm giữ cách- 
nhìn sai lạc (tà kiến), thì khi thân tan rã, sau khi chết, cũng bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm 
chí trong địa ngục.” 


“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì hay căn cứ vào cái gì mà các bà-la-môn 
trong trường hợp này lại nói răng: “Những bả-la-môn là giai câp cao nhât 


... là những con cháu kế thừa của trời Brahmã?” 


8. “Mặc dù Thầy Cồ-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 
của trời Brahma?”” 


[4] “Này Assalyãana, anh nghĩ sao? Ví dụ một bà-la-môn sống biết 
kiêng cữ sự sát-sinh, sự gian-cắp, sự tà-dâm tà dục, sự nói-dối láo, nói lời 
ma mãnh độc ác, nói lời gắt gỏng nạt nộ, và nói lời tầm phào tán dóc, và 
không có sự thèm-khát (không tham dục), có một cái tâm không ác-ý, và 
năm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Khi thân tan rã, sau khi chết, 
người đó sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
cõi trời—còn những người thuộc giai cấp chiến-sĩ, nông-thương hay bằn- 


lao hạ tiện nếu làm vậy thì không được tái sinh lên đó hay sao?” 


“Không phải vậy, Thầy Cô-đàm. Cho dù đó là một người giai cấp 
chiến-sĩ, một bà-la-môn, một thương-nông, hay một người bằn-lao hạ 
tiện—ai trong bốn giai cấp đó sống biết kiêng cữ sự sát-sinh, sự gian-cắp 

. và nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), thì khi thân tan rã, sau 
khi chết, cũng được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời.” 

“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì hay căn cứ vào cái gì mà các bà-la-môn 
trong trường hợp này lại nói rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất 
... là những con cháu kế thừa của trời Brahmäã??” 


KINH ASSALAIYANA * 4271 


9. “Mặc dù Thầy Cô-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


của trời Brahma.”” 


[5] “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Bộ chỉ có một bà-là-môn mới có 
khả năng tu dưỡng tâm-từ đối với vùng miền (quốc độ, xứ sở) này, không 
hung-bạo và không ác-ý; còn những người giai câp chiên-sĩ, nông-thương 


hay bằn-lao hạ tiện thì không tu dưỡng được như vậy hay sao?” 


“Không phải vậy, Thầy Cô-đàm. Dù một người là bà-la-môn, người 
thuộc giai cấp chiến-sĩ, nông-thương hay bằn-lao hạ tiện—ai trong bốn 
giai cấp đó cũng đều có khả năng tu dưỡng tâm-từ đối với vùng miền này, 
không hung-dữ và không ác-ý.” 

“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì hay căn cứ vào cái gì mà các bà-la-môn 
trong trường hợp này lại nói rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất 
... là những con cháu kế thừa của trời Brahmã?”” 


10. “Mặc dù Thầy Cồ-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 
rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


của trời Brahma.”” 


[6] “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Bộ chỉ có bảà-la-môn mới có khả 
năng cầm bản chải và bột tắm, đi ra sông, và tắm gội hết bụi đất trên 
người mình; còn những người giai câp chiên-sĩ, nông-thương, hay bân-lao 


hạ tiện thì không làm được như vậy hay sao?” 


“Không phải vậy, Thây Cô-đàm. Dù một người là bà-la-môn, người 
thuộc giai câp chiên-sĩ, nông-thương, hay bân-lao hạ tiện—al trong bôn 
giai câp đó cũng đêu có khả năng câm bàn chải và bột tăm, đi ra sông, và 


tắm gội hết bụi đất trên người mình.” 


“V ậy thì dựa trên sức mạnh øì hay căn cứ vào cái øì mà các bà-la-môn 
trong trường h này lại nói răng: “Những bà-la-môn là giaI câp cao nhât 


... là những con cháu kế thừa của trời Brahmäã??” 


11. “Mặc dù Thầy Cồ-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 


428 * Chương 5 


rằng: “Những bả-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


của trời Brahma.”” 


[7] “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Ví dụ một vị vua thuộc giai cấp 
chiến-sĩ đã được phong vương [được xức dầu trên đầu], ông cho triệu tập 
năm trăm người thuộc những sinh cảnh (gia thế, giai cấp) khác nhau, và 
nói với họ rằng: “Này các vị đến đây, ai ở đây thuộc giai cấp chiến-sĩ, hay 
bà-la-môn, hay hoàng-tộc, hãy cầm một que môi lửa làm bằng gỗ tỉnh tốt, 
và nhóm lửa lên để tạo nhiệt. Và ai thuộc gia đình bằn-lao hạ tiện bị xã hội 
ruồng bỏ, thuộc gia đình làm nghề săn bắn, làm nghề đan lát chẻ tre, làm 
nghề làm xe, làm nghề lượm rác moi rác, hãy cầm một que môi lửa làm từ 
gỗ máng nước cho chó uống, làm từ gỗ máng heo, làm từ gỗ thùng đựng 


rác hay làm bằng gỗ thầu dầu, và nhóm lửa lên để tạo nhiệt.) 


“Này Assalyäaana, anh nghĩ sao? Khi lửa được nhóm lên và nhiệt được 
tạo ra bởi người thuộc nhóm thứ nhất, thì lửa sẽ có ngọn, có màu, và tỏa 
sáng, và nó có thể được dùng cho những mục đích dùng lửa (như để nấu 
ăn, sưởi ấm, thắp sáng...). Rồi lửa được nhóm lên và nhiệt được tạo ra bởi 
người thuộc nhóm thứ hai, thì lửa sẽ không có ngọn, không có màu, và 
không tỏa sáng, và nó không thê được dùng cho những mục đích dùng lửa, 


hay sao?” 


“Không phải vậy, Thầy Cồ-đàm. Khi lửa được nhóm lên và nhiệt được 
tạo ra bởi người thuộc nhóm thứ nhất, thì lửa sẽ có ngọn, có màu, và tỏa 
sáng, và nó có thể được dùng cho những mục đích dùng lửa. Và khi lửa 
được nhóm lên và nhiệt được tạo ra bởi người thuộc nhóm thứ hai, thì lửa 
cũng có ngọn, có màu, và tỏa sáng, và nó có thê được dùng cho những 
mục đích dùng lửa. Bởi vì tất cả lửa đều có ngọn, có màu, và tỏa sáng, và 


nó đều có thê được dùng cho những mục đích dùng lửa.” 


“Vậy thì dựa trên sức mạnh gì hay căn cứ vào cái gì mà các bà-la-môn 
trong trường hợp này lại nói răng: “Những bả-la-môn là giai câp cao nhât 


... là những con cháu kế thừa của trời Brahmäã??” 


12. “Mặc dù Thầy Cồ-đàm nói điều này, nhưng các bà-la-môn vẫn nghĩ 


KINH ASSALAIYANA ° 429 


rằng: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa 


của trời Brahma.”” 


[8] “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Ví dụ một thanh niên thuộc giai 
câp chiên-sĩ lây một con gái nhà bà-la-môn, và họ sinh ra một đứa con của 
hai người. Vậy đứa con đó được coI là người giai câp chiên-sĩ giông cha, 


hay một bả-la-môn giống mẹ?” 


#Nó có thê có thê được gọi băng cả hai (vừa là giai câp chiên-sĩ, vừa là 


bà-la-môn), thưa Thầy Cô-đàm.” 


13. “Này Assalyäana, anh nghĩ sao? Ví dụ một thanh niên bà-la-môn 
lấy một con gái nhà giai cấp chiến-sĩ, và họ sinh ra một đứa con của hai 
người. Vậy đứa con đó được coi là bà-la-môn giống cha, hay người giai 


cấp chiến-sĩ giống mẹ?” 
“Nó có thể có thể được gọi bằng cả hai, thưa Thầy Cồ-đàm.” 


14. “Này Assalyãana, anh nghĩ sao? Ví dụ một con ngựa cái giao phối 
với một con lừa đực, và một con thú con được sinh ra. Vậy con thú con đó 


được gọi là con ngựa giông mẹ, hay là con lừa giông cha?” 


“Nó là một con la, thưa Thầy Cồ-đảm, bởi vì nó không còn là ngựa hay 
lừa nữa. Thầy Cồ-đàm, tôi đã nhìn ra khác-biệt trong trường hợp (ví dụ) 
cuối này, nhưng tôi đã không kịp nhìn ra sự khác-biệt trong hai trường 
hợp (ví dụ) trước.” 


15. [9] “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Ví dụ có hai môn sinh bà-la- 
môn, họ là anh em ruột, được sinh cùng một mẹ, một người siêng học vả 
thông minh, còn người kia thì không siêng học cũng không thông minh. 
Ai trong hai người sẽ được các bà-la-môn cúng thức ăn trước trong lễ 
tang, hoặc trong lễ cúng dường, hoặc trong lễ hiến tế, hoặc trong lễ tiệc 
đãi khách?” 

“Trong những dịp lễ đó, các bà-la-môn sẽ cúng dường thức ăn cho 
người siêng học và thông minh, thưa Thầy Côổ-đàm; bởi vì nếu cúng 
dường thứ gì cho người không siêng học cũng không thông minh thì (việc 


430 * Chương Š 


cúng dường đó) đâu mang lại phước quả lớn lao gì?” 


1ó. “Này Assalyaana, anh nghĩ sao? Ví dụ có hai môn sinh bà-la-môn, 
họ là anh em ruột, được sinh cùng một mẹ, một người siêng năng và thông 
minh, nhưng thiếu đạo-đức và có tánh khí xấu ác, và người kia thì không 
siêng học cũng không thông minh, nhưng có đạo-đức và tánh tình tốt 
thiện. Ai trong hai người sẽ được các bà-la-môn cúng thức ăn trong lễ 


tang, trong lễ cúng dường, trong lễ hiến tế, hoặc trong lễ tiệc đãi khách?” 


“Trong những dịp lễ đó, các bà-la-môn sẽ cúng dường thức ăn cho 
người không siêng học cũng không thông minh, nhưng có đạo-đức và tánh 
tình tốt thiện, thưa Thầy Cồ-đàm; bởi vì nếu cúng dường thứ gì cho người 


thất-đức và có tánh khí xấu ác thì đâu mang lại phước quả lớn lao gì?” 


17. “Này Assalyãana, lúc nãy đầu tiên anh đã khăng khăng dựa trên 
sinh cảnh (gia thế, giai cấp), và sau đó anh khăng khăng dựa trên việc học- 
hành kinh điển, và sau đó anh lại chuyển qua dựa trên chính căn cứ rằng 


“sự thanh-lọc là làm được bởi tất cả bốn giai cấp”, như ta đã mô tả.” 


Khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Assalyãana đã ngồi im 
lặng và mắt hết tinh thần, hai vai chùn xuống và đầu gục xuống, buồn bã 
và không còn đối đáp nữa. Biết được điều đó, đức Thế Tôn mới nói với 
anh ta: 

18. [10] “Này Assalayana, một thuở xưa có bảy ấn sĩ (tiên tri, tiên kiến) 
bà-la-môn đang cùng nhau tư vấn đàm đạo trong những căn chòi lá trong 
rừng, quan-điểm độc hại này đã khởi sinh trong họ: “Những bàả-la-môn là 
giai cấp cao nhất ... là những con cháu kế thừa của trời Brahma.? Bấy giờ 
có Devala Bóng Tối là ân sĩ đã nghe được điều đó.?#“ Rồi, ông ta chỉnh lại 
râu tóc, mặc y-phục màu vàng úa, mang đôi dép chắc nịch và cầm cây 
trượng bằng vàng, rồi anh xuất hiện trong sân đang có bảy ân sĩ bà-la-môn 
đó. Rồi, vừa đi qua đi lại trong sân có bảy ẩn sĩ bà-la-môn, ấn sĩ Devala 
Bóng Tối đã nói như vầy: “Những ân sĩ bà-la-môn đáng kính đã đi về đâu? 
Những ẩn sĩ bả-la-môn đáng kính đã đi về đâu?? Rồi bảy ẩn sĩ bà-la-môn 


kia nghĩ: “Ai là kẻ đi qua đi lại trong sân của bảy ấn sĩ bà-la-môn giống 


KINH ASSALAIYANA °* 431 


như một thằng bợm trong làng và còn hỏi giọng: “Những ân sĩ bà-la-môn 
đáng kính đã đi về đâu? Những ẩn sĩ bả-la-môn đáng kính đã đi về đâu?” 
Chúng ta hãy rủa hăn đi!” Rồi bảy ẩn sĩ bà-la-môn đã rủa ấn sĩ Devala 
Bóng Tối như vây: “Biến thành tro đi, đồ đê hèn! Biến thành tro đi, đồ đê 
hèn!” Nhưng khi bảy ân sĩ bà-la-môn càng rủa Devala Bóng Tối, thì ông ta 
càng trở nên phong độ, đẹp đẽ, và đẹp trai hơn. Rồi bảy ấn sĩ bà-la-môn 
lại nghĩ: “Sự tu hành của chúng ta là vô vọng, đời tu sĩ của chúng ta chẳng 
kết quả gì. Trước đây khi chúng ta rủa bất cứ ai như vầy: “Biến thành tro 
đi, đồ đê hèn! Biến thành tro đi, đồ đê hèn!”, thì kẻ đó luôn biến thành tro; 
nhưng giờ chúng ta càng rủa người này, thì hắn càng trở nên phong độ, 


đẹp đế, và đẹp trai hơn.” 


“Sự tu hành của các ông không phải là vô vọng, đời tu sĩ của các ông 
không phải không kết quả. Nhưng, này các ông, hãy nên dẹp bỏ sự sân 
hận đối với tôi.” 

“Này ông kia, chúng ta đã dẹp bỏ sân hận đối với ông. Nhưng ông là 
ai?! 

“Các ông đã từng nghe tên ân sĩ Devala Bóng Tối chưa?'—“Có nghe, 
này ông. ——“Chính là tôi đây, này các ông.” 

“Rồi bảy ẩn sĩ bà-la-môn bước đến chỗ ấn sĩ Devala Bóng Tối và kính 
chào ông. Rồi ông nói với họ: “Này các ông, tôi nghe rằng trong khi bảy 
ân sĩ bà-la-môn đang sống trong những chòi lá trong rừng, quan-điểm độc 
hại này đã khởi sinh trong họ: “Những bà-la-môn là giai cấp cao nhất ... 


.39 


là những con cháu kế thừa của trời Brahma.””——“Đúng vậy, thưa ông. 


“Nhưng, này các ông, liệu các ông có biết người mẹ sinh ra mình chỉ 
có quan hệ với đàn ông bà-la-môn và không bao giờ quan hệ với đàn ông 
không phải bà-la-môn?—*“Không biết, thưa ông.) 

““Nhưng, này các ông, liệu các ông có biết những người mẹ của những 
người mẹ suốt bảy thế hệ trước giờ chỉ quan hệ với đàn ông bà-la-môn và 


không bao giờ quan hệ với đàn ông không phải bà-la-môn?”—“Không 


432 s Chương 5 


biết, thưa ông.” 


“*Nhưng, này các ông, liệu các ông có biêt người cha sinh ra mình chỉ 
có quan hệ với phụ nữ bả-la-môn và không bao giờ quan hệ với phụ nữ 
không phải bà-la-môn?ˆ—“Không biệt, thưa ông.” 


“Nhưng, này các ông, liệu các ông có biết những người cha của những 
người cha suốt bảy thế hệ trước giờ chỉ quan hệ với phụ nữ bà-la-môn và 
không bao giờ quan hệ với phụ nữ không phải bà-la-môn?°—*“Không biết, 
thưa ông.” 


““Nhưng, này các ông, liệu các ông có biệt sự ra đời của một phôi thai 
xảy ra theo cách nảo hay không?" 


““Thưa ông, chúng tôi biết cách xảy ra sự ra đời của một phôi thai. Ở 
đây, có sự giao phối của người mẹ và người cha, và người mẹ vào thời có 
thê thụ thai, và một gandhabba (hương ấm, dòng thức tái sinh) có mặt 
(hiện hữu). Như vậy sự ra đời của một phôi thai xảy ra nhờ sự hợp nhau 


của ba yêu tô này. "885 


“Rồi, thưa các ông, liệu các ông có biết chắc gandhabba đó là (thuộc, 
từ) giai cấp chiến-sĩ hay bà-la-môn, hay thương-nông, hay bằn-lao hạ 
tiện?! 

““Thưa ông, chúng tôi không biết chắc gandhabba đó là (thuộc, từ) 
giai cấp chiến-sĩ hay bà-la-môn, hay thương-nông, hay bằn-lao hạ tiện.” 


“*Nêu đã là vậy, này các ông, vậy các ông là gì?" 
“Nếu đã là vậy, thưa ông, chúng tôi không biết chúng tôi là gì. 


“Bây giờ, này Assalãyana, ngay cả bảy bậc ân sĩ bà-la-môn thuở đó khi 
bị đồn hỏi và bị vấn hỏi và bị hỏi chéo bởi ấn sĩ Devala Bóng Tối về điều 
khăng định của họ về sinh cảnh (gia thế, giai cấp), họ đều không khả năng 
bào chữa (bảo vệ, chứng minh) được điều đó. Vậy còn anh, làm sao anh 
khi bị dồn hỏi và bị vấn hỏi và bị hỏi chéo bởi ta về điều khắng định của 


anh về sinh cảnh (gia thế, giai cấp) mà anh lại có khả năng bào chữ được 


KINH A1SSALAYANA ° 433 


điều đó? Còn nữa, anh là người chỉ nương dựa vào những giáo thuyết của 
các thầy các sư của mình, thì chưa [đủ đắng cấp] bằng Punna là người cầm 


muỗng của bảy ân sĩ bà-la-môn đó.”886 


19. Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cỗ- 
đàm! ... [Giống như mục 37, kinh MN 91 ở trên] ... Kễ từ hôm nay mong 
Thầy Cổ-đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa vào 


Thây Cô-đàm cho đên cuôi đời.” 


434 » Chương Š 


94. KINH GHOTAMUKHA 
(Ghofarmukha Sutffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần có Ngài Udena đang sống ở Bena- 


res (Ba-la-nạ1) trong khu Vườn Xoài (của) Khemiya. 


2. Bấy giờ, vào dịp đó có bà-la-môn tên Ghotamukha đã đến Benares vì 
công việc hay lý do khác. Trong khi ông đang đi dạo mát, ông đã đến khu 
Vườn Xoài Khemiya. Lúc đó thầy Udena đang đi qua đi lại ngoài trời. Rồi 
bà-la-môn Ghotamukha đến gặp thầy Udena và chào hỏi qua lại với thầy 
ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, cùng bước đi qua lại bên 
cạnh thầy Udena, ông ta nói điều này: “Này sa-môn đáng kính, không có 
đời sống xuất-gia [đời sống của những du sĩ (chỉ chung tất cả ấn sĩ, sa- 
môn) nào là đúng theo Giáo Pháp: đối với tôi đường như ở đây, và có thê 
bởi vì tôi chưa nhìn thấy những vị nào như chính thầy ở đây hoặc [bởi vì 
tôi chưa nhìn thầy] Giáo Pháp ở đây.” 


3. Sau khi điều này được nói ra, thầy Udena dừng sự đi đạo và đi về 
chỗ trú ở của mình, trong đó thầy ấy ngồi xuống chỗ ngôi đã được dọn 
sẵn.?#7 Và bà-la-môn Ghotamukha cũng dừng đi dạo và đi theo vào chỗ trú 
ở đó, và ông ta đứng qua một bên. Rồi thầy Udena nói với ông ta: “Có 


mây chô ngôi, này bà-la-môn, cứ ngôi xuông nêu chú muôn.” 


“Chúng tôi không ngôi xuông vì còn chờ Thây Udena [nói ngôi 
xuống]. Bởi vì làm sao một người như tôi có thể ngồi xuống chỗ ngồi khi 
chưa được mời ngôi?” 


4. Rồi bà-la-môn Ghotamukha chọn chỗ ngồi thấp hơn, ngồi xuống một 
bên, và nói lại với thầy Udena: “Này sa-môn đáng kính, không có đời 
sống xuất-gia nào là đúng theo Giáo Pháp: đối với tôi dường như ở đây, 
và có thể bởi vì tôi chưa nhìn thấy những vị nào như chính thầy ở đây 
hoặc Giáo Pháp ở đây.” 


“Này bà-la-môn, nêu chú nghĩ câu nào của tôi có thê được đông ý, thì 


436 *» Chương 5 


hãy đông ý; nêu chú nghĩ câu nào của tôi cân được tranh luận, thì hãy 
tranh luận; và nêu chú không hiêu nghĩa câu nào của tôi, thì hãy hỏi: “Là 
sao, Thầy Udena? Nghĩa của điều này là gì?? để tôi làm rõ nó cho thầy. 


Theo cách như vậy chúng ta có thê đàm đạo vê vân đê này.” 


“Thưa Thầy Udena, nếu con nghĩ câu nào của thầy có thể được đồng ý, 
con sẽ đồng ý: nếu tôi nghĩ câu nào của thầy cần được tranh luận, tôi sẽ 
tranh luận; và nếu tôi không hiểu nghĩa câu nào của thầy, tôi sẽ hỏi: “Là 
sao, thưa Thầy Udena? Nghĩa của điều này là gì?? để thầy làm rõ nó cho 


tôi. Theo cách như vậy giờ chúng ta hãy cùng đàm đạo về vẫn đề này.” 


5.-6. “Này bà-la-môn, có bốn loại người được thấy có trong thế gian. 
Bốn đó là gì? ... [Tiếp tục nội dung giống tương tự trong kinh MN 51, mục 
5-6]... v) Nhưng, thưa Thầy Udena, loại người không hành xác bản thân 
và không theo đuôi sự thực hành hành xác bản thân và cũng không hành 
xác chúng sinh khác và không theo đuôi sự thực hành hành xác chúng sinh 
khác là người, do không hành xác bản thân hay chúng sinh khác, ngay 
trong kiếp nảy không còn thèm khát [đói khát; dục-vọng], đã tắt ngẫm 
[thôi tắt], và đã nguội mát, và an trú trải nhiệm niềm chân-phúc, sau khi 
đã làm bản thân mình trở thành thánh thiêng—thì không hành hạ và đày 
đọa chính mình và chúng sinh khác, bởi vì cả mình và chúng sinh khác 
đều muốn sung sướng và tránh đau khô; đó là lý do tại sao loại người này 


làm hài lòng tâm trí của con.” 


7 “Này bà-la-môn, có hai loại hội chúng. Hai đó là gì? Ở đây, có hội 
chúng (¡) tham muốn ngọc ngà và trang sức và tìm kiếm nhiều vợ và con 
cái, nô lệ nam và nữ, đồng ruộng và đất đai, vàng và bạc. Nhưng ở đây có 
hội chúng (i¡) thì không tham muốn ngọc ngà và trang sức, nhưng sau khi 
dẹp bỏ vợ con, nô lệ nam nữ, ruộng đất, vàng bạc, đã từ bỏ đời sống tại 
gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Giờ có loại người này là người 
không hành xác bản thân và không theo đuổi sự thực hành hành xác bản 
thân và cũng không hành xác chúng sinh khác và không theo đuôi sự thực 


hành hành xác chúng sinh khác —là người, do không hành xác bản thân 


KINH GHOT]AMUKHA * 437 


hay chúng sinh khác, ngay trong kiếp này không còn thèm khát [đói khát; 
dục-vọng|, đã tắt ngắm [thôi tắt]. và đã nguội mát, và an trú trải nhiệm 
niềm chân-phúc, sau khi đã làm bản thân mình trở thành thánh thiêng— 
Trong hai loại hội chúng (mới nói ra) đó, chú có thường thấy loại người 
này hay không, này bà-la-môn?” 


“Thầy Udena, tôi thường thấy có loại người này trong hội chúng (i) 


không tham muôn ngọc ngà ... ” 


§. “Nhưng, này bà-la-môn, mới lúc nảy chúng tôi nghe [hiểu] chú nói 
rằng: “Này sa-môn đáng kính, không có đời sống xuất-gia nào là đúng 
theo Giáo Pháp: đối với tôi dường như ở đây, và có thể bởi vì tôi chưa 
nhìn thấy những vị nào như chính thầy ở đây hoặc Giáo Pháp ở đây.?” 

“Đúng là vậy, thưa Thầy Udena, chính vì để học hỏi từ thầy nên tôi đã 
nói ra những lời đó như vậy. (Nhưng thực ra là) có đời sống xuất-gia là 
đúng theo Giáo Pháp; cho nên đối với tôi dường như là ở đây (loại hội 
chúng (ï¡)) , và mong Thầy Udena ghi nhớ tôi [đã nói nghĩa] như vầy. Sẽ 
tốt lành nếu Thầy Udena, vì lòng bi-mẫn, giảng giải cho tôi một cách chỉ 
tiết về bốn loại người mà thầy mới nói ra một cách ngắn gọn.” 

9. “Được tồi, này bà-la-môn, vậy chú hãy lắng nghe và chú tâm kỹ cảng, 
tôi sẽ nói.”——““Dạ, thưa thầy”, bà-la-môn Ghotamukha đáp lại. Thầy Ude- 
na đã nói điều này: 

I0—30. (¡) “Này bà-la-môn, cái gì là loại người hành xác bản thân và 
theo đuổi sự thực hành hành xác bản thân? Ở đây, có người đi khỏa thân 
... [Tiếp tục giống như kinh MN 51, mục 8-28]... sông trải nghiệm niềm 
chân phúc, sau khi đã làm bản thân mình trở thành thánh thiêng.” 


31. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Ghotamukha đã thưa với 
thầy Udena: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Udena! Thật kỳ diệu, thưa Thầy 
Udena! Thầy Udena đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy 
đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị che giấu, chỉ 
đường cho kẻ đã lạc lỗi, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những ai có mắt 


438 *s Chương 5 


sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Udena và 
theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính 
mong Thầy Udena ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 

32. “Này bà-la-môn, đừng quy y nương tựa vào tôi. Hãy quy y nương 
tựa vào đức Thế Tôn, là bậc mà tôi đã quy y nương tựa vào.” 


“Thưa Thầy Udena, Thầy Cô-Đàm đó, bậc A-la-hán, bậc toàn giác, giờ 


đang sông ở đâu?” 


“Này bà-la-môn, đức Thế Tôn đó, bậc A-la-hán, bậc toàn giác, giờ đã 
bát Niết-bàn.” 

“Nếu chúng tôi nghe được rằng Thầy Cồ-Đàm đó ở trong vòng mười 
do-tuần (đặm Án), chúng tôi sẽ đi mười do-tuần đề gặp Thầy Cồ-Đàm đó, 
bậc A-la-hán, bậc toàn giác. Nếu chúng tôi nghe được Thầy Cồ-Đàm đó ở 
trong vòng hai mươi ... ba mươi ... bốn mươi ... năm mươi do-tuần, 
chúng tôi sẽ đi mười do-tuần để gặp Thầy Cồ-Đàm đó, bậc A-la-hán, bậc 
toàn giác. Nhưng vì Thầy Cồ-Đàm đó đã bát Niết-bàn, chúng tôi quy y 
nương tựa vào Thầy Cô-Đàm, vào Giáo Pháp, và vào Tăng Đoàn những 
Tỳ kheo. Kể từ hôm nay, mong Thầy Udena ghi nhớ con là một đệ tử tại 
gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 

33. “Bây giờ, thưa Thầy Udena, vua của xứ Anga đã bố thí cho tôi một 
khoản đều đặn mỗi ngày. Hãy cho phép tôi cũng đường cho Thầy Udena 
một phần từ khoản đó.” 

“Này bà-la-môn, vua của xứ Anga đang bố thí loại gì cho chú đều đặn 
mỗi ngày?” 


“Năm trăm đồng kahãpana, thưa Thầy Udena.”888 


“Này bà-la-môn, chúng tôi không được phép nhận tiền bạc.” 


“Nếu Thầy Udena không được phép, tôi sẽ cúng dường một tịnh xá 
được xây cho Thầy Udena.” 


KINH GHOTAMUKHA * 439 


“Này bà-la-môn, nếu chú định cúng dường cho tôi bằng một tịnh xá 
được xây cho tôi, vậy chú hãy cho xây một hội trường cho Tăng Đoàn ở 
Pãfaliputta (Thành Hoa Thị).”3%2 


“Tôi càng thêm thỏa mãn và vui lòng khi Thầy Udena đã gợi ý cho tôi 
cúng dường cho Tăng Đoàn. Với khoản được bồ thí đều đặn này và các 
khoản bố thí đều đặn khác, tôi sẽ cho xây một hội trường cho Tăng Đoàn 


ở Pataliputta.” 


Rồi, với khoản được bố thí đều đặn [từ vua xứ Anga mà ông đã muốn 
cúng dường cho Thầy Udena] và các khoản bố thí đều đặn khác [được bổ 
sung cộng vảo]|, bà-lamôn Ghotamukha đã cho xây một hội trường cho 
Tăng Đoàn ở Pätaliputta. Và chỗ đó bây giờ được gọi là hội trường 
GhotamukhiI. 


440 * Chương Š 


95. KINH CANKI 
(CankT Suffa) 


I. Tôi nghe như vây.??° Trong một lần đức Thế Tôn đang đi du hành 
giữa xứ dân Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng Đoàn lớn những Tỳ 
kheo, và cuối cùng đã đến một ngôi làng tên là làng Opasãda của những 
bà-la-môn người Kosala. Ở đó đức Thế Tôn trú ở (chỗ được gọi là) Khu 
Vườn của Những Thiên Thần,?°! trong Vườn Cây Sãla nằm ở phía bắc của 
làng Opasada 


2. Bây giờ, lúc đó có bà-la-môn tên CankT đang cai quản làng Opasada, 
là một tài sản hoàng gia có nhiêu dân cư sinh sông, giàu có vê đông cỏ, 
đất rừng, đường thủy, và lúa gạo, là một sự ban phú của hoàng triều, một 


đặc ân được ban cho ông ta bởi Vua Pasenadi của xứ Kosala. 


3. Những gia chủ bà-la-môn ở làng Opasãda đã nghe tin: “Sa-môn Cô- 
đàm ... [Giống như mục 3, kinh MN 91]... Giờ sẽ tốt lành nếu đi gặp 
những vị A-la-hán đó.” 


4. Rồi những gia chủ bà-lamôn ở làng Opasäda đã lên đường từ 
Opasãda đi theo đoàn và nhóm và được dẫn theo hướng bắc để đến Khu 
Vườn của Những Thiên Thần, chỗ Vườn Cây Sãla. 


5. Bấy giờ là thời gian bà-la-môn Cankĩ đã về nghỉ trưa trên gác thượng 
của dinh thự của ông. Rồi ông nhìn thấy những gia chủ bả-la-môn ở làng 
Opasäda lên đường từ Opasäda đi theo đoàn và nhóm và được dẫn theo 
hướng bắc để đến Khu Vườn của Những Thiên Thần, chỗ Vườn Cây Sãla. 
Sau khi nhìn thấy họ, ông hỏi một quan thần của ông: “Này quan thần 
thân thiện, tại sao những bà-la-môn ở Opasäda lại lên đường từ Opasada 
đi theo đoàn và nhóm và được dẫn theo hướng bắc đề đến Khu Vườn của 
Những Thiên Thần, chỗ Vườn Cây Sãla?” 


6. “Thưa ngài, có sa-môn Cô-đàm, người con của dân tộc Thích-Ca 
(Sakya), là người đã xuất gia khỏi một họ tộc Thích-Ca, đang đi du hành 


442 s Chương 5 


giữa xứ dân Kosala... [Giống mục 3. kinh MN 91 ở trên]... Họ đang đi 


gặp sa-môn Cô-đàm đó.” 


“Vậy thì, này thần quan thân thiện, hãy đến gặp những gia chủ bà-la- 
môn của làng Opasada đó và nói với họ: “Thưa các ngài, bà-la-môn CankT 
nói điều này: “Này các ngài, hãy đợi. Bà-la-môn Cankĩ cũng sẽ đi đến gặp 


sa-môn Cô-đàm.”” 


“Dạ, thưa ngài”, vị quan đáp lại, và đến gặp những gia chủ bà-la-môn 


của làng Opasäda để chuyên lời. 


7. Bấy giờ, vào lúc đó cũng có năm trăm bà-la-môn từ những xứ khác 
nhau đang trú ngụ ở làng Opasada vì những công việc hay những lý do 
khác. Họ đã nghe tin: “Nghe nói bà-la-môn Cankĩ đang đi gặp sa-môn Cô- 
đàm.” Rồi họ đến chỗ bà-la-môn Cankĩ đề hỏi ông ta: “Thưa ngài, có đúng 


là ngài đang đi gặp sa-môn Cô-đàm không?” 
“Đúng vậy, này các ngài. Tôi đang đi gặp sa-môn Cồ-đàm đây.” 


8. “Thưa ngài, đừng đi gặp sa-môn Côổ-đàm. Này Thầy Cankĩ, việc đi 
gặp sa-môn Cô-đàm là không phù hợp đối với ngài; thay vì vậy, sa-môn 
Cồ-đàm đến gặp ngài thì hợp lý hơn. (¡) Thưa ngài, bởi vì ngài được thiện 
sinh về cả hai phía, phía mẫu hệ trong sạch và phía phụ hệ dòng dõi suốt 
bảy đời, không thể chê vào đâu và không một tỳ vết gì về vấn đề sinh cảnh 
(gia thế, giai cấp). Vì do là như vậy, Thầy Master CankI, việc đi gặp sa- 
môn Cô-đàm là không phù hợp đối với ngài; thay vì vậy, sa-môn Cồ-đàm 
đến gặp ngài thì hợp lý hơn. (ii) Thưa ngài, ngài là giàu có, với nhiều của 
cải và tài sản lớn lao. Thưa ngài, ngài là một bậc thầy thông thuộc ba bộ 
kinh Vệ-đà (Veda) với những phần từ vựng thuật ngữ, nghi lễ cúng tế, âm 
vị học, và nguyên từ của chúng, và thứ năm là các phần sử học; giỏi về 
ngữ văn và ngữ pháp, ông ta hoàn toàn tinh thông về triết học tự nhiên và 
về tướng số của một bậc Vĩ Nhân. (ii) Thưa ngài, ngài là đẹp đẽ, phong 
độ, và lịch thiệp, có được vẻ đẹp bậc nhất của làn da, với sắc đẹp cao nhất 
và diện mạo cao nhất, nổi bật đáng quý. Thưa ngài, ngài là đức hạnh, chín 


chắn về đức hạnh, có được đức hạnh chín chắn. (iv) Thưa ngài, ngài là 


KINH CANKT* 443 


một người thuyết giảng hay khéo với sự truyền đạt hay khéo; ngài nói ra 
những lời lịch sự, đặc biệt, không sai lỗi, và truyền tải ý nghĩa. (v) Thưa 
ngài, ngài dạy những sư thầy của nhiều quần chúng, và ngài dạy việc tụng 
đọc những kinh chú cho ba trăm môn sinh bà-la-môn. (vi) Thưa ngài, ngài 
được tôn vinh, được tôn trọng, được kính trọng, và được tôn kính bởi Vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala. (v1) Thưa ngài, ngài được tôn vinh, 
được tôn trọng, được kính trọng, và được tôn kính bởi bà-la-môn Pokkha- 
rasãti.””? (viii) Thưa ngài, ngài cai quản hết cả vùng Opasãda, có nhiều 
dân cư sinh sống ... một đặc ân được ban cho ngài Vua Pasenadi của xứ 
Kosala. Vì do là như vậy, Thầy Master Cankĩ, việc đi gặp sa-môn Cồ-đảm 
là không phù hợp đối với ngài; thay vì vậy, sa-môn Cô-đàm đến gặp ngài 
thì hợp lý hơn.” 


9. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Canki đã nói cho những bả- 
la-môn đó: “Này các ngài, giờ hãy nghe tôi nói tại sao việc đi đến gặp sa- 
môn Cồ-đàm là phù hợp đối với tôi, và tại sao việc đi đến gặp tôi là không 
phù hợp đối với sa-môn Côồ-đàm. (¡) Này các ngài, sa-môn Côổ-đàm là 
người được thiện sinh về cả hai phía, phía mẫu hệ trong sạch và phía phụ 
hệ dòng dõi suốt bảy đời, không thể chê vào đâu và không một tì vết gì về 
vấn đề sinh cảnh (gia thế, giai cấp). Vì do là như vậy, sẽ không phù hợp 
đối với sa-môn Cô-đàm nếu đến gặp tôi; thay vì vậy, sẽ phù hợp đối với 
tôi nếu tôi đi đến gặp sa-môn Cô-đàm. (ii) Này các ngài, sa-môn Cồ-đảm 
đã xuất gia sau khi bỏ đi nhiều đống vàng tiền và vàng thỏi được tồn giữ 
trong những kho hầm và kho gác (trong cung điện). (ii) Này các ngài, sa- 
môn Cô-đàm đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành 
từ lúc vẫn còn trẻ, khi còn là một thanh niên tóc đen được phú cho tuôi trẻ 
dồi dào, trong thời xuân xanh của cuộc đời. (1v) Này các ngài, sa-môn Cồ- 
đàm đã cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại 
gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành cho dù hoàng hậu mẹ và vua cha 
thì muốn con làm ngược lại và họ đã khóc ràng rụa nước mắt trên mặt. (v) 
Này các ngài, sa-môn Cồ-đàm là đẹp đẽ, phong độ, và lịch thiệp, có được 


vẻ đẹp tôt nhât của làn da, với sắc đẹp bậc nhât và diện mạo bậc nhật, nôi 


444 s Chương 5 


bật đáng quý. (vi) Này các ngài, sa-môn Cổ-đàm là đức hạnh, với đức 
hạnh thánh thiện, với đức hạnh thiện lành, có được giới-hạnh thiện lành. 
(vi) Này các ngài, sa-môn Cồ-đàm là người thuyết giảng hay khéo với sự 
truyền đạt hay khéo; bậc ấy nói lời lịch lãm, đặc biệt, không sai lỗi và 
truyền tải ý nghĩa. (viii) Này các ngài, sa-môn Côổ-đàm là sư thầy của 
nhiều sư thầy của nhiều quần chúng. (ix) Này các ngài, sa-môn Cô-đàm là 
không còn tham-dục và không còn những sự phù phiếm cá nhân. (x) Này 
các ngài, sa-môn Cồ-đàm nắm giữ giáo thuyết về “hành-động có tác-động 
về mặt đạo đức' (nghiệp có nghiệp quả của nó), “việc-làm có hậu quả về 
mặt đạo đức" (hành vi có hậu quả của nó); bậc ây không hề tìm cách làm 
gì gây hại cho dòng dõi những bà-la-môn. (xi) Này các ngài, sa-môn Cô- 
đàm xuất gia từ một gia đình quý-tộc [giai cấp chiến-sĩ], từ một gia đình 
quý-tộc nguyên chất. (xii) Này các ngài, sa-môn Cô-đàm xuất gia từ một 
gia đình giàu có, với nhiều của cải và tài sản lớn lao. (xiii) Này các ngài, 
nhân dân đến từ những vương quốc xa xôi và những tỉnh huyện xa xôi để 
vẫn đạo với sa-môn Cồ-đàm. (xiv) Này các ngài, nhiều ngàn thiên thần đã 
quy y nương tựa vào sa-môn Cô-đàm hết trọn kiếp. (xv) Này các ngài, tin 
tốt lành về sa-môn Cồ-đàm đã được lan truyền như vây: “Bậc Thế Tôn đó 
là bậc A-la-hán [đã tu thành] và bậc toàn-giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã 
thành tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc 
lành, bậc hiểu-biết (những) thế giới, là người dẫn-dắt tối cao (vô song) của 
những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, 
bậc giác-ngộ, bậc thế tôn.” (xvi) Này các ngài, sa-môn Cồ-đàm có được ba 
mươi hai đặc điểm tướng tốt của một bậc Vĩ Nhân. (xvii) Này các ngài, 
Vua Seniya Bimbisära (Tần-bà-sa-la) của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) và 
hoàng hậu và con cái đã quy y nương tựa vào sa-môn Cô-đàm suốt đời. 
(xvi1n) Này các ngài, Vua Pasenadi của xứ Kosala và hoàng hậu và con cái 
đã quy y nương tựa vào sa-môn Cô-đàm suốt đời. (xix) Này các ngài, bà- 
la-môn Pokkharasãti và vợ và con cái đã quy y nương tựa vào sa-môn Cô- 
đàm suốt đời. (xx) Này các ngài, sa-môn Cồ-đàm đã đến Opasãda và đang 


sống ở Opasäda trong Khu Vườn Của Những Thiên Thần, chỗ Vườn Cây 


KINH CANKT * 445 


Sãla ở phía bắc của làng Opasãda. Bây giờ những tu sĩ (sa-môn) và bà-la- 
môn đến phố làng của chúng tôi thì đều là những vị khách của chúng tôi, 
và những vị khách cần được tôn vinh, được tôn trọng, được kính trọng, và 
được tôn kính bởi chúng tôi. Vì sa-môn Cồ-đàm đã đến Opasãda, bậc ấy là 
vị khách của chúng tôi, và khách của chúng tôi cần được tôn vinh, được 
tôn trọng, được kính trọng, và được tôn kính bởi chúng tôi. Vì do là như 
vậy, này các ngài, việc đến gặp tôi là không phù hợp đối với sa-môn Cồ- 
đàm; thay vì vậy, việc đến gặp sa-môn Cồ-đàm là phù hợp đối với tôi. 
“Này các ngài, sự ca ngợi nhiều về Thầy Cô-Đàm như vậy tôi đã từng 
nghe được, nhưng sự ca ngợi về Thầy Cồ-Đàm là không chỉ giới hạn ở đó, 
mà sự ca ngợi về Thầy Cồ-Đàm là vô kể. Vì Thầy Cồ-Đàm có được từng 
mỗi yếu-tô như vậy, nên việc bậc ấy đi đến gặp tôi là không phù hợp với 
bậc ấy; thay vì vậy, việc tôi đi đến gặp Sa-môn Cồ-đàm là phù hợp đối với 
tôi. Do vậy, này các ngài, tất cả chúng hãy cùng đi đến gặp sa-môn Cô- 


Là) 


đàm. 


I0. Rồi bà-la-môn CankT, cùng với một đoàn lớn những bà-la-môn, đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, và đến nơi ông chảo hỏi qua lại với đức Thế Tôn. 


Sau khi xong phần chảo hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên. 


11. Bấy giờ, vào lúc đó đức Thế Tôn đang ngồi và sắp sửa xong phần 
nói chuyện thăm hỏi hòa nhã với những bà-la-môn rất trưởng lão. Ngay 
lúc đó, có một môn sinh (học trò) bà-la-môn trẻ tên Kãpathika đang ngồi 
trong hội chúng đó. Trẻ, đầu cạo trọc, mười sáu tuổi, anh ta là một bậc 
thầy thông thuộc ba bộ kinh Vệ-đà (Veda) với những phần từ vựng thuật 
ngữ, nghi lễ cúng tế, âm vị học, và nguyên từ của chúng, và thứ năm là 
các phần sử học; giỏi về ngữ văn và ngữ pháp, anh ta hoàn toàn tinh thông 
về triết học tự nhiên và về những đặc điểm tướng số của một bậc Vĩ Nhân. 
Trong khi những bà-la-môn rất lớn tuổi đang nói chuyện với đức Thế Tôn, 
anh ta cứ liên tục chen vô và ngắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Rồi đức 


Thế Tôn mới quở trách môn sinh bà-la-môn Kãpathika đó như vây: 


“Ngài Bhãradvaja (tên họ tộc của Kapathika) đừng nên chen vào và 


446 *» Chương Š 


ngắt ngang chuyện của những bà-la-môn rất trưởng lão trong khi họ đang 


nói. Ngài nên chờ đên khi chuyện của họ đã được nói xong.” 


Sau khi lời này được nói ra, bà-la-môn CañkI đã nói với đức Thế Tôn 
rằng: “Thầy Cồ-đàm không cần quở trách môn sinh bà-la-môn Kãpathika. 
VỊ môn sinh bảà-la-môn này rất uyên bác; anh ta có tài diễn đạt; anh ta là 
khôn trí. Anh ta có khả năng dễ dàng tham gia vào cuộc thảo luận này với 
Thầy Cồ-đàm.” 


12. Rồi đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Vì các bà-la-môn tôn vinh anh ta như 
vậy thì môn sinh bả-la-môn Kãpathika chắc hắn thành thạo về các kinh 
chú ba bộ kinh Vệ-đà.” 


Rồi môn sinh bà-la-môn Kãpathika nghĩ: “Khi nào sa-môn Cồ-đàm đưa 
mắt gặp mắt ta, thì ta sẽ đặt câu hỏi.” 


Rồi, bằng tâm của mình đức Thế Tôn biết được ý nghĩ trong tâm của 
môn sinh bà-la-môn Kãpathika, đức Thế Tôn đưa mắt nhìn về phía anh ta. 
Rồi môn sinh bà-la-môn Kãpathika nghĩ rằng: “Sa-môn Cồ-Đàm đã nhìn 
về phía ta. Vậy ta hãy hỏi ông ta một câu hỏi.” Rồi (nghĩ vậy nên làm) anh 
ta nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Côổ-đàm, nói về những kinh chú cổ của bà-la-môn đã được 
truyền tụng bằng miệng, đã được bảo tồn trong các bộ kinh, các bà-la-môn 
đi đến một kết luận nhất nhất rằng: “Chỉ đây (các kinh kệ này) là đúng, 


mọi điêu khác đêu là sai. Thây Cô-đàm nghĩ sao vê chuyện này?” 


“Được rồi, này Bhãradväja: trong số những bà-la-môn có một bà-la- 
môn nào nói như vầy: “Tôi biết điều này, tôi nhìn thấy điều này: chỉ đây là 
đúng, mọi điều khác đều là sai' hay không?”——“Không có, thưa Thầy Cồ- 


Là) 


đàm. 


“Rồi sao, này Bhãradvãja: vậy trong bảy thế hệ các thầy bả-la-môn có 
một thầy nảo, hoặc một vị thầy (sư phụ, sư ông) của một thầy nào nói như 
vầy: “Tôi biết điều này, tôi nhìn thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều 
khác đều là sai” hay không?”——“Không có, thưa Thầy Cồ-đàm.” 


KINH CANKT°* 441 


“Rồi sao, này Bhãradvãja: những ẩn sĩ (tiên tri, tiên kiến) bà-la-môn 
thời cô xưa, là những người tạo ra các bài kinh chú đó, những người soạn 
ra các bài kinh chú đó, những bài kinh chú của họ đã từng được tụng, 
được đọc, và kết tập, mà các bà-la-môn ngày nay vẫn tiếp tục đọc tụng và 
lặp lại, lặp lại cái đã được nói, và tụng lại cái đã được tụng bởi những bà- 
la-môn trước kia—như Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yama- 
taggi, Angirasa, BharadvaJa, Vasettha, Bharadvalja, Vasettha, Kassapa, và 
BhaguŠ®—những ấn sĩ bà-la-môn cô xưa đó có bao giờ nói rằng: “Tôi biết 
điều này, tôi nhìn thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều là sai” 
hay không?”——““Không có, thưa Thầy Cồ-đàm.” 


13. “Như vậy thì, này Bhãradvãja, dường như trong số những bà-la-môn 
trước giờ, không có một bà-la-môn nào nói rằng: “Tôi biết điều này, tôi 
nhìn thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều là sai. — Và trong 
số những bà-la-môn trước giờ, không có một thầy nào, hoặc một vị thầy 
của một thầy nào trong bảy thế hệ thầy đã từng nói rằng: “Tôi biết điều 
này, tôi nhìn thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều là sai.” — 
Và những nhà ân sĩ bà-la-môn thời cỗ xưa, là những người tạo ra các bài 
kinh chú, những người soạn ra những bài kinh chú ... thậm chí những nhà 
ân sĩ bà-la-môn cô xưa đó cũng không nói rằng: “Chúng tôi biết điều này, 
chúng tôi nhìn thấy điều này: chỉ đây là đúng, mọi điều khác đều là sai.? 
Ví như như một hàng người mù đứng nối tiếp nhau: người trước không 
nhìn thấy, người giữa không nhìn thấy, và người sau không nhìn thấy. 
Cũng giống như vậy, này Bhãradvãja, về câu khắng định nhất nhất đó của 
họ, dường như những bà-la-môn cũng giống một hàng người mù: người 
trước không nhìn thấy, người giữa không nhìn thấy, và người sau không 
nhìn thấy. Này Bhãradvãja, anh nghĩ sao, theo tình trạng như vậy, hóa ra 
niềm-tin của các bả-la-môn là không có cơ sở căn cứ gì, đúng vậy 
không?” 

“Thầy Cồ-đàm, các bà-la-môn tôn vinh điều này không phải chỉ vì 
niềm-tin. Họ cũng tôn vinh vì đó là những điều đã được truyền thừa bằng 


miệng.” 


448 *» Chương Š 


14. “Này Bhãradväja, đầu tiên anh khăng khăng dựa vào niềm-tin, giờ 
anh chuyển qua dựa vào truyền thống truyền miệng. Này Bhãradvãja, có 
năm điều có thể thành hai cách khác nhau tại đây và bây giờ. Năm đó là 
gì? Niềm-tin, sự chấp-thuận, truyền-thống truyền miệng, sự nhận biết có 
lý-giải, và sự chấp nhận một quan điểm là kết quả sau khi suy-xét nó.” 
Năm điều này có thể thành hai cách khác nhau tại đây và bây giờ. Bây 
Ø1Ờ, (1) cÓ điều do được chấp-nhận hoàn toàn chỉ vì niềm-tin, nhưng có thể 
nó chỉ là trống không, là sáo rỗng và sai lầm; nhưng có những điều không 
được chấp nhận hoàn toàn dựa vào niềm-tin, nhưng nó là thực, là đúng và 
không sai lầm. Lại nữa, đi) điều do được chấp-thuận hoàn toàn ... (11) 
điều do được truyền bá nhiều ... (iv) điều do được nhận biết nhiều ... và 
(v) điều do được xem xét kỹ nhiều, nhưng có thê nó chỉ là trống không, là 
sáo rồng, và sai lầm; nhưng có điều không được chấp thuận hoàn toản ... 
không được truyền bá nhiều ... không được nhận biết nhiều ... không 
được xem xét kỹ nhiều, nhưng nó là thực, là đúng và không sai lầm. [Với 
những tình trạng như vậy] sẽ không đúng đăn (phù hợp) đối với một người 
có trí khôn (chỉ vì muốn) bảo vệ (duy trì) sự thật của mình (chỉ là “sự thật” 
của mình, chưa chắc đúng là sự thật) mà đi đến kết luận nhất nhất rằng: 


“Chỉ đây là đúng, mọi điêu khác đêu là sai.””#?Š 


15. “Nhưng, thưa Thầy Cồ-Đàm, theo cách nảo là có sự bảo vệ một sự 
thật??? Theo cách nào một người bảo vệ một sự thật? Chúng tôi muốn hỏi 
Thầy Cồ-đàm về sự bảo vệ một sự thật.” 

“Này Bhãradväja, người đó bảo vệ sự thật khi người đó nói: 'Niềm-tin 
của tôi là vậy”; nhưng người đó không đi đến kết luận nhất nhất: “Chỉ điều 
này là sự thật, mọi điều khác là sai.” Này Bhãradvãja, theo cách như vậy là 
có sự bảo vệ sự thật; theo cách này người đó bảo vệ sự thật; theo cách này 
chúng tôi mô tả sự bảo vệ sự thật. Nhưng đó vẫn chưa phải là sự khám phá 


sự thật.5?” 


“Nếu một người chấp thuận (đồng ý) một điều gì ... nếu một người 


nhận lấy (chấp nhận) một điều gì do được truyền miệng ... nếu một người 


KINH CANKT* 449 


[đạt tới một kết luận dựa trên] sự nhận biết do suy lý ... nếu một người có 
sự chấp nhận một quan điểm sau khi suy xét nó, người đó bảo vệ sự thật 
khi người đó nói: “Sự chấp nhận một quan điểm sau khi suy xét của tôi là 
như vậy; nhưng người đó không đi đến kết luận nhất nhất rằng: “Chỉ điều 
này là sự thật, mọi điều khác là sai." Cũng theo cách này, này Bhãradväja, 
là có sự bảo vệ sự thật; theo cách này người đó bảo vệ sự thật; theo cách 
này chúng tôi mô tả sự bảo vệ sự thật. Nhưng đó vẫn chưa phải là sự khám 


phá sự thật.” 


6. “Thầy Cồ-đàm, theo cách như vậy là có sự bảo vệ sự thật; theo cách 
như vậy một người bảo vệ sự thật (của mình); theo cách như vậy chúng tôi 
nhận biết sự bảo vệ sự thật. Nhưng, Thầy Côổ-đàm, theo cách nào là sự 
khám-phá sự thật? Theo cách nào một người khám-phá ra sự thật? Chúng 
tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về sự khám-phá sự thật.” 


17. “Ở đây, này Bhãradväja, một Tỳ kheo có thể đang sống nương dựa 
vào một xóm làng hay thị trấn.??8 Rồi có một gia chủ [hay con trai của ông 
ta] tới gặp vị Tỳ kheo đó để điều tra vị ấy về ba loại trạng thái: những 
trạng thái có gốc /zmn, những trạng thái gốc sân, và những trạng thái gốc 
sỉ: (1) “Trong vị Tỳ kheo này có những trạng thái gốc tham nào mà, với 
tâm vị ấy bị ám mụi bởi những trạng thái tham đó, trong khi không biết vị 
ấy lại nói “Tôi biết”, hoặc trong khi không nhìn thấy vị ấy lại nói “Tôi 
nhìn thấy”, hoặc vị ấy có xúi giục người khác làm theo cách dẫn tới sự 
nguy hại và khổ đau dài lâu của họ? Khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo 
người đó và đi đến biết rằng: 'Không có những trạng thái có gốc tham 
trong vị Tỳ kheo này. Hành vi thân và lời-nói của thầy ấy không phải loại 
còn dính tham. Và Giáo Pháp thầy ấy dạy là sâu sắc, nó khó hiểu và khó 
thấy, nó bình an và siêu phàm, không thể chứng ngộ được chỉ bằng lý giải, 
nó là tinh tế, được chứng nghiệm bởi người có trí. Giáo Pháp này không 


dễ gì được giảng dạy bởi người còn dính nhiễm /hzm-đục. 


18. “Sau khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo và đã thấy thầy ấy đã được 
thanh lọc khỏi những trạng thái có gốc tham; tiếp theo người đó điều tra vị 


450 * Chương 5Š 


Tỳ kheo đó về những trạng thái gốc sân: (i) “Trong vị Tỳ kheo này có 
những trạng thái gốc sân nào mà, với tâm vị ấy bị ám mụi bởi những trạng 
thái sân đó ... hoặc vị ấy có xúi giục người khác làm theo cách dẫn tới sự 
nguy-hại và khổ đau lâu dài của họ? Khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo 
người đó và đi đến biết răng: “Không có những trạng thái có gốc sân trong 
vị Tỳ kheo này. Hành vi thân và lời-nói của thầy ấy không phải loại còn 
dính sân. Và Giáo Pháp thầy ấy dạy là sâu sắc ... được chứng nghiệm bởi 
người có trí. Giáo Pháp này không dễ gì được giảng dạy bởi người còn 
dính nhiễm sân-giận.` 

19. “Sau khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo và đã thấy thầy ấy được 
thanh lọc khỏi những trạng thái có gốc sân; tiếp theo người đó điều tra vị 
Tỳ kheo đó về những trạng thái gốc sỉ: (ii) “Trong vị Tỳ kheo này có 
những trạng thái gốc si nào mà, với tâm vị ấy bị ám mụi bởi những trạng 
thái si đó ... hoặc vị ấy có xúi giục người khác làm theo cách dẫn tới sự 
nguy-hại và khổ đau lâu dài của họ? Khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo 
người đó và đi đến biết rằng: “Không có những trạng thái có gốc sỉ trong 
vị Tỳ kheo này. Hành vi thân và lời-nói của thầy ấy không phải loại còn 
dính si. Và Giáo Pháp thầy ấy dạy là sâu sắc ... được chứng nghiệm bởi 
người có trí. Giáo Pháp này không dễ gì được giảng dạy bởi người còn 


dính nhiễm s7-mở. 


20. “Sau khi người đó đã điều tra vị Tỳ kheo và đã nhìn thấy thầy ấy 
được thanh lọc khỏi những trạng thái gốc s1, (1v) thì người đó đặt niềm-tin 
vào vị ấy; với đầy sự tin tưởng như vậy, (v) người đó đến thăm và kính lễ 
vị thầy ấy; sau khi kính lễ vị thầy ấy, (vi) người đó lắng nghe; khi lắng 
nghe, (v11) người đó nghe được Giáo Pháp; sau khi nghe được Giáo Pháp, 
(v11) người đó ghi nhớ và xem xét ý-nghĩa của những giáo lý mà mình đã 
ghi nhớ; khi xem xét ý-nghĩa các giáo lý, (¡x) người đó chấp nhận những 
giáo lý đó từ kết quả suy xét chúng: khi người đó đã chấp nhận những 
giáo lý đó từ kết quả suy xét chúng, (x) sự nhiệt-thành phát khởi; khi sự 
nhiệt-thành đã phát khởi, (x1) người đó áp dụng ý-chí; sau khi áp dụng ý- 
899 


chí, (x1) người đó soi-xét kỹ;?^ sau khi đã soi-xét kỹ, (x11) người đó 


KINH CANKT°* 451 


chuyên-cần tu (tinh cần);?!° sau khi đã chuyên-cần tu một cách kiên định, 
(xiv) người ấy bằng thân chứng ngộ sự-thật tối thượng (cao nhất) và nhìn 
thấy nó bằng cách thâm nhập nó bằng trí-tuệ.?"! Theo cách như vậy, này 
Bharadvalja, là có sự khám-phá ra sự-thật; theo cách như vậy là người đó 
khám phá sự thật; theo cách như vậy là chúng tôi mô tả sự khám-phá sự- 
thật. Nhưng đó vẫn chưa có sự đạt-tới cuối cùng (rốt ráo) tới sụ-thật.” 


21. “Thầy Cồ-đàm, theo cách như vậy là có sự khám-phá sự-thật; theo 
cách như vậy là một người khám-phá ra sự thật; theo cách như vậy chúng 
tôi nhận biết sự khám-phá sự thật. Nhưng, Thầy Cồ-đàm, theo cách nào để 
có được sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật? Theo cách nảo một người cuối 
cùng đạt tới sự-thật. Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-Đàm vẻ sự đạt-tới cuối 
cùng tới sự-thật.” 


“Này BhaãradväJa, sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật nằm ở chỗ sự lặp- lại, 
sự tu-tập và tu-đưỡng những điều (những bước tu) giống như đã tu trước 
đó. Theo cách như vậy là có sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật; theo cách 
như vậy là một người cuối cùng đạt tới sự-thật; theo cách như vậy chúng 


tôi mô tả về sự đạt-tới cuôi cùng tới sự-thật.” ?%2 


22 “Thầy Cô-đàm, có sự đạt-tới cuối cùng tới sự thật; theo cách như vậy 
là một người cuối cùng đạt-tới sự thật; theo cách như vậy chúng ta nhận 
biết sự đạt-tới cuối cùng tới sự thật. Nhưng, này Thầy Côổ-đàm, điều gì là 
hữu-ích nhất (giúp) cho sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật? Chúng tôi đang 
hỏi Thầy Cổ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự đạt-tới cuối 


cùng tới sự-thật.” 


“Này Bhãradvãja, sự chuyên-cần tu (tỉnh cần) là hữu-ích nhất (giúp) 
cho sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật. Nếu một người không chuyên-cần tu, 
thì cuối cùng người đó sẽ không đạt-tới sự-thật; nhưng vì một người 
chuyên-cần tu, nên người đó cuối cùng sẽ đạt tới sự-thật. Đó là lý do tại 
SaO SỰ chuyên-cần tu là hữu-ích nhất để dẫn tới sự đạt-tới cuối cùng tới 
sự-thật.” 


23.“Nhưng, Thầy Côổ-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự 


452 s Chương 5 


chuyên-cần tu (tỉnh cần). Chúng tôi đang hỏi Thầy Cô-đàm về điều gì là 
hữu-ích nhất cho sự chuyên-cần tu.” 


“Này Bhãradvãja, sự soi-xét kỹ là hữu-ích nhất cho sự chuyên-cần tu. 
Nếu một người không soi-xét kỹ, thì người đó sẽ không chuyên-cần tu; 
nhưng vì người đó soi-xét kỹ, nên người đó chuyên-cần tu. Đó là lý do tại 
sao sự soi-xét kỹ là hữu-ích nhất cho sự chuyên-cần tu.” 


24. “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự soi-xét 
kỹ? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất cho sự 


sol-xét kỹ.” 


“Này Bhãradväja, sự áp dụng ý-chí là hữu-ích nhất cho sự soi-xét kỹ. 
Nếu một người không áp dụng ý-chí của mình, người đó sẽ không soi-xét 
kỹ; nhưng vì người đó có áp dụng ý-chí của mình, nên người đó soI-xét 


kỹ. Đó là lý do tại sao sự áp dụng ý-chí là hữu ích nhất cho sự soi-xét kỹ.” 


25. “Nhưng, Thầy Côồ-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự áp 
dụng ý-chí? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất 
cho sự áp dụng ý-chí.” 


“Này Bhãradvãja, sự nhiệt-thành là hữu-ích nhất cho sự áp dụng ý-chí. 
Nếu một người không phát khởi sự nhiệt-thành, người đó không áp dụng 
ý-chí của mình; nhưng vì người đó có phát khởi sự nhiệt-thành, nên người 
đó áp dụng ý-chí của mình. Đó là lý do tại sao sự nhiệt-thành là hữu-ích 
nhất cho sự áp dụng ý-chí.” 


26. “Nhưng, Thầy Cồ-Đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự nhiệt- 
thành.” 


“Này Bhãradvãja, sự chấp-nhận có suy xét những giáo lý (từ kết quả 
sau khi suy xét chúng) là hữu-ích nhất cho sự nhiệt-thành. Nếu một người 
không đạt được sự chấp-nhận có suy xét những giáo lý, thì sự nhiệt-thành 
không tăng lên; nhưng vì người đó chấp nhận có suy xét những giáo lý, 
nên sự nhiệt-thành tăng lên. Đó là lý do tại sao sự chấp-nhận CÓ SUY XÉT 
những giáo lý là hữu-ích nhất cho sự nhiệt-thành.” 


KINH CANKI * 453 


27. “Nhưng, Thầy Cô-Đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự chấp- 
nhận có suy xét những giáo lý? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều 
øì là hữu-ích nhất cho sự chấp-nhận có suy xét những giáo lý.” 


“Này BharadväaJa, sự xem-xét ý nghĩa (của những giáo lý) là hữu-ích 
nhất cho sự chấp-nhận có suy xét những giáo lý. Nếu một người không 
xem-xét ý nghĩa của chúng, thì người đó sẽ không chấp-nhận những giáo 
lý đó một cách có suy xét; nhưng vì người đó có xem-xét ý nghĩa của 
chúng, nên người đó chấp-nhận những giáo lý đó một cách có suy xét. Đó 
là lý do tại sao sự xem-xét ý nghĩa là hữu-ích nhất cho sự chấp-nhận có 
suy xét những giáo lý.” 


28. “Nhưng, Thầy Cô-Đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự xem- 
xét ý nghĩa? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất 
cho sự xem-xét ý nghĩa (những giáo lý). 


“Này Bhãradvãja, sự ghi-nhớ (những giáo lý) là hữu-ích nhất cho sự 
xem-xét ý nghĩa (của chúng). Nếu một người không ghi-nhớ một giáo lý, 
thì người đó sẽ không xem-xét ý nghĩa của nó; nhưng vì người đó có ghI- 
nhớ giáo lý đó, nên người đó xem-xét ý nghĩa của nó. Đó là lý do tại sao 
sự ghi-nhớ là hữu-ích nhất cho sự xem-xét ý nghĩa.” 

20. “Nhưng, Thầy Cồ-Đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự ghi- 
nhớ? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích nhất cho sự 
ghi-nhớ (những giáo lý). 


“Này Bhãradvãja, sự nghe Giáo Pháp là hữu-ích nhất cho sự ghi-nhớ 
(những giáo lý). Nếu một người không nghe Giáo Pháp, thì người đó sẽ 
không ghi-nhớ những giáo lý; nhưng vì người đó có nghe Giáo Pháp, nên 
người đó ghi-nhớ những giáo lý. Đó là lý do tại sao sự nghe Giáo Pháp là 
hữu-ích nhất cho việc ghi-nhớ những giáo lý.” 

30. “Nhưng Thầy Cồ-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho việc nghe 
Giáo Pháp? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cô-đàm về điều gì là hữu-ích nhất 
cho việc nghe Giáo Pháp.” 


454 *s Chương 5 


“Này Bhãradväja, sự đề tai lăng-nghe là hữu-ích nhất việc nghe được 
Giáo Pháp. Nếu một người không để tai lắng-nghe, thì người đó không 
thực sự nghe Giáo Pháp; nhưng vì người đó để tai lắng-nghe, nên người 
đó thực sự nghe được Giáo Pháp. Đó là lý do tại sao sự đề tai lắng-nghe là 
hữu-ích nhất cho việc nghe Giáo Pháp.” 


31. “Nhưng, Thầy Cồ-Đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự để tai 
lắng-nghe? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì hữu-ích nhất cho 
sự đề tai lắng-nghe (Giáo Pháp) .” 


“Này Bhãradvãja, sự tôn-trọng là hữu-ích nhất cho sự để tai lắng-nghe. 
Nếu một người không tôn-trọng (người thuyết giảng), thì người đó không 
để tai lắng-nghe; nhưng vì người đó có tôn-trọng (người thuyết giảng), 
nên người đó để tai lắng-nghe. Đó là lý do tại sao sự tôn-trọng là hữu-ích 


nhất cho sự đề tai lắng-nghe.” 


32. “Nhưng, Thầy Cồ-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự (thể 
hiện sự) tôn-trọng? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm về điều gì là hữu-ích 
nhất cho sự tôn-trọng (người thuyết pháp).” 


“Này Bhãradväja, sự đến-thăm (gặp gỡ) là hữu-ích nhất cho sự (thể 
hiện sự) tôn-trọng (người thuyết pháp). Nếu một người không đến-thăm 
(không gặp gỡ) [một vị thầy, người thuyết pháp], thì người đó không có sự 
tôn-trọng đối với vị đó; nhưng vì người đó có đến-thăm (có gặp gỡ) [vị 
thầy, người thuyết pháp], nên người đó có sự tôn-trọng đối với vị đó. Đó 
là lý do tại sao sự đến-thăm (gặp gỡ) là hữu-ích nhất cho sự (thể hiện sự) 


tôn-trọng đôi với vị đó.” 


33. “Nhưng, Thầy Cô-đàm, điều gì là hữu-ích nhất (giúp) cho sự đến- 
thăm (gặp gỡ)? Chúng tôi đang hỏi Thầy Cồ-đàm điều gì hữu-ích nhất cho 
sự đến-thăm (gặp gỡ) [một vị thầy, người thuyết pháp]? 

“Này Bhãradväja, niềm-tin là hữu-ích nhất cho sự đến-thăm (gặp gỡ) 
[một vị thầy, người thuyết pháp]. Nếu niềm-tin không khởi sinh trong một 


người, người đó sẽ không đến-thăm (hay gặp gỡ) vị đó; nhưng vì có niềm- 


KINH CANKT ° 455 


tin khởi sinh bên trong người đó, nên người đó đến-thăm (gặp gỡ) vị đó. 
Đó là lý do tại sao niềm-tin là hữu-ích nhất cho sự đến-thăm (gặp gỡ) [một 


vị thầy, người thuyết pháp].” 


31 “() Chúng tôi đã hỏi Thầy Cồ-đàm về “sự bảo vệ một sự thật”, và 
Thầy Côồ-đàm đã trả lời về “sự bảo vệ một sự thật”; chúng tôi đồng ý và 
chấp nhận sự trả lời đó, và do đó chúng tôi thấy hài lòng. (ii) Chúng tôi đã 
hỏi Thầy Cồ-đàm về “sự khám-phá sự thật”, và Thầy Cô-đàm đã trả lời về 
'sự khám-phá sự thật”; chúng tôi đồng ý và chấp nhận sự trả lời đó, và do 
đó chúng tôi thấy hài lòng. (ii) Chúng tôi đã hỏi Thầy Cồ-đàm về “sự đạt- 
tới cuối cùng tới sự-thật”, và Thầy Cô-đàm đã trả lời về “sự đạt-tới cuối 
cùng tới sự-thật; chúng tôi đồng ý và chấp nhận sự trả lời đó, và do đó 
chúng tôi thấy hài lòng. (¡v) Chúng tôi đã hỏi Thầy Cồ-đàm về “điều gì là 
hữu-ích nhất (giúp) cho sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật, và Thầy Cồ-đàm 
đã trả lời về “điều hữu-ích nhất cho sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật; 
chúng tôi đồng ý và chấp nhận sự trả lời đó, và do đó chúng tôi thấy hài 
lòng. (v) Bất cứ điều gì chúng tôi đã hỏi Thầy Cồ-đàm, Thầy đã trả lời 
chúng tôi; chúng tôi đồng ý và chấp nhận những sự trả lời đó, và do đó 
chúng tôi thấy hải lòng. Thưa Thầy Cồ-đàm, trước đây chúng tôi cứ nghĩ 
rằng: “Những ông thầy tu đầu trọc, dòng giống nô bộc tăm tối được sinh ra 
từ bàn chân của Người Thân Tộc thì làm sao hiểu được Giáo Pháp??? 
Nhưng giờ Thầy Cô-đàm đã thực sự làm khơi dậy trong tôi niềm thương- 
mến đối với các sa-môn, niềm-tin đối với các sa-môn, niềm kính-trọng đối 
VỚI các sa-môn. 

35. “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô- 
Đàm! ... [Giống như kinh MN 91, mục 37]... Từ hôm nay kính mong Thầy 
Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


456 * Chương Š 


96. KINH ESUKARI 
(EsukarT Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Lúc đó có bà-la-môn tên EsukãrT đến gặp và chào hỏi qua lại với đức 
Thế Tôn. Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 
bên, và nói: 

3. (D “Thầy Cô-Đàm, những bà-la-môn quy định bốn cấp phục vụ 
(phụng sự). Họ quy định cấp phục vụ đối với một bả-la-môn, cấp phục vụ 
đối với một quý-tộc [giai cấp chiến-sĩ], cấp phục vụ đối với một thương- 
nông, và cấp phục vụ đối với một bằn-lao hạ tiện. Trong đó, Thầy Cồ- 
Đàm, những bả-la-môn quy định cấp phục vụ đối với một bà-la-môn là 
như vây: (¡) một bà-la-môn có thể phục vụ một bả-la-môn, một quý-tộc có 
thể phục vụ một bà-la-môn, một thương-nông có thể phục vụ một bà-la- 
môn, và một bằn-lao hạ tiện có thể phục vụ một bà-la-môn. Đó là cấp 
phục vụ đối với một bà-la-môn mà những bà-la-môn đã quy định. Thầy 
Cồ-Đàm, những bà-la-môn quy định cấp phục vụ đối với một quý-tộc như 
vầy: (1i) một quý-tộc có thể phục vụ một quý-tộc, một thương-nông có thể 
phục vụ một quý-tộc, và một bằn-lao hạ tiện có thê phục vụ một quý-tộc. 
Đó là cấp phục vụ đối với một quý-tộc mà những bả-la-môn đã quy định. 
Thầy Cô-Đàm, những bà-lamôn quy định cấp phục vụ đối với một 
thương-nông như vây: (iii) một thương-nông có thể phục vụ một thương- 
nông, một bằn-lao hạ tiện có thể phục vụ một thương-nông. Đó là cấp 
phục vụ đối với một thương-nông mà những bà-la-môn đã quy định. Thầy 
Còô-Đàm, những bà-la-môn quy định cấp phục vụ đối với một bằn-lao hạ 
tiện như vầy: (1v) chỉ có người bằn-lao hạ tiện có thê phục vụ một bằn-lao 
hạ tiện; vì đâu còn ai đi phục vụ người bằn-lao hạ tiện? Đó là cấp phục vụ 
đối với một bằn-lao hạ tiện mà những bả-la-môn đã quy định. Thầy Cồ- 


Đàm nói sao về điêu này?” 


458 * Chương 5 


4. “Được rồi, này bà-la-môn, bộ cả thế gian đã giao quyền cho những 
bà-la-môn quy định bốn cấp phục vụ này sao??—“Không có, thưa Thầy 
Cồ-Đàm”—“Này bà-la-môn, giống như họ cắt một miếng thịt đưa cho 
một người nghèo, không một xu, bần cùng và ép anh ta phải ăn và trả tiền 
cho miếng thịt; cũng giống như vậy, chăng được sự đồng ý của ai hay 
những tu sĩ (sa-môn) và bà-la-môn nào, những bà-la-môn đó tự tác quy 


định bốn cấp phục vụ đó. 


5. “Này bà-la-môn, ta không nói tất cả nên được phục vụ, ta cũng 
không nói không ai cần được phục vụ. Bởi vì, (1) nếu phục vụ một người, 
vì sự phục vụ đó người đó trở thành tệ hơn và không tốt hơn, thì ta nói 
người đó không nên được phục vụ (ví dụ phục vụ cho người đi gian cắp, 
tham nhũng, càng làm thêm việc thất đức là không nên). Và (1) nếu phục 
vụ một người, vì sự phục vụ đó người đó trở thành tốt hơn và không tệ 
hơn, thì ta nói người đó nên được phục vụ (ví dụ phục vụ cho người từ bỏ 


gian cắp, tham nhũng, càng làm thêm việc phước đức là nên làm). 


6. “Nếu họ hỏi một người quý-tộc [giai cấp chiến-sĩ] như vây: “Ông nên 
phục vụ người nào—{1) loại người nếu ông phục vụ, vì sự phục vụ đó 
người đó trở thành tệ hơn và không tốt hơn, hay (đi) loại người nếu ông 
phục vụ, vì sự phục vụ đó người đó trở thành tốt hơn và không tệ hơn: nếu 
trả lời đúng đắn, một người quý-tộc sẽ trả lời như vầy: “Tôi không nên 
phục vụ cho loại người (¡); tôi nên phục vụ cho loại người (1). 

“Nếu họ hỏi một bà-la-môn ... một người thương-nông ... một người 
bằn-lao hạ tiện như vầy: “Ông nên phục vụ người nảo——(1) loại người nếu 
ông phục vụ, vì sự phục vụ đó người đó trở thành tệ hơn và không tốt hơn, 
hay (1) loại người nếu ông phục vụ, vì sự phục vụ đó người đó trở thành 
tốt hơn và không tệ hơn: nếu trả lời đúng đắn, một bà-la-môn ... một 
người thương-nông ... một người bằn-lao hạ tiện sẽ trả lời như vầy: “Tôi 


không nên phục vụ cho loại người (1); tôi nên phục vụ cho loại người (11). ` 


7. “Này bà-la-môn, ta không nói một người là tốt hơn bởi người đó xuất 


thân từ gia thế quý-tộc, ta không nói một người là tệ hơn bởi người đó 


KINH ESUKARÏ * 459 


xuất thân từ gia thế quý-tộc. Ta không nói một người là tốt hơn bởi người 
đó rất đẹp, ta cũng không nói một người tệ hơn bởi người đó rất đẹp. Ta 
không nói một người là tốt hơn bởi người đó rất giàu, ta cũng không nói 
một người tệ hơn bởi người đó rất giàu. 

8. “Bởi vì, này bà-la-môn, (¡) một người xuất thân từ gia thế quý-tộc có 
thể sát-sinh, gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời ma-mãnh độc 
ác, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm-phào tán dóc, còn thèm-khát 
(tham), có một cái tâm ác-ý (sân), và nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến, 
si). Do vậy ta không nói một người là tốt hơn bởi người đó xuất thân từ 


gia thế quý-tộc. 


“Nhưng, này bà-la-môn, một người xuất thân từ gia thế quý-tộc có thê 
kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, tà-dâm tà dục, nói-dối nói láo, nói lời 
ma-mãnh độc ác, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, nói lời tầm-phào tán dóc, không 
thèm-khát (vô tham), có một cái tâm không ác-ý (vô sân), và nắm giữ 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến, vô si). Do vậy ta không nói một người là 
tệ hơn bởi người đó xuất thân từ gia thế quý-tộc. 


“Ở đây, này bà-la-môn, (ii) một người rất đẹp ... (ii) một người rất 
giàu có thê sát-sinh, gian-cắp ... và năm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến, sỉ). 
Do vậy ta không nói một người là tốt hơn bởi người đó rất đẹp ... bởi 
người đó rất giàu. 

“Nhưng, này bà-la-môn, một người rất giàu ... một người rất giàu có 
thể kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp ... và nắm giữ cách-nhìn đúng 
đắn (chánh kiến, vô si). Do vậy ta không nói một người là tệ hơn bởi 
người đó rất đẹp ... người đó rất giàu. 

9. “Này bà-la-môn, ta không nói tất cả nên được phục vụ, ta cũng 
không nói không ai cần được phục vụ. Bởi vì, nếu khi phục vụ một người, 
vì sự phục vụ đó niềm-tin của người đó, giới-hạnh, sự học-hiểu, sự bố-thí, 


và trí-tuệ của người đó gia tăng, thì ta nói người đó nên được phục vụ.” 


10. (ID Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn EsukãrT đã nói với đức 


400 * Chương Š 


Thế Tôn: “Thầy Cò-Đàm, những bà-la-môn quy định bốn loại tài sản. Họ 
quy định tài sản của một bà-la-môn, tải sản của một quý-tộc, sự giàu-có 


của một thương-nông, và tải sản của một bân-lao hạ tiện. 


“Trong đó, Thầy Cồ-Đàm, (¡) những bà-la-môn quy định tài sản của 
một bà-la-môn như vầy—là sự đi khất (khất thực, đi xin):”" một bà-la- 
môn khinh thường tài sản của mình, sự đi khất, là bôi bác bổn phận của 
mình, giống như một người gác gian lấy cắp của không được cho. Đó là 
tài sản của một bà-la-môn mà những bả-la-môn quy định. Thầy Cô-Đàm, 
(ii) những bà-la-môn quy định tài sản của một người quý-tộc [giai cấp 
chiến-sĩ] là như vầy—là cung và (giỏ, ống đựng) tên; một quý-tộc khinh 
thường tài sản của mình, cung và tên, là bôi bác bồn phận của mình, giống 
như một người gác gian lấy cắp của không được cho. Đó là tài sản của 
một quý-tộc mà những bà-la-môn quy định. Thầy Cồ-Đàm, (iii) những bà- 
la-môn quy định tài sản của một người thương-nông là như vầy—là sự 


trông trọt và chăn nuôi;”Š 


một thương-nông khinh thường tài sản của 
mình, sự trồng trọt và chăn nuôi, là bôi bác bổn phận của mình, giống như 
một người gác gian lấy cắp của không được cho. Thầy Cồ-Đàm, (iv) 
những bà-la-môn quy định tài sản của một bằn-lao hạ tiện là như vầy—là 
cái liềm (để cắt cỏ, cắt lúa) và cây sào (để chăn vịt, chăn bò, hái trái cây 
...); một bằn-lao hạ tiện khinh thường tài sản của mình, là cái liềm và cây 
sào, là bôi bác bổn phận của mình, giống như một người gác gian lấy cắp 
của không được cho. Đó là tài sản của một bằn-lao hạ tiện mà những bà- 


la-môn quy định. Thây Cô-Đàm nói sao về điêu này?” 


11. “Được rồi, này bà-la-môn, bộ cả thế gian đã giao quyền cho những 
bà-la-môn quy định bốn loại tài sản này sao?”—“Không có, thưa Thầy 
Cồ-Đàm”—“Này bà-la-môn, giống như họ cắt một miếng thịt đưa cho 
một người nghèo, không một xu, bần cùng và ép anh ta phải ăn và trả tiền 
cho miếng thịt; cũng giống như vậy, chẳng được sự đồng ý của ai hay 
những tu sĩ và bà-la-môn nào, những bà-la-môn đó tự tác quy định bốn 


loại tài sản đó. 


KINH ESUKARI * 461 


12. “Này bà-la-môn, ta tuyên bố Giáo Pháp thánh thiện siêu thế là tài 
sản của một người.” Nhưng truy lại gia thế bên mẹ và bên cha, người đó 
được tính theo nơi nào người đó được tái sinh (được thụ thai, được sinh 
ra). Nếu người đó được tái sinh trong một họ tộc quý-tộc [giai cấp 
chiến-sĩ], người đó được tính là một quý-tộc; nếu người đó được tái sinh 
trong một họ tộc bả-la-môn, người đó được tính là một bả-la-môn; nếu 
người đó được tái sinh trong một họ tộc thương-nông, người đó được tính 
là một thương-nông; nếu người đó được tái sinh trong một họ tộc bằn-lao 


hạ tiện, người đó được tính là một bằn-lao hạ tiện. 


“Giống như lửa được tính theo điều-kiện (duyên) tùy thuộc vào đó nó 
cháy——khi lửa cháy tùy thuộc vào gỗ súc (thân cây), nó được tính là lửa gỗ 
súc; khi lửa cháy tùy thuộc vào lửa củi cành, nó được tính là lửa củi cảnh; 
khi lửa cháy tùy thuộc vào cỏ, nó được tính là lửa cỏ; khi lửa cháy tùy 
thuộc vào phân bò, nó được tính là lửa phân bò—cũng giống như vậy, này 
bà-la-môn, ta tuyên bố Giáo Pháp thánh thiện siêu thế là tài sản của một 
người. Nhưng truy lại gia thế bên mẹ và bên cha, người đó được tính theo 
nơi nào người đó được tái sinh. Nếu người đó được tái sinh ... trong một 


họ tộc bằn-lao hạ tiện, người đó được tính là một bằn-lao hạ tiện. 


13. “Này bà-la-môn, nếu ai từ một họ tộc quý-tộc từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành, và sau khi gặp gỡ Giáo Pháp và Giới 
Luật được tuyên thuyết bởi Như Lai, người đó kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ 
gian-cắp, kiêng cữ sự sống không độc-thân (tức giữ giới độc-thân), kiêng 
cữ sự nói-dối nói láo, nói lời ma-mãnh hiểm độc, nói lời gắt-gỏng nạt nộ, 
nói lời tầm-phào tán dóc, và không thèm-khát (vô tham), có một cái tâm 
ác-ý (vô sân), và nắm giữ quan-điểm sai lạc (chánh-kiến, vô si), thì người 
đó là người đang thành tựu con đường chân thực (chân đạo), đó là Giáo 
Pháp thiện lành. 

“Nếu ai từ một họ tộc bà-la-môn ... họ tộc thương-nông ... họ tộc bằn- 
lao hạ tiện từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, và 


sau khi gặp gỡ Giáo Pháp và Giới Luật được tuyên thuyết bởi Như Lai, 


462 » Chương 5 


người đó kiêng cữ sát-sinh ... nắm giữ quan-điểm sai lạc (chánh-kiến, vô 
s1), thì người đó là người đang thành tựu con đường chân thực (chân đạo), 
đó là Giáo Pháp thiện lành. 

“Này bà-la-môn, chú nghĩ sao? Bộ chỉ có một bà-là-môn mới có khả 
năng tu dưỡng tâm-từ đối với vùng miền (quốc độ, xứ sở) này, không có 
hung-bạo và không ác-ý; còn những người giai cấp chiến-sĩ, nông-thương 
hay bằn-lao hạ tiện thì không tu dưỡng được như vậy hay sao?” 


“Không phải vậy, Thầy Cồ-đàm. Dù một người là quý-tộc [giai cấp 
chiến-sĩ], bà-la-môn, nông-thương hay bằn-lao hạ tiện—ai trong bốn giai 
cấp đó cũng đều có khả năng tu dưỡng tâm-từ đối với vùng miền này, 
không hung-dữ và không ác-ý.” 

“Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, nếu ai từ một họ tộc quý-tộc từ 
bỏ đời sống tại gia... [nh mục 13 kế trên]... thì người đó đang thành tựu 
con đường chân thực (chân đạo), là Giáo Pháp thiện lành. 


14. “Này bà-la-môn, chú nghĩ sao? Bộ chỉ có bả-lamôn mới có khả 
năng cầm bản chải và bột tắm, đi ra sông, và tắm gội hết bụi đất trên 
người mình; còn những người giai cấp chiến-sĩ, nông-thương, hay bằn-lao 
hạ tiện thì không làm được như vậy hay sao?” 


“Không phải vậy, Thầy Cô-đàm. Dù một người là bà-la-môn, người 
thuộc giai cấp chiến-sĩ, nông-thương, hay bằn-lao hạ tiện—ai trong bốn 
giai cấp đó cũng đều có khả năng cầm bản chải và bột tắm, đi ra sông, và 
tắm gội hết bụi đất trên người mình.” 


“Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, nếu ai từ một họ tộc quý-tộc từ 
bỏ đời sống tại gia... [nw mục 13 kế trên]... thì người đó đang thành tựu 
con đường chân thực (chân đạo), là Giáo Pháp thiện lành. 


15. “Này bà-la-môn, chú nghĩ sao? Ví dụ một vị vua thuộc giai cấp 
chiến-sĩ đã được phong vương [được xức dầu trên đầu], ông cho triệu tập 
năm trăm người thuộc những sinh cảnh (gia thế, giai cấp) khác nhau... 


[giống nguyên mục 11 kinh MN 93 ở trên] ... Bởi vì tất cả lửa đều có ngọn, 


KINH ESUKARI * 463 


có màu, và tỏa sáng, và nó đêu có thê được dùng cho những mục đích 
dùng lửa.” 


“Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, nếu ai từ một họ tộc quý-tộc từ 
bỏ đời sống tại gia... [nữ mục 13 kế trên]... thì người đó đang thành tựu 
con đường chân thực (chân đạo), là Giáo Pháp thiện lành. 

16. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn EsukãrT đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


464 » Chương Š 


97. KINH DHANAÑJANI 
(Dhanañjãm! Sutffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi 
là) Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc. 

2. Bấy giờ, vào lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đang đi bộ ở khu Đồi Nam 
cùng với một Tăng Đoàn lớn những Tỳ kheo. Rồi có một Tỳ kheo, sau khi 
đã trải qua kỳ an cư Mùa Mưa, đã đến gặp thầy Xá-lợi-phất ở khu Đồi 
Nam, đến nơi thầy đó chào hỏi qua lại với thầy Xá-lợi-phất. Sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, thầy đó ngồi xuống một bên, và thầy Xá- 
lợi-phất hỏi thầy đó: “Này đạo hữu, đức Thế Tôn có khỏe và mạnh 
không?” 


““Thưa đạo hữu, đức Thế Tôn khỏe và mạnh.” 
“Này đạo hữu, Tăng Đoàn có khỏe và mạnh không?” 
'“Thưa đạo hữu, Tăng Đoàn cũng khỏe và mạnh.” 


“Này đạo hữu, bà-la-môn Dhãnañjãni đang sống ở Công Thành Tandu- 


lapala có khỏe và mạnh không?” 
“Thưa đạo hữu, bà-la-môn DhãnañJãni cũng khỏe và mạnh.” 
“Này đạo hữu, ông ta có chuyên chú (tu tập) không?” 


“Thưa đạo hữu, làm sao ông ta có thể chuyên chú? Ông ta nhân danh 
nhà vua vơ vét của những gia chủ bả-la-môn và ông ta nhân danh những 
bà-la-môn vơ vét của nhà vua. Vợ ông ta, người có niềm-tin (vào Tam 
Bảo) và xuất thân từ một họ tộc có niềm-tin, đã chết và ông ta đã lây VỢ 
khác, một người không có niềm-tin và xuất thân từ một họ tộc không có 
niềm-tin.” 

“Này đạo hữu, đây là tin xấu chúng tôi nghe được. Thật là tin xấu khi 


nghe bà-la-môn DhãnañJãm đã trở thành lơ tâm phóng dật như vậy. Có lẽ 


4Ó6 * Chương 5 


lúc nào đó chúng ta sẽ gặp bà-la-môn DhãnañJãmi và nói chuyện với ông 


”? 


ta 


3. Rồi, sau khi ở khu Đổi Nam một thời gian như mình đã định, thầy 
Xá-lợi-phất đã lên đường đi du hành về hướng Rãjagaha. Sau khi đã đi 
thành nhiều chặng, cuối cùng thầy ấy cũng đến Rãjagaha, và ở đó thầy 


sống trong khu Rừng Tre, ở Chỗ Kiếm Ăn của Bây Sóc. 


4. Rồi, vào buổi sáng, thầy Xá-lợi-phất mặc y-phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Rãjagaha để khất thực. Bấy giờ, lúc đó bà-la-môn 
Dhãnañjãn¡ đang vắt sữa bò trong một chuồng bò ở ngoại thành. Vậy là, 
sau khi đã đi khất thực trong thành Rãjagaha, sau khi trở về sau một vòng 
khất thực, sau khi ăn trưa, thầy ấy đi đến chỗ bà-la-môn Dhãnañjãni. Bà- 
la-môn Dhãnañjãni nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đang đến từ xa, ông ta ra 
gặp thầy và nói: “Thầy Xá-lợi-phất, hãy uống chút sữa tươi này cho đến 
ø1ờ ăn trưa.” 

“Đủ rồi, này bà-la-môn, tôi đã ăn xong bữa ăn hôm này của tôi. Tôi sẽ 
ở dưới gốc cây kia để an trú qua ngày. Chú có thể đến đó.” 


“Dạ, thưa thầy”, ông đáp lại. 


5. Và sau đó, sau khi đã ăn xong bữa trưa, Dhãnañjãni đến chỗ thầy 
Xá-lợi-phất, và chào hỏi qua lại với thầy Xá-lợi-phất. Sau khi xong phần 
chảo hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất hỏi 


ông: “Này DhanañJãn1, chú có chuyên chú (tu tập) không?” 


“Thầy Xá-lợi-phất, làm sao chúng tôi có thê chuyên chú cho được 
trong khi chúng tôi phải lo nuôi nắng cha mẹ, vợ con, và những người ở, 
những người hầu, và những người làm công; trong khi chúng tôi phải làm 
bốn phận của mình đối với những bạn bè và đồng nghiệp, đối với những 
người thân và họ hàng, đối với những khách khứa, đối với những ông bà 
tổ tiên đã mất, đối với những thiên thần, và đối với nhà vua; và trong khi 
thân này cũng cần phải được phục hồi và nuôi dưỡng?” 


6. [1] “Này Dhãnañjani, chú nghĩ sao? Ví dụ ở đây có người hành xử 


KINH DHÀNANJÄNI * 467 


trái với Giáo Pháp, hành xử bất chính vì (quyền lợi của) cha mẹ mình, và 
rồi do bởi hành vi như vậy những người cai ngục sẽ lôi người đó xuống 
địa ngục. Liệu người đó có khả năng [giải thoát bản thân bằng cách bảo 
chữa như vây:]: “Chính là vì cha mẹ tôi nên tôi mới hành xử trái với Giáo 
Pháp, nên tôi mới hành xử bất chính, vậy mong những vị cai ngục đừng 
lôi tôi xuống địa ngục”, hay không? Hoặc, liệu cha mẹ người đó có khả 
năng [giải thoát người đó bằng cách bào chữa như vầy]: “Chính là vì 
chúng tôi nên con trai mới hành xử trái với Giáo Pháp như vậy, chính vì 
chúng tôi nên con trai mới hành xử bất chính, mong những vị cai ngục 


đừng lôi con chúng tôi xuống địa ngục”, hay không?” 


“Dạ không được, thưa Thầy Xá-lợi-phất. Cho dù người đó có kêu khóc 


đên đâu, những cai ngục cũng quăng người đó xuông địa ngục.” 


7.—15. “Này DhãnañJãm, chú nghĩ sao? Ví dụ ở đây có người hành xử 
trái với Giáo Pháp, hành xử bắt chính vì (quyên lợi của) vợ con mình ... vì 
những người ở, những người hầu, và những người làm công ... vì những 
bạn bè và đồng nghiệp ... vì những người thân và họ hàng ... vì những 
khách khứa ... vì những ông bà tổ tiên đã mất ... vì những thiên thần ... vì 
nhà vua ... vì để hồi phục và nuôi dưỡng thân mình, và rồi do bởi hành vi 
như vậy những người cai ngục sẽ lôi người đó xuống địa ngục. Liệu người 
đó có khả năng [giải thoát bản thân bằng cách bào chữa như vầy:]: “Chính 
là vì vợ con tôi ... vì để phục hồi và nuôi dưỡng thân mình nên tôi mới 
hành xử trái với Giáo Pháp, nên tôi mới hành xử bất chính, vậy mong 
những vị cai ngục đừng lôi tôi xuống địa ngục”, hay không? Hoặc, liệu 
những người khác có khả năng [giải thoát người đó bằng cách bào chữa 
như vầy]: “Chính là vợ con người đó ... vì để phục hồi và nuôi dưỡng thân 
mình nên người đó mới hành xử trái với Giáo Pháp như vậy, chính vì vợ 
con người đó ... vì để phục hồi và nuôi dưỡng thân mình nên người đó 
mới hành xử bất chính, mong những vị cai ngục đừng lôi người đó xuống 


địa ngục”, hay không?” 
“Dạ không được, thưa Thầy Xá-lợi-phất. Cho đù người đó có kêu khóc 


408 * Chương 5 


đên đâu, những cai ngục cũng quăng người đó xuông địa ngục.” 


16. [2] “Này Dhãnañjãni, chú nghĩ sao? Ai là người tốt hơn, (ï) người 
vì cha mẹ mình mà hành xử trái với Giáo Pháp, hành xử bất chính, hay (1) 
người vì cha mẹ mình mà hành xử đúng theo Giáo Pháp, hành xử chân 
chính?” 


“Thưa Thầy Xá-lợi-phất, (1) người vì cha mẹ mình mà hành xử trái với 
Giáo Pháp, hành xử bất chính, là không tốt hơn; (1i) người vì cha mẹ mình 
mà hành xử đúng theo Giáo Pháp, hành xử chân chính, là tốt hơn. Hành vi 
đúng theo Giáo Pháp, hành vi chân chính là tốt hơn hành vi trái với Giáo 
Pháp, hành vi bất chính.” 

“Này DhãnañJäm, có những loại công việc khác là có ích lợi và đúng 
theo Giáo Pháp, nhờ phương tiện đó một người có thể nuôi nắng cha mẹ 


mình và đông thời vừa tránh bỏ sự làm ác, vừa thực hành công đức. 


17.-25. “Này Dhãnañjãni, chú nghĩ sao? Ai là người tốt hơn, (¡) người 
vì vợ con mình ... vì để hồi phục và nuôi dưỡng thân mình mà hành xử 
trái với Giáo Pháp, hành xử bắt chính, hay (ii) người vì vợ con mình ... vì 
để hồi phục và nuôi dưỡng thân mình mà hành xử đúng theo Giáo Pháp, 
hành xử chân chính?” 


26. “Thưa Thầy Xá-lợi-phất, (¡) người vì vợ con mình ... vì để hồi phục 
và nuôi dưỡng thân mình mà hành xử trái với Giáo Pháp, hành xử bất 
chính, là không tốt hơn; (ii) người vì vợ con mình ... vì để hồi phục và 
nuôi dưỡng thân mình mà hành xử đúng theo Giáo Pháp, hành xử chân 
chính, là tốt hơn. Hành vi đúng theo Giáo Pháp, hành vi chân chính là tốt 
hơn hành vi trái với Giáo Pháp, hành vi bất chính.” 

“Này DhãnañJjãm, có những loại công việc khác là có lợi ích và đúng 
theo Giáo Pháp, nhờ phương tiện đó một người có thể nuôi nắng cha mẹ 
mình và đồng thời vừa tránh bỏ sự làm ác, vừa thực hành công đức.” 

27. Rồi bà-la-môn Dhãnañjãni, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời 


dạy của thầy Xá-lợi-phất, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và đi về. 


KINH DHÃNANJÄNI * 469 


28. Đến một địp sau này bà-la-môn DhãnañJãani bị bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu gần như chết. Rồi ông nhờ một người: “Này người thân thiện, hãy 
nhân danh ta đến gặp đức Thế Tôn, với đầu cúi xuống chân đức Thế Tôn, 
và thưa: “Thưa Thế Tôn, bà-la-môn bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần như chết; 
ông ta xin kính lễ đức Thế Tôn với đầu cúi xuống chân đức Thế Tôn. 
Rồi, hãy nhân danh ta đến gặp Ngài Xá-lợi-phất, với đầu cúi xuống chân 
thầy Xá-lợi-phất, và thưa: “Thưa Thế Tôn, bà-la-môn bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu gần như chết; ông ta xin kính lễ thầy Xá-lợi-phất với đầu cúi xuống 
chân thầy Xá-lợi-phất.” Rồi hãy thưa thêm như vầy: “Thưa thầy, sẽ tốt 
lành nếu thầy Xá-lợi-phất đến nhà của bà-la-môn Dhãnañjãn¡, vì lòng bi 


mẫn LU) 


“Dạ, thưa ngài”, người đó đáp lại, và anh ta đến gặp đức Thế Tôn, kính 
chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và chuyền lại lời nhắn. Rồi anh ta 
đến gặp thầy Xá-lợi-phất, kính chào thầy, ngồi xuống một bên, và chuyên 
lạo lời nhắn, và thưa thêm: “Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu thầy Xá-lợi-phất 
đến nhà của bà-la-môn Dhãnañjãni, vì lòng bi mẫn.” Thầy Xá-lợi-phất 


đồng ý trong im lặng. 


29. Rồi thầy Xá-lợi-phất mặc y-phục, mang theo bình bát và cà sa, đi 
đến nhà của bà-la-môn Dhãnañjãn¡, đến nơi ngồi xuống chỗ ngồi đã được 
dọn sẵn, và nói với bả-la-môn Dhãnañjãni: “Tôi hy vọng chú đang chịu 
đựng tốt, tôi hy vọng chú đang đỡ hơn. Tôi hy vọng rằng những cảm-giác 
đau đớn của chú đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của 


chúng, chứ không gia tăng, đang được thấy rõ.” 


30.“Thưa Thầy Xá-lợi-phất, tôi đang không chịu đựng tốt, tôi đang 
không đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong tôi, chứ 
không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang 
được thấy TỐ. Giống như có một lực sĩ đang đâm chẻ đầu tôi ra bằng mũi 
kiếm sắc bén; cũng giống như vậy, có những luỗng gió dữ dội cắt xuyên 
đầu tôi. Tôi không đỡ hơn ... Giống như có một lực sĩ xiết chặt đầu tôi 


bằng sợi dây da; cũng giống như vậy, có những cơn đau dữ dội trong đầu 


470 *s Chương 5Š 


tôi. Tôi đang không đỡ hơn ... Giống như có một người bán thịt [hay 
người phụ việc của ông ta] cắt rọc bụng con bò bằng cái dao hàng thịt sắc 
bén; cũng giống như vậy, có những luông gió đữ đội cắt rọc trong bụng 
tôi. Tôi đang không đỡ hơn ... Giống như có hai lực sĩ nắm giữ chặt tay 
một người yếu ớt và nướng anh ta trên một hồ than cháy đỏ; cũng giống 
như vậy, có một sự thiêu đốt dữ dội trong thân tôi. Tôi đang không chịu 
đựng tốt, tôi đang không đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia 
tăng trong tôi, chứ không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải 
sự lắng lặn, đang được thấy rõ.” 

31. “Này Dhãnañjãni, chú nghĩ sao? Cái nào là tốt hơn—địa ngục hay 
cõi súc sinh?”—*“Cõi súc sinh, thưa Thầy Xá-lợi-phất.”—*““Cái nào là tốt 
hơn—cõi súc sinh hay cõi hồn ma ngạ quỷ?”—“Cõi ngạ quỷ, thưa Thầy 





Xá-lợi-phất.”—“Cái nào là tốt hơn—cõi hồn ma ngạ quỷ hay cõi 
người?”—“Cõi người, thưa Thầy Xá-lợi-phất.”——“Cái nào là tốt hơn——con 
người hay những thiên thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương?”—“những 
thiên thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, thưa thầy Xá-lợi-phất.”— “Cái 
nào là tốt hơn—những thiên thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương hay 
những thiên thần ở cõi trời Ba Mươi Ba (Đao-lợi)?”——“những thiên thần ở 
cõi trời Ba Mươi Ba, thưa thầy Xá-lợi-phất.”—“Cái nào là tốt hơn— 
những thiên thần ở cõi trời Ba Mươi Ba hay những thiên thần ở cõi trời 
Yama (Dạ-ma thiên)?”—“những thiên thần ở cõi trời Yãma, thưa Thầy 
Xá-lợi-phất.”—“Cái nào là tốt hơn——những thiên thần ở cõi trời Yãma hay 
những thiên thần ở cõi trời Tusita (Đâu-suất) ”—“những thiên thần ở cõi 
trời Tusita, thưa Thầy Xá-lợi-phất.”—“Cái nào là tốt hơn—những thiên 


thần ở cõi trời Tusita hay những thiên thần vui thích sáng tạo (Hóa lạc 





thiên)?”—“những thiên thần vui thích sáng tạo, thưa Thầy Xá-lợi-phất.”—— 
“Cái nào là tốt hơn—những thiên thần vui thích sáng tạo hay những thiên 
thần kiểm soát sự sáng tạo của những thiên thần khác (Tha hóa tự tại 
thiên)?””—“những thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của những thiên thần 
khác, thưa Thầy Xá-lợi-phất.” 


32.“Này Dhãnañjãni, chú nghĩ sao? Cái nào là tốt hơn—những thiên 


KINH DHANANJÄN! * 471 


thần kiểm soát sự sáng tạo của những thiên thần khác hay (sự cộng trú 
trong) cõi trời Brahma (Phạm thiên)?”—*“Thầy Xá-lợi-phất đã từng nói 
“cõi trời Brahma'°, Thầy Xá-lợi-phất đã từng nói “cõi trời Brahma'.” 

Rồi thầy Xá-lợi-phất nghĩ: “Những bà-la-môn này đã hết lòng hướng 
tới cõi trời Brahma. Vậy ta chỉ chỉ dạy cho bà-la-môn DhãnañJänI này con 
đường dẫn tới sự cộng trú với trời Brahmã?” [Và thầy nói:] “Này 
Dhãnañijãni, tôi sẽ dạy cho chú con đường dẫn tới sự cộng trú với trời 
Brahmä. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Tôi sẽ nói.”—“Dạ, thưa 


thầy”, ông đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều này: 


33. “Cái gì là con đường dẫn tới sự cộng trú với trời Brahmã? Ở đây, 
này DhãnañJãmi: (1) Một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái 
tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, 
phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp 
mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống 
bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Đây là con đường dẫn 
tới sự cộng trú với trời Brahmä. 

31.—35. “Lại nữa, này DhãnañJãmi: (1) Một Tỳ kheo an trú bao trùm một 
phương với một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn (tâm bi) ... (ii) với một cái 
tâm thấm đẫm sự tùy-hỷ (tâm hỷ).... (ii) với một cái tâm thắm đẫm sự 
buông-xả (tâm xả); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ 
ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và 
đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm 
toàn thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự 
buông-xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 
Đây cũng là con đường dẫn tới sự cộng trú với trời Brahmäa.” 


36. “Vậy rồi, thưa Thầy Xá-lợi-phất, kính nhờ thầy nhân danh tôi đến 
kính lễ đức Thế Tôn với đầu cúi xuống chân đức Thế Tôn, và thưa giùm: 
“Thưa Thế Tôn, bà-la-môn Dhãnañjãmi bị bệnh, đau đớn, và bệnh yếu gần 


như chết; ông ấy xin kính lễ đức Thê Tôn với đầu cúi xuống chân đức Thế 


472 s Chương 5 


332 


Tôn. 


Rồi thầy Xá-lợi-phất, sau khi đã thiết lập bà-la-môn Dhãnañjãni trong 
cõi trời Brahma thấp kém hơn (so với những sự chứng ngộ cao siêu hơn), 
thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về, trong khi lẽ ra vẫn còn điều phải 
làm thêm (cho ông bà-la-môn).”"# Không lâu sau khi thầy Xá-lợi-phất đã 
đi, bà-la-môn Dhãnañjãmi đã chết và tái sinh trong cõi trời Brahma. 


37. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ 
kheo, thầy Xá-lợi-phất, sau khi đã thiết lập bà-la-môn Dhãnañjãni trong 
cõi trời Brahma thấp kém hơn, thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về, 


trong khi lẽ ra vần còn điêu phải làm thêm.” 


38. Rồi thầy Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính chào đức 
Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một bên, và thưa: “Thưa Thế Tôn, bà-la-môn 
Dhãnañjãni bị bệnh, đau đớn, và bệnh yếu gần như chết; ông ấy xin kính 


lê đức Thê Tôn với đâu cúi xuông chân đức Thê Tôn.” 


“Này Xá-lợi-phất, sau khi đã thiết lập bả-la-môn Dhãnañjãni trong cõi 
trời Brahma thấp kém hơn, tại sao thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra 


về, trong khi lẽ ra vẫn còn điều phải làm thêm?” 

“Thưa Thế Tôn, con đã nghĩ như vây: “Những bà-la-môn này đã hết 
lòng hướng tới cõi trời Brahma. Vậy ta chỉ chỉ dạy cho bả-la-môn 
Dhãnañjãni con đường dẫn tới sự cộng trú với trời Brahmiä.”” 


“Này Xá-lợi-phất, bà-la-môn Dhãnañjãni đã chết và đã tái sinh trong 


cõi trời Brahma.”” 


98. KINH VASETTHA 
(Vaseftha Suffa) 


1. [115] Tôi nghe như vây.”!'? Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 


Icchãnangala, trong khu rừng gần Icchãnangala. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có một số bà-la-môn nỗi tiếng, khá giả đang ở 
lcchanangala, đó là, bà-lamôn CankI, bà-la-môn Tarukkha, bà-la-môn 
Pokkharasati, bà-la-môn Jãnussoml, bà-la-môn Todeyya, và những bà-la- 
môn nồi tiếng, khá giả khác. 

3. Lúc đó, trong lúc các môn sinh bà-la-môn là Vasettha BhãradväaJa 
đang đi dạo mát, sự thảo luận này đã khởi sinh giữa họ: “Theo cách nào 
một người là một bảà-la-môn?” Môn sinh bà-la-môn BharadväJa nói: “Khi 
một người được thiện sinh về cả hai phía, phía mẫu hệ trong sạch và phía 
phụ hệ dòng dõi suốt bảy đời, không thể chê vào đâu và không một tỳ vết 
gì về vấn đề sinh cảnh (gia thế, giai cấp), thì người đó là một bả-la-môn.” 
Còn môn sinh bà-la-môn Vãsettha nói: “Khi một người là đức hạnh (có 


giới-hạnh) và hoản thiện những giới-cắm, thì người đó là một bà-la-môn.” 


4. Nhưng bà-la-môn Bhãradvãja không thể thuyết phục môn sinh bà-la- 
môn Vãsettha, hay môn sinh bà-la-môn Vãsettha có thể thuyết phục môn 


sinh bà-la-môn Bhãradvãja. 


5. Rồi môn sinh bả-la-môn Vãsettha đã nói với môn sinh bà-la-môn 
Bhãradväja: “Thưa ngài, sa-môn Côồ-đàm, người con của dân tộc Thích- 
Ca, là người đã xuất gia khỏi một họ tộc Thích-Ca, hiện đang sống ở Ĩc- 
chãnangala, trong khu rừng gần Icchãnangala. Giờ tin tốt lành về sa-môn 
Cồ-đàm đã được lan truyền như vây: “Bậc Thế Tôn đó là một bậc A-la- 
hán [đã tu thành] và bậc toàn-giác [giác ngộ toàn thiện], đã thành tựu về 
trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu- 
biết (những) thế giới, là người dẫn-dắt tối cao (vô song) của những người 
cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc giác- 
ngộ, bậc thế tôn.” Vậy thì, này Bhãradvãja, chúng ta hãy đến gặp sa-môn 


414 » Chương 5 


Cô-đàm đề hỏi thầy đó về vấn đề này. Khi thầy đó trả lời, chúng ta sẽ ghi 


nhớ nó.”——“Được, thưa ngài”, môn sinh bà-la-môn BhaãradväJa đáp lại. 


6. Rồi hai môn sinh bà-la-môn, Vãsettha và Bhãradväja, đã đến gặp đức 
Thế Tôn và và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi xong phần chào 
hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên, và môn sinh bà-la-môn Vãsettha 


đã nói với đức Thế Tôn bằng những dòng thi kệ như vây: 
1. Vaseftha nói: 


1. “Người ta biết cả hai chúng tôi đều có được 
Sự hiểu-biết chúng tôi tuyên bố về Ba Kinh Vệ-đà, 
Và tôi là học trò của bà-la-môn PokkharasätI 


Và anh ta là học trò của bà-la-môn Tarukkha. 


2. Chúng tôi đã đạt tới sự năm vững đầy đủ 

Về tất cả những điều những bậc chuyên sư Vệ-đà đã dạy; 

Chúng tôi thiện thạo về triết học và văn phạm, 

Chúng tôi sánh bằng các sư thầy của mình về tụng kinh chú. [117] 


3. Một sự tranh chấp đã khởi sinh giữa chúng tôi, thưa thầy Cồ-đàm, 
Liên quan đến sinh cảnh và giai cấp: 

Bhãradväja nói một người là một bà-la-môn do sinh cảnh gia thế, 
Tôi thì cho rằng một người là bà-la-môn do hành-động.*!" 

Này bậc Nhìn Thấy, hãy biết đây là sự tranh luận của chúng tôi. 


4.. Vì chúng tôi không thuyết phục được ai, 

Hoặc có thể làm người kia nhìn thấy quan điểm của mình, 
Nên, thưa thầy, chúng tôi đã đến đây để hỏi thầy, 

Bởi thầy nổi tiếng khắp nơi là một vị Phật. 

2.. Như người ta ngửa bàn tay lên trời, 

Hướng tới mặt trăng đang hết khuyết lại đầy, 

Những người trong thế gian tôn kính thầy 

Và đảnh lễ thầy, thưa thầy Cồ-Đàm. 


ó.. Thầy Cồ-đàm, giờ chúng tôi hỏi thầy, 


KINH VASETTHA * 415 


Là con mắt đã khởi sinh trong thế gian: 
Một người là bà-la-môn là tính theo hành-động, có đúng không? 
Hãy giảng giải cho chúng tôi là những người không biết 
Cách đề chúng tôi nhận biết một bả-la-môn.” 
S. Đức Phật nói: 


7. “Này Vasettha, ta sẽ dạy cho các anh, 

Những điều đúng như chúng thực là”, đức Thế Tôn nói, 
“Về sự phân chia chủng loài của chúng sinh; 

Bởi có rất nhiều loại sinh cảnh. 

$. Hãy biết: trước tiên là loài cây cỏ: 

Cho dù chúng thiếu ý thức, 

Sinh cảnh của chúng có đặc điểm riêng của chúng: 
Bởi có rất nhiều loại sinh cảnh. [1 18] 

9. Tiếp theo là loài bướm đêm và bướm ngày 

Và tiếp theo loài kiến và mối: 

Sinh cảnh của chúng có đặc điểm riêng của chúng: 
Bởi có rất nhiều loại sinh cảnh. 

10. Rồi biết tới: những loài bốn chân 

[Rất nhiều chủng loại] nhỏ nhút và to lớn: 

Sinh cảnh của chúng có đặc điểm riêng của chúng: 


Bởi có rât nhiêu loại sinh cảnh. 


11. Rồi biết: những chủng loại có bụng là chân đi, 
Cho đến loài rắn lanh lợi, lưng dài: 

Sinh cảnh của chúng có đặc điểm riêng của chúng: 
Bởi có rất nhiều loại sinh cảnh. 

12. Biết luôn: loài cá sống trong nước, 

Đồng cỏ (đề sinh sống) của chúng nằm dưới nước: 
Sinh cảnh của chúng có đặc điểm riêng của chúng: 


Bởi có rât nhiêu loại sinh cảnh. 


476 * Chương 5 


13. Biết tiếp: loài chim dùng cánh để tìm đường 
Khi chúng bay sống giữa những trời không: 
Sinh cảnh của chúng có đặc điểm riêng của chúng: 


Bởi có rât nhiêu loại sinh cảnh. 


14. “Trong khi trong những sinh loài có những sự khác biệt, 
Làm nên những đặc điểm khác nhau giữa những loài, 

Riêng trong loài người không có sự khác nhau về sinh cảnh, 
Để làm nên những đặc điểm riêng giữa loài người. 

15. . Họ không khác nhau, đều có tóc có đầu 

Cũng đều có tai có mắt 

Cũng đều có miệng có mũi 

Cũng đều có môi có lông mày; 

16. Cũng không khác nhau, đều có vai có cô 

Cũng đều có bụng có lưng 

Cũng đều có mông có ngực 

Cũng đều có những bộ phận giới tính sinh dục; 


17. Cũng không khác nhau, đều có ngón tay có móng tay 

Cũng đều có đầu gối có bắp đùi 

Cũng đều có màu da có giọng nói: 

Ở đây sự sinh ra của họ không đặc điểm gì khác biệt, 

Giống như những chủng loài khác có chủng loại khác nhau. [1 19] 


18. Trong những thân thê của con người, 

Không có gì khác biệt được tìm thấy. 

Sự khác nhau giữa những con người 

Chỉ là giọng nói mỗi người có khác.!? 
10. 

19. “Giữa nhân loại ai mưu sinh,?! 


Bằng nghề nông thì được gọi là một nông dân, 


KINH VASETTHA * 411 


Như anh đã biết, này Vãsettha; 
Chứ không phải một bà-la-môn. 


20. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng nghề thủ công thì được gọi là một người thợ, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 


2ï. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng nghề buôn bán thì được gọi là một thương nhân, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 


22. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng sự phục vụ người khác thì được gọi là một người phục vụ, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 


23. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng nghề trộm cướp thì được gọi là một kẻ trộm cướp, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 


24. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng cung kiếm thì được gọi là một người lính, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 

25. Giữa nhân loại ai mưu sinh 

Bằng nghề cúng tế thì được gọi là một thầy tế, 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 

Chứ không phải một bà-la-môn. 

26. Ai cai trị dân chúng trong thị thành hay lãnh thổ 
Thì được gọi là một người cai trị (quan, chúa, vua), 
Như anh đã biết, này Vãsettha; 


478 *» Chương 5 


Chứ không phải một bà-la-môn. 


1T. 
27. “Ta không gọi ai là một bảà-la-môn 
Vì gia thế và dòng họ của người đó. 
Nếu những chướng-ngại vẫn nằm ẩn tiềm trong người đó, 
Người đó chỉ là người được người khác gọi là “Ngài”?!4 
Chỉ ai không còn bị chướng-ngại và dính-chấp: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


28. Ai đã cắt bỏ hết những gông-cùm (kiết sử) 

Và không còn bị lay chuyền bởi sự thống khổ, 
Người đã chinh phục mọi sự trói-buộc, đã thoát-ly: 
Ta gọi người đó là một bà-la-môn. [120] 


29.. Ai đã cắt bỏ từng dây buộc và dây ách, 
Cả những dây cương và dây thăng, 

Đã gỡ bỏ thanh rào-cản, thành người giác-ngộ: 
Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


30. Ai nhẫn nhịn với sự nhục mạ, bạo lực, và sự trói buộc, 
Mà không một chút hơi hướng của sân 
Với sức mạnh của sự nhẫn-nhục đã được khéo chuẩn bị: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


31. Ai không bốc đồng tức giận, 

Biết bốn phận, đức hạnh, và khiêm nhường, 

Đã được điều phục, mang thân này cuối cùng: 

Ta gọi người đó là một bảà-la-môn. 

32. AI như lá sen dưới trời mưa, 

Hay hạt cải trên đầu mũi kim, 

Không bao giờ dính một giây theo những dục-lạc: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


33. Ai ngay tại đây biết rõ trong tâm mình: 


KINH VASETTHA * 479 


Mọi sự khổ đã tiêu diệt, 
Đã đặt xuống gánh nặng, và đã thoát-ly: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


34. Ai có sự hiểu thâm sâu, có trí, 
Có thể chỉ ra đạo từ vô đạo (phi tôn giáo) 
Và đã đạt tới mục-tiêu tối thượng: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


35. Ai không còn liên lụy những người tại gia 
Và cả những người xuất gia, 
Là người du hành không nhà-cửa, không mong-cầu: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


3ó. AI đã dẹp bỏ gậy gộc (vũ khí) 

Đề chống lại những chúng sinh mạnh và yếu, 

Là người không giết hại hay xúi ai giết hại: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

37. Ai không bị đối kháng giữa những người đối nghịch, 
Bình-an giữa những người hung bạo. 

Là người không chấp-thủ giữa những người chấp-thủ: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


38. Ai đã buông bỏ tất cả tham và sân, 
Buông bỏ sự ngã-mạn và sự ngạo-mạn, 
Như hạt cải trên đầu mũi kim: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. [12[] 


39. Ai nói lời không gắt gỏng mà nhẹ nhàng, 
Với đầy đủ nghĩa lý, luôn đúng sự thật, 

Lời nói không làm buồn lòng ai: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

40. Ai trong thế gian không bao giờ gian-cắp, 
Bắt cứ thứ gì dù dài hay ngắn, 


480 * Chương Š 


Dù nhỏ hay lớn, đẹp hay xấu: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


4I.. Ai ở bên-trong không còn những thèm-muốn 
Đối với thế giới hiện tại hay thế giới tái sinh, 

Là người sống không thèm-muốn và đã thoát-ly: 
Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


42. Ai không còn sự mê-đắm 
Không còn sự hoài-nghi bởi mình đã biết; 
Là người đạt được chân đứng vững chắc trong sự Bắt Tử: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


43. AI đã thoát khỏi mọi sự trói-buộc đôi với 
Cả việc làm công đức lẫn việc làm xâu ác, 
Trở thành vô-ưu, vô-nhiễm, và thanh-khiết: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


44. Ai thanh-khiết như vằng trăng không vét đồm, 
Trong sáng và trong suốt, và ở bên-trong 
Sự khoải-lạc và sự hiện-hữu đã được tiêu diệt: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


45.. Ai đã vượt qua đầm lầy 

Vũng lầy, luân-hồi (samsara), tất cả si-mê, 

Người đã vượt qua bờ bên kia, 

Và thiền trú bên trong những tầng thiền định (jhãna) 
Không còn lay-động và không còn nghi-hoặc, 

Đã đạt tới Niết-bàn nhờ sự không còn dính-chấp: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

4ó. Ai đã dẹp bỏ những dục-lạc, 

Và lang thang du hành ở đây trong sự xuất-gia; 

Với những dục-lạc và sự hiện-hữu đã tiêu diệt: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


KINH VASETTHA * 481 


47. Cũng ai đã dẹp bỏ dục-ái, 

Và lang thang du hành ở đây trong sự xuất-gia; 

Với những dục-ái và sự hiện-hữu đã tiêu diệt: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

48. Ai bỏ lại tất cả những ràng-buộc của cõi người, 
Và đã buông bỏ những ràng-buộc với cõi trời, 
Thoát-ly khỏi tất cả mọi ràng-buộc khắp nơi: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


49.- Ai bỏ lại sự khoái-thích (tham) và sự bất-mãn (ưu), 
Là người nguội mát và không còn chấp-thủ, 
Là người hùng đã vượt thoát khỏi toàn thể thế gian: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. [122] 


50. Ai biết cách những chúng sinh qua đời 
Và tái sinh theo nhiều kiểu khác nhau (thiên nhãn minh), 
Là bậc buông-bỏ, siêu-phàm, và tỉnh-thức: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


5I.. Ai có nơi-đến không được biết bởi những thiên thần, 
Bởi những thần linh, bởi con người, 

Đó là bậc bậc A-la-hán đã tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận): 
Ta gọi người đó là một bảà-la-môn. 


52. Ai hết thảy không còn sự cản-trở nảo, 

Ở trước, ở sau, hay ở giữa, 

Là người không còn bị cản-trở và không còn dính-chấp: 

Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 

5. Người dẫn đàn, bậc anh hùng toàn thiện, 

Bậc đại tiên-kiến (nhìn thấy) với chiến thắng đã dành được, 
Bất lay-động, đã được thanh-tây, đã giác-ngộ: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


54. Ai biết những cõi kiếp quá khứ của mình (túc mạng minh) 


482 *s Chương 5 


Và nhìn thấy những cõi trời và những cõi đày đọa, 
Là người đã đạt tới sự chấm-dứt sự sinh: 


Ta gọi người đó là một bà-la-môn. 


55. “Vì tên tuổi và họ tộc dù được đặt cho ai, 
Chỉ là những sự gán danh trong thế gian mà thôi; 
Chỉ xuất phát từ những quy ước thể tục, 

Những danh từ đó được đặt xưng khắp nơi. 


56. Đối với ai không biết sự thực như vậy, 
Thì tà-kiến khắc sâu đã từ lâu; 
Do không biết, họ cứ tuyên bố với chúng ta: 


“Một người là một bà-la-môn do sinh cảnh gia thế.) 


5Z. Không phải do sinh cảnh một người là bà-la-môn, 
Cũng không do sinh cảnh một người không là bà-la-môn. 
Thành một bả-la-môn là do hành-động, 

Không thành một bà-la-môn là do hành-động. 


38. Những ai gọi là nông dân là do việc họ làm”! 
Những ai là thợ thủ công do việc họ làm; 
Những ai là thương nhân là do việc họ làm 


Và những ai là người phục vụ cũng là do việc họ làm. 


29. Và những aI gọi là những kẻ trộm cướp là do việc họ làm, 
Và những ai là binh lính cũng là do việc họ làm; 

Và những ai là thầy tế là do việc họ làm, 

Và những ai là người cai quản cũng là do việc họ làm. [123] 

ó0. “Do vậy đó là cách một bậc trí đích thực 

Nhìn thấy hành-động đúng như nó thực là, 

Là những bậc nhìn-thấy “sự khởi-sinh tùy thuộc" (lý duyên khởi), 
Họ thiện trí về nghiệp và những nghiệp quả.”!° 

ói. Nghiệp làm thế gian xoay vòng, 

Nghiệp làm thế hệ này xoay chuyền. 


KINH VASETTHA * 483 


Những chúng sinh đều dính kẹt bởi nghiệp 


Như bánh xe dính liền với trục xe. 


62. Đời sống sa-môn, đời sống tâm linh, 
Sự tự-chủ và sự tu-tập nội tâm—— 
Bằng cách này một người sẽ trở thành một bảà-la-môn, 


Đây là trạng thái bà-la-môn tối thượng.°! 


63. Người có được ba loại trí (tam minh), 

Bình-an, với sự hiện-hữu đã tiêu diệt: 

Này Vãsettha, hãy biết người đó như vậy, 

Như trời Brahmã (Phạm thiên) và trời Sakka (Đế-thích) hiểu rõ.” 


14. Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-lamôn Vãsettha và 
Bhãradväja đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! 
Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cô- 


Đàm ghi nhớ con là những đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


99, KINH SUBHA 
(Subha Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc (Anathapindi- 
ka). 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có môn sinh bà-la-môn Subha, con trai của (bà- 
la-môn) Todeyya, đang đến tạm trú tại tư gia của một gia chủ ở Sãvatthi vì 
công việc hay lý do khác."!# Rồi môn sinh bả-la-môn Subha, con trai của 
Todeyya, đã hỏi gia chủ của tư gia mà anh ta đang tạm trú: “Này gia chủ, 
tôi nghe rằng Sãvatthï không thiếu vắng những A-la-hán. Vậy có sa-môn 
hay bà-la-môn nào chúng ta có thể đến gặp hôm nay để bày tỏ sự tôn trọng 


của chúng ta?” 


“Thưa ngài, bậc Thế Tôn này đang sống ở Sãvatthï trong Khu Vườn 
Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ngài có thể đến gặp để bảy tỏ sự tôn 


trọng đối với bậc Thế Tôn đó, thưa ngài.” 


3. Rồi, sau khi đã đồng ý với gia chủ, môn sinh bà-la-môn Subha, con 
trai của Todeyya, đã đến gặp và và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau 
khi xong phần chào hỏi thân thiện, anh ta ngồi xuống một bên, và hỏi đức 
Thế Tôn: 


4. (1) “Thầy Cồ-Đàm, những bả-la-môn nói rằng: “Người tại gia [gia 
chủ] đang thành tựu con đường đích thực, đó là Giáo Pháp thiện lành. Còn 
người đã xuất gia [để sống đời xuất gia tu hành] không phải đang thành 
tựu con đường đích thực, đó là Giáo Pháp thiện lành. Thầy Cồ-Đàm nói 


sao về điêu này?” 


“Này môn sinh, ta nói vê điêu này sau khi đã làm sự phân tích;?! ta 
không nói về điêu này chỉ theo một chiêu. Ta không đê cao con đường tu 
tập sai trái (tà đạo) cho dù của người tại gia hay của người tại gia; vì cho 


dù là người tại gia hay xuất gia, người đã bước vào con đường tu tập sai 


486 * Chương 5 


trái thì không thành tựu con đường đích thực (chân đạo), đó là Giáo Pháp 
thiện lành, bởi do con đường tu tập của người đó là sai trái. Ta đề cao con 
đường tu tập đúng đắn (chánh đạo) cho dù của người tại gia hay của người 
tại gia; vì cho dù là người tại gia hay xuất gia, người đã bước vào con 
đường tu tập đúng đắn thì sẽ thành tựu con đường đích thực (chân đạo), 
đó là Giáo Pháp thiện lành, bởi nhờ con đường tu tập của người đó là 


đúng đăn.” 


5. (2) “Thầy Cồ-Đàm, những bà-la-môn nói rằng: “Vì công việc của 
người tại gia dính líu nhiều hoạt động, nhiều vai trò, nhiều sự tham gia, và 
nhiều sự đảm trách, nên nó thuộc quả lớn. Vì công việc của người xuất gia 
dính líu ít hoạt động, ít vai trò, ít sự tham gia, và ít sự đảm trách, nên nó 
thuộc quả nhỏ.” Thầy Cồ-Đàm nói sao về điều này?” 


“Lại nữa, này môn sinh, ta nói về điều này sau khi đã làm sự phân tích; 
ta không nói về điều này chỉ theo một chiều. (¡) Có công việc dính líu 
nhiều hoạt động, nhiều vai trò, nhiều sự tham gia, và nhiều sự đảm trách, 
khi thất bại nó có kết quả nhỏ. (ii) Có công việc dính líu nhiều hoạt động, 
nhiều vai trò, nhiều sự tham gia, và nhiều sự đảm trách, khi thành công nó 
có kết quả lớn. (1i) Có công việc dính líu ít hoạt động, ít vai trò, ít sự tham 
gia, và ít sự đảm trách, khi thất bại nó có kết quả nhỏ. (iv) Có công việc 
dính líu ít hoạt động, ít vai trò, ít sự tham gia, và ít sự đảm trách, khi thành 
công nó có kết quả lớn. 

6. “Này môn sinh, (¡) cái gì là công việc dính líu nhiều hoạt động ... khi 
thất bại nó có kết quả nhỏ? Nghề nông là công việc như vậy dính líu nhiều 
hoạt động ... khi thất bại nó có kết quả nhỏ. Và, này môn sinh, (1) cái gì 
là công việc dính líu nhiều hoạt động ... khi thành công nó có kết quả lớn? 
Cũng nghề nông là công việc như vậy dính líu nhiều hoạt động ... khi 
thành công nó có kết quả lớn. Và, này môn sinh, (ii) cái gì là công việc 
dính líu ít hoạt động ... khi thất bại nó có kết quả nhỏ? Nghè thương mại 
là công việc như vậy dính líu ít hoạt động ... khi thất bại có kết quả 


nhỏ.”?? Và, này môn sinh, (iv) cái gì là công việc dính líu ít hoạt động ... 


KINH SUBHA * 487 


khi thành công nó có kết quả lớn? Nghề thương mại là công việc như vậy 
dính líu ít hoạt động ... khi thành công nó có kết quả lớn. 


7. “Này môn sinh, (¡) cũng giống như nghề nông là công việc dính líu 
nhiều hoạt động ... nhưng có kết quả nhỏ khi nó thất bại, công việc của 
người tại gia dính líu nhiều hoạt động ... nhưng có kết quả nhỏ khi nó thất 
bại. (1i) Cũng giống như nghề nông là công việc dính líu nhiều hoạt động 
... và có kết quả lớn khi nó thành công, công việc của người tại gia dính 
líu nhiều hoạt động ... và có kết quả lớn khi nó thành công. (iii) Cũng 
giống như nghề thương mại là công việc dính líu ít hoạt động ... và có kết 
quả nhỏ khi nó thất bại, công việc của người xuất gia dính líu ít hoạt động 
... và có kết quả nhỏ khi nó thất bại. (ii) Cũng giống như nghề thương mại 
là công việc dính líu ít hoạt động ... nhưng có kết quả lớn khi nó thành 
công, công việc của người xuất gia dính líu ít hoạt động ... nhưng có kết 


quả lớn khi nó thành công.” 


§. (3) “Thầy Cồ-Đàm, những bà-la-môn quy định năm điều để làm việc 


công đức, để thành tựu việc thiện lành.” 


“Này môn sinh, nêu khôn rắc rỗi øì cho anh, hãy nói ra cho hội chún 

y y ề 8 

này biết năm điều những bà-la-môn quy định để làm việc công đức, để 
y y đỊ s 8 

thành tựu việc thiện lành.” 


'“Thây Cô-Đàm, không rắc rôi gì cho tôi khi các vị ở đây, cũng như 


chính Thầy, và những người khác đang ngồi [trong hội chúng này].” 
“Vậy hãy kể ra năm điều đó, này môn sinh.” 


9. “Thầy Cồ-Đàm, sự-thật là điều thứ nhất mà những bà-la-môn đã quy 
định để làm việc công đức, đề thành tựu việc thiện lành. Điều thứ hai là sự 
sống đời sa-môn (đời sống tu hành, đời sống sa-môn, phạm hạnh) ... Điều 
thứ ba là sự sống độc-thân ... Điều thứ tư là sự học-hiểu ... Điều thứ năm 
là sự bố-thí mà những bà-la-môn đã quy định để làm việc công đức, để 


thành tựu việc thiện lành. Thầy Cồ-Đảm nói sao về điều này?” 


“Được rôi, này môn sinh:”?! trong sô những bà-la-môn có một bà-la- 


488 * Chương 5 


môn nào nói như vây: “Tôi tuyên bô vê kêt quả của năm điêu này sau khi 
tôi đã tự mình chứng ngộ nó băng trí-biêt trực tiệp” hay không?”—— 
“Không có, thưa Thây Cô-đàm.” 


“Rồi sao, này môn sinh: vậy trong bảy thế hệ các thầy bà-la-môn có 
một thầy nảo, hoặc một vị thầy (sư phụ, sư ông) của một thầy nào nói như 
vầy: “Tôi tuyên bố về kết quả của năm điều này sau khi tôi đã tự mình 
chứng ngộ nó bằng trí-biết trực tiếp” hay không?”——“Không có, thưa Thầy 
Cổ-đàm.” 


“Rồi sao, này môn sinh: những ẩn sĩ (tiên tri, tiên kiến) bà-la-môn thời 
cô xưa, là những người tạo ra các bài kinh chú đó, những người soạn ra 
các bài kinh chú đó, những bài kinh chú của họ đã từng được tụng, được 
đọc, và kết tập, mà các bà-la-môn ngày nay vẫn tiếp tục đọc tụng và lặp 
lại, lặp lại cái đã được nói, và tụng lại cái đã được tụng bởi những bà-la- 
môn trước kia—như Atthaka, Vamaka, Vãmadeva, Vessamitta, Yama- 
tagø1, Angirasa, Bharadvaja, Vasettha, Bharadvaja, Vasettha, Kassapa, và 
Bhagu—những ẩn sĩ bà-la-môn cổ xưa đó có bao giờ nói răng: “Tôi tuyên 
bố về kết quả của năm điều này sau khi tôi đã tự mình chứng ngộ nó bằng 
trí-biết trực tiếp” hay không?”——*““Không có, thưa Thầy Cồ-đàm.” 


“Như vậy thì, này môn sinh, dường như trong số những bà-la-môn 
trước giờ, không có một bà-la-môn nào nói rằng: “Tôi tuyên bố về kết quả 
của năm điều này sau khi tôi đã tự mình chứng ngộ nó bằng trí-biết trực 
tiếp." — Và trong số những bà-la-môn trước giờ, không có một thầy nào, 
hoặc một vị thầy của một thầy nào trong bảy thế hệ thầy đã từng nói rằng: 
“Tôi tuyên bố về kết quả của năm điều này sau khi tôi đã tự mình chứng 
ngộ nó bằng trí-biết trực tiếp." — Và những nhà ân sĩ bà-la-môn thời cổ 
xưa, là những người tạo ra các bài kinh chú, những người soạn ra những 
bài kinh chú ... thậm chí những nhà ẩn sĩ bả-la-môn cổ xưa đó cũng 
không nói rằng: “Tôi tuyên bố về kết quả của năm điều này sau khi tôi đã 
tự mình chứng ngộ nó bằng trí-biết trực tiếp.” Ví như một hàng người mù 


đứng nối tiếp nhau: người trước không nhìn thấy, người giữa không nhìn 


KINH SUBHA * 489 


thấy, và người sau không nhìn thấy. Cũng giống như vậy, này môn sinh, 
về câu khăng định nhất nhất đó của họ, dường như những bà-la-môn cũng 
giống một hàng người mù: người trước không nhìn thấy, người giữa 


không nhìn thấy, và người sau không nhìn thấy.” 


10. Sau khi điêu này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Subha, con trai 
của Todeyya, đã giận và bât đông với ví dụ một hàng người mù, và anh ta 
đã chửi rủa, chê bai, và chỉ trích đức Thê Tôn, anh ta nói: “Sa-môn Cô- 


đàm sẽ bị tệ hại.” 


(4) Rồi anh ta nói với đức Thế Tôn: “Thầy Cô-Đàm, bà-la-môn 
Pokkharasati của họ tộc Upamañña, là ông chủ của Khu Vườn Subhaøga, 
tuyên bố răng:?? 'Có những sa-môn và bà-la-môn ở đây tuyên bố những 
trạng thái siêu nhân, những sự khác-biệt về sự-thấy và sự-biết xứng đáng 
của những bậc thánh. Nhưng những điều họ nói hóa ra là đáng cười; nó 
hóa ra chỉ là lời nói, rỗng tuếch và trống không. Bởi vì làm sao một chúng 
sinh con người có thê biết hay thấy hay chứng ngộ một trạng thái siêu 
nhân nào, một sự khác-biệt về sự-thấy và sự-biết nào (gọi là) xứng đáng 
của những bậc thánh? Điều đó là không thể.” 


11. “Vậy thì, này môn sinh, làm sao bà-la-môn Pokkharasãti hiểu được 
những tâm của tât cả những sa-môn và bà-la-môn đó, sau khi đã dùng tâm 


mình bao trùm tâm của họ?” 


“Thầy Cô-Đàm, bà-lamôn Pokkharasati thậm chí còn không hiểu 
được tâm của cô nữ tỳ Punnikã của ngài ấy, sau khi lấy tâm mình bao 
trùm tâm cô ấy, vậy làm sao ngài ấy có thể hiểu được những tâm của tất 
cả những sa-môn và bà-la-môn đó, sau khi đã dùng tâm mình bao trùm 


tâm của họ?” 


12. “Này môn sinh, ví dụ có một người mù bẩm sinh không thể nhìn 
thấy những hình-sắc tối hay sáng: không thể nhìn thấy màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, hay màu hồng: không thể nhìn thấy chỗ bằng phẳng hay 
chỗ không bằng phẳng: không thể nhìn thấy những vì sao, mặt trời, hay 
mặt trăng. Người đó có thể nói như vầy: “Không có những hình-sắc tối 


490 * Chương Š 


hay sáng; không có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, hay màu hồng, và 
không ai nhìn thấy những hình-sắc màu xanh, màu vàng, màu đỏ, hay màu 
hồng; không có thứ gì bằng phẳng hay không bằng phẳng, và không ai 
nhìn thấy thứ gì bằng phẳng hay không bằng phẳng: không có những vì 
sao, mặt trời, hay mặt trăng, và không ai nhìn thấy những vì sao, mặt trời, 
hay mặt trăng. Tôi không biết những thứ này, tôi không nhìn thấy những 
thứ này, do vậy suy ra những thứ này không có mặt." Này môn sinh, khi 


nói như vậy là người mù đó nói một cách đúng hay không?” 


“Không, Thầy Cồ-Đàm. Có những hình-sắc tối và sáng, và có những 
người nhìn thấy những hình-sắc tối và sáng ... có những vì sao, mặt trời, 
và mặt trăng, và có những người nhìn thấy những vì sao, mặt trời, và mặt 
trăng. Nếu nói “Tôi không biết những thứ này, tôi không nhìn thấy những 
thứ này, do vậy suy ra những thứ này không có mặt” là người đó nói một 


cách không đúng.” 


13. “Cũng giống như vậy, này môn sinh, bà-la-môn Pokkharasäti là mù 
quáng và không có sự-thấy. Nếu nói răng ông ta biết hay thấy hay chứng 
ngộ một trạng thái siêu nhân, một sự khác-biệt về sự-biết và sự-thấy xứng 
đáng của những bậc thánh—thì điều đó là không thể. Này môn sinh, anh 
nghĩ sao? Đối với những bà-la-môn khá giả ở Kosala như bà-la-môn Can- 
kĩ, bà-lamôn Tãrukkha, bà-la-môn Pokkharasätil, bà-la-môn JãnussonI, 
hay cha của anh, bà-laamôn Todeyya—cái nào là tốt hơn đối với họ: 


những điều họ khẳng định hợp với sự chấp nhận [quy ước, lẽ thường, sự 





nhìn nhận] của thế tục hay trái với sự chấp nhận của thế tục?” “Những 
điều họ khẳng định hợp với sự chấp nhận của thế tục là tốt hơn, Thầy Cồ- 
Đàm” 

“Cái nào tốt hơn đối với họ: những điều họ khẳng định là có suy nghĩ 
hay thiếu suy nghĩ?”—“Những điều khẳng định có suy nghĩ là tốt hơn, 
Thầy Cồ-Đàm”——*“Cái nào tốt hơn đối với họ: những điều họ khẳng định 
là sau khi suy xét hay không có suy xét?”——“Những điều khẳng định sau 
khi có suy xét là tốt hơn, Thầy Cồ-Đàm”—““Cái nào là tốt hơn đối với họ: 


KINH SUBHA * 491 


những điều họ khăẳng định là có ích lợi hay không ích lợi?”—“Những điều 
khăng định có ích lợi là tốt hơn, Thầy Cồ-Đàm”. 


14. “Này môn sinh, anh nghĩ sao? Nếu đã là như vậy, thì liệu điều 
khăng định được nói bởi bà-la-môn Pokkharasäti có hợp với sự chấp nhận 
của thế tục hay trái với sự chấp nhận của thế tục?”——*Nó trái với sự chấp 
nhận của thế tục, Thầy Cô-Đàm”——“Điều khăng định đó được nói ra có 
suy nghĩ hay thiếu suy nghĩ?”—“Thiếu suy nghĩ, Thầy Cồ-Đàm”—“ Điều 
khăng định đó được nói ra sau khi suy xét hay không có suy xét?”— 
“Không có suy xét, Thầy Cồô-Đàm”——*“ Điều khẳng định đó được nói ra là 
có ích lợi hay không ích lợi?”—“Không ích lợi, Thầy Cồ-Đàm”. 


15. “Bây giờ, này môn sinh, có „0n chướng-ngại (ngũ cái). Năm đó là 
gì? Chướng ngại là tham-dục, chướng ngại là sự ác-ý, chướng ngại là sự 
đò-đẫn và buồn-ngủ, chướng ngại là sự bắt-an và hồi-tiếc, và chướng ngại 
là sự nghi-ngờ. Đây là năm chướng-ngại. Bà-la-môn Pokkharasati là bị 
cản trở, bị ngăn trở, bị ngăn cản và bị bao che bởi năm chướng-ngạ! này. 
Nếu nói rằng ông ta biết hay thấy hay chứng ngộ một trạng thái siêu nhân, 
một sự khác-biệt về sự-biết và sự-thấy xứng đáng của những bậc thánh— 
thì điều đó là không thể. 

1ó. “Bây giờ, này môn sinh, có năm đây khoải-lạc giác quan (ngũ dục 
lạc). Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: 
đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi 
nhục dục. Những âm-thanh được nhận biết bởi tai... Những mùi-hương 
được nhận biết bởi mũi ... nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được nhận 
biết bởi lưỡi ... Những thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Đây là năm đối-tượng khoái-lạc giác-quan. Bà-la-môn 
Pokkharasati bị trói buộc bởi năm dây khoái-lạc giác quan này, bị say mê 
với chúng và hoàn toàn dính theo chúng; ông ta thụ hưởng chúng mà 
không nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng, không hiểu được sự thoát-khỏi 
khỏi chúng. Nếu nói rằng ông ta biết hay thấy hay chứng ngộ một trạng 


492 s Chương 5 


thái siêu nhân, một sự khác-biệt về sự-biết và sự-thấy xứng đáng của 
những bậc thánh—thì điều đó là không thẻ. 


17. “Anh nghĩ sao, này môn sinh? Trong hai loại lửa, loại nào có ngọn 
lửa, màu lửa, và sự phát sáng [tốt hơn]—loại lửa cháy tùy thuộc vào nhiên 
liệu như cỏ hoặc củi, hay loại lửa cháy không tùy thuộc vào nhiên liệu như 
cỏ và củ1?” 

“Thầy Cô-Đàm, nếu có thể có lửa cháy không tùy thuộc vào nhiên liệu 
như cỏ và củi, thì loại lửa đó sẽ có ngọn lửa, màu lửa, và sự phát sáng [tốt 
hơn]” 


“Điều đó là không thê có, này môn sinh, không thể xảy ra loại lửa nào 
có thể cháy mà không tùy thuộc vào nhiên liệu như cỏ và củi, ngoại trừ 
nhờ [sự vận dụng] thần thông. Giống như lửa cháy tùy thuộc vào nhiên 
liệu như cỏ và củi, ta nói, răng sự hoan-hỷ cháy tùy thuộc vào những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc sinh hỷ). Giống như lửa cháy không tùy thuộc 
vào nhiên liệu như cỏ và củi, ta nói, rằng sự hoan-hỷ (có được) từ sự rách 
ly khỏi những khoái-lạc giác quan, tách ly khỏi những trạng thái bất thiện 
(ly dục lạc sinh hỷ). Và, này môn sinh, cái gì là sự hoan-hÿ (có được) từ 
sự tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan, tách ly từ những trạng thái bất 
thiện? Ở đây: (¡) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách 
ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó. Đây là loại sự hoan-hỷ có được từ sự tách ly khỏi 
những khoái-lạc giác quan, tách ly từ những trạng thái bắt thiện. (¡) “Lại 
nữa: Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin 
bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan-hỷ (hÿ) và sự hạnh-phúc 
(lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét.` Đây 
cũng là loại sự hoan-hÿỷ (hỷ) có được từ sự tách ly khỏi những khoái-lạc 
giác quan, tách ly từ những trạng thái bất thiện. 


KINH SUBHA * 493 


18. (5) “Này môn sinh, trong năm điều mà những bà-la-môn quy định 
để thực hiện việc công đức, để thành tựu việc thiện lành, điều nào họ quy 
định là nhiều phước quả nhất để làm việc công đức, để thành tựu việc 
thiện lành?” 


“Thầy Cô-Đàm, trong năm điều mà những bà-la-môn quy định để thực 
hiện việc công đức, đề thành tựu việc thiện lành, họ quy định sự bố-thí là 


nhiều phước quả nhất để làm việc công đức, để thành tựu việc thiện lành.” 


19. “Này môn sinh, anh nghĩ sao? Ở đây, một bà-la-môn có thể tổ chức 
lễ cúng tế lớn, và hai bà-la-môn khác đến đó họ nghĩ sẽ tham sự lễ cúng tế 
lớn đó. Một trong hai bà-la-môn đó có thể nghĩ: “Ôi, ước gì ta được chỗ 
ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, thức ăn cúng dường ngon nhất trong 
phòng ăn; rằng không bả-la-môn nào khác có được những thứ tốt nhất 
đó!” Và có thể bà-la-môn còn lại, không phải bà-la-môn đã ước, lại có 
được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, thức ăn cúng dường ngon nhất 
trong phòng ăn. Sau khi nghĩ về điều này, bà-la-môn đã ước có thê tức 
giận và bất đồng. Vậy những bà-la-môn sẽ quy định loại phước quả gì cho 
sự cúng tế này này?” 


“Thầy Cô-Đàm, những bà-la-môn không bố thí những thứ theo cách 
như vậy và nghĩ “Cứ để cho những người khác tức giận và bất đồng vì sự 
cúng tế này.” Thay vì vậy, những bà-la-môn bố thí mọi thứ vì động cơ của 
lòng bi-mẫn.” 

“Nếu đã là vậy, này môn sinh, đây có phải cơ sở thứ sáu để làm việc 
công đức, đó là, động cơ của lòng bi-mẫn?””23 

“Đúng là vậy, Thầy Cô-Đàm, đó là cơ sở thứ sáu để làm việc công 


đức, đó là, động cơ của lòng bi-mẫn. 


20. “Này môn sinh, năm điều mà những bà-la-môn quy định để thực 
hiện việc công đức, để thành tựu việc thiện lành—anh thường thấy năm 


điều đó trong số những người tại gia hay những người xuất gia?” 


“Thầy Cồ-Đàm, năm điều mà những bà-la-môn quy định đề thực hiện 


494 s Chương 5 


việc công đức, để thành tựu việc thiện lành, tôi thường thấy trong số 
những người xuất gia, ít thấy trong số những người tại gia. Bởi vì một 
người tại gia có nhiều hoạt động, nhiều vai trò, nhiều sự tham gia, và 
nhiều sự đảm trách: cho nên người đó không luôn luôn và thường xuyên 
nói sự-thật, tu tập đời sống sa-môn, giữ giới độc-thân, tham gia học-hiều, 
hay tham gia việc bố-thí. Nhưng một người xuất gia thì có ít hoạt động, ít 
vai trò, ít sự tham gia, và ít sự đảm trách: cho nên người đó luôn luôn và 
thường xuyên nói sự-thật, tu tập đời sống sa-môn, giữ giới độc-thân, tham 
gia học-hiểu, hay tham gia việc bố-thí. Như vậy năm điều mà những bà- 
la-môn quy định đề thực hiện việc công đức, đề thành tựu việc thiện lành, 
tôi thường thấy trong số những người xuất gia, ít thấy trong số những 


người tại gia.” 


21. “Này môn sinh, năm điều mà những bà-la-môn quy định để thực 
hiện việc công đức, đề thành tựu việc thiện lành, ta gọi là “công cụ của cái 
tâm”, tức là, dùng để tu tập một cái tâm không hung-đữ và không ác-ý. Ở 
đây, này môn sinh, một Tỳ kheo là một người nói sự-thật. Do nghĩ rằng 
“Ta là người nói sự-thật” nên người đó đạt được niềm cảm-hứng trong ý- 
nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng trong Giáo Pháp, đạt được sự hoan-hỷ 
(hỷ) nối kết (câu hỷ) với Giáo Pháp. Chính sự hoan-hỷ nối kết với Giáo 
Pháp ta gọi là một “công cụ của cái tâm). 

“Ở đây, này môn sinh, một bà-la-môn là một (người sống đời sống) sa- 
môn ... một người sống độc-thân ... một người tham gia học-hiểu ... một 
người tham gia việc bố-thí. Do nghĩ răng “Ta là một người tham gia việc 
bố-thí” nên người đó đạt được niềm cảm-hứng trong ý-nghĩa, đạt được 
niềm cảm-hứng trong Giáo Pháp, đạt được sự hoan-hỷ nối kết với Giáo 
Pháp. Chính sự hoan-hÿ nối kết với Giáo Pháp ta gọi là một “công cụ của 
cái tâm”. Như vậy năm điều mà những bà-la-môn quy định để thực hiện 
việc công đức, đề thành tựu việc thiện lành ta gọi là “công cụ của cái tâm", 
tức là, dùng để tu tập một cái tâm không hung-dữ và không ác-ý.” 


22. (6) Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Subha, con 


KINH SUBHA * 495 


trai của Todeyya, đã nói với đức Thê Tôn: ““Thây Cô-đàm, tôi nghe người 
ta nói sa-môn Cô-Đàm biết rõ con-đường dẫn tới sự cộng trú với (trong 


cõi) trời Brahma (Phạm thiên). ” 
“Này môn sinh, anh nghĩ sao? Làng Nalakãra ở gần đây hay cách xa?” 
“Thưa ngài, làng Nalakãra ở gần đây, không cách xa đây lắm.” 


“Này môn sinh, anh nghĩ sao? Giả sử có một người được sinh ra và lớn 
lên trong làng Nalakara, và khi anh ta mới đi ra khỏi làng Nalakara gặp 
người ta hỏi anh ta đường đi vô làng. Liệu anh ta có ngập ngừng hay phân 
vân khi trả lời hay không?” 

“Thưa không, Thầy Cô-đàm. Vì sao vậy? Vì anh ta được sinh ra và lớn 


lên trong làng Nalakara, và đã quen thuộc với mọi đường đi vô làng.” 


“Nhưng, thật ra cũng có thể có người tuy được sinh ra và lớn lên trong 
làng Nalakãra vẫn trả lời ngập ngừng và phân vân khi được hỏi về đường 
đi vô làng; nhưng một bậc Như Lai, khi được hỏi về cõi trời Brahmã 
(Phạm thiên giới) hay con-đường dẫn tới cõi trời Brahmä, thì sẽ không 
bao giờ ngập ngừng hay phân vân khi trả lời. Ta biết rõ vua trời Brahma, 
và ta biết rõ cõi trời Brahmä, và ta biết rõ con-đường dẫn tới cõi trời 
Brahmä, và ta biết rõ cách một người nên tu tập để được tái sinh trong cõi 
trời Brahma.”? 

23. “Thầy Cồ-Đàm, tôi nghe người ta nói sa-môn Cô-đàm chỉ dạy con- 
đường dẫn tới sự cộng trú với (trong cõi) trời Brahmä. Sẽ tốt lành nếu 
Thầy Cồ-Đàm chỉ dạy cho tôi con-đường dẫn tới sự cộng trú với trời 
Brahma.” 

“Vậy thì, này môn sinh, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói” 
“Dạ, thưa Thầy”, anh ta đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

24. “Này môn sinh, cái gì là con-đường dẫn tới sự tái sinh trong cõi trời 

Brahma? Ở đây, (1) một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái 


tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, 


496 * Chương Š 


phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp 
mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống 
bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Khi sự giải-thoát của 
tâm bằng tâm-từ được tu dưỡng theo cách này thì sẽ không còn một 
nghiệp giới hạn [hạn chế, có lượng mức] nào nữa, không còn nghiệp nào 
như vậy nữa. Cũng giống như một người thối kèn phấn khởi có thể làm 
người ta dễ dàng nghe được tiếng kèn từ khắp bốn phương; giống như 
vậy, khi sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ được tu dưỡng theo cách này 
thì sẽ không còn nghiệp giới hạn nào nữa, không còn nghiệp nào như vậy 


nữa.??" Đây là con-đường dẫn tới tái sinh trong cõi trời Brãhma. 


25.-27. (1) “Một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái tâm 
thấm đẫm sự bi-mẫn (tâm bì)... (ii) sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... (1v) sự buông- 
xả (tâm xả); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, 
phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối 
với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn 
thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông- 
xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Khi 
sự giải-thoát của tâm bằng tâm-xả được tu dưỡng theo cách này thì sẽ 
không còn một nghiệp giới hạn [hạn chế, có lượng mức] nào nữa, không 
còn nghiệp nào như vậy nữa. Cũng giống như một người thối kèn phấn 
khởi có thể làm người ta dễ dàng nghe được tiếng kèn từ khắp bốn 
phương; giống như vậy, khi sự giải-thoát của tâm bằng tâm-xả được tu 
dưỡng theo cách này thì sẽ không còn nghiệp giới hạn nào nữa, không còn 
nghiệp nào như vậy nữa. Đây cũng là con-đường dẫn tới tái sinh trong cõi 


trời Brahma.” 


28. Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Subha, con trai 
của Todeyya, đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô- 
Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo 
Pháp theo nhiều cách, cứ như bậc ấy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng 


ngã, khai mở điêu đã bị che giâu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lôi, hoặc soi đèn 


KINH SUBHA * 497 


trong đêm tối cho những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin 
quy y nương tựa theo Thầy Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo. Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con 
là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời. 


29. “Và giờ, thưa Thầy Cồ-Đàm, chúng con phải đi. Chúng con bận bịu 
và có nhiều việc đề làm.” 

“Này môn sinh, anh cứ tùy tiện mà đi.” 

Rồi môn sinh bà-la-môn Subha, con trai của Todeyya, sau khi đã hài 
lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và đi về. 

30. Bấy giờ, vào lúc đó có bà-la-môn Jãnussoni đang lái ra khỏi thành 
Sãvatthï vào giữa trưa trên một chiếc xe ngựa toàn trắng được kéo bởi 
những con ngựa cái màu trắng." Ông ta nhìn thấy môn sinh bà-la-môn 
Subha, con trai của Todeyya, đang đến từ xa và hỏi anh ta: “Thầy 
Bhãradvãja đi về từ đâu vào lúc giữa trưa vậy?” 

“Thưa ngài, tôi đang đi về từ chỗ gặp sa-môn Cồ-Đàm.” 


'“Thây BharadväaJa nghĩ gì vê sự sáng suôt của trí-tuệ của sa-môn Cô- 


Đàm? Ông ta là người hiền trí, có phải vậy không?” 


“Thưa ngài, tôi là ai mà biệt được sự sáng suôt của trí-tuệ của sa-môn 
Cô-Đàm? Chắc chăn phải là người ngang băng với bậc ây thì mới biệt 


được sự sáng suôt của trí-tuệ của bậc ây.” 


“Thầy Bhãradvãja đang khen ngợi sa-môn Cồ-Đàm với lời khen ngợi 


cao nhât đó.” 


“Thưa ngài, tôi là ai mà khen ngợi sa-môn Cồ-Đàm? Sa-môn Cô-Đàm 
được khen ngợi bởi những người được khen ngợi nhất trong số những 
thiên thần và loài người. Thưa ngài, năm điều mà những bà-la-môn quy 
định đề thực hiện việc công đức, đề thành tựu việc thiện lành, sa-môn Cỗ- 


đàm gọi là “công cụ của cái tâm”, tức là, dùng đê tu tập một cái tâm không 


498 s Chương 5 


hung-dữ và không ác ý. 

Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Jãnussom đã bước xuống khỏi 
cỗ xe màu trắng được kéo bởi những con ngựa cái trắng, và sau khi xếp lại 
phần y áo trên một vai, ông chấp tay kính lễ về hướng có đức Thế Tôn 
đang ở và thốt ra lời cảm hứng này: “Đó là ích lợi cho Vua Pasenadi của 
xứ Kosala, đó là ích lợi lớn lao cho Vua Pasenadi của xứ Kosala, rằng 
Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đang sống trong lãnh thô của nhà 


” 


vua. 


100. KINH SANGARAVA 
(Sangarava Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn 
đang đi du hành giữa xứ dân Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng 


Đoàn lớn những Tỳ kheo. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có một nữ bả-la-môn tên Dhãnañjãnï đang ở 
Candalakappa, có đầy đủ niềm-tin vào Phật, Pháp, và Tăng.” Có một lần 
cô bị vấp ngã, và [khi đang lấy lại thăng bằng] đã thốt lên ba lần: “Tôn 
vinh đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! Tôn vinh đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! Tôn vinh đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc 


Toàn Giác!” 


3. Lúc đó có môn sinh bà-la-môn Sangãrava đang ở Candalakappa. 
Anh ta là một bậc thầy thông thuộc ba bộ kinh Vệ-đà (Veda) với những 
phần từ vựng thuật ngữ, nghi lễ cúng tế, âm vị học, và nguyên từ của 
chúng, và thứ năm là các phần sử học; giỏi về ngữ văn và ngữ pháp, anh ta 
hoàn toàn tỉnh thông về triết học tự nhiên và về tướng số của một bậc Vĩ 
Nhân. Sau khi nghe nữ bà-la-môn Dhãnañjãnĩ thốt ra những lời đó, anh ta 
nói với cô: “Nữ bà-la-môn này thật là đáng nhục và suy đồi, vì trong khi 
đang có những bà-la-môn ở xung quanh mà bà lại ca ngợi một sa-môn đầu 


trọc như vậy.” 

[Cô đáp lại:] “Này ngài thân mến, ngài không biết đức-hạnh và trí-tuệ 
của đức Thế Tôn đâu. Nếu ngài mà biết đức-hạnh và trí-tuệ của đức Thế 
Tôn, ngài sẽ không bao giờ nghĩ đến việc nhục mạ và phỉ báng bậc ấy.” 

“Được rồi, này quý bà, hãy báo tôi biết khi nào sa-môn Cồ-đàm đến 
Candalakappa.” 

“Được rồi, ngài thân mến”, nữ bà-la-môn Dhãnañjãni đáp lại. 


4. Rồi, sau khi đã đi thành nhiều chặng trong xứ Kosala, cuối cùng 
đức Thế Tôn đã đến Candalakappa. Ở Candalakappa đức Thế Tôn trú 


500 * Chương 5 


trong khu Vườn Xoài thuộc những bả-la-môn của họ tộc Todeyya. 


5. Nữ bà-la-môn Dhãnañjãnï nghe đức Thế Tôn đã đến, cô đến gặp 
môn sinh bà-la-môn Sangãrava và nói với anh ta: “Này ngài thân mến, 
đức Thế Tôn đã đến Candalakappa và ở Candalakappa bậc ấy đang trú 
trong khu Vườn Xoài của những bà-la-môn thuộc họ tộc Todeyya. Ngài 
thân mến, giờ ngài có thê tùy tiện đến đó.” 

“Được, thưa bà”, anh ta đáp lại. Rồi anh ta đã đến gặp và chào hỏi 
qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta 


ngôi xuông một bên, và nói: 


6. “Thầy Cô-Đàm, có một số sa-môn và bà-la-môn tuyên bố [chỉ dạy] 
những nền-tảng của đời sống tâm linh sau khi họ đã đạt tới sự kết-cuộc và 
sự hoàn-thiện của trí-biết trực tiếp ngay trong kiếp này [tại đây và bây 
giờ].?# Thầy Cồ-Đàm đứng ở đâu trong số những sa-môn và bà-la-môn 
đó?” 


7. “Này Bhãradvãja, ta nói rằng, có sự khác-nhau (nhiều dạng, nhiều 
hạng) trong số những sa-môn và bà-la-môn như vậy là những người đã 
tuyên bố [chỉ dạy] những nên-tảng của đời sống tâm linh sau khi họ đã đạt 
tới sự kết-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biết trực tiếp ngay trong kiếp này. 
() Có những sa-môn và bà-la-môn là những người theo truyền-thống, họ 
chỉ dựa trên sự truyền-thừa bằng miệng đề tuyên bố [chỉ dạy] những nền- 
tảng của đời sống tâm linh sau khi họ đã đạt tới sự kết-cuộc và sự hoàn- 
thiện của trí-biết trực tiếp ngay trong kiếp này; chăng hạn như những bà- 
la-môn theo Ba Kinh Vệ-đà. (1) Có những sa-môn và bà-la-môn là những 
người hoàn toàn dựa trên đức-tin để tuyên bố [chỉ dạy] những nền-tảng 
của đời sống tâm linh sau khi họ đã đạt tới sự kết-cuộc và sự hoàn-thiện 
của trí-biết trực tiếp ngay trong kiếp này; chăng hạn như những người lý- 
giải và những người điều-tra tìm hiểu.”? (ii) Có những sa-môn và bà-la- 
môn là những người, sau khi đã tự mình trực-tiếp biết Giáo Pháp”? trong 
số “những điều chưa từng được nghe trước đó”, đã tuyên bố [chi dạy] 


những nên-tảng của đời sông tâm linh sau khi họ đã đạt tới sự kêt-cuộc và 


KINH SANGARAVA * 501 


sự hoàn-thiện của trí-biết trực tiếp ngay trong kiếp này. 


8. “Này Bhãradvãja, ta là một trong những sa-môn và bà-la-môn (thứ 
ba) đó, là những người, sau khi đã tự mình trực-tiếp biết Giáo Pháp trong 
số “những điều chưa từng được nghe trước đó”, đã tuyên bố [chỉ dạy] 
những nền-tảng của đời sống tâm linh sau khi họ đã đạt tới sự kết-cuộc và 


sự hoàn-thiện của trí-biết trực tiếp ngay trong kiếp này. 


9. “Ở đây, này Bhãradvãja, trước khi ta giác-ngộ, khi ta còn là một bồ- 
tát chưa giác-ngộ toàn thiện, ta đã suy xét như vầy: “Đời sống tại gia là 
chật chội và bụi bẩn; đời sống xuất gia là rộng mở. Không dễ gì sống ở 
nhà mà có thể dẫn dắt đời sống tâm linh cho được hoàn thiện và tinh khiết 
như một vỏ sò được tây sạch. Hay ta cạo bỏ râu tóc, mặc y cả sa màu vàng 
úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành.” 

10.—13. “Sau đó, này BhaãradvaJa, khi ta vẫn còn là một người trẻ 
trung, tóc còn đen nhánh, còn được phú cho tuổi trẻ, đang trong thời xuân 
sắc của cuộc đời ... [Tiếp tục nội dung giống kinh MN 26 (Quyển ]), mục 
14-17]... Và ta ngồi xuống đó và nghĩ rằng: “Chỗ này sẽ được dùng cho 


sự chuyên-cân tu. 


14.-30. (¡) “Bấy giờ có ba ví dụ này khởi lên trong ta một cách tự phát, 
ta chưa từng nghe trước đó ... [Tiếp tục giống kinh MN 36 (Quyển l), mục 
17-33. Còn trong kinh MN 100 này thì mục 17-22 là tương ứng giống với 
mục 20-25 của kinh MN 36—chỉ khác là không có câu “Nhưng cảm-giác đau 
đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm ta và ở lại trong 
đó.”|.... Nhưng khi thấy ta ăn cơm và cháo, năm vị tu sĩ đó đã khinh khi 
và rời bỏ ta, trong đầu họ nghĩ: “Sa-môn Cồ-Đàm giờ sống theo kiểu thụ 
hưởng: ông ấy đã từ bỏ sự chuyên-cần tu (tu khổ hạnh) và quay lại sống 
hưởng thụ." 


31.-41. “Lúc đó sau khi ta đã ăn lại thức ăn chắc bụng và đã lấy lại 
sức; rồi sau đó ta: (¡) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, ta chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất (Nhất thiền)... [Tiếp /ục giống kinh MN 36 (Quyển ]), 


502 * Chương 5 


mục 34-44. Nhưng trong kinh MN 100 này mục 36, 38, và 4l là tương ứng 
giống với mục 39, 41, và 44 của kinh MN 36— chỉ khác là không có câu 
“Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong 
tâm ta và ở lại trong đó.”]... Sự vô-minh u tôi đã bị xua tan và loại trí-biết 
đích thực (chân trí, minh) đã khởi sinh, màn đen tối đã bị xua tan và ánh 
sáng đã khởi sinh, điều đó xảy ra trong một người sống chuyên chú, nhiệt 


thành, và kiên định.” 


42. Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Sangãrava đã 
nói với đức Thế Tôn: “Sự chuyên-cần tu (tinh cần) của Thầy Cồ-Đàm thật 
là trung kiên, sự chuyên-cần tu của Thầy Cồ-Đàm là sự chuyên-cần tu của 
một chân nhân, vì (sự chuyên-cần tu) đó ắt hắn là của một bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác. Nhưng, thưa Thầy Côổ-Đàm, có những thiên thần hay 
không?” 


“Này Bhãradvãja, theo như ta biết trường hợp đó là có, răng có những 


thiên thần.” 


“Nhưng, thưa Thầy Côồ-Đàm, là sao, khi ngài được hỏi “Có những 
thiên thần hay không?', ngài trả lời “Này Bhãradväja, theo như ta biết 
trường hợp đó là có, rằng có những thiên thần”. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ 


điêu ngài nói là sáo rỗng và sai dối hay sao?”93! 


“Này Bhãradväja, khi một người được hỏi “Có những thiên thần hay 
không?°, người đó trả lời 'Có những thiên thần' hay “Theo như tôi biết 
trường hợp đó là có, rằng có những thiên thần”, thì một người có trí có thể 


rút ra kết luận chắc chăn (nhất định) rằng có những thiên thân.” 

“Nhưng tại sao Thầy Cồ-Đàm không trả lời tôi luôn băng cách thứ 
nhất (Có những thiên thần)?” 

“Này Bhãradväja, điều đó đã được chấp nhận khắp thế gian rằng có 
những thiên thần.” 

Sau khi điều này được nói ra, môn sinh bà-la-môn Sangãrava đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa 


KINH SANGARAVA * 503 


Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ 
như bậc ấy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị 
che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho 
những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo 
Thầy Cô-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Từ 
hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy 
y nương tựa suốt đời.” 


— HÉT QUYÉN 2— 


504 * Chương 5 


BẢNG VIẾT TẮT 


(trong phần CHÚ THÍCH) 








+ AN = Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ (Tăng Chị Kinh Bộ) 

BBS = Burmese-script Buddhasãsana Samiti: Ấn bản Kết Tập Kinh Điển 
Phật Giáo bằng tiếng Miễn Điện 

BPS = Buddhist Publication Society: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 


CPD = Critical Pãli Dictionary: Tự Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


Cv = Cũlavagøa: phần 7ể; Phẩm (thuộc bộ Hợp Phần, thuộc Luật Tạng) 
Dhp = Dhammapada: tập kinh Pháp Cú 

+ DN = DIgha Nikãya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

Jãt hay Ja: = Jãtaka: ứập kinh Chuyện Tì yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Kh = Khandhaka: bộ Hợp Phân (bộ thứ hai thuộc Luật Tạng) 


MA =Majjhima Nikãya Atthakathã: Luận Giảng Trung Kinh Bộ (Hầu hết 
những chú-giải trong bản dịch này là của MA). 


Miln = Milindapañha: tập M/1imda Vấn Đáp (thuộc KN) 

MLS = Middle Length Sayings: 5ô Kinh Trung bản dịch của Horner. 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Trung 

Ms: bản dịch Bộ Kinh Trung bằng chữ viết tay của nhà sư Ññãnamoli 

MT = Majjhima Nikãya TTkã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh Trung 

Mv = Mahävagga: phần Đại Phẩm (thuộc bộ Hợp Phần, thuộc Luật Tạng) 





Ñm = Bhikkhu Ñãnamoli: người dịch Bộ Kinh Trung với bản thảo Ms nói 
trên 

Pãc = Pãcittiya: phần Ưng Đối Trị (phần thứ nhất, thuộc bộ Phân Tích Giới 
Bồn, thuộc Luật Tạng) 

Pãr = Pãrãjika: phần 8á: Cộng Trụ (phần thứ hai, thuộc bộ Phân Tích Giới 
Bồn, thuộc Luật Tạng) 








506 * Bảng Viết Tắt 


PED = Pali-English Dictionary: 7 Điển Pali-Anh (của PTS) 

PTS = Pali Text Society: Hội Kinh Điển Pali 

Pt{s = Patisambhidamagøa: bộ Phân Tích Đạo (thuộc VI Diệu Pháp Tạng) 
Pug = Pugsalapaññatti: bộ Nhân Chế Định (thuộc Vi Diệu Pháp Tạng) 


SBJ = Sinhala-script Buddha Jayanti Tripitaka Series: phiên bản 7rung Kinh 
Bộ bằng tiếng Tích Lan 


+ §N = Sarhyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên-Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Šn = Sutta Nipäta: tập Kinh Tập (thuộc KN) 

Thag = Theragathã: 7rzưởng Lão Kệ (thuộc KN) 

Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Nhự Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathä: Chú Giải tập kinh Ud 

Vbh = Vibhansa: bộ Phân Tích (thuộc VI Diệu Pháp Tạng) 

Vin = Vinaya Pitaka: Luật Tạng 

Vsm = Visuddhimagga: Thanh Tịnh Đạo 








PHÁN CHÚ THÍCH 





Kinh 51: 


53 [Từ sự khác nhau về cách chào Đức Phật cho thấy Pessa là một đệ tử của 
Phật, trong khi đó du sĩ Kandaraka là thuộc giáo phái khác——cho dù ông ta có 
sự tôn trọng và sự khâm phục. | (538) 


53° [MA: Vì sự kính trọng đối với Phật và nhờ sự tu học họ đã có được, các 
Tỳ kheo không nói chuyện lẫn nhau lúc này, thậm chí không tằng hắng. Thân 
họ bắt động, tâm thì không bị xao lãng, họ ngồi xung quanh đức Thế Tôn như 
đám mây hồng bao quanh Núi Tu-di (Sineru). Lúc này Kandaraka chắc hắn 
đang so sánh hội chúng các Tỳ kheo với các hội chúng của những du sĩ, như 
đã từng được mô tả trong kinh MN 76.4.] (S39) 


540 [MA giải thích rằng Kandaraka không có sự trực-tiếp biết về những vị 
Phật trong quá khứ và tương lai. Nhưng ông ta nói ra câu này đề thê hiện sự 
khâm phục đối với đoàn tăng các Tỳ kheo ở đó đã được tu học tốt, có kỷ luật, 
và tĩnh lặng như vậy. Tuy nhiên Đức Phật vẫn xác nhận điều ông đã nói trên 
cơ sở như đó là sự trực-tiếp biết của ông.] (540) 


*4! [MA diễn dịch: Bốn nền tảng chánh-niệm (tứ niệm xứ) đã được đưa vào 
đây để chỉ ra cái nguyên-nhân làm nên thái độ tĩnh lặng và bình lặng của 
đoàn tăng ở đó. Về bốn nền tảng chánh-niệm, mời đọc lại kinh MN 10 ở 
PHÂN I của bộ kinh.] (541) 


"4 [MA giải nghĩa là: “Chúng con cũng vậy, những lúc chúng con có cơ hội, 
chúng con cũng chú tâm tới (pháp tu) này; chúng con cũng là những người 
thực hành; chúng con không bỏ lơ hết toàn bộ việc thiền tập.”] S42) 


4 [Luận điêm của câu này là: sự xạo lừa và mưu mẹo của động vật chỉ là ít 
ỏI vài trò, nhưng của nhân loại thì vô cùng và đa dạng. ] (543) 


4 [MA giải thích đoạn này được đưa vào như phần tiếp-theo của lời tuyên 
bố của Pessa răng đức Thế Tôn biết rõ phúc-lợi và sự nguy-hại của những 
chúng sinh; vì Phật đang chỉ ra 03 loại người đầu tiên thực hành những cách 
nguy-hại, trong khi loại thứ tư thực hành cách có ích-lợi. Đoạn này cũng có 


508 * Phân Chú Thích 


thê được kết nối với lời khen ngợi của du sĩ Kandaraka về Tăng Đoàn và về 
“một-cách giông nhau” mà tât cả những vị Phật trong quá khứ, hiện tại, và 
tương lai huấn luyện những Tăng Đoàn của họ.] (544) 


“45 [Nguyên văn cụm chữ cuối: Sukhapafisavedï brahmabhitena atfanä. 
MA: Người đó trải nghiệm niềm chân-phúc của những tầng thiền định 
(/hãna), những thánh đạo, những thánh quả, và Niết-bàn. 


- Chữ “Brahmma”, nghĩa gốc là Trời Brahma, thuộc cõi trời, phạm trú, nhưng 
ở đây nên được hiểu là thánh thiêng hay thiêng liêng hay siêu xuất (seftha). Ö 
đây chữ này có thê là đã mượn ý trong Áo Nghĩa Thư (Upanishad) cho rằng 
những bà-la-môn có tự-ngã sẽ nhập vào đại ngã (đan) thiêng liêng của Trời 
Brahma lớn.] (545) 


*46 [MA giải thích: Pessa có lẽ ra đã chứng được thánh quả Nhập-lưu nếu anh 
ta không đứng dậy hỏi chỗ ngồi và đi về trước khi Phật hoàn tất bài thuyết 
giảng. Những ích-lợi anh ta nhận được gồm 02 thứ: (¡) anh ta đạt được niềm- 
tin vào Tăng Đoàn, và (ii) anh ta đã phát khởi một phương pháp mới để thấu 
hiểu bốn nền tảng chánh-niệm.] (546) 


34 [Đoạn này (mục 8 này) liệt kê chỉ tiết về những sự hành xác khổ hạnh đã 
được thực hành bởi những người cùng thời với Phật lúc đó, và cũng như bởi 
bản thân Phật lúc còn là một Bồ-tát vào thời tu khổ hạnh trước khi giác-ngộ, 
giống như đã được mô tả trong kinh MN 12.45.] (547) 


"4 [Đoạn này (mục 10) chỉ ra sự thực hành của người hành xác bản thân với 
hy vọng đạt được công đức và tô chức việc cúng tế liên quan tới việc tàn sát 
nhiều thú vật (để hiến tế) và áp bức những người làm công (làm những việc 
sát sinh đó).| (S48) 


*4 [Đây là một A-la-hán. Để chỉ ra rõ rằng người đó không hành xác bản 
thân hay chúng sinh khác, tiếp theo Đức Phật đã mô tả con đường thực hành 
nhờ đó người tu đạt tới thánh quả A-la-hán. | 


»>(Lưu ý: Kế tiếp là (a) từ mục 12-19 là tương ứng giống hệt như mục 11-18 
của kinh MN 27; và (b) từ mục 20 (1)-27 (8) là tương ứng giống hệt những 
đoạn thứ nhất của các mục 19 (1)-26 (8) của kinh MN 27 ở PHẦN 1 của bộ 
kinh MN này). (S549) 


Phân Chú Thích * 509 


Kinh 52 
550 [Tất cả những cụm chữ này là mô tả về một A-la-hán.] (550) 


5Š! [Nguyên văn cụm chữ này: abhisankhatarh abhisancetayiarh. Hai tính 
ngữ này (là có điều-kiện và được tạo ra một cách cố-ý) thường xuyên được 
dùng một cách kết nối nhau để chỉ một trạng thái có điều-kiện trong đó sự có- 
ý (tư; eefan3) là yếu tố điều-kiện nỗi trội nhất (tức do cố-ý tạo tác mà có, nên 
đó là trạng thái có điều-kiện (hữu vi)).] (551) 


5 [Đoạn này giảng giải một phương pháp đề tu tập “minh-sát tuệ có sự định- 
tâm dẫn trước” (samathapubbangamä vipassanã; coi thêm kinh AN 4:170/ 
ii.157). Sau khi đã chứng ngộ một tầng thiền định, người thiền thoát ra khỏi 
nó vả quán xét trạng thái đó là được tạo ra bởi những điều-kiện, đặc biệt là 
bởi sự cô-ý (tư). 


- Dựa trên cơ sở này, người đó xác định chắc chắn về tính vô-thường, và sau 
đó quán xét trạng thái tầng thiền định bằng sự minh-sát nhìn thấu ba dấu-hiệu 
“yô-thường, khổ, vô-ngã°. Mời coi thêm kinh MN 64.9—15 để thấy một cách 
tiếp cận khác tới sự tu tập minh-sát tuệ dựa trên cơ sở các tầng thiền định.] 
(S552) 


553 [Bởi do “sự tham-muốn Giáo Pháp đó, sự thích-thú Giáo Pháp đó” 
(Dhammaragena dhammanandiya). MA giải nghĩa: hai cụm chữ này chỉ sự 
mong-muốn và tham-muốn (chandaraga) với sự tôn trọng đối với sự định- 
tâm và sự minh-sát (tham đắm định và tuệ). Nếu người tu có khả năng giục 
bỏ /át cả mong-muốn và tham-muốn đối với định và tuệ, thì người đó đó sẽ 
thành A-la-hán; nếu người tu không thể đẹp bỏ chúng, người đó sẽ thành bậc 
Bắt-lai và được tái sinh trong một trong năm cõi Tịnh cư thiên.] (S53) 


5% [Phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không 
phải không còn nhận-thức] đã không được nói đến ở đây, bởi vì nó là một 
trạng thái quá vi-fể, bởi vì những yếu-tố cấu thành của nó nên được dùng như 
những đối-tượng của thiền quán (minh sát). | (S54) 


555 [Mười một canh cửa dẫn tới sự Bắt-t" là chỉ 11 trạng thái được đánh số 
từ (1)-(11) ở trên (gồm 04 tầng thiền định sắc-giới, 04 phạm trú “từ, bi, hỷ, 
xả”, và 03 tầng chứng đắc vô-sắc) được dùng làm những cơ-sở (định) để tu 
tập thiền quán minh-sát và chứng ngộ A-la-hán.] (555) 


510 * Phần Chú Thích 


"56 [Có lẽ là năm trăm tiền kahãpana, đơn vị tiền tệ ở Ân Độ vào thời đó.] 
(556) 


Kinh 53 


57 [Người ta tin rằng đó là nguồn công-đức cho những ai xây dựng chỗ ở 
mới để mời những vị nổi tiếng về tâm linh đến ở trước cho dù chỉ một đêm 
trước khi họ trú ở trong đó. Niềm tin này vẫn tiếp tục ở những xứ Phật giáo 
ngày nay, và người ta xây nhà mới để họ ở thì họ sẽ mời những Tỳ kheo đến 
ở trước và tụng niệm các kinh phòng-hộ (pari/a) trong ngôi nhà mới, rồi sau 
đó họ mới dọn vào ở.] (557) 


"5$ [Nguyên văn chữ này: Sekho pä[ipado. Về bậc học-nhân, sekhø, mời coi 
lại chú thích 21 ở kinh MN 1.27 (Quyền 1).] (S58) 


5 [Về sự phân biệt giữa sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức (#iz¡) và sự biết sợ- 
hãi việc làm sai trái (ø/appa), mời coi lại chú thích 416 ở kinh MN 39.3 
(Quyền 1).] (559) 


"60 [Ở đây chữ sai (niệm, chú tâm, chánh niệm) đang được dùng theo nghĩa 
gốc của nó là sự nhớ, trí nhớ. Mối liên hệ giữa 02 nghĩa của chữ sai là [sự 
nhớ, trí nhớ] và [sự chú-tâm, niệm] có thể được trình bày bằng một câu như 
vầy: sự chú-tâm sắc xảo tới những hình thức hiện tại để có được sụ-nhớ 
chính xác về quả khứ. (Tức là sự chú-tâm (niệm) là chú tâm vào đối-tượng 
hiện tại: còn sự nhớ (nhớ lại) là nhớ lại điều trong quá khứ). MA lại coi chữ 
sai ở đây là hàm nghĩa đại điện cho tất cả 07 yếu tố sự giác-ngộ (thất giác 
chỉ) trong đó sự chánh-niệm là cái dẫn đầu.] (560) 


*“! [MA giải nghĩa: Đây là trí-tuệ của sự minh-sát (thiền quán) và của thánh 
đạo, có khả năng thâm nhập thấu suốt sự lên (sinh) và sự xuống (diệt) của 
năm uân. Trí-fuệ của thánh đạo được gọi là “mang tính thâm nhập” 
(nibbedhika) bởi vì nó xuyên phá và loại bỏ đống tham, sân, si; còn /rí-fuệ 
của sự mình-sát được gọi là “mang tính thâm nhập” bởi vì nó tạm thời xuyên 
phá chúng và bởi vì nó dẫn tới sự thâm-nhập bằng thánh đạo. ] (S61) 


562 [Ví dụ giống trong kinh MN 16.26.] (562) 


"53 [Câu này chỉ trạng thái tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), đó là nền-tảng 
(để thiền quán và) đề dẫn tới 03 loại trí-biết (tam minh) theo sau.] (563) 


Phần Chú Thích * 511 


56 [Tới lúc này thì người đó không còn là bậc học-nhân (sekhz) mà đã thành 
bậc A-la-hán.] (564) 


*5 [Những điều này cấu thành danh sách truyền thống gồm (2z) 15 yếu-tố làm 
nên phần đức-hạnh (carana) của một người tu, nó thường được gắn liền với 
(b) 03 loại trí-biết (tam minh) trong tiễn trình hoàn thành sự tu học. Cả (2) và 
(b) đều nhập chung vào một đặc ngữ thường được dùng đề tả Phật và những 
A-la-hán là v/aearanasampanna (đã hoàn thiện về trí-biết đích thực (chân 
trí) và đức-hạnh), như trong đoạn mô tả và tưởng niệm về Phật. Mời coi thêm 
Vsm VỊI, 30-31.] (S65) 


556 [Đoạn thi kệ này đã được Phật tán đồng trong kinh dài DN 3. 1.28/i.99. 


- Theo MA, vị trời Brahma Sanankumara [Mãi Mãi Trẻ] từng là một thanh 
niên trẻ đã chứng đắc tầng thiền định, qua đời, và đã tái sinh trong cõi trời 
Brahma (Phạm thiên giới), vẫn giữ nguyên hình dạng đẹp trai mà ngài đã 
từng mang khi hiện hữu ở cõi người. Coi thêm kinh dài DN 18.17-29/11.210- 
218.] S66) 


Kinh 54 


ki [Người ta tin rằng đó là nguôn công-đức cho những ai xây dựng chỗ ở 
mới để mời những vị nỗi tiếng về tâm linh đến ở trước cho dù chỉ một đêm 
trước khi họ trú ở trong đó. Niềm tin này vẫn tiếp tục ở những xứ Phật giáo 
ngày nay, và người ta xây nhà mới để họ ở thì họ sẽ mời những Tỳ kheo đến 
ở trước và tụng niệm các kinh phòng-hộ (paria) trong ngôi nhà mới, rồi sau 
đó họ mới dọn vào ở. | (557) 


58 [Nguyên văn chữ này: Sekho pã#ipado. Về bậc học-nhân, sekhz, mời coi 
lại chú thích 21 ở kinh MN 1.27 (Quyền 1).] (S58) 


5 [Về sự phân biệt giữa sự biết xấu-hồ về mặt đạo đức (#iz¡) và sự biết sợ- 
hãi việc làm sai trái (ø7appa), mời coI lại chú thích 416 ở kinh MN 39.3 
(Quyền 1).] (559) 


"7? [Ở đây chữ sz/i (niệm, chú tâm, chánh niệm) đang được dùng theo nghĩa 
gốc của nó là sự nhớ, trí nhớ. Mối liên hệ giữa 02 nghĩa của chữ sai là [sự 
nhớ, trí nhớ] và [sự chú-tâm, niệm] có thể được trình bày bằng một câu như 
vầy: sự chú-tâm sắc xảo tới những hình thức hiện tại để có được sự-nhớ 


512 * Phần Chú Thích 


chính xác về quả khứ. (Tức là sự chú-tâm (niệm) là chú tâm vào đối-tượng 
hiện tại; còn sự nhớ (nhớ lại) là nhớ lại điều trong quá khứ). MA lại coi chữ 
safi ở đây là hàm nghĩa đại diện cho tất cả 07 yếu tô sự giác-ngộ (thất giác 
ch¡) trong đó sự chánh-niệm là cái dẫn đầu.] (560) 


Š7! [MA giải nghĩa: Đây là trí-tuệ của sự minh-sát (thiền quán) và của thánh 
đạo, có khả năng thâm nhập thấu suốt sự lên (sinh) và sự xuống (diệt) của 
năm uẫn. Trí-fuệ của thánh đạo được gọi là “mang tính thâm nhập” 
(nibbedhika) bởi vì nó xuyên phá và loại bỏ đống tham, sân, s1; còn /7í-fuệ 
của sự mình-sát được gọi là “mang tính thâm nhập” bởi vì nó tạm thời xuyên 
phá chúng và bởi vì nó dẫn tới sự thâm-nhập bằng thánh đạo.] (S61) 


572 [Ví dụ giống trong kinh MN 16.26.] (562) 


"73 [Câu này chỉ trạng thái tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), đó là nền-tảng 
(để thiền quán và) để dẫn tới 03 loại trí-biết (tam minh) theo sau.] (563) 


"4 [Tới lúc này thì người đó không còn là bậc học-nhân (sekhz) mà đã thành 
bậc A-la-hán.] (S564) 


*75 [Những điều này cấu thành danh sách truyền thống gồm (2z) 15 yếu-tố làm 
nên phần đức-hạnh (carana) của một người tu, nó thường được gắn liền với 
(b) 03 loại trí-biết (tam minh) trong tiễn trình hoàn thành sự tu học. Cả (2) và 
(b) đều nhập chung vào một đặc ngữ thường được dùng để tả Phật và những 
A-la-hán là vi/aearanasampanna (đã hoàn thiện về trí-biết đích thực (chân 
trí) và đức-hạnh), như trong đoạn mô tả và tưởng niệm về Phật. Mời coi thêm 
Vsm VỊI, 30-31.] (S65) 


576 [Đoạn thi kệ này đã được Phật tán đồng trong kinh dài DN 3. 1.28/i.99. 

- Theo MA, vị trời Brahma Sanankumara [Mãi Mãi Trẻ] từng là một thanh 
niên trẻ đã chứng đắc tầng thiền định, qua đời, và đã tái sinh trong cõi trời 
Brahma (Phạm thiên giới), vẫn giữ nguyên hình dạng đẹp trai mà ngài đã 
từng mang khi hiện hữu ở cõi người. Coi thêm kinh dài DN 18.17-29/11.210- 
218.] S66) 

Kinh 54 


"7 [Cặp chữ gần như đồng nghĩa này tạo nên một từ kết-hợp đồng nghĩa, và 


Phần Chú Thích * 513 


02 cặp chữ kế tiếp cũng vậy.] (567) 


578 [MA giải nghĩa: Mặc dù theo lý thuyết Phật giáo sự sát-sinh không thuộc 
10 gông-cùm (kiết sử) hay 05 chướng-ngại (triền cái), nhưng nó có thể được 
gọi là một gông-cùm theo cái nghĩa trói buộc vào vòng luân-hồi sinh tử và là 
một chướng-ngại theo cái nghĩa cản trở một người có được phúc-lợi đích 
thực. | (568) 


Š? [MA chú giải: Sự sát-sinh và sự gian-cắp sẽ được trừ bỏ bằng giới-hạnh 
về thân (thân giới); sự nói-dỗi nói láo và sự nói lời hiểm-độc ma mãnh thì 
được trừ bỏ bằng giới-hạnh về lời-nói (khẩu giới); sự tuyệt-vọng và sự kiêu- 
ngạo thì được trừ bỏ bằng giớI-hạnh về tâm (tâm giớ1). Sự lăng-mạ và mắng 
chửi [có thể gồm cả những sự trả thù hung bạo] thì sẽ được đẹp bỏ bằng cả 
giới-hạnh về thân và về lời-nói (thân giới và khẩu giới).] (569) 


*#° [Có mây ví dụ về những sự nguy-hại trong những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc) cũng được nói trong kinh MN 22, mặc dù trong kinh này không lặp 
lại những ví dụ đó. | (570) 


"8! [Theo MA: “sự buông-xả dựa trên sự phân-tán (của tâm)” là sự buông-xả 
[làm ngơ, thờ ơ, bàng quan] đối với năm dây khoái-lạc giác quan; còn “sự 
buông-xả dựa trên sự hợp-nhất (của tâm)” là chỉ sự buông-xả của tầng thiền 
định thứ tư (là sự buông-xả cao, tuyệt vời). ] (571) 


"#2 [Trong Ms, nhà sư Ñm đã dịch theo cách giải nghĩa của MA khi dịch chữ 
äjãnïya là “những ai biết” (tức coi chữ này là phái sinh từ chữ đ/ãnãø); điều 
đáng chọn là nên hiểu chữ này ở đây có nghĩa là “?huẩn chủng”. Coi kinh 
MN 6532 về chữ assijãmya (con ngựa non thuân chủng) và chữ 
purisäãjãäniya (người thuần chủng) [chỉ một A-la-hán]; mời coi thêm kinh AN 
3:14, AN 9:22.] (572) 


Kinh 55 
"83 [Jivaka từng là một đứa trẻ bị mẹ là một người hầu nữ bỏ rơi. Một hoàng 
tử đã tìm thấy và mang về nuôi dưỡng. Anh ta đã theo học ngành y được ở xứ 


Takkasilã và sau này được bố nhiệm làm lương y chăm sóc chữa bệnh cho 
Phật. Anh ta chứng Nhập-lưu sau khi nghe Đức Phật dạy Giáo Pháp. |] (573) 


"#4 [Đoạn này đã ghi rõ rệt những quy định về sự ăn thịt đã được đặt ra bởi 


514 * Phần Chú Thích 


Phật đối với Tăng Đoàn. Điều này sẽ được lưu ý rằng Phật đã không yêu cầu 
những Tỳ kheo phải ăn chay tuyệt đối mà cho phép họ có thê ăn thịt khi họ 
tin chắc rằng con vật không phải bị giết thịt vì họ, để làm thức ăn cho họ. 
Loại thịt đó được gọi là ứikofiparisuddha (trong sạch về ba phương diện), 
(thường được gọi (HV) là /ưm tịnh nhục), bởi vì thịt đó không được thấy, 
không được nghe, và không bị nghi ngờ là từ con vật bị giết vì họ, đề lấy thịt 
nấu thức ăn cho họ. 


- Giới-hạnh “không sát-sinh” của những Phật tử tại gia cũng cắm họ giết súc 
vật để lấy thịt ăn, nhưng không thấy có giới-hạnh cắm họ mua thịt được cắt ra 
từ con vật đã chết. Để đọc thêm chỉ tiết về vẫn đề này, mời coi Vin Mv Kh 
6/i.237-3§, và quyền “Phật Giáo Tiển Thân và Việc Sáf-Sinh” bởi nữ tiễn sĩ 
LB. Horner, trang 20-26.| (574) 


"35 [Chỗ này Đức Phật cho thấy Phật không chỉ an trú trong tâm-từ bằng cách 
khống chế sự ác-ý (sân) của mình bằng tầng thiền định dựa trên tâm-từ như 
cách mà vị trời Brahma (Phạm thiên) đã làm, mà Phật còn bứng sạch gốc rễ 
của sự ác-ý thông qua sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán.] (575) 


*#6 [Sự hung-dữ, sự bất-mãn, và sân (wihesã, arari, pafigha) là lần lượt đối 
nghịch với sự bi-mẫn, sự tùy-hỷ, và sự buông-xả.] (576) 


587 [Hơi khó hiểu chỗ này khi JTvaka ở đây tuyên bồ anh ta là một đệ tử tại gia 
cứ như đây là lần đầu quy y trong khi anh ta đã là bậc Nhập-lưu rồi. Có lẽ câu 
công thức này đã được dùng làm phương tiện để khẳng định lại sự cam kết 
quy y của một người đối với Tam Bảo và không bị hạn chế bởi sự quy y 
trước đó của mình. | (577) 


*#8 [Chữ này có nghĩa là “⁄w sĩ cao kiêu”, ông được gọi như vậy vì chiều cao 
của ông.] (578) 


382 [JDanda: gậy, cây, đòn theo nghĩa là dụng cụ để phạt tội, và do vậy nó 
cũng có nghĩa bóng là sự phạt tội, hình phạt, cho dù hình phạt đó không dùng 
gậy gộc đề đánh. Việc dùng chữ này ở đây cho thấy những người Ni-kiền-tử 
(đạo Jain) đã coi “những hành-vI của thân, lời-nói, và tâm” (1) là những công 
cụ được dùng để trừng phạt con người bằng cách kéo đài sự trói-buộc trong 
vòng luân-hồi và (ii) được dùng để hành khổ tra tắn những người khác bằng 
cách gây nguy hại cho họ. | (579) 


Phần Chú Thích * 515 


*° [MA giải thích: Những người Ni-kiền-tử cho rằng 02 “gậy” đầu tạo 
nghiệp một cách độc lập không dính líu tâm (aciaka), tách bạch giống như 
kiểu khi gió thôi thì những nhánh cây đung đưa và lá cây xào xạc, chứ không 
có sự chủ động của tâm.| (580) 


*°! [Đức Phật có thể đã nói ra điều này bởi vì trong giáo lý của Phật thì sự cố- 
ý hay ý-hành (tư, cetanä), một yêu tô thuộc tâm (tâm sở), là thành phần cốt 
yếu của nghiệp, và bên trong sự không-có sự có-ý—[đó là, trong trường hợp 
hành vi không cố-ý của thân và lời-nói]—thì nghiệp không được tạo ra. 


- Tuy nhiên, MA vẫn cho rằng Phật đã nói điều này là để chỉ cách-nhìn sai 
lạc (tà kiến) với những hệ quả cô định (niya/ã micchä difthi), và MA đã trích 
dẫn sự ủng hộ từ kinh AN 1:318: “Này các Tỳ kheo, ta thấy không thứ nào 
đáng chê trách cho bằng cách-nhìn sai lạc. Cách-nhìn sai lạc là đáng chê 
trách nhất trong tất cả mọi thứ.” 


- Những loại tà-kiến này được mô tả trong kinh MN 60.5, 13 và 21.] (S81) 


Š? [Cách nói khoát lác bằng cả đoạn này cũng có trong kinh MN 35.5 bởi 
môn sinh bà-la-môn Saccaka.] (582) 


*3 [Những chữ thêm vào trong ngoặc [...] là do Ñm thêm vào, những chữ đó 
do MA đưa ra. Ñm, trong Ms, đã tóm lược luận ý như vầy: Những người Ni- 
kiền-tử không được phép uống hay dùng nước lạnh (vì họ cho rằng trong 
nước lạnh có những sinh vật sống]. Bằng cách từ chối nước lạnh họ đã giữ 
được hành vi thân và lời-nói trong sạch, nhưng nếu họ trong tâm muốn dùng 
nước lạnh thì hành vi tâm của họ là không trong sạch, và do vậy họ tái sinh 


trong số “những thiên thần dính-tâm” (manosatfaã deva).] (583) 


"4 [Ở mục 15 bên dưới chúng ta sẽ đọc thấy ông Upäli đã tự nhận rằng: tới 
ngay lúc này ông đã có được niềm-tin vào Đức Phật. Tuy nhiên ông vẫn tiếp 
tục nói lời phản đối Phật bởi vì ông muốn nghe được những giải pháp của 
Phật sẽ nói ra cho vấn đề tranh cãi này.] (S84) 


*' [Câu này, có trong kinh dài DN 2.29/i.57, được gán cho chính giáo chủ 
Ni-kiền-tử Nãtaputta như một cách hình thành giáo thuyết của đạo Jain. Ñm 
đã chỉ ra trong Ms rằng chỗ này có lẽ liên quan một sự chơi chữ với chữ vãri, 
vừa có nghĩa là “ước” vừa có nghĩa là “sự kiểm chế” [từ gốc chữ vãreii: 
phòng. chặn]. 


516 * Phân Chú Thích 


- Trong cách tôi đã dịch kinh Sđmannaphala Sufta (Kinh Sa-môn Quả), 
[trang 24, bản dịch tiếng Anh của TKBĐỊ tôi đã dịch chữ này dựa theo “luận 
giảng về bộ kinh Trường Kinh Bộ” như sau: “Một Ni-kiên-tử bị kiểm chế đối 
với tất cả nước; người đó được phú cho sự tránh tất cả điều ác; người đó 
được thanh tẩy bởi sự tránh tất cả điều ác; người đó thấm đẫm bởi sự tránh 
tắt cả điều ác.” 


- Mặc dù câu này của những Ni-kiền-tử cũng chuyền tải một sự quan tâm đến 
“sự thanh-lọc đạo đức”, nhưng giọng điệu (và cách hành văn) như vậy nhât 
định là khác với những giáo lý của Phật.] 


- (Ở đây người dịch Việt dịch bốn sự này với sự tham chiếu theo cách dịch 
của trưởng lão Narada There, Mihinda Thera, và tiễn sĩ I.B. Horner của PTS. 
Cách dịch nguyên văn của nhà sư Ñm và Sujato không lộ rõ ý nghĩa của lời 
kinh. Thầy Minh Châu dịch là bốn “chế giới” theo nghĩa chung cũng đồng 
nghĩa với “sự kiềm chế”.) (585) 


Š*% [Đức Phật đã chỉ ra sự mâu thuẫn giữa giáo thuyết đạo Jain và lời khẳng 
định của họ. Giáo thuyết cho rằng dù không có sự cố-ý (của tâm) thì “gậy 
thân” là phần đáng trách tội (có tội, tạo nghiệp) nhất; trong khi đó họ lại 
khẳng định khi có sự cố-ý thì tính chất đạo đức của hành-động xấu ác là 
nghiêm trọng và đáng trách tội. (Rốt cuộc họ cũng tự nhận sự cô-ý (tư, ý 
hành) mới là chịu trách nhiệm lớn nhất cho điều ác; mà sự có-ý (tư, ý hành) 
là thuộc nghiệp tâm hay gậy tâm của họ).] (586) 


” [Mời coi thêm Jãt 1ii.463, v.133 trở đi., 267; v.144; vi.389, v.267; v.114, 
267; và Miln 130.] (S87) 


*° [MA giải nghĩa: Tâm-nhìn của Giáo Pháp (dhammacakkhu) là thánh đạo 
Nhập-lưu. Cụm chữ “Mọi thứ có sinh thì có diệt” cho thấy cái phương thức 
trong đó thánh đạo đã khởi sinh. Thánh đạo lấy sự diệt [sự chấm-dứt = Niết- 
bàn] là đối-tượng của nó, nhưng chức năng của nó là thâm nhập thấu rõ “/á: 
cả mọi trạng thái có điều-kiện (mọi pháp hữu vi) đều là *do có sinh nên có 
điệt`” (sinh rồi diệt, do sinh diệt mà có, chỉ là sự sinh-diệt).] (588) 


**° [Chữ “Giáo Pháp” ở đây là chỉ Bốn Diệu Đế. Sau khi đã nhìn thấy những 
Sự Thật (chân lý) này, ông đã cắt bỏ gông cùm nghi-ngờ (mạn nghỉ kiết sử) 
và giờ đã có được “ứâm-nhìn (là) thánh thiện và mang tính giải thoát và [tầm 
nhìn đó] dẫn dắt người thực hành đúng theo nó đi đến sự hoàn toàn diệt- 


Phần Chú Thích * 511 


khổ” [như lời kinh MN 48.7].]. (589) 


500 [MA giải nghĩa: Upäli nói điều này là chỉ thánh đạo Nhập-lưu mà ông đã 
vừa chứng đắc trước đó.] (590) 


601 [Về thuật ngữ “sự hoang-đại trong tâm”, coi kinh MN 16.3-—7.] (591) 


52 [PTS và SBJ đều ghi là wessanrarassa; phiên bản kinh của BBS và MA 
thì ghi là wesaramarassa; MT đã ủng hộ cách ghi thứ nhất. MA giải nghĩa 
là: “Bậc ấy đã vượt trên trạng thái bắt chánh (visama) của tham-dục ... vân 
yân.”] (S92) 


503 [Chữ gốc là: monapatfassa. Chữ “sự im-lặng” ở đây là trí-tuệ, liên hệ với 
chữ muni (bậc máu-ni: bậc trí giả trầm mặc, bậc hiên trí bình an).| (593) 


50 [Chữ “Já-cở” chính là sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây). Coi kinh MN 22 mục 
35.] S94) 


5Š [Chữ gốc: nippapancassa. Mời coi lại chú thích 229 thuộc kinh MN 18.§ 
ở Quyền 1 bộ kinh này. ] (595) 


606 [Chữ gốc: ¿sisatamassa. MA điễn dịch chữ này có nghĩa là “người nhìn- 
thấy thứ bảy”—tương ứng với khái niệm về hệ thiên trời (brahma) về bảy 
rishi (tiếng Hinhdu: thánh, bậc hiển tr—và chữ đó dùng để chỉ vị trí của 
Thích-Ca Cồ-Đàm là Phật thứ bảy tính từ Phật Vipassï [coi kinh DN 
14.1.4/ii.2]; (hoặc coi thêm dãy kinh SN 12:04—12:10 (Quyển 2)). Tuy 
nhiên, có khả năng hơn là chữ saffma ở đây là thê so sánh hơn nhất của chữ 
sad, và do vậy chữ kép đó có nghĩa là “bác nhất trong những bậc nhìn-thấy”. 
Cách diễn tả chữ ¿sisarama cũng có trong kinh Sn 356, và luận giảng về thi 
kệ đó cũng cho phép cả 02 cách diễn dịch, cho rằng chữ rzma là chữ đồng 
nghĩa cho sa/ama.| (596) 





57 [Cụm chữ này chỉ sự không còn sự đdính-mắc (tham; đa /ới) hay sự 
kháng-cự (ưu, sân; đựa z¡).] (S97) 


58 [Ñm dịch từ một bản tiếng Xiêm (Thái cổ) là chữ appabhiassa, chỉ ra 
rằng chữ aøpahinassa được ghi trong PTS không đúng hay hợp nghĩa ở đây. ] 
(598) 


59 [MA chú giải: Một nỗi buồn nặng đã khởi sinh trong ông Ni-kiền-tử do bị 


518 * Phần Chú Thích 


mắt đi một đệ tử tại gia nổi tiếng là một người ủng hộ ông và giáo phái của 
ông, và điều này (như một cú sốc lớn trong tâm) tạo ra sự rối loạn trong thân 
dẫn tới sự học máu nóng ra khỏi miệng (như kiểu “tức ói máu'). Thường sau 
khi học máu nóng ít người còn sống sót. Do vậy họ đã đưa giáo chủ Ni-kiền- 
tử Nãtaputta trên một cái giá (băng ca, kiệu nằm) đi về Pãvã, và không lâu 
sau đó ông đã qua đời. | (599) 


Kinh 57 


519 [MA chú giải: Punna mang hai sừng trên đầu, cột một cái đuôi sau mình, 
và đi ăn cỏ chung với những con bò. Còn Seniya làm tât cả mọi hành động 
của chó. | (600) 


61! [Nên lưu ý rằng sự tu tập sai trái của khổ sĩ sẽ có những hệ quả ít nghiêm 
trong hơn nếu người tu không có cách-nhìn sai lạc (tà kiến), nếu đi kèm với 
cách-nhìn sai lạc thì những nghiệp quả sẽ nặng hơn. Mặc dù thời sau này ít 
còn ai tu theo hạnh con chó, nhưng nhiều lối sống lệch lạc mang những tà- 
kiến lại trở nên phổ biến, và những nghiệp quả càng nghiêm trọng và nguy 
hại hơn nhiều.] (601) 


2 [Nguyên văn 03 cụm chữ tả ba loại nghiệp khổ này: Søbyäbajjham 
kayasankharam (vacIsankharam, manosankharam) abhisankharoii. Ở đây 
“sự tạo-tác của thân gáy khổ đau” (thân hành đữ) có thể được hiểu là sự cố-ý 
(tư) chịu trách nhiệm cho 03 đường thân nghiệp bất thiện; “sự ứgo-tác của 
lời-nói gây khổ đau” (khâu hành đữ) có thê được hiểu là sự cố-ý (tư) chịu 
trách nhiệm cho 04 đường khẩu nghiệp bắt thiện; “sự fgo-tác của tâm gây 
khổ đau” (tâm hành đữ) có thê được hiểu là sự cố-ý (tư) chịu trách nhiệm cho 
03 đường tâm nghiệp bắt thiện. Mời coi thêm kinh MN 9.4.] (602) 


613 [Nghĩa là: người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến 
xâu đữ— địa ngục, hay cõi súc sinh, hay cõi hồn ma ngạ quỷ.] (603) 


5!“ [Nguyên văn câu này: Bhữiã bhữfassa upapaffi hoi. MA giải nghĩa: 
Những chúng sinh được tái sinh thông qua những nghiệp họ đã làm và theo 
những cách giống theo những cách mà những nghiệp đó đã được làm. Những 
hàm ý của luận thuyết này (về nghiệp và nghiệp quả) có thể được khám phá 
thêm trong kinh MN 135 và MN 136 trong Quyền 3 của bộ kinh này.] (604) 


615 [Đây là chỉ những sự cố-ý (tư) chịu trách nhiệm tạo ra 10 đường nghiệp 


Phần Chú Thích * 519 


thiện nghiệp, cùng với những sự cố-ý (tư) thuộc trạng thái những tầng thiền 
định (/hãn.).]| (605) 


615 [Nghĩa là: người đó được tái sinh trong một cõi trời.] (606) 


617 [Nói một cách nghiêm ngặt: không có loại sự có-ý (tư) nào cùng lúc vừa 
thiện và bất thiện, bởi vì sự cố-ý (tư) chịu trách nhiệm cho một nghiệp phải là 
thiện hoặc bất thiện mà thôi. Do vậy, chỗ này nên hiểu (như cách dịch Việt 
đã rõ) nghĩa là một người có tạo ra nhiều nghiệp thiện và có tạo ra nhiều 
nghiệp bắt thiện trong suốt thời gian sông, tức người đó mang cả nghiệp thiện 
và bất thiện mà ở đây ý kinh, theo luận giảng, là không có loại nghiệp nảo là 
nỗi trội hơn loại nghiệp kia. (Dạng người này cũng chiếm khá nhiều trong 
dân gian, có lúc làm thiện, có lúc làm bất thiện, có lúc tốt, có lúc xấu, tất cả 
đều do sự cố-ý (tư, ý hành) tùy theo những ô-nhiễm tham, sân, sỉ hay tùy theo 
08 sự quay đảo thế gian “được mất, Sướng khổ, khen chê, vinh nhục”).] (607) 


518 [MA chú giải: Đây là sự có-ý (tư) của/thuộc 04 thánh đạo siêu thế dẫn tới 
đỉnh cao là thánh quả A-la-hán. Cho dù những A-la-hán vẫn làm những hành- 
động, nhưng những hành-động của họ không có tiềm năng tạo nghiệp để tạo 
ra sự tái hiện-hữu hay đưa đến những nghiệp quả trong kiếp này. ] (608) 


%1° [MA chú giải rằng pabbaj/ä (sự xuất gia, giới xuất gia) ở đây chỉ được nói 
ra ở đây theo nghĩa chung chung chứ không nghiêm ngặt theo đúng thủ tục. 
Đúng thực ở đây là: Seniya đã thụ nhận sự xuất-gia (thụ giới sa-di) trước giaI 
đoạn tập sự (thời gian thử), và sau đó sẽ sống tu tập sự 04 tháng trước khi có 
thể thụ nhận toàn bộ giới („2asampadä; đại thọ giới) thành một Tỳ kheo 
trong Tăng Đoàn. | (609) 


520 [MA giải nghĩa: Phật có thể quyết định: “Người nào phải cần thời gian tập 
sự bốn năm, người nào thì không cần trải qua thời gian tập sự đó.” (Nghĩa là 
ở đây Phật đặc cách cho anh ta được thụ giới xuất gia và thụ toàn bộ giới để 
trở thành Tỳ kheo chứ không cần phải sống tu 04 năm tập sự theo đúng thủ 
tục nhưng những trường hợp khác).] (610) 


Kinh 58 


5! [Hoàng tử Abhaya là một trong những con trai của Vua Bimbisãra (Tần- 
bà-sa-la) của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà), không phải là thái tử hay người kế vị 
vua cha.] (611) 


520 * Phần Chú Thích 


522 [Cả hai cái sừng nhọn (hai lưỡi, hai phần tiến thoái lưỡng nan) của “thế 
gài” do Ni-kiền-tử Nãtaputta đặt ra đã giả định trước Phật sẽ trả lời bằng câu 
trả lời một-chiều (một mặt, đơn phương). Phật đã nói câu trả lời không phải 
là một-chiều (tức câu trả lời cho câu hỏi đó là nhiều chiều, đa phương, tùy 
theo phương diện nào). Cho nên câu hỏi bẫy hai-lưỡi này không còn “sài” 
được nữa.]| (612) 


23 [Đức Phật không do dự quở trách hay khuyên bảo những đệ tử của mình 
khi Phật thấy lời nói như vậy sẽ làm cho họ tốt hơn, vì phúc-lợi của họ.] 
(613) 


52 [MA nói rằng “yếu-tố các thứ "=“pháp gió?" (dhammadhäm) chỉ trí-biết 
toàn tri của Đức Phật. Không nên nhầm lẫn chữ đhammadhätu (pháp giới) ở 
đây với cùng chữ đhammadhaiu (pháp giới) có nghĩa là yếu-tố những đối- 
tượng của tâm trong số 18 yêu-tỗ; và chữ dhammadhäiu (pháp giới) ở đây 
cũng không phải nghĩa pháp giới là “một nguyên lý bao trùm vũ trụ” như 
trong Phật giáo Đại thừa đã dùng. | (614) 


Kinh 59 

525 [Pañcakanga (nghĩa là Năm Công Cụ, Năm Đồ Nghề) là người làm thợ 
mộc cho Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều-tất-la), là một đệ tử 
thuần hành của Đức Phật. Pañcakanga cũng xuất hiện trong kinh MN 78 và 
MN 127. 

- (Kinh này giống kinh SN 36:19 (Quyền 4).] (615) 

625 (Kinh này giống kinh SN 36:19 (Quyền 4), nên những loại cảm-giác được 
nói trong kinh SN 36:19, và đặc biệt 108 loại cảm-giác, cũng được giảng giải 


trong kinh SN 36:22.) 


[02 loại cảm-giác là cảm-giác thuộc thân và cảm-giác thuộc tâm, hoặc [ít 
thông dụng] là 02 loại cảm-giác mới được thợ mộc Pañcakanga nói ở mục 3. 


- 03 loại cảm-giác là 03 loại mới được nói bởi Ngài Udãy¡n ở mục 3. 


- 05 loại cảm-giác là những căn sướng [lạc căn thuộc thân], sự hoan-hỷ 
[thuộc tâm], sự khô [thuộc thân], sự ưu [thuộc tâm], và sự buông-xả. 


- 06 loại cảm-giác trong những cảm-giác được sinh ra từ sự tiếp-xúc thông 


Phần Chú Thích * 521 


qua sáu căn cảm-nhận (sáu giác quan, sáu nội xứ). 


- 18 loại cảm-giác là 18 loại sự khám phá của tâm——khám phá sáu đối-tượng 
giác quan (sáu ngoại xứ, sáu trần) tạo ra sự hoan-hỷ, tạo ra sự ưu, và tạo ra sự 
buông-xả [coi kinh MN 137.5]. 


- 36 loại cảm-giác là 36 cảnh tình của chúng sinh—gồm 06 loại sự hoan-hỷ, 
sự ưu, và sự buông-xả mỗi loại dựa trên đời sống tại gia hay đời sống xuất 
gia [coi kinh MN 137.9-15]. 


- 108 loại cảm-giác là 36 loại kể trên tính theo mỗi thời quá khứ, hiện tại, và 
tương lai, tông cộng thành 108.] (616) 


527 (Về loại “cảm-giác không khổ không sướng”, mời coi thêm chú thích 
trong kinh SN 36:19, mục (4) như vây: [Kể từ tầng thiền định thứ tư trở lên, 
do không còn sự sướng và sự khổ nên sự hạnh-phúc ở đây được coi là dạng 
“khoái-lạc bình an và siêu phàm”; thường được gọi là sự “an trú” hay “lạc 
trú”, theo nghĩa nó là “bình an và siêu phàm”.] (247). Chú thích này giải 
thích nghĩa của câu cuối của thợ mộc Pañcakanga ở mục 3 ở đầu kinh.) 


[MA chỉ ra rằng bằng cách đề cập tới cảm-giác không khổ không sướng 
[rung tính] của tầng thiển định thứ tr (tữ thiền) là một loại cảm-giác hạnh 
phúc (sướng, lạc thọ), Đức Phật đã hàm ý ủng hộ quan điểm của người thợ 
mộc Pañcakanga. | (617) 


523 (Về câu kết này, kinh SN 36:19 có chú thích như vầy: [Tôi đọc nguyên 
văn câu cuối là: Yaffha yattha ãvuso sukham upalabbhati yamhi yamihi, tam 
tamtathagato sukhasmimpañnaperi. Spk diễn dịch: Cho dù sự hạnh-phúc 
được cảm nhận hay sự hạnh-phúc không được cảm nhận, Như Lai chỉ mô tả 
rằng: “Ø#ứ gì không còn khổ là hạnh-phúcP°.] (249).) 


- [MA: Cả hai sự sướng (hạnh phúc, lạc) được cảm nhận và sự sướng không 
được cảm nhận đều được thấy có [loại thứ hai là thuộc sự trạng thái “đ?ệ£ fhọ 
trưởng) vì không còn cảm-giác và nhận-thức]. Như Lai đã mô tả cả hai đều là 
sự sướng (lạc, hạnh phúc) theo cái nghĩa là chúng không còn khổ đau (nid- 
dukkhabhava).] (618) 


Kinh 60 


522 s Phân Chú Thích 


522 [MA: Phật bắt đầu hỏi câu này bởi vì những làng Sãlã nằm ngay công 
rừng và có nhiều tu sĩ (sa-môn) và bà-la-môn thuộc những nhánh phái khác 
nhau nghỉ qua đêm ở làng (trước khi họ đi vô rừng để sống đời tu ấn sĩ), ở đó 
họ thường nói ra những quan-điểm của họ và bài bác những quan-điểm của 
những giáo phái khác. Điều này đã làm những dân làng hoang mang nghỉ 
ngờ, họ biết nên quyết định chọn theo một giáo lý nào. | (619) 


530 [Gjáo pháp hay “giáo lý không thể lâm-lỗi' là tạm dịch chữ apannakad- 
hamma. MA giải nghĩa chữ này có nghĩa là một giáo lý không thể mâu thuẫn 
được, không còn sự mơ hồ, nhất định chấp nhận được (aviraddho ad- 
vejjhagämï ekarhsagähiko). Chữ apannaka này cũng có trong đoạn đầu kinh 
AN 3:16 và AN 4:71 (với nghĩa tương tự là: không thể lâm-lỗi, không thể sai 
được, chắc chắn đúng đắn, không thể mâu thuần).] (620) 


531 [Tiếp tục bên dưới: Có 03 guan-điểm (cách-nhìn, kiến) được thảo luận ở 
mục 5, 13 và 21 được gọi là những quan-điểm sai lạc (tà kiến) với quả đữ cố 
định (miyatã miccha diffhi). AI chấp theo chúng bằng một sự cố-chấp thì coi 
như đã bít cánh cửa về khả năng (a) có thể được tái sinh trong cõi trời và (b) 
chứng ngộ sự giải-thoát. Để thảo luận đầy đủ, mời coi thêm bài giảng của 
TKBĐ được đặt cùng tên với bài kinh mà thầy giảng luận, Kinh Những Kết 
Quả Của Đời Sống Tu Hành (Kinh Sa-môn Quả), trang 79-83. 


- Sự xem xét 03 quan-điểm đó diễn ra theo khuôn-mẫu sau đây: Đức Phật chỉ 
ra giáo-thuyết và quan-điểm (tà kiến) A và quan-điểm đối ngược với nó 
(chánh kiến) B. Thứ nhất xem xét A (tà kiến): trong mục A.1 Phật chỉ ra tác 
động độc hại của quan-điểm A đối với 03 hành vi thân, lời-nói, và tâm. 
Trong mục A.ii Phật tiếp tục chỉ ra, nêu quan-điểm đó là sai, những hậu quả 
càng nguy hại hơn nữa đối với người đó. Rồi trong mục A.iii Phật chỉ ra cách 
một người có trí biết suy xét và đi đến kết luận quan-điểm đó là đúng hay sai, 
từ đó có cơ sở đề từ chối nó là cách tốt nhất. 


- Tiếp theo xem xét B (chánh kiến): trong mục B.1 Phật mô tả tác động (hiện 
lành của quan-điểm B đối với 03 hành vi thân, lời-nói, và tâm. Trong mục 
B.ii Phật tiếp tục chỉ ra, nếu quan-điểm đó là đúng, thì những hậu quả tích 
cực tốt lành hơn nữa khi áp dụng quan-điểm B đó. Rồi trong mục B.iii Phật 
chỉ ra cách một người có trí biết suy xét và đi đến kết luận, bất kê quan-điểm 
này là đúng thực hay không, thì sự áp dụng nó vẫn tốt (chắc ăn) cho cả 02 
đường: nếu không thành công thì cũng được tốt như đang tốt [trong kiếp 


Phân Chú Thích * 523 


này]; nếu thành công thì được tốt nhất [trong kiếp này và cả kiếp sauj. (Đó 
là cách chọn một “giáo lý chăc ăn, không thê bị lâm lỗi, không thê bị chôi 
cãi). 


- (Ngay chỗ này quý vị chưa cần đọc chú thích: có thể sau khi đọc hết bài 
kinh sẽ đễ thấy cái “khuôn-mẫu phân tích" mà Phật đã nói ra!)]. (621) 


532 [Chỗ này mời coi lại chú thích 425 ở mục 10, kinh MN 41, Quyền 1 của 
bộ kinh này để hiểu rõ một số thuật ngữ đã được dùng trong đoạn mô tả về 
cách-nhìn (tà kiến) này.] (622) 


Mã, [Nguyên văn hai chữ tạm dịch đức-hạnh trong sạch và đức-hạnh suy đôi 
trong tiếng Päli là sus?lya và dusilya. Do “đức-hạnh duy đổi” nghe có lẽ mâu 
thuẫn (vì đức-hạnh là trái nghĩa suy đồi), nhưng chữ “đức-hạnh” ở đây là 
cách tôi [TKBĐ] dùng để dịch chữ thứ hai này. Ñm thì đã dùng chữ “vô đức- 
hạnh” (thất đức) để dịch chữ thứ hai.] (623) 


534 | Người đó dự sức giữ được bản thân an toàn (softhi) theo cái nghĩa người 
đó sẽ không phải bị khổ đau trong kiếp sau (vì đâu có thế giới nào khác để tái 
sinh về đó mà bị nguy hiểm, khổ đau). Tuy nhiên, người đó vẫn còn phải bị 
những khổ đau gặp phải ngay trong kiếp này, như Đức Phật đang kế ra tiếp 
(ví dụ ngay trong kiếp này vẫn bị khổ đau và ưu phiền vì sẽ bị người đời chê 
cười, chỉ trích, nguyền rủa... vì những việc làm bất thiện theo chủ nghĩa hư 
vô bất chấp của người đó).] (624) 


635 [7/muyết hự vô là địch chữ nafthikaväda, nghĩa gốc của nó là “tuyết không 
hiện-hữu”, được gọi tên như vậy vì nó từ chôi sự hiện-hữu của kiêp sau và 
nghiệp báo. | (625) 


536 [Sự nhận lấy ' giáo lý không thể lâm-lỗi" này của người đó “chỉ với tới một 
mặt” theo cái nghĩa rằng người đó chỉ giữ được bản thân an toàn trong kiếp 
sau trong trường hợp không có kiếp sau; còn nếu có kiếp sau thì người đó 
thua thiệt cả hai kiếp.] (626) 


537 [Thuyết xác-nhận là dịch chữ A#thikaväda: nghĩa là giáo thuyết xác nhận 
có sự hiện-hữu kiếp sau và có nghiệp báo.] (627) 


538 [Có nghĩa là: Sự nhận lấy của người đó “với được cả hai mặt” vì người đó 
thu được những ích-lợi của quan-điểm xác nhận có kiếp sau và có nghiệp 


524 * Phần Chú Thích 


báo, cho dù kiếp sau có thực sự có hay không.] (628) 


539 [Thuyết không-làm-gì (akiriyaväda) này (đồng nghĩa là thuyết phi tạo 
nghiệp, phi tác nghiệp, không nghiệp không quả), trong kinh Sa-môn Quả 
(Samannaphala Suffa, ĐN 2.17/71.52—53), được gán cho Pũrana Kassapa. Mặc 
dù khi mới thoạt nhìn, quan-điểm này có lẽ dựa trên những cơ sở duy vật, 
như thuyết hư vô kế trên cũng dựa vào, nhưng có bằng chứng thuộc Kinh 
Điền cho thấy rằng Pũrana Kassapa đã theo thuyết định mệnh... ]. (629) 


%0 [Đây là thuyết phi nhân-duyên (zheiukaväda) được chấp giữ bởi giáo chủ 
Makkhali Gosäla của những Ãjïvaka; thuyết này cũng được gọi trong kinh 
Sa-môn Quả (Sämannaphala Suta) là “thuyết tự thanh lọc bởi vòng luân- 
hôi” [sarmsarasuddhi, kinh DN 2.21/1.54]. Triết lý của Makkhali Gosala đã 
được xem xét một cách chi tiết bởi học giả Basham, trong quyền “Lịch Sư và 
Những Học Thuyết của những Äjvika”, chương 12 và 13. Một bản dịch của 
phần Luận giảng Trường Kinh Bộ nói về học thuyết này có thê được đọc thấy 
trong tham luận của TKBĐ mang tên “Kinh Sa-môn Quả”, trang 70-77.] 
(630) 


641 [Njyafi: định mệnh hay số phận, là nguyên lý tiền đề để giải thích trong 
triết lý của Makkhali; hai chữ “hoàn cảnh và tự nhiên” (sangatibhava) có lẽ 
lần lượt là những phương thức vận hành của những sự kiện bên ngoài và 
trong sự hình thành cá thể. Sáu foại (abhÿän) là 06 loại giai-cấp của con 
người được xếp theo trình độ tâm linh của họ, 03 loại cao nhất được dành cho 
03 thầy giáo thọ của những Ãjïvaka như đã được nói đến trong kinh MN 36.5 
và chú thích: 03 người thầy đó là: Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Makkhali 
Gosäla. VỀ sáu loại giai-cấp, mời đọc thêm bài tham luận của TKBĐ mang 
tên “Kinh Sa-môn Quả”, trang 73-75. Mời coi thêm kinh AN 6:57 (Sáu Loại 
Giai Cẩp).] (631) 


542 [Đây là sự từ chối về 04 cõi hiện-hữu vô-sắc giới là những trạng thái 
tương ứng của 04 tầng chứng đắc vô-sắc giới.] (632) 


543 [Đây là những thiên thần ở những cõi trời tương ứng với 04 tầng thiền 
định sắc-giới (hãna). Họ có được thân bằng vật chất vi-tế, không giống 
những thiên thần ở những cõi trời vô-sắc giới chỉ hoàn toàn có-tâm nhưng 
không có thân vật chất nào.] (633) 


4 [MA diễn dịch: Cho dù người có trí đang nói ở đây vẫn còn những nghĩ- 


Phần Chú Thích * 525 


ngờ về sự hiện-hữu vô-sắc giới, người đó đã chứng đắc tầng thiền định thứ 
tư, và dựa trên cơ sở (tứ thiền) đó người đó cô gắng chứng tới những tầng 
chứng đắc vô-sắc giới. Nếu không làm được: người đó chắc chắc được tái 
sinh trong những cõi trời sắc-giới đẹp đế; nhưng nếu thành công: người đó sẽ 
được tái sinh trong những cõi vô-sắc giới. Như vậy đối với người đó sự đánh 
cuộc này là một “giáo lý không thể chối cãi” (tất đúng, không thể lầm lẫn, 
không sai trật).] (634) 


645 [MA: Sự chấm-dứt sự hiện-hữu hay sự diệt-hữu (bhavanirodha) chính là 
Niết-bàn.] (635) 


546 [MA chú giải rằng: Mặc dù người có trí này còn những nghi-ngờ về “sự 
chắm-dứt sự hiện-hữu” (tức nghi ngờ về Niết-bàn), nhưng người đó chứng 
đắc 08 tầng chứng đắc thiền định (gồm 04 tầng thiền định sắc giới và 04 tầng 
chứng đắc vô-sắc giới), và sau đó, dùng một trong những tầng định đó làm 
cơ-sở, người đó tu tập sự minh-sát (tuệ), nghĩ rằng: “Nếu có sự diệt-hữu, thì 
ta sẽ đạt tới thánh quả A-la-hán và chứng ngộ Niết-bàn.” Nếu không làm 
được: người đó chắc chắn được tái sinh trong những cõi vô-sắc giới (như 
thánh Bắt-lai); nếu thành công: người đó đạt tới thánh quả A-la-hán và chứng 
ngộ Niết-bàn. (Đây là khả năng “không thê chối cãi”, chắc đúng, không thể 
lầm-lỗi, và sẽ diễn ra một trong hai cách như vậy; không thể sai trật). ] (636) 


Kinh 61 


547 [Rãhula là con trai duy nhất của Đức Phật, được sinh ra ngay trước ngày 
cha rời khỏi cung điện đề đi tìm sự giác-ngộ. Đến năm 07 tuổi Rãhula được 
Ngài Xá-lợi-phất cho thụ giới sa-di nhân dịp Đức Phật lần thứ nhất trở lại 
kinh thành quê nhà Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) kế từ sau giác-ngộ. Đức Phật 
đã tuyên bố thầy Rãhula là đệ nhất trong những Tỳ kheo ham muốn tu tập. 


- Theo luận giảng MA, bài kinh này đã được thuyết giảng cho Rãhula lúc 
thầy ấy 07 tuổi, như vậy gần như ngay sau khi thầy ấy thụ giới sa-di. 


- Trong kinh MN 147 thầy ấy đã chứng thánh quả A-la-hán sau khi nghe một 
bài kinh do Phật nói về sự tu-tập minh-sát tuệ. |] (637) 


54 [Việc thừa nhận một hành-động (việc làm) sai trái như vậy, thú nhận nó, 
và đảm nhận sự kiềm-chế trong tương lai sẽ dẫn đến sự tăng-trưởng (phát 
triển tốt) trong giới-luật của Thánh Nhân. Coi thêm kinh MN 65.13.] (638) 


526 * Phân Chú Thích 


¬ Là) 


54 [Tuy nhiên, riêng đối với “hành-động bằng tâm” này thì cụm chữ “?hì 
thây nên thú nhận hành-động bằng thân đó ... và giải bày nó ra” nên được 
thay bằng cụm chữ: “2ì thầy nên thấy ghê-sợ, thấy nhục-nhã, và thấy ghê- 
tởm bởi hành-động bằng tâm đó. Sau khi đã thấy ghê-sợ, thấy nhục-nhã, và 
thấy ghê-tởm bởi hành-động bằng tâm đó ...” Sự thay thê này là cần thiết bởi 
vì những ý-nghĩ bát thiện [không giống như hành-động hân và !ời-nói bất 
thiện, phạm tội] thì không đòi hỏi phải có sự thú nhận là phương tiện để 
chuộc lỗi, (tức là: mình đã nghĩ bất thiện, đã có tâm ý bất thiện thì mình tự 
quán chiếu về ý-nghĩ đó và tự thấy ghê sợ, nhục nhã, và ghê tởm, rồi đảm 
nhận sự kiềm-chế những loại ý nghĩ bất thiện đó trong tương lai; chứ không 
cần phải thú nhận hay giải bày ra cho Sư Thầy hay sư huynh hay đồng đạo 
khác biết để làm chứng cho sự sám hối của mình). Cả nhà sư Ñm trong Ms 
và nữ tiến sĩ Horner trong MLS đều đã bỏ quên chỗ khác biệt cần thay thế 
này.] (639) 


Kinh 62 


650 [Theo MA, bài kinh này đã được dạy cho Rãhula khi thầy ấy 18 tuổi, với 
mục đích để đẹp tan sự tham-muốn dính líu với đời sống tại gia. Còn một 
kinh tương tự nữa là Tiểu Kinh Khuyên Dạy Rähuia, là kinh MN 147 trong 
Quyền 3 của bộ kinh này.] (640) 


5! [MA giải thích: Khi thầy Rãhula đang theo sau Đức Phật, thầy ấy để ý 
khâm phục sự hoàn thiện về thân (tướng đẹp) của VỊ Thầy và đã quán chiếu 
rằng bản thân mình cũng có tướng tương tự, thầy ấy nghĩ: “Tôi cũng đẹp 
giống như cha tôi là đức Thế Tôn. Thân sắc của Đức Phật đẹp và thân sắc của 
tôi cũng vậy.” Phật đã đọc được ý-nghĩ của thầy Rãhula nên đã quyết định 
quay lại khuyên bảo thầy ấy ngay lập tức trước khi những ý-nghĩ như vậy dẫn 
thầy ấy đến những sự khó khổ lớn hơn. Rồi Phật đã đúc kết những lời khuyên 
dạy của mình thành chủ-đề để thiền quán “thân không phải là cái “ta' hay cái 
“của-ta””.| (641) 


52 [MA giải thích: Ngài Xá-lợi-phất là sư thầy của thầy Rãhula, đã ban cho 
thầy Rãhula lời dạy này trong khi thầy Xá-lợi-phất không biết được thầy 
Rãhula cũng mới vừa được Đức Phật ban cho lời khuyên dạy khác về thiền. 
Thầy Xá-lợi-phất bị hiểu nhằm rằng thầy Rãhula đang ngồi tréo chân và thiền 
tập “sự chánh-niệm hơïi-thở' nên thầy ấy mới nói thêm như vậy.] (642) 


553 [MA: Đức Phật bắt đầu chỉ dạy về sự thiền về bốn yếu-tố lớn (tứ đại) 


Phần Chú Thích * 527 


[thay vì “sự chánh-niệm hơn-thở' | đề đẹp tan sự dính-mắc của thầy Raãhula 
đối với thân thể; vì sự dính-mắc này vẫn chưa được loại bỏ bởi câu khuyên 
dạy ngắn ngủi mà Phật đã quay đầu lại nói cho thầy Rãhula lúc đang đi khất 
thực. Coi thêm chú thích 329 trong kinh MN 28, Quyền 1 để đọc thêm chsu 
giải về vẫn đề này.] (643) 


54 [Không gian (äkãsa) không phải là một yếu-tố vật chất chính (như đất, 
nước, gió, lửa) nhưng nó được xếp loại là một dạng thể-sắc phái sinh (u»ađã 
rupa).| (644) 


555 [MA: Đoạn này gồm mục 13-17 được nói ra để chỉ dạy về phẩm chất 
không thiên vị (/ãđibhaãva; hiền xả, vô tư).| (645) 


556 [Mục 26 là đoạn thứ nhất của 04 phần đoạn trình bày về “sự chánh-niệm 
hơi-thở°. Đề coi các chú giải về các câu và các thuật ngữ trong mục 26, mời 
quý vị coi lại các chú thích từ 140-142 trong kinh MN 10 “Các Nên Tảng 
Chánh- Niệm” (Satipa†thana Sufta) ở Quyền 1. 


- Còn để coi những chú giải về các câu và các thuật những trong 03 phần 
đoạn tiếp theo: mời đọc lại các chú thích trong kinh MN 118, kinh “Chánh 
Niệm Hơi Thở” (Anäpănasati Sufta) ở Quyền 3.] (646) 


657 [Nghĩa là: lúc đó người thiền chết một cách bình an tĩnh lặng, với đầy đủ 
sự chánh-niệm và sự rõ-biệt (tỉnh giác); (người chêt còn tỉnh giác ngay cả lúc 
chết, thấy biết hơi-thở cuối cùng của mình lúc chết).] (647) 


Kinh 63 


558 [Vị Tỳ kheo này đã nói sẽ bỏ tu nếu Phật không giải thích thỏa đáng cho 
những vắn-đề thắc mắc siêu hình của mình. Nhưng kinh điển có ghi lại, sau 
này, khi tuổi đã già, vị ấy đã được Phật thuyết giảng một bài kinh ngắn về 
sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ), rồi vị ây tu tập một thời gian và chứng ngộ A- 
la-hán. Những ai quan tâm về hậu vận của vị Ty kheo này khi đọc chú giải 
này sẽ thấy vui lòng. Coi thêm kinh SN 35:95 (Quyên 4). Thi kệ của thầy ấy 
là Thag 399-404 và 794-817.] (648) 


Kinh 64 


52 [Năm gông-cùm thấp hơn (orambhägiyäni samyojanäni; hạ phần kiết sử) 


528 + Phân Chú Thích 


được gọi tên như vậy bởi vì chúng dẫn đến sự tái sinh trong những cõi dục- 
giới. Chúng sẽ được phá bỏ hoàn toàn bởi chặng thánh quả Bắt-lai (nói cách 
khác, bậc thánh Bắt-lai là bậc đã phá sạch năm gông-cùm thấp hơn, hay khi 
người tu đã phá sạch năm gông-cùm thấp hơn thì người đó tập luyện như vầy 
chứng thánh quả Bắt-lai).] (649) 


50 [MA: Chúng ta có thê hỏi tại sao: khi Phật hỏi câu hỏi rõ ràng như vậy về 
những gông-cùm thấp hơn và vị Tỳ kheo trưởng lão đã trả lời đúng những 
gông-cùm đó như vậy, vậy tại sao Phật lại quở trách câu trả lời thầy ấy? Lý 
do là thầy Mãlunkyãputta đã nắm giữ quan-điểm cho rằng: một người bị 
gông cùm bởi những ô-nhiễm (lậu hoặc) vào những lúc chúng tấn công người 
đó mà thôi, còn những thời gian khác thì người đó tập luyện như vậy thì 
không bị gông cùm bởi chúng. Đức Phật nói vậy là để chỉ ra sự sai-lầm trong 
quan-điểm này của thầy ấy.] (650) 


51 [Nguyên văn câu cuối: Azseti tvev°assa sakkãyadifthänusayo. Về những 
khuynh-hướng tiềm ấn (anusaya; tùy miên), mời coi lại chú thích 473, kinh 
MN 44, mục 25. Trong các luận giảng, những ô-nhiễm (lậu hoặc) được phân 
biệt khi xảy ra ở 03 mức độ khác nhau: (¡) mức độ anusaya (tùy miên, nằm 
ấn), là khi chúng vẫn còn năm ngầm ần trong tâm; (1) mức độ 0ariyufthaãna 
(bộc phát), là lúc chúng khởi sinh để ám muội và chỉ phối điều khiến cái tâm 
[đọc thêm mục Š của kinh này]; và mức độ v7/kkama (mạnh bạo, xúc tác), là 
lúc chúng điều động xúc tác những hành-vi thân và lời-nói bất thiện. 


- Luận điểm để Đức Phật chỉ trích ở đây là: những gông- cùm, ngay cả lúc 
chúng chưa thể hiện và hoạt động mạnh, thì chúng vẫn còn nằm hoài ở mức 
độ anusaya (tùy miên) cho đến khi nào chúng chưa bị bứng bỏ bởi thánh đạo 
siêu thế.] (651) 


52 [Nguyên văn là chữ đwamma. Chữ này có thê dịch là “các pháp: các thứ, 
các điều, những sự này sự nọ, những điều, những lý, những giáo lý ...” (Ö 
đây dịch của là những giáo lý hay những giáo pháp (là những điều có thể bị 
nghi-ngờ...).)| (652) 


53 [MA: Gông-cùm (kiết sử) và khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) theo 
nguyên lý là 02 thứ khác nhau; hơn nữa, một thứ ô-nhiễm có thể vừa được 
gọi là gông-cùm [theo nghĩa trói buộc] và là một khuynh-hướng tiềm ân [theo 
nghĩa nó chưa được trừ bỏ, còn tiềm ân.] (653) 


Phân Chú Thích * 529 


54 [Nguyên văn cụm chữ cuối này: padhivivekä. MA giải nghĩa chữ upadhi 
(sự thu-nạp; (HV) sanh y) ở đây là chỉ năm đáy khoái-lạc giác quan (ngũ dục 
lạc). Mặc dù 03 mệnh đề đầu [hiếm khi được dùng trong kinh điển] dường 
như cũng diễn tả ý cũng giống như 02 mệnh đề sau [thường được dùng trong 
các kinh để diễn tả về tầng thiền định thứ nhất], nhưng MT thì cho rằng 03 
mệnh đề đầu là chỉ cái phương tiện trước khi trở thành “hoàn toàn tách-ly 
khỏi những khoáải-lạc giác quan, tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện”; 
(điều này nghe cũng có lý). ] 


- (Nhân tiện, trong quyền “7zích Chọn Những Kinh Theo Các Chủ Đề Giáo 

Lý”, nhà sự TKBĐ có chú giải thêm về chữ này như sau: [“sự fhu-nạp, sự 
HỆ Mi) (HV) sanh y)” là dịch chữ “wpadhi”. Trong bồi cảnh này hầu như 
diễn tả những sự thu-nạp về váí-chát, sự đắc-được, sự sỏ-hữu về vật chất, tiện 
nghi, hay về sắc-thân của “ta” (sắc sanh y); chứ không phải chỉ sự thu-nạp về 
cách-nhìn hay quan-điểm (kiến sanh y).]) (654) 


55 [Đoạn này cho thấy sự tu tập thiền quán minh-sát (viassanã) dựa trên cơ 
sở trạng thái định-tâm (sznarha), dùng trạng thái tầng thiền định (/hãna) làm 
cơ sở tu tập sự minh-sát và tầng thiền định đó làm đối-tượng thiền quán 
minh-sát. Coi thêm kinh MN 52.4 và chú thích 552 ở mục 4 đó. 


- Ở đây, trong I1 tính chất đó, 02 thuật ngữ “vô £hường” và “đang tan rã” là 
mô tả đặc tính của sự “VỆ DƯƠNG 02 thuật ngữ “nu kẻ lạ”, “trồng không”, 


và “vô ngẩ” là đặc tính của sự “vô-ngã”; 06 thuật ngữ còn lại là đặc tính của 
sự “khổ”.] (655) 


56 [MA giải nghĩa là: Người đó “chuyển hướng tâm mình” khỏi năm uẫn 
nằm trong tầng thiền định (jhãna) mà trong đó người đó nhìn thấy nó được ấn 
chứng bởi 03 đặc tính “vô-thường, khổ, vô-ngã'. Yếu tổ bắt-tử (amafä ph ng) 
ở đây là chỉ Niết-bàn. Đầu tiên “người đó hướng tâm mình vào yếu tổ nó” 

bằng tâm thức thấy-biết (minh sát), sau khi đã từng được nghe/học rằng nó 
được đề cao và mô tả là “bình an và siêu phàm”...vân vân. Rồi, bằng thánh 
đạo siêu thế, “người đó hướng tâm mình nó” bằng cách coi nó là một đối- 


tượng và thâm nhập nó là trạng thái “bình an và siêu phàm... vần vân.] 
(656) 
667 [“S+ mong-muốn có được Giáo Pháp, sự thích-thú Giáo Pháp” là dịch 


=3 


cụm chữ “Dhammaragena dhammanandiya”. Dường như sự mong- Siêt y có 
được Giáo Pháp và sự thích-thú Giáo Pháp làm cùng lúc 02 việc như sau: (1) 


530 * Phân Chú Thích 


bởi vì cả 02 sự đó đều được hướng về Giáo Pháp, cho nên chúng thúc đây 
người tu đi tới tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử); (2) bởi vì 
cả 02 sự đó vẫn là dạng mong-muốn và vui-thích (= tham muốn, vui thích 
đều thuộc dạng tham-dục), cho nên chính chúng lại ngăn cản người tu chứng 
đắc thánh quả A-la-hán (vì còn tham-dục cho dù đó là tham-dục thiện. Chừng 
nào người tu tiêu diệt luôn các dạng vi-£é nhất của tham-dục và các gông-cùm 
cao hơn còn lại (thượng phần kiết sử) thì người tu mới có thể chứng đắc mục- 
tiêu cuối cùng, đó là sự tiêu-diệt sạch sẽ £hưm, sân, s¡ theo như định nghĩa sơ 
đăng nhất của Niết-bàn). 


- Kinh MN 52 mục 4 cũng có chú thích 553 về nghĩa của đoạn này, mời đọc 
thêm.] (657) 


58 [Ở đây, từ những tầng thiền vô-sắc giới, lời kinh chỉ còn nói về năm uẫn 
thuộc tâm (thọ, tưởng, hành, thức). Uân sắc không còn được nói đên (vì đây 
là những trạng thái vô-sắc giới). 


- Lưu ý: từ mục 13 này cho tới mục 15 chỉ kể ra 03 tầng chứng đắc vô-sắc 
giới đầu tiên, chứ không đề cập tới tầng chứng đắc thứ tư là “Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ" vì nó là quá vi tế... Mời coi lại chú thích 554 trong kinh MN 
52, mục 14.] (658) 


52 [MA chú giải: (¡) Trong số người tu theo cách định-tâm [thiền định], một 
người tu nhân mạnh sự hợp-nhất của tâm—thì người đó được cho là người 
đạt được sự giải-thoát của tâm; người tu khác nhắn mạnh trí-tuệ—thì người 
đó được cho là đạt được sự giải-thoát nhờ frí-tfuệ. (1) Trong sỐ người tu theo 
cách minh-sát [thiền quán], một người tu nhấn mạnh trí-tuệ— thì người đó 
được cho là đạt được sự giải-thoát nhờ trí-fuệ; người tu khác nhấn mạnh sự 
hợp-nhất của tâm——thì người đó được cho là đạt được sự giải-thoát của tâm. 


- Hai vị đại đệ tử đã chứng thánh quả A-la-hán bằng cách nhắn mạnh cả sự 
định-tâm (thiền định) và sự minh-sát (thiền quán), nhưng Ngài Xá-lợi-phất 
trở thành người đạt được sự giải-thoát nhờ trí-tuệ và Ngài Mục-kiền-liên trở 
thành người đạt được sự giải-thoát của tâm. Đó là lý do những cách gọi khác 
nhau tùy theo các căn khác nhau của họ, tức là sự trội hơn về căn định hay về 
căn tuệ. | (659) 


Kinh 65 


Phần Chú Thích * 531 


570 [Chỗ này đề cập sự thực hành của Phật chỉ ăn duy nhất một bữa trước 
giữa- trưa (giờ ngọ). Theo giới luật Tỳ kheo [P4fưnokkhal, các Tỳ kheo bị 
cắm ăn sau giờ ngọ cho đến sáng hôm sau; sự thực hành ăn duy nhất một 
bữa/trong một ngày đêm đã được khuyến khích, nhưng không phải bắt buộc. ] 
(660) 


%7! [MA giải thích nghĩa là: Thầy ấy lo lắng và lo âu liệu mình có thể sống tu 
nỗi suốt trọn đời hay không (nếu chỉ ăn mỗi ngày một bữa như vậy).] (66 I) 


572 [Sự lo âu của thầy ấy vẫn còn bởi vì thầy ấy vẫn chưa ăn hết cả bữa ăn 
trước giữa-trưa (nếu ăn phần còn lại sau giờ ngọ thì sẽ phạm vào giới-luật 
“cắm ăn sau giờ ngọ').] (662) 


573 [Đây là điều luật cấm ăn ngoài giờ quy định. Coi thêm Luật tạng Vin Pãc 
37/iv.35.] (663) 


54 [Trong mục I1 và 12: 07 cụm chữ mô tả các Tỳ kheo là sự xếp loại 07 
hạng thánh nhân. 07 hạng thánh này cũng được giảng giải trong kinh MN 70, 
từ mục14-21.] (664) 


55 [Cả nhà sư Ñm và nữ tiến sĩ Horner đều coi chữ sankameyya ở đây có 
nghĩa là Tỳ kheo đó lấy thân mình làm tâm ván lót, tức nằm xuống trên bùn 
để làm vật lót đường. Tuy nhiên, điều này đã mâu thuẫn với câu trả lời phủ 
định của thầy Bhaddãli là “Không có vậy, thưa Thể Tôn”. Như vậy có lễ 
chính xác hơn là động từ này có nghĩa là “người đó chỉ lo tự mình đi qua chỗ 
bùn” [như lời kinh nghĩa đen cũng là vậy] và không làm theo yêu cầu của 
Phật. (Nói gọn: ý Phật hỏi liệu người đó có cãi lời Phật hay không). MA đã 
(hữu lý) chỉ ra rằng đây chỉ là ví dụ chứ đã là vị Phật thì Phật không bao giờ 
đưa ra mệnh lệnh như vậy đối với những đệ tử của mình, ví dụ là chỉ để nhân 
mạnh cái hành vi “cãi lệnh” và bất tuân lời Phật của thầy Bhaddäli. (Ý lời 
kinh trong cả mục II là: ngay cả những bậc thánh đã giải-thoát hay những 
bậc chân tu cao đạo khác... mà khi Phật yêu cầu họ cũng không từ chối hay 
bất tuân, huống hồ một người dưới họ mà bắt tuân hay làm trái với chỉ thị của 
Phật). | (665) 


575 [MA giải thích là: Người đó duy trì bản thân bằng một mức độ niềm-tin 
thế tục và sự mềến-mộ thế tục đối với người chỉ giáo và Sư Thầy (sư huynh, 
sự phụ, đạo hữu) của mình. Bởi vì những Tỳ kheo khác giúp đỡ người đó, 
người đó duy trì trong đời sống xuất gia và có thê sau này trở thành một đại 


532 s Phân Chú Thích 


Tỳ kheo là người đã chứng ngộ những loại trí-biết trực tiếp (giác-ngộ trí, 
minh).] (666) 


%7 [Đoạn này cho thấy nguyên tắc cố định của Đức Phật là Phật không quy 
định điều giới-luật nào cho đến khi có trường hợp phát sinh đòi hỏi phải chế 
định một điều luật tu hành thích hợp (để ngăn phòng và xử lý trường hợp 
tương tự sẽ xảy ra). Mời coi thêm Luật Tạng Vin Pãr 1/11.9—10.] (667) 


%8 [Nguyên văn câu cuối: 7Tøsmi thãne parinibbäyaii. Động từ được dùng ở 
đây là thể động từ của chữ parinibbãna, và nêu bám theo nghĩa gốc và dịch 
nhằm, thì người ta có thể dịch là “Nó chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng trong 
hành động đở”. (Chữ này ở đây chỉ nên ở mức nghĩa là “bình an”, ý Phật 
muốn ví dụ nếu một Tỳ kheo tu tập nhiều lần mỗi chặng fu tập tiến dân, thì 
cũng dẫn tới kết quả là người đó được “bình an”).] (668) 

%2 [“Bậc vô học nhân” (asekha) (nghĩa là không còn tu học) là một A-la-hán. 
MA chú giải 10 phẩm chất là 10 yếu tố kết thành thánh quả A-la-hán.] (669) 


680 [%; hjếu-biết đúng đắn hay chánh-tri (sammä nãna) là loại sự hiêu-biết 
thuộc thánh quả A-la-hán; sự giải-thoát đúng đăn hay chánh giải-thoát 
(sammä vimuffi) là sự giải-thoát của bậc A-la-hán khỏi tật cả mọi ô-nhiễm.] 
(670) 


Kinh 66 


58! [Từ đoạn này trở đi dường như Phật đã cấm thời gian các bữa ăn của các 
Tỳ kheo trong 02 buổi kế nhau, trước tiên chỉ cắm ăn bữa chiều và cho phép 
ăn bữa đêm. Tuy nhiên, trong Luật Tạng có ghi câu chuyện về nguyên nhân 
của điều luật Pãc 37 [Vin ¡iv.85] không có đề cập tới việc cắm ăn trong 02 
buổi kế nhau. Ngược lại, lời kinh ở đây dường như chỉ muốn nói chung rằng 
các Tỳ kheo không nên ăn thức ăn sau giờ giữa-trưa, và cho thấy Đức Phật đã 
quy định cấm tất cả những bữa ăn phi thời sau giờ giữa-trưa.] (671) 


582 [Lời thốt ra rất đúng ngữ thông tục trong tiếng Päli. MA giải nghĩa câu 
chửi này là: “Nếu mẹ và cha của Tỳ kheo đó mà còn sống thì họ đã cho người 
con khất sĩ của họ nhiều thức ăn và chỗ ngủ chứ đâu để cho ông ta đi lang 
thang xin ăn vào ban đêm như vậy."] (Câu chửi bóng có thể tương đương 
trong tiếng Việt là: 'Chết cha chết mẹ ông đi! Chứ họ còn sống sao không 
cho ông thức ăn và chỗ ở mà để ông đi xin ăn ban đêm khuất mặt như vậy". 


Phân Chú Thích * 533 


Đó là lời chửi do mới bị “mất hồn' vì tưởng gặp ma quỷ rồi nhận ra đó là 
“ông Tỳ kheo' nên chửi ông ta như đề “trả đũa? hay “cho hả dạ'.) (672) 


533 [MA: Đức Phật bắt đầu nói ra giáo lý này đề phân tích về người chịu đẹp 
bỏ điều Phật yêu cầu đẹp bỏ [ở mục 9] thành 04 loại người khác nhau nữa. ] 
(673) 


534 [Upadhi: sự thu-nạp, sự thu-nhập, sự thu-vào; (HV) sanh y. MA giải thích 
câu này nghĩa là: Để dẫn tới sự đẹp bỏ 04 thứ thu-nạp (upadhi)— đó là: các 
uấn (ngũ uấn), những ô-nhiễm (lậu hoặc), những sự tạo-tác cô-ý (các hành), 
và năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục-lạc) (khandhˆupadhikiles`upadhi 
abhisankhar`upadhi kãmagun`upadhi).| (674) 





585 [MA: Người bình thường, bậc Nhập-lưu, bậc Nhất-lai, và bậc Bắt-lai đều 
có thể nằm trong số người thứ nhất [mục 14], bậc Bất-lai vẫn có thể bởi vì 
dục-vọng muốn được hiện-hữu (hữu ái) vẫn còn trong người đó và do vậy 
nhiều lúc người đó có thể thích thú những ý nghĩ về sự hưởng lạc thế tục. 
Bốn loại người này cũng có thê nằm trong số người thứ hai [mục 15], người 
bình thường vẫn có thê bởi vì người đó có thể khống chế những ô-nhiễm đã 
khởi sinh, phát khởi sự nỗ-lực (tinh tần), tu tập sự minh-sát, và bứng bỏ 
những ô-nhiễm bằng cách chứng ngộ thánh đạo siêu thế.] (675) 


586 [Loại người (3) này chỉ khác biệt với loại người (2) kế trước bởi sự chậm 
trễ trong sự phát khởi chánh-niệm để dẹp bỏ những ô-nhiễm đã khởi sinh.] 
(676) 


57 [Đây là A-la-hán, người đã tự mình bứng sạch tất cả những gông-cùm 
(kiết sử).] (677) 


58 [Ở đây nhà sư Ñm vẫn giữ dịch chữ sukhø là “sự sướng”, “khoái-lạc” 
nhưng chỗ này tôi dịch khác với thầy ấy thành “niềm hạnh-phúc” hay “chân 
phúc”; vì tôi nghĩ nếu cứ giữ sự nhất-quán nghiêm ngặt là dịch trước sau đều 
là “sự sướng” hay “khoái lạc” thì sẽ làm cho người đọc cảm thấy nghĩa toàn 
phàm tục như dục-lạc. (Tức là, cùng một chữ s⁄khz nhưng nói về sự sướng, 
khoái-lạc giác quan hay dục lạc thì dịch là “sự sướng” hay “khoái lạc”, còn 
trạng thái đó trong các tầng thiền định thì dịch là “sự hạnh-phúc”, “niềm 
hạnh-phúc” hay “chân phúc” vì đó là loại “sướng” có được từ sự tách-ly khỏi 
những khoái-lạc giác quan; thường cũng giúp dẫn tới an trú lạc trú nên 
thường được dùng chung trong từ ghép “an-lạc”.) 


534 s Phần Chú Thích 


- MA chú giải những tầng thiền định (/»ãna) (1) là nekkhammasukha (xuất ly 
lạc) bởi vì chúng tạo ra niềm hạnh-phúc từ sự từ bỏ những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc); hay (2) là pawivwekasukha (viễn ly lạc) bởi vì chúng tạo ra 
niềm hạnh-phúc từ sự tách-ly khỏi chỗ đông người (xã hội, dân cư, gia 
đình...) và khỏi những ô-nhiễm; hay (3) là upasamasukha (tịch tĩnh lạc) bởi 
vì niềm hạnh-phúc của những tầng thiền định là vì mục đích làm tịch lặng 
những ô-nhiễm; và (4) là sambodhasukha (chánh giác lạc) bởi vì niềm hạnh- 
phúc của những tầng thiền định là vì mục đích (cơ sở) đề đạt tới sự giác-ngộ. 
[Dĩ nhiên, bản thân những tầng thiền định (jhãna) không phải là những trạng 
thái giác-ngộ |. | (678) 


582 [Tất cả mọi trạng thái của tâm thấp hơn tầng thiền định thứ tư (tứ thiền) 
đều được xếp vào /oại trạng thái còn bị động chuyển (injiia). Tầng thiền định 
thứ tư và tất cả những trạng thái cao hơn (04 tầng chứng đắc vô-sắc) thì được 
gọi là loại trạng thái không còn động chuyển (aninjita) (bất động, bất lay 
chuyền). Coi thêm chú thích 1000 (kinh MN 105, Quyền 3).] (679) 


50 [MA giải nghĩa là: Không thích hợp (không đúng và chưa đủ) để người tu 
trở nên dính mắc vào trạng thái đó vì dục-vọng (tức người tu không nên tham 
dính hay mê đắm trạng thái Nhất thiền), và người đó không nên dừng-lại 
(mãn nguyện, dặm chân tại chỗ) ở điểm này (vì còn nhiều trạng thái cao hơn, 
thanh lọc hơn để tu tiến và chứng đắc).] (680) 


5! [(Trạng thái) sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng định) 
không đơn giản chỉ là tầng chứng đắc cao hơn nữa trong những nắc thang 
định-tâm (những bậc thang chứng đắc thiền-định), mà nó còn hàm nghĩa là sự 
tu-tập toàn thiện sự minh-sát (tuệ quán) dẫn tới đỉnh-cao là thánh quả A-la- 
hán.] (681) 


Kinh 67 


592 [Kevaffä manne macchavilope. 02 MA đưa ra 02 sự giải nghĩa: là những 
ngư dân đang la hô bán cá hoặc là những ngư dân la hô kéo lưới bắt đàn cá.”] 
(682) 


63 [Vị trời Brahmä Sahampati, đây cũng chính là vị trời đã gặp Đức Phật vừa 
mới giác-ngộ đề thỉnh cầu Đức Phật đi giảng dạy Giáo Pháp cho thế gian. Coi 
kinh MN 26.20.] (683) 


Phân Chú Thích * 535 


54 [MA giải thích rằng: Trong trường hợp này thầy Xá-lợi-phất đã sai sót 
không nhận ra trách nhiệm của mình, bởi vì Đoàn Tỳ kheo đó (hay Tăng 
Đoàn) là thuộc trách nhiệm của 02 vị trưởng lão Xá-lợi-phất và Mục-kiền- 
liên đang dẫn đầu. Do vậy Đức Phật đã quở thầy Xá-lợi-phất nhưng khen 
thầy Mục-kiền-liên là người đã nhận biết trách nhiệm của mình.] (684) 


55 [MA: Từ chỗ này Đức Phật bắt đầu đưa ra giáo lý để cho thấy 04 điểu sợ- 
hãi [hay 04 sự nguy-hại, bhaya) sau khi một người xuất g1a Và sống theo 
Giáo Pháp và giới-luật của Phật thường gặp phải. Những ai vượt qua 04 điểu 
sợ-hãi này sẽ trở thành được thiết lập trong Giáo Pháp, và những người khác 
thì không thiết lập được trong Giáo Pháp. ] 


- (Nhân tiện, các bản dịch của nhà sư và học giả đều tương tự nhau về nghĩa 
cụm chữ cuối chỗ này: tiễn sĩ Horner dịch là “bị sợ hãi bởi hiểm-họa của 
sóng nước, của cá sấu, của nước xoáy, của cá mập”; của Tỳ kheo Sujato dịch 
là “sợ hãi sự nguy-hại cúa sóng nước...”; HT Minh Châu dịch là “b7 sợ hãi 
bởi sự sợ-hãi về sóng nước...”. Thiết nghĩ nếu Tỳ kheo đó sợ-hãi những sự 
sân hận và bực tức (ví như sóng nước), sự ham ăn ham uống (ví như cá sấu), 
năm đục-lạc (ví như nước xoáy), và sự hấp dẫn của phụ nữ (ví như cá mập) 
thì có nghĩa người đó đang tu tập sự kiềm-chế đúng theo Giáo Pháp và Giới 
Luật và đâu có bỏ f# hoàn tục như lời kinh, và do vậy đâu có gì đáng chê 
trách về người đó. Do vậy người dịch Việt đã dịch theo ý nghĩa: (1) sự đi vào 
đời sống xuất gia trong Giáo Pháp và Giới Luật được ví như sự lội xuống 
nước; và (2) sự sợ-hãi sự sân hận và bực tức là lớn (nghiêm trọng) như sự sợ 
sóng nước; sự sọ-hãi sự không được ăn uống theo ý thích là lớn như sự sợ cá 
sấu; sự sợ-hãi không được thụ hưởng năm dục-lạc là lớn như sự sợ nước 
xoáy; và sự sọ-hãi bị cẩm khỏi phụ nữ là lớn như sợ cá mập”.) 


- (Lời kinh từ mục 14-20 là giống lời bài kinh AN 4:122, tuy nhiên trong đó 
cách dùng từ của TKBĐ có khác ít nhiều, ví dụ như trong AN TKBĐ dịch là: 
(với người lội xuống nước) (¡) Hiểm họa bị sóng cuốn, hiểm họa bị cá sấu, 
hiểm họa bị nước xoáy, và hiểm họa bị cá dữ, và (1i) (với những Tỳ kheo) 
Hiểm họa như bị sóng cuốn, hiểm họa như bị cá sấu, hiểm họa như bị nước 
xoáy, và hiểm họa như bị cá dữ.) (685) 


6 [Tiếng Päli dùng 02 chữ khác biệt để chỉ 02 loại/nhóm thức ăn: 
khadamiya: thức ăn dùng được, gôm tât cả rau cải, hạt, trái cây... (tính cả 
những thứ ăn sông được, chưa nâu chín?); và bhojan1ya: thức ăn ăn được, 


536 * Phân Chú Thích 


gồm những thức ăn được nấu từ gạo, cốc, thịt, cá (đã nấu chín?). Còn những 
thứ ném được (sãyitabba) là gồm những thức ăn nhẹ, ăn chơi.] (686) 


67 [Thời gian quy định là từ sáng đến giữa trưa (giờ ngọ), nếu quá giờ đó thì 
chỉ được uống thức uống. ] (687) 


Kinh 68 


5 [Cụm chữ “hỷ và lạc có được từ sự tách-ly khỏi những khoải-lạc giác 
quan...” là chỉ (02 yếu tô của) tầng thiền định thứ nhất và thứ hai; “trạng thái 
bình-an hơn đó nữa” là chỉ những tầng thiền định cao hơn và 04 thánh đạo. 
(Và kế tiếp theo là liệt kê 05 c#wướng-ngại xâm chiếm tâm người đó).] (688) 


5 [Coi kinh MN 2.4 (về bảy cách phòng-trừ những ô-nhiễm). Đây là những 
sự thực-hành được đảm nhận bởi người đang tu-học nhằm ngăn chặn sự khởi 
sinh những ô-nhiễm tiềm ân chưa được loại bỏ.] (689) 


790 [Chỗ này nói về năng-lực của Phật nhìn thấy trước những trạng thái mà 
những đệ tử đã tái sinh trong đó.| (690) 


701 [Trí-biết cuối cùng (ann3) là trí-biết được chứng ngộ bởi A-la-hán. Chỗ 
này nên lưu ý rằng: Những tuyên bố về sự chứng đắc của người xuất gia (Tỳ 
kheo và Tỳ kheo ni) bắt đầu từ thánh quả A-la-hán ... Nhập-lưu [từ (a), (b), 
(c), (đ)], coi từ mục 10—17; trong khi đó đối với những người tại gia (nam và 
nữ) thì bắt đầu từ thánh quả Bắt-lai ... Nhập-lưu [từ (b), (c), (đ)], coi từ mục 
18—21. Mặc dù trong kinh điển Phật giáo tiền thân có công nhận khả năng 
“có những người tại gia chứng thánh quả A4-la-hán”, như đã được xác thực 
trong các bộ kinh Nikãya, nhưng thực sự họ chỉ chứng A-la-hán ngay khi sắp 
chết hay đang chết hoặc ngay trước khi họ xin gia nhập Tăng Đoàn. (Một 
người tại gia nếu chứng thánh quả A-la-hán thì người đó ứ động lập tức gia 
nhập Tăng Đoàn và tự động không thể ở tại gia thêm một thời gian nào nữa).] 
(691) 


Kinh 69 


72 [Điều này bị cắm bởi điều luật Pãc 46 [coi Vin iv.98—101]. Một Tỳ kheo 
có thể ghé thăm những gia đình trước hay sau bữa ăn chỉ khi thầy ấy đã thông 
báo cho Tỳ kheo khác trong tu viện về những ý-định của mình, ngoại trừ 
trong mùa (những người tại gia) đang may y-phục hay bố thí y-phục.] (692) 


Phần Chú Thích * 531 


7% [Nguyên văn: Abhidhamma abhivinaya. MA giải nghĩa là: người đó nên 
áp dụng bản thân vào sự học hiểu các kinh văn và chú giải của Vi Diệu Pháp 
Tạng (A4bhidhamma Pifaka) và Luật Tạng (Vinaya Pitaka). Lời chú giải này 
là sai lệch về thời gian (không liên quan tới thời mà bài kinh đang được nói, 
vì lúc này chưa có VI Diệu Pháp Tạng). 


- (1) Về chữ “Abhidhamưna” trong ngữ cảnh của những bài kinh, mời coi lại 
chú thích 362 ở kinh MN 32, mục 8, Quyên 1, (ở đây chữ này đúng là có 
nghĩa là: vi diệu pháp, giáo pháp hay giáo lý bậc cao, nhưng nó không phải 
chỉ W¡ Diệu Pháp Tạng như MA đã nhằm khi chú giải ở trên). (2) Về chữ 
*Abhivinayđ” cũng đúng có nghĩa là giớI- luật bậc cao. Nhưng ở đây dường 
như nó chỉ sự tiếp-cận mang tính hệ thống và phân tích về Luật Tạng (Vi- 
naya), có lẽ nó chỉ về những kiến thức như trong bộ Phân Tích Kinh 
(Suttavibhanga) của Luật Tạng. ] (693) 


794 [MA giải nghĩa như vầy: Cụm chữ này chỉ 08 tầng chứng đắc thiền định. 
[Tối thiểu thì người đó cũng nên thành thục về một đề-mục thiền căn bản, ví 
dụ mức độ căn bản như một #asizz (một vật-thể làm đối-tượng thiền định)] 
(?).] (694) 


75 [MA giải nghĩa: “Trạng thái siêu nhân” ở đây là chỉ tất cả những trạng 
thái siêu thế. [Tối thiểu thì người đó cũng nên thành thục về một trạng thái 
tiếp cận được mức độ tu tập minh-sát rồi sau đó tiến dần cho tới đỉnh là thánh 
quả A-la-hán.] (2)] (695) 


Kinh 70 


79 [Về sự việc Phật quy định thời gian bữa ăn đối với các Tỳ kheo, mời coi 
lại chú thích 671 ở trên (kinh MN 66, mục 6). Để cho đồng nhất với kinh 
MN 66, mục 6, MA đã giải thích rằng Phật lúc đầu chỉ cấm ăn buổi chiều 
(sau trưa), và rồi một thời gian sau mới cắm ăn buổi tối luôn. Phật làm từng 
bước vậy vì quan tâm đến những Tỳ kheo nhạy cảm trong Tăng Đoàn, họ sẽ 
mau bị đói và mệt nếu ngay từ đầu bị cắm ăn cả buổi chiều và buổi tối (tức 
cắm từ sau-trưa đến tận sáng hôm sau).] (696) 


7 [Theo trong Luật Tạng, những Tỳ kheo đi theo Assaji và Punabbasuka 
được mô tả là những Tỳ kheo “thất đức và suy đồi” và được thấy làm nhiều 
loại hành-vi xấu làm suy đổi những người tại gia. Ở KTtägiri một điều luật 
trục xuất đã được tuyên bố đối với họ, nhưng họ không tuân theo, vả điều đó 


538 »s Phân Chú Thích 


dẫn tới việc ban hành Sznghädisesa 13 (13 điều luật Tăng Tàn), coi Vin 
Hi.179—84.] (697) 


798 [MA giải nghĩa: Câu này được nói ra đề đề cập tới sự sướng (khoái lạc) 
được nếm trải trong sự ăn uống vào buổi tối, nó sẽ không giúp dẫn tới sự thực 
hành theo bốn phận của một Tỳ kheo; (tức là ăn uống buổi tối sẽ làm cho 
người ăn no nê, lười biếng, và buồn ngủ không thê nào tu tập hay thiền tập 
được. Đó là cảm-giác sướng sẽ dẫn tới gia tăng những trạng thái bất thiện 
trong tâm. Ngược lại, nếu người tu nhịn bỏ những cảm-giác sướng tức thời 
đó, thì họ sẽ thiền tập được vào buổi tối, và nhờ đó sẽ làm giảm những trạng 
thái bất thiện trong tâm và gia tăng những trạng thái thiện lành trong tâm——là 
mục đích và công việc phải làm của người tu hành). | (698) 


7 [MA: Loại cảm-giác đâu loại (¡) sự vui sướng “dựa trên sự tại gia, phàm 
tục”; loại cảm-giác (11) sau là sự vui sướng “dựa trên sự xuât gia, thoát tục”. 


- Tương tự như vậy đối với 02 mệnh đề tiếp theo, lần lượt chỉ loại cảm-giác 
khổ (hay ưu) và loại cảm-giác trung tính (hay xả) (¡) “dựa trên sự tại gia, 
phàm tục" và (1) “dựa trên sự xuất gia, thoát tục”. Coi kinh MN 137.9-15.] 
(699) 


719 [Từ mục 8-10 là những thông tin nói ra dựa theo sự hoàn-toàn hiểu của 
Đức Phật để đưa ra những cơ-sở cho sự chỉ thị các Tỳ kheo đó dẹp bỏ tất cả 
những cảm-giác dựa trên đời sống tại-gia và tu tập những cảm-giác dựa trên 
đời sống xuất gia.] (700) 


7H [Chỗ này bắt đầu xếp loại 07 hạng thánh nhân, nhưng không chỉ dựa vào 
cơ sở những thánh đạo và thánh quả của họ [như trong cách xếp loại 08 hạng 
thánh nhân thường làm] mà còn dựa vào những căn trội của họ. Một cách 
định nghĩa khác về 07 hạng thánh nhân cũng được ghi trong Pug 1:30- 
36/14—15.] (701) 


72 [Ubhatobhãgavimutta: người được giải-thoát bằng cả hai cách. MA giải 
nghĩa là: Người đó “được giải-thoát bằng các hai cách” bởi vì người đó được 
giải thoát khỏi thân-sắc (thân thể) bằng những tầng chứng đắc vô-sắc và được 
giải thoát khỏi thân-tâm (tức tâm) bằng thánh đạo [A-la-hán]. Pug thì định 
nghĩa là: “Người đó tiếp xúc bằng thân và an trú trong 0Š sự giải-thoát, và 
những ô-nhiễm của người đó bị tiêu diệt bằng sự nhìn-thấy bằng tri-tuệ.” 


Phân Chú Thích * 539 


- MA nói rằng chữ bhatobhãgavimutía này bao gồm (ï) những người chứng 
quả A-la-hán sau khi thoát ra khỏi một hay mấy tầng chứng đắc vô-sắc, và 
(ii) những người chứng quả A-la-hán sau khi thoát ra khỏi trạng thái chấm- 
dứt cảm-giác và nhận-thức (diệt thọ tưởng định). | (702) 


T13 [Pannävimutta: người được giải-thoát bằng trí-tuệ. MA giải thích chữ này 
bao gồm (ï) những người chứng quả A-la-hán là những người tu thiền minh- 
sát “khô” (sukkha-vipassaka: chỉ tu thiền minh-sát, không bị “dính ướt' bởi 
thiền-định = không tu thiền-định), và (ii) những người chứng quả A-la-hán 
sau khi thoát ra khỏi một hay mấy tầng thiền định sắc-giới (jhãna). 


- Pug thì định nghĩa như lời kinh, chỉ thay cụm chữ “?rong những sự giải- 
thoát (là) bình an và vô sắc giới, vượt trên những thể sắc” bằng cụm chữ 
“trong 06 sự giải-thoáể”.] (703) 


714 [Kãyasakkhin: người thân chứng. MA giải thích: Loại này bao gồm 06 
hạng thánh nhân— từ người đã được thiết lập trong thánh quả Nhập-lưu cho 
tới người đang trên thánh đạo A-la-hán—là người trước tiên tiếp xúc những 
tầng chứng đắc [vô sắc] và sau đó chứng ngộ Niết-bàn. 


- MT nhắn mạnh rằng: cần phải có một hay mấy tầng chứng đắc vô-sắc, gồm 
cả trạng thái diệt-định (diệt thọ tưởng), thì mới làm nên một kãyasakkhin. 


- Pug định nghĩa như lời kinh, chỉ thay bằng “ong 08 sự giải-thoát" (như 
trong chú thích kế trên).] (704) 


TlŠ [Difthipatta: người đạt tới cách-nhìn; người đắc chánh-kiến. MA nói loại 
người này cũng nằm trong 06 hạng thánh nhân thuộc loại người thân chứng 
(kãyasakkhin) trong chú thích kế trên—(từ người đã được thiết lập trong 
thánh quả Nhập-lưu cho tới người đang trên thánh đạo A-la-hán)—nhưng 
người này không đạt được những tầng chứng đắc vô-sắc. 


- Pug định nghĩa người này là người đã hiểu Bốn Diệu Đề và đã ôn-lại và 
xem-xét bằng trí-tuệ những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai.] (705) 


716 [$s4jhãvimuita: người được giải-thoát nhờ niềm-tin. MA nói rằng loại 
người này cũng nằm trong 06 hạng thánh nhân trong chú thích kế trên—(từ 
người đã thiết lập trong thánh quả Nhập-lưu cho tới người đang trên thánh 
đạo A-la-hán). Pug cũng định nghĩa loại người này y hệt cách nó định nghĩa 


540 * Phần Chú Thích 


loại người đã đạt tới cách-nhìn (difthipafia), nhưng bỗ sung rằng người này 
đã chưa ôn-lại và xem-xét bằng trí-tuệ những giáo lý được tuyên thuyết bởi 
Như Lai bằng mức-độ mà loại người đïf†hinaffa kế trên đã làm được. | (706) 


7H [Dhammanusarin: người tu trì theo Giáo Pháp. MA nói loại người này, và 
loại người tiếp theo szđdhãmusãrin (người tu trì theo niềm-tin) đều là những 
hạng người đang trên thánh đạo Nhập-lưu, loại người trước thì trội về trí-tuệ 
(người căn trí), người sau thì trội về niềm-tin (người căn tín). Đề đọc chỉ tiết 
thêm về 02 loại người này, mời coi lại chú thích 273, kinh MN 243, mục 4ó, 
(Quyền 1).] (707) 


718 [MA giải nghĩa là: Bằng thân của tâm (thân ở đây là “thân” của tâm) người 
đó chứng ngộ Niết-bàn, sự-thật tối thượng, và người đó thâm nhập nó bằng 
trí-tuệ thuộc thánh đạo siêu thế.] (708) 


7! [Nghĩa ở đây Phật muốn nói là: những Tỳ kheo đó chưa có niềm-tin cần 
có (vào Đức Phật) đề nhận lấy sự tu-tập được quy định cho họ bởi Đức Phật 
(đây là hoàn cảnh nhân duyên của bài kinh này, khi những Tỳ kheo này đã từ 
chối ăn theo giờ quy định bởi Phật).] (709) 


72? [MA nói rằng “câu bốn ngữ” hay “câu bốn cụm chữ” (catuppadari 
veyyäkaranarn) là giáo lý Bốn Diệu Đề. Tuy nhiên ở đây lời kinh không hàm 
ý đề cập gì đến Bốn Diệu Đế. Có thể, câu bốn ngữ là sự quyết-tâm sự nỗ lực 
tu tập được nói bên dưới, với mỗi mệnh đề được tính là một ngữ hay một 
cụm chữ [trong đó mệnh đề điều-kiện (/a sẽ không ... chừng nào) được coi là 
02 cụm chữ].| (710) 


7?! [MA giải nghĩa: Bằng câu này Phật đã chỉ ra rằng một đệ tử tốt tu tập 
bằng cách phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tắn) và nguyện rằng: “Ta sẽ không đứng 
dậy (khỏi chỗ thiền) chừng nào ta chưa đạt tới thánh quả A-la-hán.”—(Lời 
thệ quyết tâm này cũng có ghi trong các kinh SN 12:22, 21:03 (Quyền 2); 
AN 1:05, AN 8:13, đoạn (8); và Ja Ï 71,24-27.)] (711) 


Kinh 71 


722 Kinh này và kinh tiếp theo đường như thể hiện một câu chuyện của du sĩ 
Vacchagotta theo thứ tự thời gian về sự tiễn hóa về tâm linh của ông. Trong 
Bộ Kinh Liên Kết (SN, Samyufta Nikãya) có nguyên một Chương (phẩm), SN 
33 (Quyên 3), nói về du sĩ Vacchagotta này, bao gồm những bài đối thoại 


Phần Chú Thích * 541 


ngắn giữa ông và Đức Phật. Trong Chương SN 44 cũng có, mời coi các kinh 
SN 44:07—11 (cuối Quyên 4).] (712) 


723 [Đây là loại toàn trí (thấy biết tất cả) mà giáo chủ đạo Jain là Ni-kiền-tử 
Nataputta đã tuyên bố mình có trong kinh MN 14.17 (Quyền 1).J (713) 


724 [MA chú giải rằng: Mặc dù một phần của câu nói này cũng đúng, nhưng ở 
đây Đức Phật đã từ chối toàn bộ câu nói bởi vì có một phần là không đúng. 
Phần đúng của nó là phần tuyên bố Đức Phật “là toàn-trí và nhìn thấy tất-cả'; 
phần không đúng [quá lố] là phần tuyên bố sự-biết và sự-thấy liên tục và 
không gián đoạn có mặt đối với Phật trong mọi lúc mọi tư thế. Theo Phật 
giáo nguyên thủy hay Trưởng Lão Bộ (Theraväda), Đức Phật là toàn-trí theo 
cái nghĩa rằng /át cả mọi thứ có thể được biết thì thuộc khả năng có thể tiếp 
cận được bởi Phật. Tuy nhiên, Phật không thể đồng thời biết mọi thứ (theo 
nghĩa như cùng lúc hay có nghĩa cùng lúc có “nghìn mắt nghìn tay') mà Phật 
cần phải hướng tâm tới điều gì mà Phật muốn thấy biết. Trong kinh MN 90.8 
Phật đã nói nghĩa là “có khả năng biết và thấy tắt-cả, cho dù không phải là 
động thời cùng lúc (không phải cùng lúc thấy và biết tất cả )”, và trong kinh 
AN 4:24 Phật đã tuyên bố mình biết tất cả những thứ có ứhể được nhìn thấy, 
được nghe thấy, được cảm nhận, và được nhận biết. Điều này được hiểu bởi 
những luận sư của Phật giáo Trưởng Lão Bộ (Theraväda) là sự /„yên bố về sự 
toàn-trí theo cái nghĩa có phẩm định (có điều kiện, tùy tình trạng, chứ không 
phải toàn-trí theo nghĩa là cùng lúc thấy biết tất-cả một cách vô điều kiện). 
Về vấn đề này có thể đọc thêm ở Miln 102-~7.] (714) 


72 [MA giải thích “gông-cùm của sự gia chủ” (gihisamyojana) là sự dính 
mắc vào những thứ làm nên một gia chủ, trong đó luận giảng MT còn liệt kê 
ra đó là những thứ như đât đai, vàng bạc, của cải, gạo thóc... 


- MA nói rằng: ngay cả khi trong một số kinh có đề cập vài cá nhân là người 
tại gia đã chứng thánh quả A-la-hán, điều đó có nghĩa là: (¡) nhờ thánh đạo 
A-la-hán họ đã tiêu diệt tất cả mọi sự dính-mắc đối với những thứ thế tục và 
ngay sau đó họ lập tức xuất gia thành Tỳ kheo và thành A-la-hán, hoặc (ii) họ 
chết lập tức ngay sau khi chứng đắc thánh quả. Câu hỏi về những A-la-hán là 
người tại gia đã được thảo luận trong Miln 264.| (715) 


72 [Về những Ãjïvaka (người ngoài đạo, là những Ni-kiền-tử), mời coi lại 
chú thích 73 ở kinh MN 5.31, Quyến 1.] (716) 


542 + Phân Chú Thích 


7 [Vì Äjïvaka này tin rằng “hành-động có những tác động của nó” (nghiệp 
có nghiệp quả) nên ông ta không thể cam kết theo thuyết định mệnh nghịch 
lý nghịch lý của những ÄÃjïvaka, họ không cho rằng có hệ quả về mặt đạo đức 
của những việc làm và những hành-động có ý (nghiệp) trong việc tạo nên 
“vận mệnh” của con người. MA nhận dạng rằng ÄÃjïvaka này kiếp trước là 
một vị Bồ-tát.] (717) 


Kinh 72 


728 [(5) Quan-điểm cho rằng “linh hồn (2) và thể xác là một” là chủ nghĩa 
duy vật, thu nhỏ và sát nhập' linh hồn vào thể xác. Còn kế tiếp (6) quan- 
điểm cho rằng “linh hồn và thể xác là hai thứ khác nhau' là một quan-điểm 
bất diệt (thường kiến), coi linh hồn là chủ-thê tâm linh trường cửu có thê tồn 
tại độc lập với thân xác.| (718) 


72 [(7) Quan-điểm cho rằng “sau khi chết một Như Lai còn hiện hữu' là một 
dạng của chủ nghĩa bất diệt (thường kiến), coi Như Lai [hay một cá thể hoàn 
thiện về tâm linh] là sở hữu cái “ta” [bản ngã] chứng đắc sự giải-thoát vĩnh 
cửu sau khi thân xác chết đi. Còn kế tiếp (8) quan-điểm cho rằng “sau khi 
chết một Như Lai không còn hiện hữu' cũng nhận định Như Lai là một cái 
“bản ngã, nhưng cho rằng bản ngã đó sẽ bị hủy diệt ngay khi thân xác chết 
đi. Còn (9) quan- -điểm cho rằng “sau khi chết một Như Lai vừa hiện hữu vừa 
không hiện hữu' là sự tổng hợp 02 quan điểm (7) và (§) này, Phật cũng từ 
chối vì cả hai thành phần đều là quan-điểm sai lạc. Và cuối cùng (10) quan- 
điểm cho rằng “sau khi chết một Như Lai không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu” đường như là một sự cố gắng mang tính hoài nghi để từ chối 
cả 02 trường hợp (hiện hữu hay không hiện hữu) hoặc để tránh nhận lấy một 
lập trường nhất định nào đó.] (719) 


73 [Ở đây trong tiếng Pãli có một sự chơi chữ liên quan giữa chữ đi/higafa 
(quan-điểm đo suy đoán) mà Như Lai đã dẹp bỏ đi, và chữ đ7/ha (cái đã 
được nhìn thấy bởi Như Lai bằng tầm-nhìn trực tiếp; và “cái đã được nhìn 
thấy” chính là sự lên và xuống của năm uẩn đang được nói ra.] (720) 


73! [MA nói rằng đúng ra phải áp dụng chữ “không tái hiện”, theo cái nghĩa 
A-la-hán không còn đi tái sinh hay tái hiện hữu ở đâu. Nhưng nếu Vaccha- 
gotta mà nghe điều này thì ông ta sẽ hiểu lầm đây là sự “diệt-vong sau khi 
chết”, và do vậy Đức Phật đã từ chối vì nếu theo cái nghĩa diệt-vong thì đó là 
điều không thể biện hộ hay bảo vệ được (vì Niết-bàn không có nghĩa là sự 


Phần Chú Thích * 543 


diệt vong). | (721) 


732 [MA nói đây là sắc-thân (thân thê vật chất) qua đó người ta dùng để mô tả 
Như Lai như một chúng sinh [hay một bản ngã] sở hữu sắc-thân. MT nói 
thêm rằng sắc-thân đã được đẹp bỏ bởi sự đẹp-bỏ những gông-cùm dính líu 
với nó, và nhờ vậy nó đã thành không còn khả năng khởi sinh lại trong tương 
lai.] (722) 


733 [Đoạn này nên được nối kết với “ví dụ ngọn lửa bị tắt đi” mới nói trên. 
Giống như một ngọn lửa tắt đi không thê được mô tả là đã đi về hướng nào; 
cũng giống như vậy, Như Lai sau khi đã bát Niết-bàn (thân chết) không thê 
được mô tả theo kiểu 04 trường hợp (của 04 câu hỏi đó). Ví dụ này chỉ liên 
quan tính hợp lệ của cách dùng thuộc ngôn ngữ và thuộc khái niệm, chứ 
không có ý tả thực rằng Như Lai đã đạt tới một trạng thái thần bí trong cõi 
Tuyệt Đối nào cả, như một số học giả đã cho rằng như vậy. Chữ “hâm sâu, 
không thể đo lường, khó thể đo đạt" là muốn chỉ cái phạm vi siêu việt của sự 
giải-thoát đã được chứng ngộ bởi bậc Tu Thành (A-la-hán, Phật), điều đó là 
không thê thấu đạt được bằng những ý nghĩ suy lý. 


- Dường như tại điểm này trong cuộc đối thoại, Phật phải nhờ cách dùng hình 
ảnh để giải thích cho những khái niệm không thể chuyên tải ý nghĩa. 02 hình 
ảnh là—ngọn lửa bị tắt đi và đại đương sâu— đã thiết lập một sự bất cập (bất 
tương đồng, khó hiểu, khó bào chữa) về mặt biện chứng, và do vậy cả 02 đều 
không nên bị chấp riêng để tránh rớt vào những quan-điểm một mặt phiến 
diện. (¡) Hình ảnh ngọn lửa đã tắt đi, nếu tính riêng, là ngã theo hướng “hoàn 
toàn tắt bặt”, và do vậy cần được cân bằng bởi hình ảnh đại dương; hình ảnh 
đại dương, nếu tính riêng, đã gợi tả “một phương thức bất diệt của chúng 
sinh”, và do vậy cần phải được cân bằng bởi hình ảnh ngọn lửa đã tắt đi. 
Thêm nữa, sự-thật nằm ở chính giữa, vượt trên cả hai thái cực khó hiểu đó. ] 
(723) 


Kinh 73 

734 [Câu hỏi này và câu hỏi kế tiếp đề cập tới thánh quả A-la-hán, mà [theo 
MA] Vacchagotta đã nghĩ đó là một đặc quyền riêng của Phật (chứ các đệ tử 
không chứng được). | (724) 


73 [Câu hỏi này đề cập tới thánh quả Bắt-lai. Nếu một bậc thánh Bắt-lai là 
người sống tại gia, thì người đó chắc chắn chắn chắn sống giữ giới độc-thân, 


544 * Phần Chú Thích 


bởi vì bậc Bắt-lai là bậc đã cắt bỏ gông-cùm tham-dục.] (725) 


lóu [Câu hỏi này đề cập tới thánh quả Nhất-lai và Nhập- lưu, người tu này có 
thể vẫn còn thụ hưởng dục-lạc nếu người đó vẫn còn sống đời sống tại gia 
(cư sĩ).| (726) 


737 [MA chú giải rằng: Lúc này thầy Vacchagotta đã chứng thánh quả Bắt-lai 
và đang đến thỉnh cầu Phật chỉ đạy sự tu tập minh-sắát (thiền quán) đề đạt tới 
thánh đạo A-la-hán. Tuy nhiên, Phật đã nhìn thấy thầy ấy đã có những điều- 
kiện để chứng 06 loại trí- biết trực tiếp. Do vậy Phật đã chỉ dạy thầy ấy thiền- 
định (sự vắng-lặng) để tạo ra 05 trí-biết trực tiếp và thiền-quán (sự minh-sát) 
để đạt tới thánh quả A-la-hán.] (727) 


738 [Cơ-sở thích hợp (äyatana) ở đây là tầng thiển định thứ tr để đạt được 05 
trí-biết trực tiếp và sự minh-sát đề đạt tới thánh quả A-la-hán.] (728) 


73 [Nguyên văn câu này: Paricinno me Bhagavä, paricinno me Sugaio. Đây 
là một cách gián tiếp để báo cho Đức Phật biết về sự chứng đắc thánh quả A- 
la-hán của thầy ấy. Những Tỳ kheo kia không hiểu điều này, và do vậy sau 
đó Phật đã giải thích ý nghĩa điều đó cho họ.] (729) 


Kinh 74 


740 [Dụ sĩ Dĩghanakha là người cháu của thầy Xá-lợi-phất. Vào lúc này ông ta 
đến gặp Phật, thầy Xá-lợi-phất đã là một Tỳ kheo mới được 02 tuần và vẫn 
còn là một bậc Nhập-lưu. | (730) 


74! [MA cho rằng ông Dĩghanakha là một người theo thuyết diệt-vong (wc- 
chedavädin) và đã giải nghĩa câu tuyên bố này có nghĩa là: “Không có [hình 
thức] tái sinh nào là chấp nhận được đối với tôi.” Tuy nhiên, lời kinh tự nó 
không đưa ra bằng chứng cụ thê nào để ủng hộ cách diễn dịch này của MA. 


- Có lẽ đúng hơn là câu nói của Dighanakha [“Không có gì là chấp nhận 
được đối với tôi” (sabbari me nakharmnafi)] là cô ý dùng để chỉ riêng những 
quan-điểm học thuyết khác, và do vậy cho thấy ông Dĩghanakha là một người 
hoài nghi triệt để và là loại người được đặc tả một cách châm biếm trong kinh 
MN 76.30 như một “người lươn lẹo”. Câu khẳng định của ông có lẽ là tương 
đương với sự bác bỏ toàn bộ mọi quan-điểm triết lý.] (731) 


742 (Nghĩa là: ngay cả (A) cũng là một mệnh đề không chấp nhận được, cũng 


Phân Chú Thích * 545 


đáng hoài nghi, cũng không đáng tin, cũng chưa chắc là sự thật. Vậy là đối 
với ông, mọi mệnh đề đều không làm ông hài lòng hay chấp nhận là sự thật; 
ông hoài nghỉ tất cả). 


[Chỗ đối thoại này, theo sự diễn dịch bởi MA và MT, nên được hiểu nghĩa 
như vây: Bằng câu hỏi của mình, Phật đã gợi ý rằng lời khẳng định đó của 
ông Dĩghanakha tự nó đã dính sự mâu thuẫn bên trong nó. Lẽ ra ông ta ít nhất 
cũng chấp nhận cái quan-điểm (a) của mình mới nói ra; nhưng đăng này rốt 
cuộc ông phủ nhận tất cả mọi mệnh đề, kế cả mệnh đề chính ông tuyên bố. 
Tuy nhiên, mặc dù ông DIghanakha nhận ra hàm ý trong câu hỏi của Phật 
nhưng ông cứ tiếp tục khăng khăng quan-điêm của mình rằng “không có gì là 
chấp nhận được đối với ông †fđ”. | 


- (Chỗ này người dịch Việt tạm hiểu và dịch tiếng Việt như vậy, sau khi xét 
thấy không có hàm nghĩa khác. Tuy nhiên, người dịch vẫn đánh dấu (X) vì 
đoạn đầu kinh có thể là khó hiểu với nhiều người khi đọc các bản địch).] 
(732) 


743 [MA nói rằng: (ï) câu đầu (nhiều người) là đề cập tới những người trước 
tiên nhận lấy một quan- -điểm bắt diệt (thường kiến) hay diệt vong (đoạn kiến) 
làm cơ sở, và rồi tiếp theo nhận lấy những biến-thể thứ cấp từ quan-điểm đó; 
(ii) câu thứ hai (ít người) là đề cập tới những người dẹp bỏ quan-điểm cơ sở 
của họ và không chọn lấy quan-điểm thay thế hay biến-thê nào khác. Nhưng 
nếu [như có vẻ hợp lý] ông Dighanakha là một người hoài-nghi triệt đề, thì 
câu nói của Đức Phật nên được hiểu là đã chỉ ra sự bá: thỏa mãn vốn có sẵn 
trong lập trường của người hoài-nghi: đó là sự không thoải mái về mặt tâm 
lý nên cứ khăng khăng ở trong bóng tối (hoài nghi). Như vậy, phần lớn 
những người hoài-nghi, trong khi tuyên bố bác bỏ tất cả mọi quan-điểm, vẫn 
lén lút chọn lấy một quan-điểm nào đó; còn một số í/ thì chịu đẹp bỏ sự hoài- 
nghỉ của mình để tìm kiếm con đường dẫn tới sự hiểu-biết của chính mình.] 
(733) 


74 [MA thì định dạng 03 quan-điểm này lần lượt là quan-điểm bất diệt 
(thường kiến), quan-điểm diệt vong (đoạn kiến), và quan-điểm bất diệt bán 
phần (bán thường kiến). () Quan-điểễm bất diệt là gần với tham-dục 
(saragaya sanfike) ... vần vân, bởi vì nó khẳng định và mê thích sự hiện-hữu; 
(ii) quan-điểm diệt vong thì gần với sự vô-tham ... vân vân, bởi vì, mặc đù 
nó dính líu một quan niệm sai lầm về một cái “ngã' (ngã kiến, ngã chấp), nó 


546 * Phân Chú Thích 


dẫn tới sự không còn mê-thích (sự tỉnh ngộ) đối với sự hiện-hữu. Nếu quan- 
điểm thứ hai này được hiểu là chủ nghĩa hoài-nghi triệt để, thì nó có thể được 
coI là gần VỚI SỰ VÔ- -tham trong đó nó thể hiện “sự không còn ảo-tưởng' về 
việc có găng củng có sự ràng-buộc với sự hiện-hữu bằng nên tảng lý thuyết 
suông như vậy, và nhờ vậy thể hiện được bước tiễn theo hướng dẫn đến sự 
chán-bỏ (đối với sự hiện-hữu). (Thực sự người dịch Việt cũng không thấu rõ 
ý nghĩa của lời chú giải này, cho dù chữ và nghĩa của nó đọc rõ ràng như 
vậy).] 0)] (734) 


745 [MA: Giáo lý này được đưa ra để cho ông Dĩghanakha thấy sự nguy-hại 
trong quan-điểm của ông và nhờ đó khích lệ ông đẹp bỏ nó.] (735) 


746 [MA: Tại thời điểm này ông Dĩghanakha đã dẹp bỏ cái quan-điểm diệt 
vong của ông. Vì vậy bây giờ Phật bắt đầu chỉ dạy ông ta về thiền minh-sát 
(quán, tuệ), trước tiên theo cách quán xét “sự vô-thường của thân và sau đó 
theo cách quán xét “sự vô-thường của những yếu-tô thuộc tâm' dưới tiêu đề 
“cảm-giác”.| (736) 


7 [MA chú giải bằng cách trích dẫn một bài thi kệ nói rằng một A-la-hán có 
thể dùng các đại từ “ôi” và “ca-tô” nhưng không khởi sinh sự tự-ta (ngã 
mạn, ta-đây) hay nhận lầm chúng là cái “ta” hay “tự ngã”; [coi kinh SN 1:05). 
Cũng coi thêm kinh DN 9.53, trong đó Phật đã giảng giải về sự sử dụng từ 
“Ta` (ngã) như vầy: “Những chữ này chỉ là những danh từ, những sự diễn 
đạt, những vai trò (phiên) của lời-nói, là những cách dùng để gọi tên trong 
cách dùng thông dụng trong thể gian, Như Lai dùng chúng nhưng không hiểu 
lầm về chúng.”] (137) 


748 [MA: Sau khi đã suy xét về bài thuyết giảng được Phật nói cho người 
cháu của mình, Ngài Xá-lợi-phất đã tu tập sự minh-sát và đạt tới thánh quả 
A-la-hán. Còn du sĩ Dĩghanakha thì chứng thánh quả Nhập-lưu (bằng các yếu 
tố như: không còn “nghi-ngờ”, đã “nhìn thấy Giáo Pháp”, đã “khởi sinh tầm- 
nhìn không còn dính bụi”).] (738) 


74 [Chỗ này mời coi lại chú thích 588-589, kinh MN 56.18.] (739) 
Kinh 75 


750 [Nguyên văn danh từ này: 8hữnahuno. Trong Ms, nhà sư Ñm đã diễn dịch 
chữ khó hiểu này là “kẻ phá hoại sự sống”. Tôi làm theo nữ tiến sĩ Horner 


Phần Chú Thích * 541 


dịch theo lời chú giải của luận giảng là ha/avaddhino mariyadakarakassa. 
MA giải thích rằng ông ta đang nằm giữ quan-điểm rằng “sự phát triển” nên 
được thực hiện đầy đủ đối với sáu căn cảm-nhận (sáu giác-quan) bằng cách 
trải nghiệm mọi đối-tượng giác quan mà người đó chưa trải nghiệm trước đó 
mà không dính-chấp theo những thứ vốn đã quen thuộc. Quan-điểm của ông 
như vậy là gần giống với thái độ đương thời rằng cường độ và sự đa dạng của 
sự trải nghiệm là điều tốt tột cùng vả nên được theo đuổi (tu tập) chứ không 
cám đoán hay kiềm chế. Lý do ông ta không tán đồng với Phật sẽ trở nên rõ 
ràng trong mục 8 của kinh này. | (740) 


75! [MA giải nghĩa chữ nippurisa, nghĩa gốc là “không đàn ông”, có nghĩa họ 
toàn là nữ. Không chỉ những nhạc công mà mọi người làm trong cung điện, 
kể cả những người gác công đều là nữ. Vua cha lúc đó đã chu cấp cho thái tử 
03 cung điện và hàng phục vụ toàn nữ để cố giữ thái tử trong đời sống tại gia 
và làm cho thái tử quên lãng những ý nghĩ xuất gia của thái tử.] (741) 


752 [MA diễn dịch rằng: Câu này là đề cập tới sự chứng đắc thánh quả A-la- 
hán dựa trên cơ sở tầng thiền định thứ tư. (Luận giảng Ps của Ngài Phật Âm 
cũng chú giải câu này tương tự: “Câu này là chỉ sự chứng định thánh quả A- 
la-hán (arahafta-phala-samapafrfi) dựa trên sự định-tâm tỉnh khiết của tầng 
thiền định thứ tư.)] (742) 


75 [Chữ “viparitasañña” trong kinh ở đây hàm nghĩa chỉ “sự nhận-thức sai 
lệch” (sannävipalläsa), nhận thức thứ thực sự khổ là sướng ... MT nói rằng 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc) là đau khổ vì chúng làm khởi sinh những 
ô-nhiễm (lậu hoặc) đầy đau khổ và bởi vì chúng tạo ra những quả khổ đau 
sau đó và trong tương lai. Nữ tiễn sĩ Horner đã nhằm khi dịch câu cuối là 
“họ có thể) nhận một sự thay đổi về cảm-nhận và nghĩ nó là sướng” [MLS 
2:187]. (743) 

754 [Du sĩ Mãgandiya rõ ràng đã hiểu bài thi kệ theo kiểu “58 tà-kiến” được 
nói trong kinh Lưới Trời (kinh Phạm Võng, Brahmajäla Suia) rằng: “Khi cái 
“ta' này, được chu cấp và ưu đãi với năm dây khoái-lạc giác quan, say sưa 
trong chúng— tại điểm này cái “ta” đạt tới Niết-bàn tôi thượng ngay tại đây và 
bây giờ” [kinh DN 1.03.20]. (Đây là dạng chủ nghĩa khoán-lạc).] (744) 


75 [MA chú giải: Toàn bài thi kệ đã được tụng đọc bởi những vị Phật trước 
kia những lúc họ đang ngồi giữa 04 loại hội chúng. Còn dân chúng thì chỉ 
biết đến nó như “một bài kệ liên quan tới điều thiện”. Sau khi vị Phật cuỗi 


548 * Phân Chú Thích 


cùng (trước Phật Thích-Ca) qua đời, nó được lan truyền qua các du sĩ, vf họ 
chỉ bảo lưu được 02 dòng đầu của bài kệ và ghi trong kinh sách của họ.] 
(745) 


756 [Từ nhấn mạnh ở đây là yevz (chính là, chính là, chủ yếu là) hàm ý sự 
dính-chấp (chấp thủ, thủ) trước giờ chính là hay chỉ là dính chấp vào sắc- 
thân, cảm-giác ... và nhận lầm đó là cái “Ta', cái 'của-ta”, và “bản ngã của 
ta". (Nói cách khác, cái mà ta dính chấp vào chỉ là sắc-thân, chỉ là cảm-giác 
.. chỉ là thức chứ không phải một cái “Ta” nào có tự tính, bền chắc, thường 
hằng như một cái “ta' mà ta đã chấp lầm). Khi một người khởi sinh tầm- 
nhìn— đây là một thuật ngữ ân dụ để chỉ thánh đạo Nhập-lưu—thì “quan- 
điểm có danh-tánh'? hay “có cái “Ta' (thân kiến) bị bứng bỏ ngay, và người đó 
hiểu được rằng năm uẩn chỉ là những hiện-tượng trống không không chứa cái 
“ta' hay “bản ngã” nào mà trước đó người đó cứ lầm tưởng và dính chấp theo 
chúng.] (746) 


757 [“Này” ở đây là chỉ năm uẫn.] (747) 
Kinh 76 


758 [Ở đây có chữ ứiracchãnakathä. Nhiều dịch giả đã diễn dịch chữ này là 
“cuộc nói chuyện của loài vật”. Tuy nhiên chữ /racchana có nghĩa gốc là “đi 
ngang, theo chiều ngang”, và mặc dù chữ này được dùng để chỉ những loài 
thú vật (bàng sinh), MA vẫn giải nghĩa rằng trong ngữ cảnh lời kinh ở đây nó 
có nghĩa là cuộc nói chuyện một cách “theo chiều ngang” (ngang trái) hay 
“vuông góc” (chéo hướng) với con-đường dẫn tới cõi trời và sự giải-thoát. 
(Nói cách khác: (¡) những người dịch dựa theo nghĩa gốc (đi ngang, bàng 
sinh, chỉ loài vật) là “sự nói chuyện của họ” giống như “sự nói chuyện của 
loài vật” (tức vô nghĩa, ngu si) và (1) luận giảng MA chú giải cũng dựa theo 
nghĩa gốc (đi ngang, ngang trái, chéo hướng, khác đạo) là “sự nói chuyện của 
họ” là ngang trái so với chánh đạo dẫn tới cõi trời và sự giải-thoát.).] (748) 


759 [(|) “04 cách phủ định đời sống tâm linh (đời sống phạm hạnh, đời tu 
hành)” [chữ abrahmacariyaväsä nghĩa gốc là: những cách không phải là sự 
sống đời sống tâm linh] ở đây là chỉ những giáo lý hay cách tu mà theo 
nguyên lý chúng sẽ vô hiệu hóa triển vọng đạt tới những đạo quả rốt ráo của 
pháp môn tâm linh (đạo pháp). Như lời kinh sẽ tiếp tục nói ra bên dưới, rằng 
những người tu theo những giáo lý đó—vốn không nhất quán (mâu thuẫn) 
với chính những giáo lý đó—đã giữ giới độc-thân và thực hành pháp tu hành 


Phần Chú Thích * 549 


xác khổ hạnh. (2) Còn “04 loại đời sống tâm linh không có sự yên-ủ?" 
(anassasikani brahmacariyanï) mặc dù không phá hoại những nguyên lý của 
đời sống tâm linh, nhưng chúng cũng không mang lại triển vọng đạt tới 
những thánh quả rốt ráo của đạo pháp. 


- (chân đạo: đường-lỗi đích thực, pháp môn chân thực (ngược với đường-lối 
sai lạc, pháp môn sai lầm (tà đạo); thiện Pháp: Giáo Pháp thiện lành (ngược 
với Giáo Pháp bất thiện, tà Pháp).] (749) 


79 [Đoạn này cho thấy những tiền đề của chủ nghĩa duy vật trong quan-điểm 
của chủ nghĩa hư-vô (từ chối tất cả mọi giáo lý tâm linh và tôn giáo; coi cuộc 
đời là vô nghĩa) như đã được nói trước đây trong kinh MN 60.7. Kinh Sa- 
môn Quả (Sãmannaphala Su#a) cũng mô tả và cho rằng quan-điểm này là 
của Ajita Kesakambalin [DN 2.23].J (750) 


THỈN Ú đây là: ngay cả khi một người không sống đời sống tâm linh, người 
đó cũng cuối cùng gặt hái những phần quả như những người sống đời sống 
tâm linh gặt hái; (người tu hành hay không tu hành đều có số phận như nhau), 
vì phần còn lại của đoạn này sẽ làm rõ ý này.] (751) 


752 [Bắt đầu đoạn trong ngoặc [...] này là quan-điểm “bảy ứhán”. Trong Kinh 
Sa-môn Quả (Sämannaphala Sufia) cái quan-điểm có “không-gian giữa bảy 
thân” được cho là của Pakudha Kaccayana [DN 2.26]. Tuy nhiên trong kinh 
đó, đoạn cuối lặp lại “kẻ ngu và người trí... đều sẽ thoát khỏi sự khổ đau” là 
nói kết với huyết phi nhân-duyên, và tiếp theo ngay sau đó là đoạn nói về 
thuyết phi nhân-duyên, mục 13. Toàn bộ quan-điểm này được cho là của 
Makkhali Gosäla. Bởi vì có những sự nối kết thấy rõ giữa /huyết phi nhân- 
duyên và những thứ trong hệ thống xếp loại [chẳng hạn khi đề cập tới “sáu 
giai-cấp”, và do cả hai đều được biết là quan-điểm tiêu biểu của phong trào 
Ajïaka được dẫn đầu bởi Makkhali Gosäla, cho nên có lẽ hệ thống xếp loại ở 
đây có “bảy thân” là đã được tạo ra do lỗi truyền miệng mà có. Phiên bản 
đúng về hệ thống xếp loại các thứ bởi những người ngoài đạo 4jaka có lẽ là 
trong Bộ Kinh Dài hay Trường Kinh Bộ (DN). Đề đọc hệ thống xếp loại các 
thứ đó, coi lại bài giảng về Kinh Sa-môn Quả của TKBĐ, trang 72—77. 


- (Thuyết này “bảy hân” này cũng có ghi trong kinh SN 24:08).] (752) 


753 [Đây là tuyên bố của giáo chủ đạo Jain là Ni-kiền-tử Nãtaputta đã được 
nói trong kinh MN 14.17, và trong kinh AN 9:38 chúng ta thấy cả Ni-kiền-tử 


550 * Phân Chú Thích 


Nãtaputta và Pũrana Kassapa cũng đều tuyên bố “sự biết và thấy tất-cả”. Sự 
thật rằng [ông ta đã có những phán đoán tồi (ví dụ nhà không có ai mà ông 
tưởng có người nên vô khất thực...) và luôn phải đặt những câu hỏi như vậy 
(đã cho thấy ông không thẻ biết gì)] thì đâu phải ông là bậc thấy và biết tất- 
cả, và do vậy không thể nào bào chữa cho lời tuyên bố của ông là bậc toàn- 
trí, thấy và biết tất-cả.] (753) 


7% [Hai chữ này, như được ghi trong BBS và SBỊ, chúng ta nên đọc là 
sussutarn và dussuftarn. PTS thì ghi là sussafam và dussafam rõ ràng là bị 
sal.| (754) 


7% [MA: Lập trường kiểu này này được gọi là sự lươn-lẹo (amarävikkhepa) 
bởi vì giáo thuyết của người đó ngã tứ tung bên này bên kia, bên kia bên nọ, 
lúc này lúc khác, léo qua lận lại, giỗng như một con lươn uốn éo dưới nước 
và trên bờ và do vậy rất khó mà “bắt được nó. Trong Kinh Sa-môn Quả 
(Sãmannaphala Suia) lập trường lươn-lẹo kiểu này được gán cho ông Sañja- 
va Belatthiputta [DN 2.321. 


- Rất có thể những người “lươn-lẹo” ở đây là một lớp người hoài-nghi triệt đề, 
họ luôn luôn nghi vân về toàn bộ triển vọng có thê đạt tới trí-biêt xác thực vê 
những vấn-đề tột cùng rôt ráo (như sự giác-ngộ, sự giải-thoát, Niêt-bàn).] 
(755) 


756 [MA giải thích nghĩa là: Người đó không còn khả năng cất giữ những thực 
phẩm và những thứ đồ đạc tiện nghi để hưởng thụ. (Ví dụ, một A-la-hán 
không cất giữ thức ăn, gạo đậu hay quần áo, chăn mền để sử dụng cho sướng 
thân...).] (756) 


757 [Trong kinh dài DN 29.26 còn liệt kê thêm 04 điều nữa mà một A-la-hán 
không thể làm: người đó không còn khả năng dính vào 04 đường nghiệp bất 
thiện sai trái vì tham, sân, sĩ (vì bậc A-la-hán đã tiêu diệt tham, sân, sI).] 
(757) 


758 [Sự dịch đoạn này làm theo cách ghi trong SB.J và PTS. Cách ghi trong 
BBS thì nhiều chỉ tiết hơn, kỹ và dài dòng hơn.] (758) 


799 [ Những người giải-thoát ở đây là dịch chữ niyyãrãro: Ñm đã dịch chữ này 
là “những người dẫn dắt”, nữ tiễn sĩ Horner dịch là “những người lãnh đạo 
lớn”. Rõ ràng hai người đều đã dịch theo PED, trong đó coi chữ øiyyứar là 


Phân Chú Thích * 551 


một danh từ tác nhân liên quan chữ øiyãma(ka) (người lái, người cẩm lái). 
Nhưng chữ øiyyZiar chắc hắn là danh từ tác nhân của động từ miyyäfi (đi ra, 
thoát ra [tới sự giải-thoát cuối cùng]), và do vậy được dịch là “agưởi giải- 
thoát”. Đây có lẽ là chỗ duy nhất trong toàn Kinh Tạng các Nikãya có chữ 
này được dùng và có nghĩa như vậy. | (759) 


770 [Về 03 đạo sư của những người ngoại đạo Äjïvaka, mời coi lại kinh MN 
36.5 và chú thích 383 ở đó (Quyên 1). MA giải thích cụm chữ pu#amatãya 
puttã (những đứa con đã chết của những bà mẹ) như vày: “Nghĩa là, du sĩ 
Sandaka đang có ý tưởng “Những Äjivaka đã chết, mẹ của họ có những đứa 
con đã chết."”, (nghĩa bóng là: coi như đã chết rồi, vì đã lầm đường lạc lối).] 
(760) 


Kinh 77 


7! [Nguyên văn cụm chữ: 4nãgafai vãdapatharm. Ñm đã dịch là: “một hệ 
quả hữu lý tương lai của một điều khẳng định”. Nghĩa dường như là Đức 
Phật hiểu được tất cả những hệ luận không được nói ra của giáo thuyết của 
mình cũng như những giáo thuyết của những giáo phái đối nghịch khác.] 
(761) 


72 [Toàn bộ Bồn nên tảng chánh-niệm (tứ niệm xử) đã được giảng giải trong 
kinh MN 10. 


- Từ chỗ này trong kinh này trở xuống: là 07 nhóm “những trạng thái thiện” 
[mục 15-21] tạo thành 37 phẩn frợ-giúp giác-ngô (37 phần bồ-đề; 37 phần 
trợ đạo; bodhipakkhiya dhamm3đ).| (762) 


73 [ Abhinnävosänapäramippatta: sự kết-cuộc và sự hoàn-thiện của trí-biết 
trực tiếp. MA giải thích cụm chữ này chỉ sự chứng đắc thánh quả A-la-hán. 
Đây có lẽ là nghĩa duy nhất mà chữ pãrzmï (sự hoàn-thiện) mang trong 
toàn bộ Kinh Tạng các Mikãya. Còn sau đó trong kinh điển Phật giáo Trưởng 
Lão Bộ (Theraväda), bắt đầu từ những tác phẩm như Buddhavarisa (bộ Phật 
Sử) thì chữ pãramĩ này mới đi đến mang nghĩa chỉ những phẩm-hạnh hoàn 
thiện (ba-la-má/) mà một vị bồ-tát (bodhisaffa) phải tu tập hoàn thiện qua 
nhiều kiếp để có thể đạt tới quả vị Phật. Trong ngữ cảnh đó thì chữ pãrzmï là 
tương ứng với chữ pãrzmiiã của kinh điển Đại Thừa (Mahãyãna), mặc dù 
danh sách những phâm-hạnh ba-la-mật (của Đại Thừa và của Phật giáo 
Nguyên thủy) thì chỉ giống nhau một phần.] (763) 


552 s Phân Chú Thích 


74 [MA chú giải sự giải-thoát (vưnokkha) ở đây có nghĩa là (a) sự giải-thoát 
hoàn toàn [nhưng tạm thời] của tâm khỏi những trạng thái ngược lại, và (b) 
sự giải-thoát hoàn toàn [nhưng tạm thời] bằng sự thích thú vào một đối- 
tượng. Nói rõ hơn, (¡) sự giải-thoát thứ nhất là sự chứng đắc những tầng thiền 
định sắc-giới (hana) khi dùng một vật thể [kasina] (làm đối-tượng thiền 
định) [coi mục 24 ké dưới và chú thích 768 ở đó] có từ một đối-tượng có màu 
sắc trong thân thể của người thiền; (ii) sự giải-thoát thứ hai là sự chứng đắc 
các tầng thiền định sắc-giới khi dùng một kasina có từ một đối-tượng bên 
ngoài; (11) sự giải-thoát thứ ba có thể được hiểu là sự chứng đắc các tầng 
thiền định sắc-giới thông qua một kasina rất tỉnh khiết và có màu sắc đẹp đế, 
hay 04 sự an trú cõi trời (phạm trú, Đraznavihara). (19)-(v11) sự giải-thoát 
thứ tư đến thứ tám là gồm 04 tầng chứng đắc vô-sắc và trạng thái diệt thọ 
tưởng (diệt định).] (764) 


75 [MA giải thích rằng: đây được gọi là những cơ-sở cho sự vượt-trên (ab- 
hibhayafana) bởi vì chúng vượt trên (abhibhavari: vượt trên, vượt khỏi, vượt 
qua, vượt thoát) những trạng thái ngược lại và những đối-tượng. Nói rõ hơn: 
(¡) vượt qua những trạng thái ngược lại bằng cách áp dụng thứ giải trị đối trị 
đúng đắn, và (1i) vượt qua những đối-tượng (hông qua sự khởi sinh của trí- 
biết.] (165) 


775 [MA chú giải: Người thiền làm công việc sơ khởi trên một hình-sắc ở bên 
trong—chẳng hạn: màu xanh của mắt dùng làm một kasina-xanh, màu da 
dùng làm một kasina-vàng, máu dùng làm một kasina-đỏ, răng dùng làm một 
kasina-trắng—nhưng dấu-hiệu (nữniffa, tướng, hình tướng) của sự định-tâm 
thì khởi sinh ở bên ngoài. Cái “sự vượt trên” những hình-sắc là sự chứng đắc 
tầng thiền định cùng với sự khởi sinh của dấu-hiệu. Sự nhận-thức “tôi biết, 
tôi thấy” là sự chú-tâm (đbhoga) diễn ra sau khi người thiền thoát ra khỏi 
tầng thiền định, không phải xảy ra trong tầng thiền định. Co-sở để vượt-trên 
thứ hai khác với cơ-sở thứ nhất chỉ ở chỗ sự khuếch trương dấu-hiệu từ kích 
thước hữu hạn tới vô hạn. | (766) 


77 [MA chú giải: Cơ-sở thứ ba và thứ tư thì công việc sơ khởi được làm rrên 
một hình-sắc ở bên ngoài và dấu-hiệu của sự định-tâm khởi sinh ở bên ngoài. 
Cơ-sở thứ năm cho đến thứ tám thì khác cơ-sở thứ ba và thứ tư ở chỗ chúng 
có sự tỉnh khiết hơn và có ánh màu của màu sắc của chúng.] (767) 


778 [Định nghĩa: Kasina là một đồi-tượng thiên định xuất thân từ (có từ, được 


Phân Chú Thích * 553 


hình dung từ) một vật thể cung cấp sự trợ giúp để (người thiền) có được cái 
dấu-hiệu (tướng, hình tướng) được hình dung ở bên trong nó. Như vậy, lấy ví 
dụ, một cái đĩa làm từ đất sét có thể được dùng làm đối-tượng sơ khởi đễ thực 
tập kasina-đất: một chén nước để thực tập kasina-nước. (Người tu hình dung 
tướng đất bên trong cái dĩa làm từ đất, hình dung tướng nước bên trong chén 
đựng nước, hình dung tướng xanh bên trong mắt xanh, hình dung tướng đỏ 
bên trong máu đỏ ...). 


- Những #asi„a đã được giảng giải chỉ tiết trong Vsm IV và V. Tuy nhiên, 
trong đó kasina-không gian được hạn chế trong một không gian hữu hạn, và 
kasina-thức thì được thay thế bởi kasina-ánh sáng.] (768) 


7° [Những ví dụ về trạng thái 04 ểầng thiên định từ mục 25-28 trong kinh này 
cũng có ghi tương ứng trong các mục 15-18 của MN 39, và những ví dụ về 
03 loại trí-biết ở cuỗi kinh này từ mục 34-36 cũng có ghi tương ứng các mục 
19-21 của kinh MN 39..] (769) 


780 [Từ mục 29-36 mô tả 08 loại rrí-biết cao hơn, mà trong kinh Những Kết 
Quả của Đời Sống Sa-môn (kinh Sa-môn Quả; Sämannaphala Sufta), đã 
được mô tả là những kết-guả cao siêu của đời sông tu hành.] (770) 


Kinh 78 


7#! [MA chú giải: khu tịnh xá này đã được cho xây bởi hoàng hậu Mallikã 
của vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của vương quốc Kosala (Kiều-tất-la), và nó 
được làm đẹp bởi nhiều cây hoa và cây ăn trái. Đầu tiên chỉ xây một hội 
trường, như tên gọi của nó, nhưng sau đó xây thêm nhiều hội trường. Nhiều 
nhóm đoàn những bà-la-môn và những du sĩ hay tụ họp ở đây để diễn thuyết 
và thảo luận về những giáo thuyết của họ.| (771) 


732 [MA chú giải: Trước tiên Đức Phật chỉ ra cảnh giới và tình trạng của một 
A-la-hán, là bậc không còn tu học (vô học nhân) [tức chỉ ra 10 phâm-chất], 
rồi sau đó Phật thiết lập một đề-cương áp dụng cho những người đang còn tu 
học (học-nhân, sekha). Chữ được dịch là “những thói quen” hay “những tập 
quán” ở đây là chữ si1a (giớ1), chữ s7/z này thông dụng trong ngữ cảnh nghĩa 
rộng hơn thì có thể dịch là “những giới-hạnh”.| (772) 


783 [MA chú giải chỗ này là đề cập thánh quả Nhập-lưu, vì chính ngay chỗ 
này phần giới-hạnh kiềm chế bởi Pãtimokkha (Giới Luật Tỳ Kheo) đã được 


554 * Phân Chú Thích 


hoàn thiện [và, đối với Phật tử tại gia, đó là sự hoàn thiện Năm Giới|. MA 
cũng tiếp tục chú giải những đoạn sau bằng cách đề cập tới những thánh đạo 
và thánh quả tiếp theo. Mặc dù lời kinh rõ ràng không đề cập gì tới những sự 
chứng đắc như vậy, nhưng sự diễn dịch của luận giảng MA chắc đã được Suy 
luận từ thành ngữ aparisesä nirujjhanii (châm đứt sạch sẽ, không còn tàn 
dư), bởi vì chỉ có sự chứng đắc những thánh đạo và thánh quả thì mới xảy ra 
sự chấm-dứt sạch sẽ một loại ô-nhiễm nào đó. Cách diễn dịch này của luận 
giảng cũng được ủng hộ bởi phần chung-kết của bài kinh bằng hình ảnh của 
A-la-hán.] (773) 


7# [MA chú giải: Khi còn trong thánh đạo Nhập-lưu, người đó được cho là 
đang tu tập đề dẫn tới sự chắm-dứt những thói quen bắt thiện; sau khi người 
đó đã chứng đắc thánh quả Nhập-lưu, những thói quen bắt thiện được cho là 
đã chấm dứt.] (774) 


785 [Chỗ này chỉ A-la-hán, là người duy trì hành vi có đức-hạnh của mình 
nhưng không còn nhìn nhận “mình với đức-hạnh “của mình” bằng sự nhìn 
nhận cái “ta` hay “của-ta”. Vì những thói quen có đức-hạnh của một A-la-hán 
không còn tạo nghiệp, nên chúng không thể được mô tả là “thiện” hay gì 
nữa.]| (775) 


7% [MA chú giải: Khi còn trong thánh đạo A-la-hán, người đó được cho là 
đang tu tập để dẫn đến sự châm-dứt những thói quen thiện; sau khi người đó 
đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, những thói quen thiện được cho là đã chấm 
dứt. (Thánh đạo A-la-hán: đang dẹp bỏ những thói quen thiện; thánh quả A- 
la-hán: đã diệt sạch những thói quen thiện). | (776) 


787 [MA chú giải: Chỗ này đề cập tầng thiền định thứ nhất thuộc thánh quả 
Bắt-lai. Thánh đạo Bắt-lai bứng bỏ tham-dục và ác-ý, và nhờ vậy ngăn chặn 
sự tái khởi sinh trong tương lai của 03 ý định bất thiện—ý định tham-dục, ý 
định ác-ý, và ý định hung-đữ.] (777) 


788 [MA chú giải: Khi còn trong thánh đạo Bắt-lai, người đó được cho là đang 
tu tập để dẫn tới sự chấm-dứt những ý định bất thiện; sau khi người đó đã 
chứng đắc thánh quả Bắt-lai, những ý định bất thiện được cho là đã chấm dứt. 
(Thánh đạo Bắt-lai: đang dẹp bỏ những ý định thiện; thánh quả Bắt-lai: đã 
diệt sạch những ý định thiện). ]| (778) 


78 [MA chú giải: Chỗ này đề cập tầng thiền định thứ hai thuộc thánh quả A- 


Phân Chú Thích * 555 


la-hán.] (779) 


”? [MA chú giải: Khi còn trong thánh đạo A-la-hán, người đó được cho là 
đang tu tập để dẫn tới sự chấm-dứt những ý định thiện; sau khi người đó đã 
chứng đắc thánh quả A-la-hán, những ý định thiện được cho là đã chấm dứt. 
Vì những ý định có đức-hạnh của một A-la-hán không còn tạo nghiệp, nên 
chúng không thể được mô tả là “thiện” hay gì nữa. (Thánh đạo A-la-hán: 
đang tu tập để dẹp bỏ những ý định thiện; thánh quả A-la-hán: đã diệt sạch 
chúng).] (780) 


7! [Chỗ này coi lại kinh MN 65.34.] (781) 
Kinh 79 
792 [Coi chú thích 408 ở kinh MN 38, mục 19.] (782) 


73 [Nguyên văn câu cuối: Evwzhvanno atã hoti arogo param maranä. Chữ 
arogo thường có nghĩa là “khỏe mạnh”, ở đây nên được hiểu có nghĩa là 
“thường hằng". MA chú giải rằng ý ông ta muốn chỉ sự tái sinh trong cõi trời 
Hào Quang Chói Lợi (Biến tịnh thiên), đó là cảnh giới đối ứng của tầng thiền 
định thứ ba, mà ông ta đã từng nghe chứ cũng chưa tự thân chứng đắc nó. 
Quan-điểm này của ông ta dường như rớt vô loại tà-kiến như đã được mô tả 
trong kinh MN 102, mục 3.] (783) 


74 [Những người dịch kinh trước kia dường như đã bị bối rối bởi chữ 
anassãma. Vì vậy, Ñm trong Ms đã dịch là: “Chúng tôi không từ bỏ những 
giáo thuyết của những vị thầy của mình là vì lý do này.” Và nữ tiến sĩ Horner 
dịch: “Chúng tôi đã nghe được tới đây từ những vị thầy của chúng tôi.” 
Nhưng chữ anassđma là thời quá khứ bất định của động từ m0assaii (làm hư 
hỏng, bị sai lạc, lầm lạc). Dạng chữ này cũng có xảy ra trong kinh MN 27.7. 
MA chú giải rằng: họ biết rằng trong quá khứ những người thiền làm công 
việc chuẩn bị (sơ khởi) dựa trên kasina, chứng đắc tầng thiền định thứ ba, và 
được tái sinh trong cõi trời Hào Quang Chói Lọi (Biến tịnh thiên). Nhưng 
theo thời gian, công việc chuẩn bị dựa trên &asipa không còn được hiểu biết 
bởi người đời sau, và do vậy những người thiền sau này không thể chứng đắc 
tầng thiền định thứ ba. Những du sĩ chỉ học được tới “một cảnh giới toàn 
sướng”, và năm phâm-chất đã được ông du sĩ nói ra ở mục 21 thì không phải 
là “phương cách thực hành” để chứng ngộ cảnh giới đó. Họ không biết gì về 
những cảnh giới toàn sướng cao hơn tầng thiền định thứ ba, và không biết gì 


556 * Phân Chú Thích 


về phương cách tu tập cao hơn năm phẩm-chất đó.] (784) 


795 [MA giải thích: Sau khi chứng đắc tầng thiền định thứ tư, bằng năng-lực 
siêu thường người đó đi đến cảnh giới Hào Quang Chói Lọi (Biến tịnh thiên) 
và nói chuyện với những thiên thần ở đó.] (785) 


7% [MA giải thích rằng: trong kiếp trước, du sĩ này đã từng là một Tỳ kheo 
trong thời kiếp của Đức Phật Kassapa (Ca-diếp), lúc đó ông đã xúi một Tỳ 
kheo bỏ tu hoàn tục để ông có được cà sa và bình bát của Tỳ kheo đó, và 
chính cái nghiệp cản trở này đã báo ứng và cản trở ông ta không thể xuất gia 
theo Đức Phật Thích-Ca trong kiếp này. Nhưng Phật đã thuyết giảng cho ông 
ta 02 kinh dài để cung cấp cho ông ta một điều-kiện (duyên) để trong tương 
lai ông có thể chứng ngộ. Vào thời Vua Asoka (A-dục vương) ông ta đã xuất 
gia là Tỳ kheo Trưởng Lão Assagutta và đã chứng ngộ A-la-hán, là người 
siêu xuất về pháp tu “thiền về tâm-từ”.] (786) 


Kinh 80 


7 [MA nhận diện Vekhanassa chính là sư thầy của du sĩ Sakuludãyin đã 
được nói đến trong kinh MN 77 và kinh MN 79 kế trên.] (787) 


7°8 [MA chú giải: Cho dù ông ta là một du sĩ nhưng ông ta rất muốn những 
khoái-lạc giác quan. Từ chỗ này Đức Phật đưa ra giáo lý này để làm cho ông 
ta nhận ra sự quan tâm mạnh mẽ của ông ta đối với những khoái-lạc giác 
quan, và đo vậy bài thuyết giảng này rất hữu ích cho ông.] (788) 


799 [Trong tiếng Pãli câu này là dạng một câu đó, và cách dịch ở đây chỉ là sự 
phỏng đoán. MA giải thích rằng “khoái-lạc nằm ở đỉnh của thứ thuộc dục 
(giác quan)” [tức dục lạc cao nhất” (kãmaggasukham)] chính là Niết-bàn.] 
(789) 


Kinh 81 

8° [Đến cuối kinh này Phật Thích-Ca đã nói với ngài Ananda rằng Phật 
Thích-Ca chính là môn sinh Jotipäla trong thời kiếp đó. Trong kinh SN 1:50, 
thiên thần Ghatikãra đã đến thăm Đức Phật Thích-Ca và nhắc lại tình bạn 
hữu của họ trong thời kiếp quá khứ.] (790) 


8! [Câu này đường như thường được dùng bởi những bà-la-môn để biểu hiện 


Phần Chú Thích * 551 


sự bất đồng đới với những người xuất gia, trái với lý tưởng sống tại gia và 
duy trì dòng dõi của những bà-la-môn.] (791) 


%2 [Ở phương Đông và Ấn Độ, trong những trường hợp thông thường nếu 
một người giai cấp thấp hơn mà chạm vào đầu người giai cấp cao hơn thì sẽ 
bị cho là vô lễ, vi phạm nghi thức lễ nghĩa. MA diễn dịch rằng Ghafikãra đã 
sẵn sàng chấp nhận rủi ro vi phạm đó đề cố thuyết phục Jotipäla đến gặp Đức 
Phật Ca-Diếp.] (792) 


803 [MA chỉ ra rằng: những vị bồ-tát xuất gia dưới những vị Phật, thanh lọc 
giới-hạnh, học hiểu những giáo lý của vị Phật, thực hành đời sống thiền định, 
và tu tập sự minh-sát (thiền quán) cho tới khi đạt được trí-biết phù hợp (anu- 
lomanana). Nhưng họ không có gắng đề chứng đắc những thánh đạo và thánh 
quả [vốn sẽ chấm dứt sự nghiệp bồ-tát của họ]. (Nói cách khác: những vị bồ- 
tát là những người chưa chứng nhập vào dòng thánh đạo, hoặc có thể, cao 
nhất chỉ là Nhập-lưu hay Nhất-lai để còn có cơ hội quay lại thế gian tiếp tục 
hạnh nghiệp bồ-tát; nếu họ chứng các thánh quả Bắt-lai hay A-la-hán thì họ 
không còn cơ hội quay lại thế gian nữa).] (793) 


80 [Những đức hạnh của người thợ gốm này gần giống của một Tỳ kheo mà 
một cư sĩ có thê dẫn dắt đời sống của mình như vậy khi sống tại gia. MA chú 
giải rằng anh ta không bán buôn những đồ gốm sứ mình làm ra mà sau khi 
làm ra anh mang đi trao đổi những thứ cần thiết khác với những người trong 
làng trong xóm (ví dụ nhu đổi lấy gạo để ăn...).] (794) 


85 [MA chú giải rằng anh ta từ chối nhận vì bản tính “# mong cẩu” (appic- 
chaiã) (thiểu dục tri túc) của mình. Anh ta nhận biết rằng nhà vua đã gửi chỗ 
thực phẩm cho anh ta bởi vì nhà vua đã nghe Phật Ca-Diếp kể lại những đức- 
hạnh của anh ta, nhưng anh ta nghĩ rằng: “Mình không cần phải có những thứ 
này. Với những thứ mình có thê có được từ công việc làm gốm, mình có thể 
nuôi dưỡng cha mẹ và cúng dường thức ăn cho Đức Phật”.| (795) 


Kinh 82 


806 [Ratthapäla là người đã bỏ ăn thà chết nếu cha mẹ không cho xuất gia đi 
tu, và nhờ đó cha mẹ đã đồng ý cho thầy ấy đi tu. Sau đó Tỳ kheo Ratthapäla 
đã được Phật tuyên bồ là đệ nhất trong số những người đã xuất gia vì niềm- 
tin đối với Phật. Thi kệ của thầy ấy là Thag 769—93.] (796) 


558 s Phân Chú Thích 


807 Tôi lược bỏ những hàng chữ bắt đầu là ehi /arh Raffhapala, trong SB] có 
ghi và trong PTS được ghi trong ngoặc [... | và trong BBS thì được ghi trong 
phần chú giải. Những hàng chữ này có lẽ phù hợp hơn trong mục 8§ bên dưới, 
với động từ //heh¡ thay thế cho ehi.] (797) 


808 [Mặc dù lời kinh gốc đã ghi “không lâu”, MA đã chú giải rằng cũng đã 
mắt 12 năm chuyên-cần tu (tinh cần, phấn đấu) thầy Ratthapäla mới đạt được 
thánh quả A-la-hán. Lời chú giải này có lẽ chính xác nếu chiếu theo một sự 
kiện là trong lần thầy ấy trở về thăm cha mẹ của mình, người cha lúc đầu đã 
không nhận ra con trai mình (nghĩa là thời gian cũng đã qua lâu, sắc diện thầy 
ấy đã già đi và khác đi nên người cha đã không nhận ra con trai mình).] (798) 


89 [MA chú giải rằng cha của thầy ấy muốn nói ý là: “Này Ratthapäla, con 
yêu dấu của ta, có của cải của chúng ta mà—chúng ta đâu bị gọi là nghèo 
khó—mà sao con lại ngồi ở một nơi như vầy ăn cháo cũ!” Nhưng do ông đã 
đã đau đớn với nỗi sầu mất con nên lúc này cứ ú ớ và không thê nói ra đủ chữ 
đủ lời.] (799) 


8! [Những dòng thi kệ này rõ ràng là nói về những người vợ cũ của thầy ấy, 
được trang điểm để quyến rũ thầy ấy quay lại đời sống tại gia. Lạ thay là, 
trong toàn phần văn xuôi của kinh không thấy nói gì về những người vợ của 
thầy ấy đã có trước khi xuất gia.] (800) 


81! [MA: Khi nói tới vị Tỳ kheo trưởng lão này, nhà vua đã nói lời đề cao 
trước quân đội và hậu cung của ông như vây: “Người trẻ tuổi đó đã làm xong 
điều khó làm —sau khi đẹp bỏ tài sản của cải lớn lao, người đó đã xuất gia 
không bao giờ quay lại hay thay đối.”] (801) 


812 [Nguyên văn: Upaniyaii loko addluvo. MA giải nghĩa là: Nó bị cuỗn đi 
theo hướng già-chết.] (802) 


813 [Nguyên văn: 4/tãno loko anabhissaro. MA giải nghĩa là: Không ai có thể 
cung cấp cho thế gian nào một nơi trú-ân hay có thể an ủi thế gian bằng một 
chỗ nương-tựa nào cả. Dĩ nhiên ý câu này muốn nói là không có chỗ nương- 
tựa nào /ử (hể gian, ngoài chỗ nương-tựa là Giáo Pháp (mà Đức Phật đã nói 
trước khi từ giã trần gian).] (803) 


#14 [Nguyên văn câu này: Assako loko sabbar pahãya gamaniydrn.] (804) 


Phân Chú Thích * 559 


#15 [Nguyên văn câu này: no loko afitto tanhãdãso.] (805) 
Kinh 83 


81 [Coi kinh Chuyện Tiên Sinh Makhädeva (Makhädeva Jãtaka) [kinh số 9] 
và Chuyện Tiên Sinh Nimi (Nimi Jãtaka) [kinh số 541]. Vua Makhãdeva và 
Vua Nimi là những kiếp tiền sinh của Đức Phật Thích-Ca.] (806) 


817 [Khu vườn là do vua Makhãdeva đã trồng và do vậy vẫn mang tên của 
ông.] (S07) 


818 [MA: Nghĩa là ông ta đã được thiết lập trong 70 đường nghiệp thiện.] 
(808) 


lu [Ngày Bố. tát [Uposatha] là một ngày ø1ữ giới tôn giáo (ngảy trai g1ớI) vào 
thời Ấn Độ cổ, và nó đã thấm nhuần và du nhập vào Phật giáo. Coi lại chú 
thích 59 ở kinh MN 04, mục 20.] (809) 


820 [Theo vũ trụ học Phật giáo, dãi tuổi thọ của con người dao động từ tối 
thiểu 10 năm cho đến tối đa là nhiều ngàn năm. Vua Makhãdeva đã sống vào 
thời thuộc dãi tuôi thọ dài.| (S10) 


821 [Về “những thiên sứ” (sứ giả cõi trời)—là những dấu hiệu báo trước về sự 
già, bệnh, chết—coi thêm kinh MN 130.| (S11) 


822 [MA chú giải rằng: Trước tiên Mãtali lái nhà vua qua đường tới địa ngục, 
sau đó quay lại, và lái nhà vua qua đường tới cõi trời. | (812) 


823 [MA: Sự thực-hành tốt lành đó đang bị phá vỡ bởi một Tỳ kheo đức hạnh 
khi người đó nghĩ rằng “Mình không thể chứng đắc A-la-hán' và do vậy 
người đó không nỗ-lực thực hành. Sự thực-hành đã bị phá vỡ bởi một Tỳ 
kheo suy đổi. Sự thực-hành đang được kế tục bởi 07 hạng thánh học-nhân 
(sekha). Sự thực hành đã được kế tục bởi bậc A-la-hán.] (13) 


Kinh 84 


824 [Về ngài Đại Ca-chiên-diên, mời coi lại chú thích số 230 ở kinh MN 18, 
mục 10.] (814) 


%5 [Từ đoạn kinh này cho thây: mặc dù có sự cứng nhắc về giai câp như vậy 


560 * Phân Chú Thích 


nhưng nó vẫn cho thấy rằng hệ thống giai cấp ở Ấn Độ thời đó cũng co giãn 
(lẫn lộn trên dưới) một cách đáng kế hơn so với hệ thống giai cấp kế thừa sau 
đó lại rất nghiêm ngặt (giai cấp nào ra giai cấp đó; ví dụ, một bà-la-môn cho 
dù nghèo hơn cũng không phục tùng một thương buôn giàu có hơn; không 
lẫn lộn về giai cấp).] (815) 


Kinh 85 


826 [Hoàng tử Bồ-Đề [Bodhi] là con trai của Vua Udena của xứ Kosambï; mẹ 
của hoàng tử là con gái của Vua Candappajjota của xứ Avanti. Phần kinh từ 
mục 2-§ cũng được thấy có ghi trong Luật Tạng Vin Cv Kh 5/ii.I27-29, là lý 
do dẫn tới sự ban hành điều giới-luật được nói đến trong chú thích kế tiếp bên 
dưới. | (816) 


Lai [MA giải thích rằng Hoàng tử Bồ-Đề lúc này chưa có con trai và đang 
muốn có con trai. Hoàng tử nghe đồn người ta có thê làm được ước muốn của 
mình bằng cách cúng đường cho Đức Phật, do vậy hoàng tử đã cho phủ vải 
trăng hết cầu thang với ý nghĩ: “Nếu ta sắp có con trai, Phật sẽ bước lên tấm 
vải; nếu ta không có con trai, Phật sẽ không bước lên tấm vải.” Đức Phật đã 
biết rằng do nghiệp ác trong quá khứ nên hoàng tử và vợ sẽ vô sinh. Cho nên 
Phật đã không bước lên tắm vải. 


- Và sau sự việc này Đức Phật đã đưa ra điều giới-luật cắm những Tỳ kheo 
bước lên vải trăng, nhưng về sau điều luật đã được chỉnh sửa lại cho phép 
những Tỳ kheo được bước lên vải trắng như một điều phúc lành cho những 
g1a chủ.] (S17) 


%2 [Nguyên văn câu này: Pacchimam Jjanatai Tathãgafo apalokeri. Phiên 
bản Luật Tạng Vin thì ghi chữ anukampai (có lòng bi-mân) nghe có vẻ đúng 
hơn. MA chú giải rằng Ngài Änanda đã nói câu này với ý nghĩ trong tâm là: 
“Vào những thời sau này người ta sẽ tới tôn vinh những Tỳ kheo như một 
cách để bảo đảm làm được những ước muốn trần tục của mình; và họ sẽ mất 
niềm-tin vào Tăng Đoàn nếu sự tôn vinh cúng đường đó không mang lại 
thành quả cho ước muốn của họ.”] (818) 


822 [Đây là giáo lý căn bản của những người theo đạo Jain (những Ni-kiền- 
tử), như có nói trong kinh MN 14.20.] (S19) 


Kinh 86 


Phần Chú Thích * 561 


830 [Tên gọi “4ngulimala” là biệt danh có nghĩa là “vòng hoa [maãlä] làm 
bằng những ngón tay [anguli]”. Hắn là con của bà-la-môn Bhaggava, là quan 
chẩn tế của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của Vương quốc Kosala (Kiều-tất-la). 
Tên thật của hắn là Ahirhsaka, có nghĩa là “người vô hạt”. Hắn từng học ở 
Takkasilã, ở đó hắn trở thành học trò được cưng thích nhất của vị thầy. 
Những bạn học của hắn, do ghen ty với hắn nên đã nói với vị thầy rằng 
Ahirhsaka đã phạm tội ngoại tình với vợ của ông. Vị thầy do muốn vùi đập 
Ahirhsaka nên đã ra lệnh cho hắn giao nộp cho ô ông ta I ngàn ngón tay từ bàn 
tay phải để trả học phí cho thầy. Ahirnsaka đã sống trong rừng Jãlinï, tấn 
công những khách du hành qua lại, cắt một ngón tay trái của họ, và xâu thành 
vòng hoa để đeo trên cổ. Vào lúc bài kinh bắt đầu hắn vẫn còn chưa đủ I 
ngàn ngón tay và đang quyết định giết người kế tiếp mà hắn gặp. Phật nhìn 
thấy mẹ của Angulimäla đang trên đường đến thăm hắn (và bà có thê bị hắn 
giết), và Phật biết rõ Angulimäla lại có những điều-kiện trợ giúp (duyên) để 
tu thành A-la-hán, Phật đã chặn hắn ngay trước khi mẹ hắn đến. Tội giết mẹ 
là một trong năm tội trọng đại ác nhất dẫn tới tái sinh lập tức trong địa ngục. 
Do vậy Phật đã chặn Angulimäla để ngăn không phạm vào tội này để bị đày 
như vĩnh viễn trong địa ngục.] (820) 


831 [MA chú giải rằng: ngay lúc này Angulimãla đã nhận ra vị sa-môn trước 
mặt chính là Đức Phật và rằng Phật đã đến khu rừng để thực hiện mục đích 
chuyển hóa “hắn ta°.] (821) 


832 [MT giải thích lời diễn đạt này là zz/hagabbha có nghĩa là thai nhi trong 
bụng mẹ chỉ lật được một phân và đang năm ngang và do vậy kẹt đường ra, 
nên người mẹ rất đau đớn trong lúc cố sinh con. 


- MA nói rằng, mặc dù Angulimäla đã giết gần cả ngàn người, trong thời đó 
“hắn” chẳng bao giờ có ý nghĩ tha-thương nào đối với ai. Nhưng giờ, nhờ sức 
mạnh của sự thụ giới xuất gia, lòng bi-mẫn đã lập tức dâng trào khi thầy ấy 
nhìn thấy người phụ nữ đang sinh đẻ khó khăn và đau đớn.] (822) 


833 [Cho đến tận ngày nay, câu nói này vẫn thường được đọc tụng với những 
tu sĩ Phật giáo như lời kinh phòng hộ (øar/a) cho những phụ nữ đang sinh 
đẻ.] (823) 


834 [MA chú giải rằng: mọi hành-động cố ý, tức nghiệp (kazmna) đều có khả 
năng tạo ra 03 loại nghiệp quả: (a) nghiệp quả được nếm trải ngay tại đây và 
bây giờ (nhãn tiền), tức nghiệp và nghiệp quả xảy ra ngay trong kiếp này; (b) 


562 * Phân Chú Thích 


nghiệp quả được nêm trải trong kiệp sau; và (c) nghiệp quả được nêm trải 
trong một hay những kiêp nào sau đó nữa, cho tới khi nào người đó vân còn 
tiêp tục lưu hữu trong vòng luân-hôi (sarnsãra). 


- Bởi vì thầy Angulimãla đã chứng thánh quả A-la-hán, nên thầy đã thoát 
khỏi hai loại nghiệp sau (b) và (c) nhưng không thoát khỏi nghiệp quả nhãn 
tiền (a) trong kiếp này, bởi vì ngay cả những A-la-hán cũng phải bị nếm trải 
những nghiệp quả trong kiếp này của những nghiệp mà họ đã từng làm trước 
khi chứng thánh quả A-la-hán. (Nghĩa là, thầy Angulimäla phải nếm trải 
những nghiệp quả của những nghiệp ác (giết người) mà thầy ấy đã làm khi 
còn là tên cướp trước khi thầy ấy là một Tỳ kheo và bây giờ A-la-hán).] (824) 


835 [Một số dòng kệ bên dưới cũng có được ghi trong tập kinh Pháp Cú 
(Dhammapada). Tất cả những thi kệ của thầy Angulimãla cũng được ghi đầy 
đủ trong tập Thag 866-891.] (825) 


836 [Mặc dù luận giảng MA nói rằng Ahirhnsaka (Vô Hại) là tên thật của An- 
gulimãla, nhưng quyền luận giảng tập kinh Theragäthã (Trưởng Lão Kệ) thì 
nói tên thật của thầy là Hirnsaka (Nguy Hiểm).] (826) 


837 [(Trong các kinh thường nói những người xuất gia ăn thức ăn cúng dường 
để nuôi thân tu hành mà chưa tu-thành thì coi như mang nợ những thí chủ và 
những xứ sở mình đã sống tu). [Những Tỳ kheo đức hạnh chưa chứng đắc A- 
la-hán thì được cho là ăn thức ăn cúng dường của xứ sở như tài sản kế thừa từ 
Đức Phật, còn những A-la-hán được cho là ăn thức ăn cúng dường “không bị 
mang nợ” bởi vì họ đã tu thành, đã làm cho bản thân mình hoàn toàn xứng 
đáng với những thứ cúng dường. Mời coi thêm giảng giải trong Vsm [I, 125— 
27.] (827) 


Kinh 87 


838 [“Sự thay đối và biến đổi' hay “sự thay đổi và biến cố” là cụm chữ hay 
được dùng đê chỉ “sự bệnh nặng và chêt”.] (S28) 

83 [Vidũdabha là con trai (thái tử) của nhà vua, là kẻ sau này đã chiếm ngôi 
và tông nhà vua vào ngục. KãsI và Kosala là những vương quôc nhà vua đang 


trị vì.| (829) 


840 [MA chú giải: Nhà vua dùng nước để rửa tay và chân và rửa miệng để 


Phân Chú Thích * 563 


kính lễ Đức Phật.] (830) 
Kinh 88 


84! [MA chú giải rằng: Nhà vua hỏi câu này là có ý đề cập tới trường hợp một 
nữ du sĩ tên Sundarï, là một vụ việc đang điều tra chưa xong vào lúc đó. Vì 
muốn hạ uy tín của Đức Phật, một số du sĩ đã dụ nữ du Sundarï có tình đến 
thăm Khu Vườn Jeta (Tịnh xá Cấp Cô Độc) vào ban đêm và ra về vào buổi 
sáng, để cho người ta nhìn thấy sẽ nghi ngờ về Đức Phật. Rồi sau đó họ lại 
giết cô ta và đem chôn ở gần Khu Vườn Jeta, và sau khi phát hiện thi thể của 
cô ta, họ đã chỉ tay đỗ thừa cho Đức Phật. Một tuần sau những lời đồn sai trái 
đó lan truyền, những quan quân điều tra của nhà vua đã tìm ra sự thật đằng 
sau vụ giết người đó. Mời coi thêm Ud 4:8/42-45. 


- Tôi làm theo BBS và SBJ, có đưa thêm tính từ bố nghĩa “có ?rf” vào cụm 
chữ “những tu sĩ và bà-la-môn” (samanehi brãhmanehi vinnuhi). Câu trả lời 
của thầy Änanda cũng hàm nghĩa là sự chỉ trích của n#ững #u sĩ và bà-la-môn 
có frí chứ không phải những tu sĩ và bà-la-môn bình thường. Cách ghi này là 
đúng và cũng được ủng hộ bởi những câu nói kế đưới của nhà vua (những 
câu trong mục 9) rằng Ngài Ãnanda đã hoàn thành bằng câu trả lời đầy đủ mà 
chính nhà vua không thể hoàn thành bằng chính câu hỏi đầy đủ, tức là, trong 
câu hỏi nhà vua thiếu sự phân biệt giữa người có trí và người vô trí.] (831) 


842 [Tóm tắt, đoạn này đã đưa ra năm khía cạnh của những hành động xấu ác: 
(¡) tính bấ¡-thiện nhẫn mạnh tính chất về mặt tâm lý học của hành-động, (1) 
sự tác-động không lành của nó đối với cái tâm; (¡) tính ứồi-lối của nó nhân 
mạnh bản chất tệ hại của nó về mặt đạo đức; qv) khả năng của nó tạo những 
kết quả khổ đau kêu gọi người nghe chú ý tới tiềm năng nghiệp quả xấu của 
nó; và (v) câu cuối cùng. kêu gọi sự chú ý tới cả động-cơ xâu ác của nó và 
những hệ-quả nguy hại về lâu dài mà hành động đó đã gây ra cho chính mình 
và người khác. Cách giải thích ngược lại đối với hành-động tốt, đã được nói 
đến ở mục 14.] (832) 


843 [MA chú giải: Câu trả lời của thầy Änanda đã vượt trên câu hỏi, vì thầy ấy 
đã chỉ ra rằng Đức Phật không chỉ nói lời đề cao sự dẹp bỏ tất cả những trạng 
thái bất thiện, mà Phật còn hành động theo lời của mình bằng cách đã tự 
mình tu tập và đẹp bỏ xong tất cả những trạng thái bắt thiện.] (833) 


844 [MA chú giải chữ bzjiikã, là tên của bài kinh, là một tắm vải được sản 


564 * Phần Chú Thích 


xuất ở ngoại quốc (nước Ma-kiệt-đà của Vua A-xà-thế).] (834) 
Kinh 89 


845 [DTgha Kãrãyana là nguyên soái của quân đội của Vua Pasenadi. Ông ta là 
cháu của Bandhula, thủ lĩnh của những người Malla và bạn cũ của Vua Pa- 
senadi. Nhà vua đã cho xử tử Bandhula cùng với 32 con trai của ông ta vì họ 
đã tạo phản thông qua âm mưu tạo phản của những quan thần thượng thư bị 
tha hóa của ông. Còn Kãrãyana là kẻ lúc sau kinh này đã thông đồng với thái 
tử Vididabha, con trai của Vua Pasenadi, chiếm đoạt ngai vàng của vua cha. 
(Hậu quả là Vua Pasenadi đã chết luôn đêm đó sau khi nhà vua đã gặp Đức 
Phật).] (835) 


346 [03 đo-tuân (yojana, dặm Ấn) là khoảng 20 đặm Anh (khoảng hơn 32 
km).] (836) 


847 [MA chú giải: Lúc này tướng DIpha Kãräyana đã nghĩ: “Trước kia, sau 
khi hội đàm riêng với sa-môn Cồ-đàm nhà vua đã bắt giam chú của ta và 32 
con trai của ông ta. Có lẽ lần này là bắt giam ta.” Phù hiệu hoàng gia (lệnh 
bài của vua) cùng với quạt, dù, và dép của nhà vua đã cho tướng Digha 
Kãrãyana toàn quyền điều động mọi việc khi không có mặt nhà vua Pasenadi. 
Ông ta đã tức tốc chạy về kinh đô với phù hiệu hoàng gia và đưa thái tử 
Vididabha lên ngôi thành vua (lật đồ vua cha Pasenadi).] (837) 


848 [Coi thêm kinh MN 13.1 1, những sự tranh chấp tranh cãi được cho là phát 
sinh từ nguyên nhân gốc là vì những khoái-lạc giác quan, (tức vì tranh giành 
tham muốn có được những dục lạc trên đời nên người ta tranh cãi tranh chấp 
với nhau, thậm chí xung đột, chiến đấu, chém giết lẫn nhau).] (838) 


842 [Nội dung những lời vừa nói ra cũng có trong đoạn cuối của mục 6, kinh 
MN 77.] (839) 


850 [Nội dung của các mục 14-17 trong kinh này lần lượt giống nội dung các 
mục 4-7 trong kinh MN 27 (Quyền 1).] (840) 


85! [Hai người này vào lúc chết đã được Phật tuyên bố cả hai đều là những 
bậc thánh Nhất-lai. Coi kinh AN 6:44.] (841) 


35 [Câu này cho thây răng kinh này đã xảy ra vào năm cuôi đời của Đức 


Phân Chú Thích * 565 


Phật.] (842) 


853 [Khi vua Pasenadi quay trở lại chỗ nhà vua để Dĩgha Kãrãyana chờ lúc 
nảy, nhà vua thấy chỉ còn một cô hầu nữ báo lại sự việc rằng tướng Dĩgha 
Kãrãyana đã tức tốc rời khỏi chỗ này sau khi nhà vua đi vào gặp Đức Phật. 
Nhà vua liền tức tốc lên đường đi đến thành Rãjagaha (Vương Xá) để tranh 
thủ sự trợ giúp của cháu mình là Vua A-xà-thế (Ajãtasattu). Nhưng khi nhà 
vua đến nơi, kinh thành đã đóng cửa. BỊ kiệt sức bởi chuyến đi, nhà vua năm 
xuống một hành lang bên ngoài kinh thành và chết trong tối đó.] (843) 


84 [MA chú giải: “Những bảo tháp/ tượng đài đối với Giáo Pháp” có nghĩa 
là những câu chữ diễn đạt sự tôn kính đối với Giáo Pháp. Khi nào sự tôn kính 
được thê hiện đối với một trong Tam Bảo, thì nó cũng thể hiện sự tôn kính 
đối với hai bảo còn lại; (tức là, khi một người tôn kính Phật thì người đó cũng 
tôn kính Giáo Pháp và Tăng Đoàn; tương tự đối với hai bảo còn lại. Nghĩa 
của câu kinh này là: Vua Pasenadi đã nói ra những lời như lời tuyên ngôn, 
như lời tuyên thuyết, như những tượng đài, nữ những bảo tháp, như những 
đên thờ đôi với Giáo Pháp vậy).] (844) 


Kinh 90 


355 [MA chú giải: Hai “chị em” ở đây là những người vợ của nhà vua [không 
phải chị hay em gái!]. (845) 


856 [MA giải nghĩa câu này là: Không có ai có thể biết và thấy tất-cả—quá 
khứ, hiện tại, và tương lai—bằng một hành-vi hướng tâm (dụng tâm), bằng 
một hành vi của thức. Như vậy ý nghĩa của vấn đề này được thảo luận theo 
cơ Sở “một hành vì riêng lẻ của thức” hay một nhất-tâm (ekacia). Về loại 
toàn-trí này của Đức Phật được giải thích bởi Phật giáo Theravada, mời coi 
lại chú giải 714 ở kinh MN 71, cuối mục 5.] (846) 


857 [Nghĩa là, nhà vua không hỏi về tư cách xã hội của họ mà hỏi về triển 
vọng có thể tiến bộ và chứng ngộ về tâm linh của họ (và dẫn tới sự tái sinh 
của họ).| (847) 

858 [Đoạn này giống như kinh MN 85, mục 58.] (848) 


352 [MA chú giải: sự quay trở lại (Hữu-lai) hay không quay trở lại (Bắt-lai) là 
chỉ sự tái sinh, rằng những thiên thần không quay trở lại cõi người là những 


566 * Phân Chú Thích 


bậc thánh Bất-lai, còn những ai còn quay trở lại cõi người thì vẫn là hạng 
“phàm-phu”. Sự phân biệt này cũng giống như cách phân biệt trong thảo luận 
về những vị trời Brahma (Phạm thiên) ở mục I5. Hai thuật ngữ chỗ này để 
phân biệt 02 loại thánh đã được ghi trong phiên bản PTS là sawyapa//hä và 
abyaãpaj7ha, nghĩa là còn dính sự ác-ý và không còn dính sự ác-ý; trong SB.J 
thì ghi là sabyäpa/7haã và abyãpaj/7haä, nghĩa cũng tương tự như vậy; trong khi 
BBS thì ghi là szbyzbajjhä và abyäbajjhä, nghĩa là còn bị khổ và không còn 
bị khô.” 


- Cách ghi cuối của BBS có sự ủng hộ từ luận giảng MA, nó cũng giải thích 
sự khác nhau theo cách diễn đạt bằng sự khổ về zâm. Trong những bản dịch 
trước của bộ kinh này tôi đã dịch theo cách ghi của BBS, nhưng giờ nhận 
thấy cách ghi đầu của PTS và SBJ có vẻ phù hợp hơn. Sau đó, có lẽ hoàng tử 
(tức tướng quân) Vidudabha đã quan tâm về sự ác-ý của những thiên thần 
hơn là sự nếm trải khổ đau của họ. Lưu ý rằng: chữ ¡/hafra, trong các câu 
kinh sốc để mô tả thánh quả A-la-hán là chỉ về một trạng thái hiện-hữu, mà 
chữ này ở đây đã được MA chú giải là manussaloka (cỗi người, thế giới con 
người). 


- Học giả K.R. Norman, trong một bài viết rất hay, đã đề xuất một sự biên tập 
lại làm sáng tỏ đoạn này của bài kinh, vốn đã gây ra những cách dịch nghĩa 
khác nhau như vậy. Nhưng do lời đề xuất của vị ấy không được ủng hộ hay 
được dựa trên phiên bản nào (hay luận giảng nào), cho nên tôi vẫn do dự 
không làm theo vị ấy. Mời đọc thêm bài viết của Norman, trong tập Collecfed 
Papers (Tuyển Tập Những Bài Viết), 2:162—71.] (849) 


Kinh 91 


860 [Đây là một đoạn kinh mẫu thường được dùng để mô tả về một bà-la-môn 
nhiều học rộng. Theo luận giảng MA, Ba Kinh Vệ-đà (Veda) là Iru, Yaju, và 
Sama [= Rig, Yajur, và Saman]. Bộ kinh Vệ-đà thứ tư, Kinh Atharva, không 
được đề cập ở đây, nhưng MA chú giải rằng nó vẫn được bao hàm ở đây vì 
những môn lịch sử (/Jãsa) đã được gọi trong đoạn kinh này là phần “/ 
năm”, tức những tác phẩm được coi là có thâm quyền của những bà-la-môn. 


- Tuy nhiên, đường như đúng hơn là, những môn lịch sử được gọi là phần 
“gbứ năm” này là phần kết nối với 04 phần của kinh Vệ-đà đã được nói ra 
trước phân “/h năm” trong lời kinh mô tả. 


Phần Chú Thích * 561 


- Việc dịch những thuật ngữ ở đây là làm theo luận giảng MA, với sự trợ 
giúp của Tự Điển Phạn-Anh của Monier-Wiliam (Sanskri-English 
Dictionary (Oxford, 1899). 


- Về những tướng số của một bậc Vĩ Nhân: MA chú giải đó là một khoa học 
dựa trên 12.000 tác phẩm giải thích về những đặc điểm tướng số của những 
bậc đại nhân, ví dụ như những vị Phật, những Phật duyên giác, những vị đại 
đệ tử hành đầu, những vị đại đệ tử, những vị Vua Quay Chuyên Bánh Xe 
(chuyển luân vương) ... Những tác phẩm này có chứa 16.000 dòng thi kệ 
được gọi là phần “The Buddha Mamra” (Phật Chú).] (850) 


8! [32 đặc-điểm tướng số, sẽ được liệt kê trong mục 9 bên dưới, là chủ-đề 
chính của một bài kinh dài trong Độ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ), kinh DN 
30, kinh /akkhana Su#a. Trong đó mỗi đặc-điểm tướng số được giải thích 
theo hệ quả của nghiệp (nghiệp quả) của mỗi phẩm chất đức-hạnh (phẩm 
hạnh) đã được hoàn thiện (ba-la-mật) bởi Đức Phật trong những kiếp hiện- 
hữu trước kia là một vị Bồ-tát.] (851) 


862 [Bảy tứ báu này cũng được thảo luận trong kinh MN 129, mục 34-41. 
Sự có-được bánh xe báu giải thích tại sao ông được gọi là một “Ƒj Vua Quay 
Chuyển Bánh Xe” (chuyền luân vương). | (852) 


33 [Nguyên văn câu cuối này: Loke vivaftacchaddo. Đề đọc những giả thuyết 
về dạng chữ gốc và nghĩa của thành ngữ này, mời coi bài viết Nhóm Những 
Bài Kinh II (Group oƒ Discourses II) của Morgan, coi chú thích số 372, trang 
217-18. MA: thế giới, bị bao phủ bởi bầu tối đen của những ô-nhiễm (lậu 
hoặc), bị che phủ bởi 07 bức màn: tham, sân, sĩ, sự tự-ta (ngã mạn), những tà- 
kiến, sự vô-minh, và hành-vi thất đức. Sau khi đã loại bỏ những bức màn, 
Đức Phật an trú phát quang khắp mọi phương. Do vậy nên nói Phật là người 
đã vén mở bức màn trong thế gian. Hoặc cách khác, chữ wiwafacchado có thê 
được phân giải thành chữ vivarfo và vicchaddo; đó là, bậc ấy không còn vòng 
luân-hỗồi (wz//arahifo) và không còn những bức màn (chadanarahiro). Nhờ 
không còn vòng luân-hồi (tức vòng tái-sinh, sazsãrz) nên bậc ấy là một bậc 
A-la-hán; nhờ không còn những bức màn nên bậc ây là một bậc Toàn Giác. | 
(853) 


%4 [MA chú giải rằng: Phật đã làm màn thần thông này sau khi đã khẳng định 
người thầy của Uttara, tức bà-la-môn Brahmäyu, đã có tiềm năng chứng đắc 
thánh quả Bắt-lai, và sự chứng đắc thánh quả này của ông ta phụ thuộc vào 


568 * Phân Chú Thích 


sự xua tan những sự nghi-ngờ hiện tại của môn sinh Uttara (vì ông sẽ chờ 
nghe môn sinh về thuật lại cho ông biết).] (854) 


85 [Bảy chỗ vun lồi là nằm sau tứ chỉ, hai vai, và mình.] (855) 


86 [Nguyên văn chữ cuối này là: raszggasaggï. Kinh Lakkhana Suita [DN 
30.2.7] có giảng thêm: “Môi khi đâu lưỡi chạm đâu thì bậc ây nêm được vị 
tận có, và vị được phân tản khắp nơi.” 


- Tuy nhiên, rất khó hiểu được làm sao phẩm chất này lại được coi là một đặc 
điêm của thân, hoặc theo cách nào nó được nhận biệt bởi người ngoải như 
vậy.] (856) 


87 [Đặc-điểm cuối cùng này, sa, là chỉ phần đỉnh đầu nhô cao thường 
được thấy trong những tranh và tượng của Phật.] (857) 


38 [Đây là đoạn mẫu diễn tả về sự suy xét (quán chiếu, tâm niệm) về sự sử 
dụng thức ăn một cách đúng đắn (nuôi thân đề tu), cũng được ghi trong kinh 
MN 2.14 (và một số kinh thuộc các bộ kinh khác).] (858) 


862 [Lời chúc phúc hay lời tùy hỷ công đức (aøumodan3) là đoạn tụng đọc 
ngắn sau bữa cơm, chỉ dẫn những thí chủ vài khía cạnh của Giáo Pháp và 
diễn đạt sự cầu ước rằng hành-động công đức (phước nghiệp) của họ sẽ mang 
lại phước quả đổi đào cho họ.] (859) 


870 [Ở đây tôi dịch theo BBS, nó ghi đầy đủ hơn SBJ và PTS. MA chú giải 
rằng: Ý môn sinh bà-la-môn muốn nói là: “Những phẩm chất siêu xuất mà tôi 
chưa mô tả thì còn nhiều hơn những phẩm chất mà tôi đã mô tả. Những phẩm 
chất siêu xuất của Thầy Cô-Đàm giống như đại địa cầu và đại dương vậy; 
nếu nói ra chỉ tiết thì chúng là nhiều vô kế và vô lượng, như không gian 
vậy. ”] (860) 


%7! [Chữ Päli jixhz (lưỡi) là thuộc chữ giống cái.] (861) 


32 [Những gì phải được trực-tiếp biết (abhinneyya) là Bôn Diệu Đề, những 
8ì phải được tu (bhavefabba) là Bát Thánh Đạo, và những gì phải được trừ 
bỏ (pahãtabba) là những ô-nhiễm (lậu hoặc) dẫn đầu là dục-vọng (ái). Ở đây 
ngữ cảnh đòi hỏi rằng chữ Phật [Buddha] nên được hiểu theo nghĩa là một 
bậc Toàn Giác (hay chánh đẳng chánh giác, sưmmäsambuddha).] (862) 


Phân Chú Thích * 569 


83 [Chữ gốc chỗ này là vedagữử. Chữ này và 02 chữ kế sau—evijja và 
softhiya——có lẽ đã đại điện cho những loại thành-tựu lý tưởng trong số những 
bà-la-môn; mời coi thêm kinh MN 39, các mục 24, 26, và 27. Chữ thứ sáu và 
thứ bảy ——keval7 và muni—có lẽ là những loại lý tưởng trong số những giáo 
phái không theo kinh Vệ-đà. Bằng câu trả lời của mình, Đức Phật đã phú cho 
những chữ này những nghĩ mới có được từ hệ thống tâm linh của Đức Phật.] 
(863) 


874 [Ở đây và trong phần trả lời thì chữ Phật [Buddha] có thể chỉ có nghĩa là 
người đã giác-ngộ, người tỉnh-thức, theo cái nghĩa dùng để chỉ một A-la-hán, 
cho đù lời đáp lại của bà-la-môn Brahmäyu cũng gợi ý nó có thể có nghĩa hẹp 
hơn là chỉ một vị Phật Toàn Giác (chánh đẳng chánh giác). | (864) 


875 [MA coi những dòng kệ của Đức Phật là đã trả lời tất cả 08 câu hỏi của 
bà-la-môn Brahmäyu. | (865) 


86 [Toàn mục 36 này nội dung giống như mục 18 ở kinh MN 56 ở trên.] 
(866) 


Kinh 92 


#77 [Lời kinh của kinh này không có ghi trong phiên bản bộ kinh MN này của 
PTS, bởi vì nó giống hệt bài kinh cùng tên trong tập Kinh Tập (Sua Nipäia, 
Sn), nó đã được xuất bản thành 02 ấn bản khác nhau bởi cùng PTS. Do vậy, 
các số ghi trong ngoặc ở đây như [102], [104]... [112] là chỉ số trang trong 
ấn bản tập kinh Sn thứ hai của PTS, được biên tập bởi học giả Dines Ander- 
son và Helmer Smith.] (867) 


878 [Jammbu là chữ tắt của chữ Jambuđipa (Diêm-phù-nÈ), có nghĩa là Đảo 
Táo Hồng, tức chỉ bán đảo lục địa Ấn Độ (kinh văn cô hay gọi toàn cõi Ấn 
Độ là cõi Diêm-phù-nề, tức Đảo Táo Hồng).] (868) 

Kinh 93 

879 [Về sự khẳng định này, những luận điểm giải thích về sự khác-nhau giữa 
các giai-cấp về sự thanh-lọc thân tâm và tâm linh cũng được Phật giải thích 


trong MN 90, mục 10-12. (869) 


880 [MA chú giải rằng: Họ nói câu này với ý như là: “Sau khi đã học Ba Kinh 


570 * Phần Chú Thích 


Vệ-đà, thầy đã được huấn luyện về những chú thuật (mantra) ... Thầy đã thực 
hành cách cư xử của họ. Do vậy, thầy sẽ không bị đánh bại. Chiến thắng là 
của thầy.”] (870) 


38! [Câu nói này được nói ra để cho thấy rằng những bà-la-môn đó được sinh 
ra từ phụ nữ, và do vậy lời họ nói họ được sinh ra từ miệng của trời Brahmã 
là không có thực chất gì, (đó chỉ là lời nói sáo rỗng của họ mà thôi).] (871) 


882 [Yona là tiếng Pãli được quy chuyên từ chữ /øzz. Còn Kamboja là một 


vùng nằm ở phía tây bắc của miền “7r„ng Phần” (giữa, trung tâm) của Ấn 
Độ.]| (872) 


83 [Những luận điểm từ mục 7-8 ở đây thực chất giống hệt trong kinh MN 
84.| (S73) 


84 [MA nhận dạng Devala Bóng Tối chính là Asita Devala, đã từng gặp gỡ 
với Đức Phật trong một kiếp trước. Đức Phật kể lại câu chuyện dưới đây 
(mục 18 này) như để chỉ ra cho môn sinh bà-la-môn Assaläyana rằng: “Trong 
quá khứ, khi anh thuộc gia thế thượng đẳng (bà-la-môn) và ta thuộc gia thế 
hạ đăng hơn, anh đã không khả năng trả lời câu hỏi ta đã hỏi về một sự khẳng 
định của những bà-la-môn về phân biệt sinh cảnh (gia thế, giai cấp). Vậy bây 
giờ làm sao anh có khả năng trả lời câu hỏi đó trong khi anh đang thuộc hạng 
thấp hơn và ta thì trở thành một vị Phật?”] (874) 


855 [Về lời kinh như câu này, coi thêm kinh MN 38, mục 26 và chú thích 411 
ở đó. Lưu ý rằng lời đối thoại dưới đây đã thiết lập nghĩa của chữ gandhabba 
(tạm dịch là hương ám theo thầy Thích Minh Châu; hay đúng ra là dạng đòng 
thức tái sinh) là một chúng sinh đã chết và sắp được tái sinh. | (875) 


886 [MA chú giải: Punna ở đây là tên của một người hầu của bảy vị ấn sĩ bà- 
la-môn đó, anh ta cầm một cái muỗng, nâu những lá cây, và phục vụ cho họ. ] 
(876) 

Kinh 94 

887 [MA chú giải: Thầy ấy làm vậy sau khi nhận thấy chủ đề mà bà-la-môn 
đặt ra cân phải có sự đàm đạo dài chứ không thê vừa đi vừa nói vải câu là 


được. | (877) 


888 [Đồng tiền kahãpana là đơn vị tiền tệ chính ở Ấn Độ thời đó.] (878) 


Phần Chú Thích * 571 


82 [Vào những ngày cuối cùng của Đức Phật, Pãtalipu/:z (kinh thành Pãtali, 
kinh thành Hoa Thị) này vẫn còn là một khu làng nhỏ có tên là Pataliezma 
(làng Pãtali). Trong kinh dài DN 16.1.28, Đức Phật đã dự báo về sự phát triển 
to lớn sau đó của nó. Và đúng như vậy, về sau nó đã trở thành kinh đô của 
nước Ma-kiệt-đà (Magadha). Thời nay, hậu duệ của kinh thành Hoa Thị 
chính là thành phố Patna, thủ phủ của bang Bihar, Ấn Độ bây giờ.] (879) 


Kinh 95 


80 [Phần mở đầu của bài kinh này, từ đầu cho đến mục 10, là hầu như giống 
hệt với phần mở đầu của kinh dài Sonadanda Sutta (DN 04).] (580) 


8! [MA: Chỗ này được gọi tên như vậy vì ở chỗ này người ta từng tổ chức 
những lễ cúng cho những thiên thần.] (881) 


#22 [Pokkharasati là một bà-la-môn giàu có khác cư ngự ở vùng Ukkatthã, 
cũng là một tài sản của hoàng gia được ban cho ông bởi Vua Pasenadi của xứ 
Kosala. Trong kinh dài DN 2.21 ông ta đã nghe một bài thuyết giảng của 
Phật, ông chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu, và sau đó ông đã cùng cả gia đình 
và những tùy tùng đều quy y theo Phật.] (882) 


83 [Đó là tên những vị thánh (z¡sz) cỗ mà những bà-la-môn cho là những tác 
giả ứng truyền của các bài kinh kệ Vệ-đà.] (883) 


824 [Nguyên văn 05 chữ này là: sưđhãä, ruci, anussava, ãkãraparivitakka, 
ditthinjjjhänakkhanii. Đây là 05 loại căn cứ đề đi đến một kết luận. Căn cứ 
đầu tiên có vẻ chỉ dựa vào cảm tính; căn cứ thứ ba là sự chấp nhận truyền 
thống truyền tụng một cách không nghi vấn, và 02 căn cứ cuối cùng là dựa 
vào sự lý-giải hoặc sự điều-tra suy xét để nhận biết. Trong 05 loại thì 03 loại 
căn cứ sau cùng Í{(H1) điều do được truyền bá nhiều... (v) điều do được 
nhận biết nhiễu ... và (v) điều do được xem xét kỹ nhiều} cũng nằm trong 10 
loại căn cứ chưa đây đủ đề kết luận một sự-thật hay niêm-tin, như đã được 
nêu ra trong kinh AN 3:65, coi chỗ đoạn (I) và chú thích ở đó. 


- Còn “ở thành hai cách khác nhau” cô nghĩa là mỗi điều có thể trở thành 
(là) đúng hoặc saI.| (884) 


85 [Nghĩa là: sẽ không hợp lý hay đúng đắn để một người có trí đi đến kết 
luận, bởi vì anh ta vẫn chưa tự mình xác thực sự thật đó, bởi anh ta chỉ mới 


572 s Phần Chú Thích 


chấp nhận nó dựa trên căn cứ chưa đây đủ khả năng xác thực chắc chắn về 
điểu đó.] (885) 

826 [“Bảo vệ sự thật” (saccãnurakkhana): tức sự bảo hộ, duy trì, bảo trì một 
sự thật hay một điều gì đó (mà mình tin).] (886) 

897 [“% khám-phá ra sự thật” (saccänubodha): tức sự nhìn ra, sự nhìn thấy 
sự thật, sự giác ngộ sự thật. | (S887) 


88 [Tiến trình khám-phá sự thật được nói ra sau đây trong kinh này có vẻ 
giống như sự lặp lại cách tiếp cận sự thật được mô tả trong kinh MN 47.] 
(888) 


899 [“Woyời đó soi-xét kỹ (tileri). MA chú giải nghĩa là: Người đó điều tra xét 
kỹ các hiện tượng (các pháp) đề thấy có đúng là “vô thường, khổ, và vô ngã”. 
Chỗ này có lẽ chỉ người tu đang ở giai đoạn thiền quán minh-sát.] (889) 


%0 [Mặc dù sự áp dụng ý-chí (ussahari) ở đây có vẻ là đồng nghĩa với sự 
chuyên-cần tu (tỉnh cần, phân đấu; padahari), nhưng sự áp dụng ý-chí có thê 
được hiểu là sự cố-găng được đảm nhận trước khi thiền quán minh-sát (tuệ), 
còn sự chuyên-cân fu là sự cỗ-gắng đề đưa sự minh-sát (tuệ) lên trình độ của 
(thánh) đạo siêu thế.] (890) 


2! [MA chú giải là: Người đó chứng ngộ Niết-bàn bằng thân của tâm [của 
thánh đạo Nhập-lưu], và sau khi đã thâm nhập thấu suốt những ô-nhiễm (lậu 
hoặc), người đó nhìn thấy Niết-bàn bằng trí-tuệ, làm cho nó rõ ràng và hiển 
nhiên.] (891) 


?02 [Trong khi “sự khám-phá ra sự thật” (saccãnubodha) trong văn cảnh này 
có nghĩa là sự chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu, thì “sự đạt-tới cuối cùng tới 
sự-thật" (saccänuppafi) chắc hắn có nghĩa là sự chứng ngộ thánh quả A-la- 
hán cuối cùng. [Ghi nhớ răng “sự đạt-tới cuối cùng tới sự-thật” không phải 
diễn ra bằng những cách tu-tập nào khác nữa, mà đó chỉ là sự /iép-fục, sự lặp- 
lại các bước [các chỉ giác-ngộ, thất giác chỉ] như trước giờ người tu đã tu tập 
đề dẫn tới “sự khám-phá sự -thậ?`”.| (Nghĩa là, người tu cứ lặp lại những bước 
tu-tập cho đến lúc hoàn thiện tất cả những (bảy) chỉ giác-ngộô đó, cho đến 
cuối cùng chứng đắc thánh quả cuối cùng là bậc A-la-hán).] (892) 


%3 [Mời coi lại chú thích số 524 ở mục 13, kinh MN 50, (Quyền 1) như vây: 


Phần Chú Thích * 513 


“Người thân tộc” (bandhu) ở đây là vị trời Brahmaä (Phạm thiên), nhưng bà- 
la-môn gọi trời Brahma như vậy vì họ coi vị trời đó là tổ tiên nguyên thủy 
sinh ra họ. MA giải thích rằng: đó chỉ là một đức tin của những bà-la-môn 
(brahmin), họ cho rằng họ là dòng dõi được sinh ra từ miệng của Trời 
Brahmä, những người giai cấp chiến-sĩ (khzriya) là từ ngực, những người 
giai cấp thương-nông (yessa) là từ bụng, và những người giai cấp bằn-lao hạ 
tiện (suđ442) là từ chân, và những tu sĩ sa-môn (snaza) là từ dưới bàn chân 
của trời Brahma.”] (893) 


Kinh 96 


4 [MA chú giải: Đi khất thực (đi xin bố thí) là sự thực hành từ cổ xưa, 
những bà-la-môn đi khất thực ngay cả khi họ rất giàu có.] (894) 


5 [Mặc dù nông nghiệp là nghề lạ đối với một người được gọi là giai cấp 
thương- nhân (vessz), nhưng nên hiểu rằng những vessa không chỉ làm những 
nghề buôn bán kinh tài ở thành thị mà họ cũng làm chủ, giám sát, và đảm 
trách những nghề nông nghiệp như đồn điền, ruộng đồng, trồng trọt, và chăn 
nuôi. (Vì vậy, khi dịch chữ vessư, người dịch (và nhiều dịch giả trước đây) đã 
dịch theo một số giảng luận là giz cấp thương-nông, thay vì chỉ là thương- 
nhân).] (895) 


%6 [Nguyên văn câu này: Ariyam kho aham brãhmana lokuHaram 
dhammam purisassa sandhanarmn pannapemi.]| (896) 


0 [Nguyên văn cụm chữ này: 4/abhävassa abhinibbaffi: nghĩa đen là, “ở 
đâu xảy ra sự thụ thai của [“cá thể', 'con người" của] người đó (thì tính theo 
ở đó)”.] (897) 


Kinh 97 


38 [Nguyên văn cụm chữ cuối: Saứ „#arakaraniye. Thầy Xá-lợi-phất đã ra 
về mà không ban cho ông bà-la-môn một giáo lý để ông ta có khả năng đạt 
tới thánh đạo siêu thế và “được định xong vận mệnh (như Nhập-lưu vào dòng 
thánh đạo) với đích-đến là sự giác-ngộ”. So với sự nhập lưu vào dòng thánh 
đạo thì sự tái sinh trong cõi trời Brahma được col là “thấp kém hơn” (hĩma).] 
(898) 


%9 [Lời nhận xét này của Phật có tác động như một lời quở trách nhẹ. (Chắc 


574 * Phần Chú Thích 


do lẽ) Đức Phật đã nhìn thấy rằng bà-la-môn Dhãnañjãni có tiềm năng đạt tới 
thánh đạo siêu thế; bởi vì chúng ta thấy trong những kinh khác [như kinh MN 
99.24_27] chính Đức Phật chỉ dạy con đường tái sinh trong cõi trời Brahma 
chỉ khi nào người nghe của Đức Phật thiếu hăn tiềm năng đó.] (899) 


Kinh 98 


?!° [Lời kinh trong bài kinh này không được ghi trong phiên bản Bộ Kinh 
MN này của PTS, lý do giống như đã nói trong chú thích 867 ở kinh MN 92 
ở trên. Trong PTS có dẫn số trang ghi trong ngoặc như [115], [116]... [123] 
là chỉ các số trang trong ấn bản tập kinh Sn của Anderson-Smith.] (900) 


%1! [Ở đây, chữ “hành-động” tức “nghiệp” (kamưna) phải được hiểu là hành- 
động (nghiệp) hiện tại, không phải chỉ nghiệp quá khứ vốn tạo ra những hệ 
quả (nghiệp quả) hiện tại. (Do vậy người dịch Việt dịch là hành-động cho 
khỏi nhằm, cho dù chữ gốc đúng là chữ nghiệp (kamzna). Ở đây có lẽ những 
bà-la-môn không chấp nhận tất cả thuyết nghiệp báo của Đức Phật, nên chú 
giải nói họ đang chỉ hành-động hiện tại mà thôi.)] (901) 


912 [Sãmannä (nghĩa gốc là danh, danh tính, sự cá biệt, nét riêng). MA chú 
giải: Giữa những sinh vật, sự khác biệt về hình dạng của những bộ phận thân 
của chúng được quyết định bởi chủng loại (yomi), (có thể ví dụ: cùng là loài 
rắn, nhưng có các chủng loại rắn có nọc độc hay có đuôi và có rắn không nọc 
độc hay không đuôi), nhưng đâu thấy có sự khác biệt gì về những bộ phận 
thân thể của những bà-la-môn so với những người khác. Trong trường hợp 
như vậy, sự khác biệt lẫn nhau giữa những bà-la-môn, những người giai cấp 
chiến-sĩ, những thương-nông, những bằn-lao hạ tiện chỉ là sự khác nhau hay 
sự cá biệt về giọng nói mà thôi; nhưng sự khác nhau này chỉ là sự khác nhau 
do quy ước của người đời mà thôi, (tức là, nếu để tả sự khác nhau giữa những 
người trong loài người về số bộ phận thân thê thì không thể, vì gần như tuyệt 
đại đa số ai cũng có đủ những bộ phận như nhau. Cách người ta phân biệt 
được sự khác nhau giữa mọi người, ngay cả khi không nhìn thấy họ, đó là 
giọng nói của mỗi người. Bởi vì giọng nói của mọi người nghe thì giông 
giống nhau, nhưng nếu nghe riêng một giọng nói nào thì có thể nhận ra được 
đó là giọng nói của một cá nhân nào đó. Có lẽ ý nghĩa mô tả sự khác biệt duy 
nhất ở đây nôm na là vậy.)] (902) 


%13 [MA: Từ nảy đến giờ Phật đã phê phán sự khăng định của môn sinh bà-la- 
môn Bhãradvãja cho rằng sinh-cảnh (gia thế, giai cấp) làm nên một bà-la- 


Phần Chú Thích * 515 


môn. Bây giờ Phật bắt đầu bàn về sự khẳng định của môn sinh bà-la-môn 
Vãscttha cho rằng hành-động (nghiệp) làm nên một bà-la-môn. Vì những bà- 
la-môn cổ và những người có trí trong thế gian thời đó sẽ không nhận ra chế 
độ bà-la-môn là chế độ đầy khuyết điểm về mặt mưu-sinh, đức-hạnh, và 
hành-vi cư xử.] (903) 


%!4 [Nguyên văn chữ cuối là “bhovãdï”. Bho (ngài, quý ông) là chữ những bà- 
la-môn và môn sinh bà-la-môn dùng đề xưng hô lẫn nhau. 


- Từ chỗ này trở đi: Đức Phật sẽ lần lượt định nghĩa “một bả-la-môn đích 
frực) là gì, và đó là một A-la-hán. 


- Những dòng kệ từ 27-54 ở đây là giống hệt trong tập kinh Pháp Cú [Dhp 
396-423], ngoại trừ có 02 hai hàng được thêm vào trong thi kệ Dhp 423.] 
(904) 


?!5 [MA chú giải ý câu này là: Bằng hành-động cố ý trong hiện tại (là việc 
làm nông, thủ công ...) hình thành nghề nông, nghề thủ công ... vân vân.] 
(905) 


315 [Với dòng kệ này, chữ kazmna (nghiệp, hành-động) bắt đầu một sự chuyên 
đối về ý nghĩa, sự chuyển đổi này đã được ra hiệu trước bằng thuật ngữ “sự 
khởi-sinh tùy thuộc”. 


- Chữ kamưna không còn có nghĩa chỉ là hành-động hiện tại quyết định giai 
cấp xã hội của một người, mà ở đây là nghiệp theo một nghĩa đặc biệt là một 
thế-lực trói buộc những chúng sinh trong vòng luân-hồi hiện-hữu. Nghĩa của 
dòng kệ này sẽ càng rõ hơn trong đoạn thi kệ kế tiếp.] (906) 


%7 [Đoạn thi kệ 62 và đoạn 63 là chỉ về bậc A-la-hán. Tuy nhiên, ở đây sự 
tương phản không phải là giữa (a) một bậc A-la-hán là một người làm cho 
mình trở thành thánh thiêng bằng những nghiệp (tu) của mình so với (b) một 
bà-la-môn danh nghĩa được gọi theo gia thế giai cấp, mà ở đây là sự tương 
phản giữa (a) một bậc A-la-hán là một người được giải-thoát khỏi sự trói- 
buộc của nghiệp và nghiệp quả so với (c) tất cả những chúng sinh khác vẫn 
còn bị trói buộc bởi những nghiệp của mình vào bánh xe sinh-tử. | (907) 


Kinh 99 


?!8 [Todeyya là một bà-la-môn giàu có, là lãnh chúa vùng Tudipgama, một 
8 5 8 


576 * Phần Chú Thích 


ngôi làng gần Sãvatthï. Kinh MN 135 cũng được nói cho môn sinh bà-la-môn 
Subha này.] (908) 


%!° [Nguyên văn câu này: W/bhajjavädo kho aham eftha. Những tuyên bố như 
vậy của Phật lời khắng định như vậy giải thích cho việc sau này Phật giáo 
được gọi là vibhajjavãda (giáo thuyết phân tích). Như ngữ cảnh đã làm rõ, 
Đức Phật đã từng gọi mình là một vibhajjavädin (người theo thuyết phân 
tích), điều đó không phải vì Phật phân tích mọi sự ra những thành phần của 
chúng [như đa số người ta đã tin theo nghĩa này] mà bởi vì Phật phân biệt 
những hàm nghĩa khác nhau của câu hỏi chứ không trả lời theo kiểu một 
chiều, một phía, phiến điện.] (909) 


%2 [Rõ ràng vào thời đó nghề buôn bán, thương mại chỉ ở giai đoạn đơn sơ. 
Nếu câu này mà nói trong thời hiện đại thì không còn đúng, (vì ngành thương 
mại ngày nay là quá đa dạng, đa chiều và quá lớn và do vậy tốn rất nhiều hoạt 
động, vai trò, đảm trách ...)! (Ý lời kinh có lẽ chỉ những người buôn bán thời 
đó chỉ ngồi một chỗ trong tiệm hoặc lâu lâu mới đi coi mua sản phẩm gì đó 
và mua về bán lại, chứ không phải như những nông dân suốt ngày làm quân 
quật đủ thứ việc như cày cuốc, gieo cấy, tưới bón, chăm sóc ... cho cây trồng 
ngoài đồng ruộng).] (910) 


92! [Tiếp theo lời kinh mục này là giống như trong mục 13 kinh MN 95 ở 
trên.] (011) 


322 [Lời nói này được nói ra chắc hắn trước khi Pokkharasãti trở thành một đệ 
tử của Phật, như đã được thấy trong kinh MN 95.9.] (912) 


??3 [Nguyên văn cụm chữ này: akampäajafika.] (913) 


324 [Loại trí-biết (minh) này thuộc loại thứ ba trong số những năng-lực của 
Như Lai, đô là biết rõ những cách thức đường lỗi dẫn tới tất cả mọi nơi-đến 
(nơi tái sinh). Coi lại kinh MN 12.12.] (914) 


%5 [MA chú giải: “nghiệp hạn chế" (pamänakatam kammam) là nghiệp còn 
thuộc cõi dục-giới (kđmãvacara). Nó ngược với loại “nghiệp không hạn chế”, 
tức “nghiệp vô lượng”, tức là sự chứng đắc các tầng thiền định sắc giới Và VÔ 
sắc giới. Trong trường hợp này, người tu tu tập các tầng thiền định để được 
tái sinh vào những cảnh giới an trú cõi trời (phạm trú). Khi một tầng thiền 
định sắc giới hay tầng chứng đắc vô sắc giới được kiểm soát (được thiện 


Phần Chú Thích * 571 


thạo, thuần thục, làm chủ, nắm vững bởi người tu) thì một nghiệp thuộc cõi 
dục-giới không thể có/tìm cơ hội để tạo ra nghiệp quả. Thay vì vậy, nghiệp 
thuộc cõi sắc-giới hoặc cõi vô-sắc-giới sẽ lấn át nghiệp dục-giới để tạo ra 
nghiệp quả của chúng. Một sự an frú cối trởi (tức phạm trú, tức cảnh giới của 
một trong bốn tâm vô lượng: từ, bi, hý, xả) đã được kiểm soát như vậy sẽ dẫn 
tới sự tái sinh vào cõi trời Brahma.| (915) 


??° [Mục 30 này cho tới chỗ “... được khen ngợi nhất trong số những thiên 
thân và loài người.” có lời kinh giống như mục 2, kinh MN 27 (Quyền 1).] 
(916) 


Kinh 100 


97 [Dhãnañjãnï là một thánh Nhập-lưu. MA nói rằng bà-la-môn Sangãrava 
được nói bên dưới cho đến hết kinh chính là em chồng của cô.] (917) 


8 [Nguyên văn cả câu mẫu phức hợp này là: Di/hadhammabhinnävo- 
sănapãramippattä adibrahmacariyam paf†jananf. MA giải nghĩa là: Họ 
tuyên bố họ là những bậc tô (nguyên khai), những bậc tạo nhân, những người 
sản sinh ra một đời sống tâm linh (đời sống thánh thiêng, phạm hạnh), họ nói: 
“Sau khi đã trực-tiếp biết ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ] và sau khi 
đã đạt tới sự kết-cuộc, chúng tôi đã chứng ngộ Niết-bàn, (đó) được gọi là “sự 
hoàn-thiện' bởi vì đó là sự siêu-thoát khỏi tất cả mọi thứ.”.] (018) 


322 [Chỗ này hơi khó hiểu, bởi vì những người lý-giải và những người điều- 
tra tìm hiểu (akkT và vữnarmsï) ở đây lại được nói là họ chỉ hoàn toàn dựa 
trên mỗi đức-tin (saddhãmafakena). Chúng ta thường thấy trong những chỗ 
khác của các kinh thì đ/c-tin hay niễm-tin suông là tương phản với sự biết ]ÿ- 
giải, đó là hai nền-tảng khác nhau để quy kết về một điều, chăng hạn trong 
kinh MN 95, mục 14 đã giảng giải; và sự (1) “chỉ dựa vào niễm-tin hay đưc- 
fim” dường như gần giống loại với sự (1) “chỉ dựa vào sự truyền-thông truyền 
miệng” hơn là sự (ii) “biết lý-giải và điều-tra tiểm hiểu”.] (919) 


?3° [Nguyên văn cụm chữ này: sữmam yeva dhammam abhinnaya. Cụm chữ 
này nhắn mạnh sự f/ mình chứng ngộ của một người mới là một nền-tảng để 
công bố (truyền bá, chỉ dạy) một đời sống tâm linh (đời sống thánh thiêng, 
phạm hạnh). | (920) 


%3! [MA nói răng: bà-la-môn Sangãrava có ý tưởng răng Phật nói kiêu như 
5 8 ỳ 5 


518 s Phân Chú Thích 


vậy là Phật không có sự biết thực sự về điều đó, và do vậy ông ta mới quy kết 
Phật đã nói lời nói dối. Trình tự những ý tưởng trong đoạn đối thoại này là rất 
khó để dịch theo và nó giống kiểu như lời kinh gốc đã bị hư, thiếu hay đứt 
đoạn chỗ nảo trong đó. Học giả K.R. Norman đã đề nghị khôi phục lại lời 
kinh gốc của phần đối thoại này, nhưng cũng khó mà làm theo đề nghị của 
ông một cách (truy nguyên) chi li từng chữ. Mời đọc thêm Norman trong tập 
Những Bài Viết Chọn Lọc (Collected Papers), 2:1—8.] (921) 


++++r 


TÓM TẮT CÁC KINH 
QUYÊN 2: NĂM MƯƠI KINH GIỮA 


Chương 1: [Chương “Những Gia Chủ”] 


51. Kandaraka Suifa: [Kinh Nói Cho Kandarakal|. Đức Phật đã thảo luận về 
04 loại người được thấy có trong thể gian—{(1) loại người hành khô bản thân 
mình, (ii) loại người hành khổ người khác, (iii) loại người hành khổ bản thân 
mình và hành khổ chúng sinh khác; và (iv) loại người không hành khổ mình 
cũng không hành khổ chúng sinh khác, chính là loại người có thể sống đời 
sống tâm linh thánh thiện, và đi tới sự giác-ngộ, sự giải-thoát. Những định 
nghĩa về mỗi loại người là rất hay và chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy mỗi loại 
người đó trong đời sống. 


52. Afthakanägara Suữa: [Kinh Về Người Đến Từ Atthakanagara]. Ngài 
Ananda đã chỉ dạy về “J] cửa dẫn tới sự Bắt-tử°, nhờ đó một Tỳ kheo có thể 
chứng đắc tới “sự an-toàn thoát khỏi sự trói-buộc” (tức sự giải-thoát khỏi sự 
hiện hữu và ràng buộc ở thế gian). 


53. S%ekha Su#ta: [Kinh Về Bậc Học-Nhân] (Người đang trong giai đoạn tu 
học bậc cao, tức 07 hạng thánh nhân từ thánh đạo Nhập-lưu đến thánh đạo A- 
la-hán, trừ bậc A-la-hán). Theo yêu cầu của Đức Phật, Ngài Ananda nói bài 
thuyết giảng cho những người dân Thích-Ca ở gần kinh thành Ca-tỳ-la-vệ về 
những sự tu-tập của một học-nhân mà một đệ tử là bậc học-nhân đảm nhận tu 
học. 


54. Potaliya Suffa: [Kinh Nói Cho Gia Chủ Potaliya]. Gia chủ Potaliya tự đại 
đã tuyên bố rằng ông ta đã £ bỏ mọi công việc, sự việc, sự ràng buộc đính líu 
trong đời sống thể tục. Nhưng Đức Phật đã chỉ dạy cho ông ta ý nghĩa thực 
thụ của sự “cắt bỏ mọi sự đời” đúng theo Giới-luật Thánh nhân là gồm những 
điều gì. Và ông ta đã học được điều đó một cách rốt ráo. Đặc biệt, bài kinh đã 
đưa ra một loạt những ví dụ tất hay về những sự nguy-hại trong những khoái- 
lạc giác quan (dục lạc). 


580 * Tóm Tắt Các Kinh 


55. Jwaka Suíía: [Kinh Nói Cho (lương y) JTvaka|. Đức Phật đã giảng giải 
những quy định mà Phật đã đặt ra vỀ việc ăn mặn (thịt, cá) và giảng giải cách 
lý giải để những đệ tử khỏi bị những người khác kết tội “ác và bất thiện” (khi 
họ kết tội Phật và các Tỳ kheo đã dính vào sự việc sát-sinh hay cố ý ăn thịt 
con vật đã bị giết thịt vì mình). Đây là kinh nói về 03 loại thịt có thể được ăn 
bởi các Tỳ kheo (trong bối cảnh thời Phật) nếu chúng đáp ứng 03 yêu cẩu về 
sự frong-sạch của tâm người ăn; thường được gọi là giới luật về Tam Tịnh 
Nhục. (Bởi vì thời Phật ở Ân Độ dân chúng nghèo khó, họ không thể gánh 
thêm gánh nặng nấu thức ăn chay để cúng dường cho các Tỳ kheo khất thực, 
nên Phật vẫn cho phép các Tỳ kheo có thê nhận thức ăn mặn, với điều kiện là 
họ “không biết, không nghe, và không thấy” rằng những thịt đó đã được lấy 
từ con vật đã bị có ý giết để làm thức ăn cho họ. Ngày nay ở những xứ có 
điều kiện sống tốt hơn, và những thí chủ có thể nấu thức ăn chay để cúng 
dường cho những Tỳ kheo, thì những Tỳ kheo và Tỳ kheo ni nên chỉ nhận lẫy 
những thức ăn chay cho đúng chỉ thị và giáo lý không sáf-sinh của Phật!) 


56. Upali Sufía: [Kinh Nói Cho Gia Chủ Dpäli]. Gia chủ Upäli giàu có và uy 
thế, ông là một nhà tài trợ lớn của những Ni-kiền-tử theo đạo Jain, ông đã đề 
nghị đến gặp Phật để bác bỏ giáo thuyết của Phật theo sự xúi giục của giáo 
chủ giáo phái đó. Nhưng đến khi gặp Phật và nghe Phật thuyết giảng, ông 
Upali đã chuyển đạo theo đạo Phật. Chuyện kinh gắn liền với sự kiện giáo 
chủ giáo phái Ni-kiền-tử đã qua đời không lâu sau khi ông gặp gia chủ Upäli 
và biết Upali đã thực sự chuyển đạo theo đạo Phật. 


51. Kukkuravatika Suta: [Kinh Nói Về Khô Sĩ Theo Hạnh Con Chó |. Phật đã 
gặp 02 khổ sĩ, một người sống bắt chước theo mọi hành vi của con chó, 
người kia thì làm theo con bò. Đức Phật đã nói cho họ biết sự vô ích vô dụng 
trong những cách thực hành của họ và cảnh giới tái sinh của họ chỉ là cõi súc- 
sinh hay địa ngục mà thôi. Và sau đó Phật đã giảng dạy cho họ giáo lý về 
nghiệp và nghiệp quả. Kết quả là một người đã quy y thành đệ tử tại gia trọn 
đời, và người kia đã xin được xuất gia và trở thành một Tỳ kheo và sau đó đã 
thành một A-la-hán. 


58. Abhayarajakumara Suffa: [Kinh nói cho Hoàng tử Abhaya]. Giáo chủ đạo 
Jain, là Ni-kiền-tử (Nigantha) Nãtaputta, đã xúi giục hoàng tử Abhaya đặt 


Tóm Tắt Các Kinh * 581 


` 
x39 


câu hỏi “chặn hai đâu 
bỏ giáo thuyết của Đức Phật. Nhưng khi hoàng tử đến gặp Phật để đặt câu 


[hai sừng, hai lưỡi] thiến thoái lưỡng nan dùng để bác 


hỏi, Phật đã tránh cái “thế gài' đó, và bắt đầu giảng dạy cho hoàng tử về 
những loại lời-nói nào không nên nói ra (vì không ích lợi cho người nghe) và 
những loại lời-nào nên nói ra vào những thời lúc thích hợp (vì ích lợi cho 
người nghe). 


59. Bahuvedanya Suíía: [Kinh nói về Nhiều Loại Cảm-Giác]. Tùy theo 
trường hợp, tùy theo các căn cảm-nhận, các tùy theo phương diện, tùy theo 
chủ đề... mà Phật đã từng chỉ dạy 2 hay 3, hay 18 hay 108 loại cảm-giác 
khác nhau. Do vậy, trong kinh Phật đã liệt kê ra những loại cảm-giác sướng 
và khổ khác nhau mà chúng sinh khác nhau có thể nêm trải. 


60. Apapnaka Su#a: [Kinh thuyết giảng về Giáo Lý Không Thể Lầm Lỗi 
(không thê sai trật)]. Đức Phật đã giảng giải cho một nhóm gia chủ bà-la-môn 
một “giáo lý không thể lầm lỗ?" (tức chắc ăn, chắc chắn hợp lý, an toàn, 
không thể sai trật, không thể bị thua thiệt, không bị nguy hại, không bị sai 
lầm nếu áp dụng theo giáo lý đó), để giúp họ chọn thực hành cho an tâm, bởi 
vì họ đang băn khoăn và không biết chọn giáo lý nào cho đúng đề thực hành 
để mang lại ích lợi và hạnh phúc dài lâu; vì lúc đó ở khu làng của họ là “trạm 
dừng chân” của rất nhiều tu sĩ và giáo sĩ đã ghé lại và thuyết giảng nhiều giáo 
lý khác nhau và bài bác những giáo lý của những người khác. 


Chương 2: [Chương “Những Tỳ Kheo”| 


61. Ambalalthiharahulovada Sufa: [Lời Khuyên Dạy Tỳ Kheo Raãhula ở 
Ambalatthikã|. Đức Phật đã khuyên bảo thầy Rahula (La-hầu-la), con trai của 
Phật, lúc đó là một sa-di, trước tiên về những sự nguy-hại lớn nếu một người 
íu nói-dối. Và sau đó Phật chỉ dạy vả nhấn mạnh sự quan trọng của sự liên 
tục quán-chiếu về những tính chất bất thiện (nguy-hại) và những tính chất 
thiện lành (an lạc) trong mỗi hành-động (của thân, lời-nói, tâm) mà mình 
muốn làm, đang làm, và đã làm đề lần lượt quyết định làm hay không làm, 
dừng lại hay làm tiếp, và thú nhận tội sám hồi hay sẽ được hạnh phúc và ho- 
an hỷ. 


62. Maharahulovada Suffa: [Đại Kinh Khuyên Dạy Tỳ Kheo Rahula|. Đức 


582 s Tóm Tắt Các Kinh 


Phật đã chỉ dạy cho thầy Rãhula sự thiên tập về “các yếu-tổ' (giới), về “sự 
chánh-niệm hơi-thở°, và về những chủ-đê thiên khác. 


63. CữJamalunkya Sufa: [Tiêu Kinh Nói Cho Tỳ Kheo Mãlunkyãputta]. Tỳ 
kheo này đã dọa sẽ bỏ tu hoàn tục nếu Phật không trả lời những câu hỏi siêu 
hình mang tính võ đoán của mình (thực ra đó là 10 câu hỏi mà nhiễu tu sĩ 
trong và ngoài đạo thời Phật thường hay hỏi). Đức Phật vẫn không trả, bởi vì 
những vấn đề đó không phải là căn bản hay liên hệ tới đời sống tu hành và 
giải thoát. Bằng ví dụ nỗi tiếng về một người bị bắn bằng mũi tên độc, Phật 
đã làm rõ rằng: những vấn đề Phật đã tuyên bố là coi như đã tuyên bố và 
quan trọng để hiểu và thực hành (như Tứ Diệu Đế), còn những vấn đề Phật 
không tuyên bó thì coi như đã không tuyên bố và không quan trọng. 


64. Mahamalunkya Suffa: [Đại kinh Nói Cho Tỳ Kheo Malunkyäputta]. Đức 
Phật đã giảng dạy con đường và phương cách đề dẹp bỏ năm gông-cùm thấp 
hơn (hạ phần kiết sử) để người tu có thê chứng ngộ tới thánh quả Bắt-lai. 


65. Bhaddäli Sutta: [Kinh Nói Cho Tỳ Kheo Bhaddäli]. Chủ đề đầu tiên là 
nói về giới luật “Ăn một bữa duy nhất trước giờ ngọ trong ngày”. Tỳ kheo 
Bhaddäli không tuân theo giới luật này trong khi Đức Phật và Tăng Đoàn đều 
tuân theo. Đức Phật đã khiển trách Tỳ kheo Bhaddäli vì bất tuân giới-luật, và 
giảng giải cho thầy ấy những sự bắt-lợi khi không tuân theo những giới-luật 
tu hành. 


66. Laƒukikopama Suífa: [Kinh Ví Dụ Chim Cút|. Đức Phật đã lần lượt dạy 
VỀ sự dẹp-bỏ những gông-cùm trói buộc, và nhấn mạnh sự dẹp-bỏ tắt cả mọi 
gông-càm, cho dù chúng có thê nhìn thấy là vô hại hay nhỏ nhặt hay cho dù 
đó là những trạng thái lạc trú của những tầng thiền định sắc giới và những 
tânhf chứng đắc vô sắc giới. 


Ớ1. Cätumä Suffa: [Kinh Ở Catuma]. Đức Phật đã dạy cho một nhóm Tỳ 
kheo về 04 sự sợ-hãi có thể xảy ra đối với một người đã xuất gia sống trong 
Giáo Pháp và giới-luật của Đức Phật khiến cho người đó có thể bỏ tu hoàn 
tục. 


68. Nalakapana Sufía: [Kinh Ở Nalakapana]. Đức Phật đã giải thích 1ý đo fại 


Tóm Tắt Các Kinh * 583 


sao sau khi những đệ tử của Phật qua đời, Phật tuyên bố về cấp bậc chứng- 
đắc của họ và cảnh giới tải sinh của họ là gì. Mục đích là để cho những đệ tử 
của Phật sau khi nghe sẽ có được niềm cảm hứng và được hoan hỷ, nhờ đó họ 
hướng tâm của họ đến những sự chứng ngộ đó, và sẽ nỗ lực tu tập để chứng 
ngộ được những trạng thái đó như những người đồng đạo đã qua đời đã làm 
được. 


69. Ơulissãni Sufía: [Kinh Gulissäni]. Gulissãni là một Tỳ kheo sống tu trong 
rừng, nhưng thầy ấy thiếu giới-hạnh, lơi lỏng trong những hành-vi của mình. 
Nhân đó, Ngài Xá-lợi-phất đã giảng giải cho các Tỳ kheo về 17 điều một Tỳ 
kheo sống tu trong rừng cân nên làm để không bị những Tỳ kheo khác chê 
trách. Và 17 điều này cũng càng nên được tu tập bởi những Tỳ kheo sống tu 
gần thôn làng hay phố thị. Đây là một kinh hay dành cho những Phật tử xuất 
gia. Những tăng, ni cần tu tập nghiêm túc về những giới này. 


70. Kifagiri Suía: [Kinh Ở KTtägmi|. Ở thị trấn KI(ägiri có một nhóm Tỳ 
kheo thiếu giới-hạnh đã không làm theo quy định “cẩm ăn các bữa ăn sau 
giữa-trwa”, Đức Phật đã cho gọi họ và khuyên bảo họ. Và nhân tiện Đức Phật 
giảng giải về 07 hạng thánh nhân dựa theo sự giải-thoát và những căn tâm 
linh của họ. 


Chương 3: [Chương “Những Du ST”| 


Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm, 
[sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muỗi tới sự buông bỏ giải thoát ... 7evjjjavacchagotta Sutia: [Kinh Dạy Vac- 
chagotta Về Tam Minh]. Đức Phật đã từ chối khi du sĩ Vacchagotta hỏi Phật 
có được sự foàn trí và nhìn-thấy tất cả (trong mọi lúc mọi nơi) hay không, 
bởi vì câu hỏi của ông ta chỉ đúng một phần đói với Phật. Rồi Phật giảng giải 
cho ông ta về ba loại trí-biết trực tiếp [tam minh] (gồm túc mạng minh, thiên 
nhãn minh, và lậu tận minh) mà Phật đã có được. 


72. Aggivacchagotta Sutfa: [Kinh Dạy Vacchagotta Về Ngọn Lửa]. Đức Phật 
đã giảng giải cho du sĩ Vacchagotta tại sao không nên nắm giữ những quan- 
điểm do suy đoán. Bằng “ví dụ ngọn lửa tắt đi” rât nội tiếng Phật đã có gắng 
hàm chỉ cho du sĩ Vacchagotta về “nơi-đến" của những chúng sinh được giải- 


584 * Tóm Tắt Các Kinh 


thoát. 


73. Mahavacchagotta Sufía: [Đại Kinh Dạy Vacchagottal. Bài kinh này là 
câu chuyện vỀ sự chuyển đạo hoàn toàn của du sĩ Vacchagoftfa, sự xuất 1a, 
và chứng thánh quả A-la-hán của vị ấy. 


74. Dighanakha Suíía: [Knnh Nói Cho Dighanakha]. Đức Phật đã gặp phải 
những lời tuyên bố của du sĩ Dĩighanakha về sự chấp nhận và từ chối những 
quan-điểm này nọ (ở phần đầu tiên của kinh, gồm mấy câu hỏi hơi khó hiểu 
khi mới đọc, nên người dịch cũng tạm đánh dấu (%X) trên tên bài kinh). Rồi 
Phật đã chỉ dạy cho ông ta con đường dẫn tới sự giải-thoát thông qua cách tu 
thiên quán về những cảm-giác. 


75. Magandiya Sufía: [Kinh Nói Cho Mãgandiya|. Đức Phật đã gặp Mãgan- 
diya, một triết gia theo chủ nghĩa khoái-lạc (có quan-điểm “thả cửa” các giác- 
quan để chúng trải nghiệm mọi thứ cảm-giác, và coi đó là cách tốt nhất). 
Nhưng Phật đã trình bày và chỉ ra cho ông thấy những sự nguy-hại trong 
những khoải-lạc giác quan (dục lạc), rồi tiếp theo là n#ững ích-lợi của sự từ- 
bỏ chúng, và cuỗi cùng là ý-nghĩa của Niết-bàn. 


76. Sandaka Sufa: [Kinh Nói Cho Sandaka]. Ngài Ananda đã chỉ dạy cho 
một nhóm những du sĩ về (1) “04 đường-lối phủ định sự sống đời sống tâm 
linh” và (2) “04 loại đời sống tâm linh không có sự yên-ủi”. (1) là chỉ 04 
đường-lối (cách tu, đạo) của những sư thầy ngoại đạo không coi trọng và 
không hiểu được ích-lợi của sự sống đời sống tâm linh (những sa-môn quả) 
và (2) là chỉ những kiểu “đời sống tâm linh' (phạm hạnh) không mang lại sự 
yên-ủi (sự an ủi, sự yên bề, sự mãn nguyện với đời tu). Và (3) khi một người 
có trí nhìn thấy “đường-lối” tu hành giống một trong 04 trường hợp (1) hoặc 
thấy “đời sống tâm linh' giống như một trong 04 trường hợp (2), thì người đó 
quay lưng và rời bỏ nó, để đi tìm 'đường-lói đích thực) (chân đạo), đó chính 
là Giáo Pháp thiện lành (thiện Pháp). Và Thầy Änanda đã giảng giải về đời 
sống tâm linh dưới đức Thế Tôn, và cho thấy nó mang lại kết-quả ích lợi ra 
SaO. 


7T. Mahasakuludayi Suffa: [Đại Kinh Nói Cho Sakuludayin]. Đức Phật đã chỉ 
dạy cho một nhóm du sĩ về những lý do tại sao những đệ tử tôn vinh và sống 


Tóm Tắt Các Kinh * 585 


nương dựa vào vị Sư Tì hây, và tu tập theo sự hướng dẫn của vị thầy. Kinh lớn 
này đã lặp lại zoàn bộ tiễn tu fập của một người tu từ bắt đầu cho đến khi 
chứng ngộ những trí-biết và sự giải-thoát, Niết-bàn. 


78. Samanamandiha Sufa: [Kinh Nói Cho Samanamandikãputta]. Phật đã 
giảng giải theo cách nào một người là “người đã đạt tới sự chứng ngộ tối 
thượng”. 


79. Cñlasakuludäyi Suta: [Tiêu Kinh Nói Cho Sakuludäyin]. Bài kinh nói về 
quan-điểm không có chỗ dựa và sáo rỗng của những du sĩ, trong đó Phật đã 
dùng ví dụ về “cô gái đẹp nhất xứ” đê giải thích cái sự vô nghĩa và sáo rỗng 
đó. Và chúng ta đọc thấy những ví dụ rất hay của Phật về sự phát sáng của 
một viên ngọc, con đom đóm, ngọn đèn dầu, đóng lửa lớn, sao mai, trăng 
rằm, mặt trời, những thiên thần theo thứ tự tăng dần đề giải thích những “sự 
huy hoàng”, tức những trạng thái chứng ngộ và giải thoát cũng được Phật lần 
lượt nói ra (nhưng trong các kinh khác). 


80. Vekhanassa Sura: [Kinh Nói Cho Vekhanassa]. Bài kinh này một phần 
giống với kinh kế trên, với phần nói thêm về những khoái-lạc giác quan (dục 
lạc) cho Vekhanassa. 


Chương 4: [Chương “Những Vua Chúa”] 


§1. Ghafikãra Suita: [Kinh Nói Về Người Thợ Gốm Ghafikãra]. Bài kinh là 
câu chuyện Đức Phật Thích-Ca đã kể lại cho Ngài Ananda về người thợ gốm 
Ghafikãra là một người cúng đường tận tâm nhất của Đức Phật Ca-Diếp trong 
Phật kiếp đó, trong đó người thợ gốm đã tìm mọi cách để giúp cho người bạn 
thân, là môn sinh bà-la-môn tên là Jotipala, gặp được Đức Phật Ca-Diếp để 
nghe Giáo Pháp và xuất gia. Và Jotipäla đó chính là một kiếp trước của Đức 
Phật Thích-Ca. 


82. Rafthapala Sufa: [Kinh Nói về Ratthapäla|. Kinh là câu chuyện về một 
thanh niên trẻ vì niềm-tin vào Đức Phật đã làm mọi cách để xuất gia đi tu 
mặc dù điều đó trái lại với mong muốn của cha mẹ. Và phần kết là sau khi đã 
chứng A-la-hán, thầy ấy trở lại nhà để thăm cha mẹ, và ở đó thầy ấy cũng gặp 
nhà vua của xứ đó và đã giảng giải những lẽ-thực phũ phàng của sự sống và 
thể gin cho nhà vua nghe. Đây là một bài kinh đáng cảm động về sự chia lìa 


586 * Tóm Tắt Các Kinh 


với gia đình để xuất gi tu hành và đáng nhớ về một tắm gương tu thành. 


83. Makhädeva Sufa: [Kinh Nói Về Vua Makhädeva]. Câu chuyện về một vị 
vua tên là Makhãdeva đã luôn giữ các giới trong những ngày lễ rằm Bồ-tát, 
và khi về già ông từ bỏ ngai vàng để xuất gia đi tu trong khu Vườn Xoài 
mang tên ông. Và truyền thống giữ giới Bố-tát và khi về già cũng xuất gia đi 
tu cũng trong khu Vườn Xoải đó đã được kế tục thực hiện bởi 80 ngàn đời 
vua con, vua cháu nội ... của ông ta. Và cuối kinh là phần nói về cách mà 
truyền thống tốt lành đó đã bị phá bỏ bởi vị vua cuối cùng do sự lơ tâm 
phóng dật. Đề kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã nói truyền thống hiện tại mà 
Phật đang để lại là sự tu-tập con đường Bát Thánh Đạo, và Phật mong muốn 
truyền thống này sẽ được kế thừa liên tục không bị phá vỡ bởi những thế hệ 
Phật tử sau thời Phật. 


84. Madhurä Suia: [Kinh Ở Madhurä]. Vua Avantiputta của xứ Madhurä đã 
hỏi ý kiến của Ngài Đại Ca-chiên-diên [Mahã Kaccãna] về lời tuyên bố của 
những bà-la-môn rằng họ là giai cấp thượng đăng cao nhất. Thầy Đại Ca- 
chiên-diên đã suy xét và giảng giải chứng minh cho nhà vua thấy điều đó chỉ 
là “lời do họ nói ra" mà thôi, chỉ là điều sai giả, còn trong hiện thực thì không 
đúng như vậy. Đây là một bài kinh hay về sự bác bỏ sự phân biệt giai-cấp. 


85. Bodhirajakumara Suia: [Kinh Nói Cho Hoàng Tử Bồ-Đè]. Hoàng tử 
Bodhi (Bồ-Đè) đã nói với Phật quan-điểm của họ là: “Sự hạnh-phúc (sướng, 
lạc) sẽ không đạt được thông qua sự hạnh-phúc; sự hạnh-phúc sẽ đạt được 
thông qua sự đau-khổ.” (Đây là một quan-điểm căn bản của những Ni-kiền- 
tử). Đức Phật đã giải thích về sự sướng (lạc) có được từ sự hành khổ đau đớn 
trong thời gian Phật đi tìm cầu sự giác-ngộ. Và Phật đã giảng giải thêm cho 
hoàng tử về sự chuyên-cần tu (tỉnh cần) tu tập để dẫn tới những sự ac lạc thực 
sự. Phật đã nói ra những phẩm-chất cần có của một người bước vào tu tập, 
và những phương pháp tu tập theo đạo Phật để dẫn tới sự giải-thoát, Niết- 
bàn. 


S6. Angulimala Suffa: [Kinh về Angulimaäla]. Bài kinh là câu chuyện về một 
người từng là một “tên cướp sát nhân tên Angulimãla”. Và phần sau là cách 
Phật đã chinh phục kẻ tội đồ khét tiếng đó và “hắn? đã quy y theo Phật đề trở 
thành một Tỳ kheo, và Phật đã dẫn dắt Tỳ kheo Angulimäla chứng ngộ thánh 


Tóm Tắt Các Kinh * 587 


quả A-la-hán. Đây là một trong những bài kinh nổi tiếng về một “tên cướp sát 
nhân' nổi tiếng mà giới Phật tử thường hay kể cho nhau. 


§7. Piyajätika Sufa: [Kinh Ái Sinh]. Ý nghĩa là “sự buôn sâu, than khóc, đau 
thương, ưu phiên, và tuyệt vọng” được sinh ra từ những người hay những thứ 
người ta yêu dấu, ví dụ như sau khi những người thân yêu đau bệnh hay chêt 
đi, hoặc khi những thứ yêu quý mắt đi. Và Đức Phật đã giải thích về những 
sự thật đó. Ý nghĩa bải kinh: những sự yêu dấu, sự luyến ái, tình yêu, tình 
cảm cũng là những nguyên nhân gây ra sự buồn sầu và khổ đau (ngoài những 
nguyên nhân chính đã được nói ra trong phần Nguồn-gốc Khổ của Bốn Diệu 
Đê). 


88. 8ãhitika Sufa: [Tắm Vải Ngoại Nhập]. Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) đã cố 
gặp ngài Änanda đề hỏi những câu hỏi về những hành-vi của Đức Phật (còn 
có khả năng nào là bất thiện hay không), bởi do lúc đó có một vụ án nghiêm 
trọng về một nữ du sĩ chết do những du sĩ ngoại đạo cố tình dựng ra để vụ 
khống Phật), và thầy Ananda đã lần lượt trả lời những câu hỏi của Vua 
Pasenadi về những hành-vi của Phật. 


89. Dhammacetiya Sufa: [Kinh Những Bảo Tháp Đối Với Giáo Pháp]. Vua 
Pasenadi (Ba-tu-nặc) đã đưa ra 10 lý do tại sao ông đã đích thân thê hiện sự 
tôn kính đới với Đức Phật. (Và 10 điều ông đã trình bày đã được Phật gọi là 
những bảo tháp (như những tượng đài, những tuyên ngôn, những đền thờ) 
đối với Giáo Pháp). Bài kinh này cũng đánh dấu lần cuối cùng vị vua Phật tử 
thành tín và nổi tiếng đã gặp Đức Phật (vì ông đã chết trong đêm đó), và đây 
cũng là thời gian trong năm cuối cùng của Đức Phật còn ở tại thế gian này. 


90. Kapnakatthala Suứa: [Kinh Ở Vườn Nai Kannakatthala]. Nhà vua 
Pasenadl (Ba-tư-nặc) đã hỏi đức Thế Tôn những câu hỏi về sự foàn-trí, về sự 
khác-biệt về sự thanh-lọc (tức sự tu tập và chứng đắc tâm linh) giữa các giai 
cấp xã hội thời đó, và về những thiên-thần và cả rời Brahmä (Phạm thiên) có 
còn tái sinh xuống cõi người hay không. Đức Phật đã trả lời và làm thỏa mãn 
nghỉ vấn của nhà vua. 


Chương 5: [Chương “Những Bà-La-Môn”] 


91. Brahmayu Sufía: [Kinh Nói Cho Bà-lamôn Brahmayu]l. Bà-la-môn 


588 * Tóm Tắt Các Kinh 


Brahmäyu là một người đã già, 120 tuổi, rất uyên bác; ông nghe tin về Đức 
Phật nên đã sai một môn sinh bà-la-môn tên Uttara rất thông thái của ông đến 
gặp Phật để tìm hiểu về 32 đặc điểm tướng tốt của một bậc Đại Nhân như 
một điều kiện cần có trước để xác định đó là một vị Phật hay không. Học trò 
Uttara đã đến gặp Phật, và sau khi nhìn thấy những đặc điểm tướng tốt của 
Phật, anh ta tiếp tục theo dõi Phật suốt 07 tháng như hình với bóng để coi ứát 
cả những hành-vi sinh hoạt của Phật: từ thời lịch đi lại, thuyết pháp ... trong 
một ngày, cho đến: sự đi, đứng, ngồi, nằm, tay, chân ... thuyết pháp, giọng 
nói ... cho đến cách ăn uống, cách rửa bình bát ... Và anh ta đã về kế lại với 
sự ca ngợi cho bà-la-môn Brahmäyu nghe. Rồi bà-la-môn Brahmãyu đã đến 
gặp Phật, và sau khi nghe Phật trả lời và thuyết giảng, ông đã xin quy y thành 
đệ tử tại gia suốt đời, và không lâu sau đó ông mất và được tái sinh thành một 
bậc thánh Bắt-lai. 


- (Đây có lẽ là một bài kinh dài và đầy đủ về (ï) 32 đặc điểm tướng tốt của 
Đức Phát, và (1) đặc biệt là một bài chỉ dạy về những hành-vi củ-động sinh- 
hoạt và cách-sống thường ngày của một vị Phật, mà những tu sĩ Phật giáo 
(các Tăng và Ni ở mọi cấp bậc) đều phải học biết và tu tập theo những hành- 
vi sinh hoạt hàng ngày của Đức Phật, từ việc đi đứng ... cho đến ăn uống, 
thậm chí trong việc rửa tay rửa bình bát ... Những hành-vi sinh hoạt giống 
Phật ít nhiều cũng đã được đưa vào trong các quy định ở các tự viện.) 


92 S%ela Su#a: [Kinh Nói Cho Bà-la-môn Sela]. Câu chuyện bắt đầu từ 
chuyện tu sĩ tóc búi tên Keniya đã đến gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp, và 
ông đã có gắng mời Phật và Tăng Đoàn đến dùng bữa cơm ngày hôm sau. 
Khi ông đang chuẩn bị cho bữa cúng dường lớn đó, bà-la-môn tên Sela là sư 
thầy của ông đã đến tìm hiểu, và Keniya đã kề lại cho ông tin tức lan truyền 
về Sa-môn Cô-đàm là một bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, và một vị Phật Toàn 
Giác. Bà-la-môn Sela ngạc nhiên vì hiếm thay trong thế gian thấy được một 
vị Phật! Do vậy, ông đã cùng 300 môn sinh bà-la-môn đến trực tiếp gặp Phật 
cho biết. Đến nơi ông đã tìm thấy 32 đặc điểm tướng tốt của Phật, nhưng do 
vẫn chưa tin chắc đó là một vị Phật, ông đã hỏi về những phâm-chất của một 
vị Phật bằng cách ca ngợi bằng một bài thi kệ. Sau khi Phật trả lời cho ông, 
ông đã tin chắc đó là một vị Phật. Và cuối kinh ông đã cùng 300 môn sinh 
bà-la-môn xin quy y và xuất gia theo Phật. Sau đó ông và tất cả họ đều tu- 


Tóm Tắt Các Kinh * 589 


thành với thánh quả A-la-hán. 


93. Assalayana Suffa: [Kinh Nói Cho Môn Sinh Bà-la-môn Assalayana]. Đây 
là câu chuyện Phật nói cho môn sinh bà-la-môn nỗi tiếng học rộng tên là As- 
salayana. Môn sinh bà-la-môn này đã bị những bà-la-môn trưởng lão khác 
xúi dục và thách thức đi đến gặp Phật để bác bỏ lời nói của Phật là “Sự 
thanh-lọc thân tâm là làm được bởi tất cả mọi thành phần giai cấp, chứ 
không dành riêng cho bà-la-môn` và đề biện luận cho điều khẳng định của 
những bà-la-môn rằng “Bà-la-môn là giai cấp cao nhất. 


- Và Đức Phật đã bác bỏ toàn bộ luận điệu đó của họ bằng một sự thuyết 
giảng bằng 70 đường hợp phân tích (kề cả ví dụ) rất hay và xác đáng. Đây 
có thê được gọi là một bài tuyên ngôn tuyệt vời của Đức Phật để bác bỏ mọi 
luận điệu phân biệt giai cấp trong xã hội. Và theo Đức Phật, chỉ có giới-hạnh, 
sự tu-dưỡng và chứng-ngộ tâm linh mới thực sự là thước đo phẩm cấp của 
một người. Và cuối cùng môn sinh bà-la-môn Assaläyana đã hài lòng với lời 
giảng giải của Phật và đã xin quy y thành đệ tử tại gia suốt đời. 


94. Ghofamukha Sufía: [Kinh Nói Cho Ghotamukha]. Bài kinh là câu chuyện 
bà-la-môn Ghotamukha đã đến đặt vắn-đề với Tỳ kheo Udena rằng: 'Không 
có đời sống xuất gia nào đúng theo Giáo Pháp' (chữ “đời sống xuất gia” ở đây 
là kế cả những du sĩ, ẩn sĩ, và sa-môn). Thầy Udena đã giải thích chỉ tiết cho 
bà-la-môn về những loại người nào (du sĩ, khổ sĩ) đang thực hành không 
đúng theo Giáo Pháp (tà đạo), và những loại người nào (các Tỳ kheo, sa- 
môn) đang thực hành đúng theo Giáo Pháp (chánh đạo). Sau khi nghe xong 
phần giảng giải của thầy Udena, bà-la-môn Ghotamukha đã quy y nương tựa 
Tam Bảo cho đến hết đời. Kết thúc bài kinh, ông muốn xây và cúng dường 
cho thầy Udena một tịnh xá, nhưng nghe theo lời của thầy ấy, ông đã cho xây 
một hội trường cúng dường cho Tăng Đoàn ở Kinh Thành Hoa Thị (Pãtali- 
putta) mà thời sau nó được gọi tên là Hội Trường Ghotamukha. 


95. Cankï Sufa: [Kinh Có Bà-la-môn Cankï]. Phần đầu mô tả về bối cảnh 
quen thuộc Phật đến một địa phương bà-la-môn, vả về bà-la-môn Cankĩ đã 
nói cho đám đông bả-la-môn khác bằng những lời đề cao chỉ tiết về những 
phẩm-hạnh của Đức Phật. Sau đó là phần Đức Phật thuyết giảng cho cả hội 
chúng rất đông bà-la-môn đến gặp Phật ở khu Vườn Cây Sãla, đại diện đặt 


590 » Tóm Tắt Các Kinh 


những câu hỏi là môn sinh bà-la-môn tên Kãpathika, họ là Bhãradvãja. Rồi 
Phật đã lần lượt giảng giải cho họ về “sự bảo-vệ một sự thật”, “sự khám-phá 
sự thật, 'sự đạt-tới cuối cùng tới sự thật (Niết-bàn, thánh quả bậc A-la-hán), 
và những điều-kiện để lần lượt đạt được những thành-tựu đó, ứử bước sơ fu 
cho đến khi chứng đắc thánh quả cuối cùng. 


- (Đây cũng là một cách Phật giảng dạy cho các Tỳ kheo từ bước đầu biết 
tôn-trọng và gặp-gỡ một vị sư thầy là người thuyết pháp đề lắng-nghe, nghe- 
được, và xem-xét ý nghĩa của Giáo Pháp, cho đến khi có sự nhiệt-thành, thì 
có sự áp dụng ý-chí, và sự chuyên-cần tu (tỉnh cần; lặp lại sự tu tập thường 
xuyên bảy yếu-tố giúp giác-ngộ hay thất giác chỉ), và dẫn tới sự chứng-ngộ 
và sự thâm-nhập sự thật.) 


Cuối cùng môn sinh bà-la-môn Kãpathika đã hài lòng và xin quy y thành đệ 
tử tại gia suốt đời. 


96. EsukaãrT Suffa: [Kinh Nói Cho Bà-la-môn EsukarT]. Những bả-la-môn quy 
định về 04 cấp phục-vụ (phụng sự) và 04 loại tài-sản của 04 giai cấp. Như 
trong nhiều kinh khác, Đức Phật đã bác bỏ “sự tự cho mình là giai cấp thượng 
đẳng' của những bà-la-môn; trong đó Phật đã trả lời và giảng giải cho bà-la- 
môn Esukãrï về những sự vô-lý trong quan-điểm của những bà-la-môn và 
những sự hữu-lý trong cách-nhìn phi giai cấp và chánh-kiến của Đức Phật. 
Cuối cùng bà-la-môn EsukãrT đã xin quy y thành đệ tử tại gia suốt đời. 


97. Dhaãnanjãni Sufa: [Kinh Nói Cho Bà-la-môn DhãnanJãni|. Ngài Xá-lợi- 
phất đã giải thích và khuyên bảo một bà-la-môn nỗi tiếng khi ông này có viện 
lý do mình bận bịu với những bổn phận và công việc làm ăn nên không thê 
chuyên chú tu tập. Về sau, khi ông bà-la-môn gần chết, thầy Xá-lợi-phất đã 
đến giảng giải cho ông ta nhiều điều giáo pháp và chỉ dẫn cho ông con đường 
dẫn đến sự tái sinh trong cõi trời Brahma (Phạm thiên) bởi vì thầy ấy thấy 
những bà-la-môn đều nhăm tới cõi trời Brahma (do họ nghĩ họ được sinh ra 
từ những vị trời đó). Cuối cùng Phật đã quở thầy Xá-lợi-phắt, vì lẽ ra thầy có 
thể dẫn dắt ông bà-la-môn đó đi đến những sự chứng-ngộ cao hơn (như thánh 
đạo dẫn tới sự giải-thoát hơn là sự tu tiên để lên cõi trời như vậy). 


98. Vaseftha Sufífa: [Kinh Nói Cho Bà-la-môn Vãsettha]. Đức Phật đã giảng 


Tóm Tắt Các Kinh * 591 


giải và giải quyết sự tranh chấp bởi hai bà-la-môn trẻ về những phẩm-chất 
của một “bà-la-môn đích thực” là gì. “Bà-la-môn đích thực” là chỉ một bậc 
chân tu, một bậc giác-ngộ, hoặc A-la-hán. Và Phật đã nói ra hàng loạt phâm- 
chất của một “bà-la-môn đích thực” bằng những dòng thi kệ. Cuối cùng môn 
sinh bà-la-môn Vãsettha đã xin quy y thành đệ tử tại gia suốt đời. 


99, Subha Suffa: [Kinh Nói Cho Môn Sĩnh Bà-la-môn Subha]. Môn sinh bà- 
la-môn này đã hỏi Đức Phật về “sự thành tựu con đường đích thực” (chân 
đạo) bởi người tại gia và người xuất gia; về “năm điểu quy định bởi những 
bà-la-môn về việc làm có công-đức”, Đức Phật đã giảng giải và chứng minh 
cho anh ta điều gì là đúng... Và cuối cùng, theo yêu cầu của anh ta, Phật đã 
chỉ dẫn cho anh ta đường dẫn đến sự tái sinh trong cõi trời Brahma (Phạm 
thiên). 


100. Sangarava Sufa: [Kinh Nói Cho Môn Sinh Bà-la-môn Sangarava|. Môn 
sinh bà-la-môn này đã hỏi Đức Phật về cơ-sở dựa vào đó Phật chỉ dạy những 
nền-tảng của đời sống tâm linh (tu hành; phạm hạnh). Phật đã trả lời rằng một 
người chỉ nên tuyên bố và chỉ dạy những nền tảng của đời sống tâm linh sau 
khi mình đã tự nhìn thấy Giáo Pháp và đã tự mình chứng ngộ những sự 
chứng ngộ đó. Rồi đã kể lại cho anh ta cả quá trình tu hành của Phật từ khi 
xuất gia đến khi giác-ngộ. Cuối cùng môn sinh bà-la-môn Sangãrava đã xin 
quy y thành đệ tử tại gia suốt đời. 


++++r 








(a) Về bản dịch, quý độc giả có sự thắc mắc, góp ý, tra cứu, hoặc xin nhận 
bản in giấy ấn tống, liên hệ người dịch: email: lekimkha@)gmail.com, hoặc 
nhăn tin/điện thoại: 0909503993, hoặc liện hệ Thư Viện Chùa Bửu Quang, 
Bình Triệu, Thủ Đức, điện thoại: 0908475521 (chú Bính) hoặc 0918735176 
(sư cô Quang Kiến); 


(b) Hoặc liên hệ anh Huỳnh Văn Thịnh, email: 
huynhvanthinh@ gmaIl.com, hoặc điện thoại: 0363316764. 








